Tsongkhapa 


Truyền Thừa Nãlandã 

NHÓM LAMR1M LOTSAWAS 



ĐẠI LUẬN VỀ 

GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ - 1 

|’gq’F^'M'’^q’5pjsrqỊỊ 


1 



2 



Tsongkhapa 

Muuỉti TJề <£iai ^ĩứnh d ảa 
*ĩbạo <£iảcj\}ạộ 

Tập 1 


(Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Quyển Thượng) 


^ẫỗỊỊ 

l^q^q^qgq^srqịl 



3 


Bản Quyền: 


Nhóm Dịch Thuật La mr im Lotsawas giữ toàn quyền xuất bản 
dạng điện tử cho bản dịch này. 

Chúng tôi rất hoan hỉ các cơ sở quảng bá Phật giáo cũng nhu 
nguời tu học hay tìm hiếu Phật giáo đuợc chuyến dụng rộng rãi 
bản dịch này với mục tiêu đem lại lợi ích cho nguời tu học, tìm 
hiếu về Phật giáo cũng nhu là vì mục đích đem lại lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. 

Đe tránh vi phạm các tác quyền đề nghị đừng sử dụng sách điện 
tử này duới các hình thức đem lại lợi nhuận tài chánh riêng tư 
như buôn bán đối chác cũng như không được tự ý chỉnh sửa hay 
thay đối nội dung hay trích dịch bản dịch điện tử này với mục 
tiêu ra ngoài việc tu học mà không có giấy chuẩn thuận của 
nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas. 

Các sai sót trong bản dịch đều là lỗi và trách nhiệm của nhóm 
dịch thuật Lamrim Lotsawas. 

Mọi liên hệ xin liên lạc về người đại diện chịu trách nhiệm phát 
hành bản dịch điện tử: 

Võ Quang Nhân 

Phone: 0011-1-832-368-4054 

Email: Lang.dau@gmail.com 


4 



Mục Lục 


Mục Lục 5 

Lòi Nói Đầu Của Bản Dịch Việt Ngữ 9 

Kính Lễ 21 

Lòi Cảm Tạ 23 

Lòi Tựa Từ Chủ Biên Của Bản Dịch Anh Ngữ 27 

Lòi Nói Đầu Cho Bản Dịch Anh Ngữ 33 

Lamrim Lotsawas 39 

Bảng Chữ Viết Tắt 40 

Dàn Ý Tập I 43 

Khai Luận 55 

Chuông 1: Atisa 59 

Chương 2: Giá Trị Cao Quý Của Phật Pháp 81 

Chưong 3: PhưoTig Cách Lắng Nghe và Lý Giải về 
Giáo Pháp của Đức Phật 97 

Chưong 4: Nưong Tựa Vào Thầy 117 

Chương 5: Thòi Thiền 159 

Chưong 6: Bác Bỏ Quan Niệm Sai Lầm về Thiền 187 

Chương 7: Một Kiếp Người An lạc và Thuận duyên 201 

Chưong 8: Ba Loại Ngưòi 221 

Chưong 10: Quán TưỏTig về Kiếp sống Tương Lai 
của Quý Vị 269 

Chưong 11: Quy Y Tam Bảo 293 

Chưong 12: Giới Quy Y 315 

Chưong 13: Các Tính Chất Tổng Quát của Nghiệp 343 


5 



Chưong 14: Các Loại Nghiệp Khác Nhau 353 

Chưong 15: Trau dồi Giới Hạnh 401 

Chưong 16: Thái Độ của Ngưòi Có ít Khả Năng 421 

Chương 17: Tám Loại Khổ 425 

Chưong 18: Sáu Loại Khổ 449 

Chưong 19: Thiền Quán Thêm về Khổ 461 

Chưong 20: Nguồn Gốc của Sự Khổ 471 

Chưong 21: Mưòi Hai Yếu Tố Duyên Khỏi 497 

Chương 22: Thái Độ của Một Ngưòi Có Khả Năng 
Trung Bình 511 

Chưong 23: Nắm Chắc Bản Chất của Con Đưòng 
Dẩn Tới Giải Thoát 517 

Chưong 24: Tính Chất của Tam Vô Lậu Học 531 


6 




Tsongkhapa Losangdrakpa (1357 - 1419)- Ị q q 

Anh nguồn: Phuntsok Cho Ling Buddhist Center 


7 



8 



Lòi Nói Đầu Của Bản Dịch Việt Ngữ 


Kính bạch quý độc giả, các thiện tri thức, và chư tôn đức, 

Bộ sách Lamrỉm Chenmo (tib. hay Đại Luận về Giai 

Trình Của Đạo Giác Ngộ (Tên Hán-Việt là Bồ-đề Đạo Thứ Đệ 
Đại Luận ) được đạo sư Tsongkhapa Losangdrakpa (tib. I ^ P 
qsK-apỊsrq) hoàn tất và phát hành vào năm 1402 tại Tây Tạng và 
được xem là bộ giáo pháp liễu nghĩa 1 . Bộ sách này sau đó đã trở 
thành một trong những giáo pháp thực hành tối quan trọng của 
dòng truyền thừa Gelug, vốn là một trong bốn trường phái Phật 
giáo lớn nhất tại Tây Tạng đồng thời cũng là dòng truyền thừa 
mà đưong kim Thánh đức Dalai Lama thứ 14 hiện đứng đầu. 

Vì nội dung và hình thức của bộ sách rất sâu sắc, chi tiết và thâm 
diệu nên chúng tôi chỉ xin có ít lời mô tả so lược. Người đọc chỉ 
có thế đánh giá được hay tự mình minh định giá trị của nó qua 
các nghiên cứu cụ thế, chi tiết và thật sự vận dụng các giảng dạy 
trong sách. 

Một cách ngắn gọn, về mặt hình thức thì đây là một bộ giáo 
pháp cỡ lớn trình bày chi tiết về các phưong tiện tu tập cũng như 
các tri kiến co bản từ đon giản dễ tu học đến phức tạp vi diệu 
cho hành giả Đại thừa ở mọi mức căn co cũng như trình bày về 
toàn bộ tiến trình tu tập từ lúc chuẩn bị cho đến mức thiền quán 
đế đạt mức tuệ giác thâm cao nhất của hàng Bồ-tát. Trong bộ 
sách, có khi Ngài đề cập một số chi tiết liên quan đến các kỹ 
năng tu tập Mật tông nhưng tuyệt đại đa số các phưong pháp và 
các giáo huấn trình bày trong bộ sách đều là tống quan, cụ thế và 
hoàn toàn khả thi cho tất cả mọi đối tượng nào với quyết tâm tu 


1 The Great Lam Rim. Choden Rinpoche. Truy cập07/01/2012. 
<http://www.lamrim.com/lamrim/>. 


9 



tập cao, có thế thuộc vào trong truyền thống Phật giáo bất kỳ, 
không bắt buộc là nguời tại gia hay xuất gia, dẫu rằng, có nhiều 
chi tiết của bộ sách này duờng nhu thích nghi và sâu sắc hon cho 
các Phật tử xuất gia. Song, nhìn chung thì không có gì trở ngại 
cho một nguời tại gia tu tập các phuong tiện đuợc giảng giải 
miền là áp dụng đúng theo các biệt huấn này. Bộ sách đuợc chia 
làm ba quyến Thuợng (tập 1), Trung (tập 2) và Hạ (tập 3). 

về nội dung: 

Một cách tống quát, song song với mức độ thực hành tiến bộ, 
Ngài Tsongkhapa nâng mức triết lý và kiến thức biện luận trình 
bày dần dần từ so đẳng dề hiểu ở quyển thuợng cho đến mức 
thâm diệu với rất nhiều tranh biện triết lý sâu sắc và miêu tả các 
trạng thái thiền định và tuệ trong quyến hạ. Thật sự sẽ rất khó 
cho một độc giả nếu các kiến giải vô cùng vi tế về tính Không và 
một số tri kiến về thực tại tối hậu (Chân Đe) lại đuợc trình bày 
ngay từ những buớc đầu hay diễn giải cho những nguời chua đủ 
sức để quán chiếu chúng. Đây rõ ràng là dụng ý có tính su phạm 
của tổ Tsongkhapa. 

Trong quyến thuợng, ngoài chuông đầu tiên về tiểu sử ngài 
Atisa thì còn lại bao gồm các nội dung hay khái niệm rất co bản 
về mà một Phật tử khi bắt đầu tu học cần biết bao gồm các chuẩn 
bị cho thầy và trò, luân hồi, duyên khởi, Tứ Diệu Đe và đạo 
pháp tu tập và vv... Quyến 2 tập trung vào các chủ đề tu tập cho 
nguời có căn co cao hon bao gồm các giáo pháp tu tập về lòng 
từ bi, bảy phép luyện tâm, phép hoán chuyến ngã-tha, phát tâm 
Bồ-đề, nhập môn vào sáu Ba-la-mật-đa và giải thích chi tiết về 
bốn Ba-la-mật-đa đầu. Quyến hạ đặc biệt nhấn mạnh vào tu tập 
định lực và tuệ giác tức là hai Ba-la-mật-đa cuối thông qua 
phuong tiện thiền. Trong quyến hạ, ngài Tsongkhapa đua ra 
nhiều lý giải chi tiết hay đúng hon là các bác bỏ cụ thế của 
Trung Quán Cụ Duyên (hay Trung Quán Quy Mậu, skt. 
Prasangika) về luận điểm của các truờng phái khác, qua đó cho 
thấy cách thức mà Trung Quán Cụ Duyên “chỉ ra” tánh Không 
hay về chân lý tối hậu. 


10 



Đe thấy rõ hơn về hoàn cảnh lịch sử của bộ luận cũng như để 
hiếu thêm về tác giả chúng tôi xin trình bày sơ lược về tiếu sử 
đại sư Tsongkhapa. 

Tóm lược tiếu sử Ngài Tsongkhapa: 

Ngài sinh năm 1357 tại Amdo đông bắc Tây Tạng. Cho đến 7 
tuổi thì ngài sống với đại sư Chỏje Dỏndrup Rinchen. Ngài đã 
tiếp thụ nhiều giáo pháp và các lề ban truyền năng lực tu tập 
cũng như là các tu tập thiền khi còn rất nhỏ. 

Từ năm 16 tuối Ngài được tu học với hơn 50 đạo sư xuất chúng. 
Từ 1371 đến 1376, Ngài tập trung tu học về các bộ kinh Bát-nhã 
cũng như là 5 bộ Luận chính của ngài Di-lặc. Tố Tsongkhapa đã 
có một tu tập phong phú và tri kiến rất uyên thâm về cả kinh 
điển lần mật điến cũng như là ngài tiếp tục nhận thêm các lề ban 
truyền năng lực tu tập từ rất nhiều đạo sư thuộc các truyền thừa 
khác nhau. Ngài đã mong mỏi phát triển được tri kiến đúng đắn 
về bản chất của thực tại. 

Mười một năm tiếp theo đó Ngài đã đi du hóa tại các đại học 
Phật giáo đào sâu thêm tri kiến triết học và giảng dạy. 

Vào tuổi 35, tổ Tsongkhapa gặp gỡ học trò là ngài Umapa, 
người này có được năng lực trực kiến được các thị hiện về thân 
trí huệ {Pháp thân trí huệ (tib. S^srssrs)} của ngài Văn-thù-sư-lợi. 
Umapa trở thành người giúp Tsongkhapa trực tiếp liên lạc với 
đức Văn-thù-sư-lợi. Sau cùng chính tổ Tsongkhapa cũng đã tự 
mình trực kiến được Ngài Văn-thù. Trong 1392-1393, theo giáo 
huấn của Văn-thù, ngài từ bỏ các hoạt động công cộng và tập 
trung ấn cư tu thiền. 1394 Ngài chuyến đến wỏlkavà có thêm 
có trực kiến của giác thế liên hệ đến các tu tập của mình. Đen 
1395 Ngài tạm ngừng ấn cư đế tham gia tu sửa tôn tượng Phật 
Di-lặc. Ba năm tiếp sau ngài tu tập ở Lodrak và vào năm 1397 
ngài bắt đầu lần ấn cư cuối tại Wõlka. Trong năm 1398 Ngài có 
duyên trực kiến tố Phật Hộ, trao truyền cho Ngài bản luận (Phật 
Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Thích). Ngài đã dịch ra Tạng 
ngữ bản Luận này của tố Phật Hộ. Qua đó, Ngài thấu tỏ được trí 


11 



huệ về bản chất của thực tại tức là Ngài tìm được lời đáp cho 
điều mà Ngài truy tầm. 

về hành trạng, Ngài đã có 4 hoạt động quan trọng bao gồm: (1) 
Trùng tu tôn tượng Di-lặc Bồ-tát, (2) Hoang hóa sâu rộng cho 
các tăng sĩ trong nhiều tháng tại tự viện Namste Deng qua đó 
chấn hưng lại truyền thống tu tập xuất gia, (3) Xác lập “Đại Lễ 
Cầu Nguyện” tại Lhasa 1409, mở đầu cho một truyền thống vẫn 
được lưu truyền đến nay vào mỗi hai tuần lề đầu năm Tây Tạng, 
(4) Xây dựng tự viện Ganden (Hỷ Lạc Tự) 1 
Ngài viên tịch năm 1419. Sự nghiệp lớn nhất mà ngài đế lại 
chính là sự ra đời của dòng truyền thừa Gelug cũng như là đóng 
góp to tát vào việc làm sống lại Phật giáo Tây Tạng. 

về hệ thống viết tắt: 

Đế tạo điều kiện cho quý vị khi đọc một giáo pháp khá công phu 
này được thuận lợi hon, chúng tôi xin có vài nhận định lược qua 
về cách trình bày của bản dịch Anh ngữ. Bản Anh ngữ đã được 
dịch và trình bày theo phưong cách truyền thống Tây Phưong. 
Các chú giải theo hệ thống định dạng tiêu chuẩn và hệ thống viết 
tắt về tên tựa đề cũng như một số chữ viết tắt thông dụng đã 
được sử dụng. Vì tôn trọng cách trình bày này, bản dịch Việt 
ngữ sẽ giữ hầu như nguyên vẹn các chú thích đó. Do vậy, bắt 
buộc người đọc phải ít nhiều “làm quen” với bảng viết tắt đế 
nắm bắt tên các tác phấm tham chiếu. Đe cho tiện, bảng các chữ 
viết tắt này được trình bày ở phần đầu của mỗi quyến sách (thay 
vì ở cuối sách như bản Anh ngữ dùng). Điều này sẽ tiện lợi hon 
cho việc truy cứu. 

Trong bảng viết tắt này, cũng có thêm vào đó một ít chữ viết tắt 
mà bản dịch Việt ngữ có dùng thêm chang hạn: skt. tức là 
Sanskrit hay Phạn ngữ, chn. tức là Chinese hay Hoa ngữ, tib. tức 


1 Lama Tsongkhapa's Biography. Lama Yeshe VVisdom Archieve. Truy 
cập 07/01/2012. 

<http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=author&subsect=bio 

&id=37>. 



là Tạng ngữ, ... Tuy nhiên, trong các trường họp không ghi rõ 
thì chúng tôi mặc định cho skt. tức là Sanskrit. 

về hệ thống chú thích và các giải thích ngắn: 

Trong bản dịch Việt ngữ sẽ có thêm một số thuật ngữ chuyên 
biệt cần được giải thích rõ ràng hon, rất tiếc là bản dịch Anh ngữ 
vì lý do nào đó trong lần xuất bản đầu tiên này đã không đề cập 
hay đề cập không đủ thông tin. Đe khắc phục việc này, chúng tôi 
đã dùng thêm một số dạng phụ chú đế làm rõ các danh từ Phật 
học được dùng. Đồng thời, đế cho tiện trình bày theo cách thông 
dụng của các sách Việt ngữ, các chú thích từ bản dịch Anh ngữ 
thay vì được đặt ở cuối quyến sách sẽ rất bất tiện cho người đọc 
theo dõi (nhất là khi sách này sẽ có thêm định dạng ebook) nay 
sẽ được chuyến thành các ghi chú cuối mỗi trang. Và nếu chú 
thích đó là do bản dịch Anh ngữ tạo ra thì chúng tôi sẽ đánh số 
ký hiệu bắt đầu bởi BA<XYZ>, trong đó, BA hàm ý “chú thích 
của bản Anh ngữ” và <XYZ> là số thứ tự của chú thích này từ 
bản Anh ngữ. Qua đó người đọc có thế truy cứu các tham chiếu 
hay so sánh lại với bản dịch Anh ngữ được dề dàng. 

Trong vài trường hợp cụ thế, một số chú thích về các thuật ngữ 
trong bản dịch Anh lại thiếu thông tin, không rõ ràng hay ngay 
cả có khi lạc đề. Trong trường họp như thế chúng tôi mạnh dạn 
thay vào bằng những chú thích tưong đối rõ ràng hon và dựa vào 
các nguồn dần có thẩm quyền hay có uy tín. 

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp chúng tôi có ghi chú thêm vào 
mạch văn chính một số cụm từ, thuật ngữ hay tên tưoug đưong. 
Đe các cụm từ ghi thêm này hoàn toàn được tách biệt so với 
mạch văn chính, thì chúng tôi đặt chúng trong các đấu ngoặc 
nhọn: {định dạng của các cụm từ chèn thêm của bản dịch việt}. 
Ngược lại, khi đọc, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy có các cụm từ 
trong ngoặc vuông; đây là các ghi chú thêm của bản dịch Anh 
ngữ đã có sẵn: [định dạng của các cụm từ chèn thêm của bản 
dịch Anh ngữ]. 

Có nhiều thuật ngữ Phật học, nhất là trong tập một, đế giúp các 
độc giả trẻ còn ít kinh nghiệm về từ vựng Phật giáo dề theo dõi, 


13 



chúng tôi chủ ý thêm vào cũng như là lặp lại một số chú thích về 
các thuật ngữ này cho các độc giả được thuận tiện hon trong việc 
hiếu và nắm mạch chính văn. 

về các thuật ngữ Phật học: 

Các thuật ngữ Phật học thật ra có nhiều điểm phức tạp. Đa số 
các từ dùng trong kinh điến trước đây đều mang nặng ảnh hưởng 
chữ Hán trong đó có nhiều thuật ngữ rất khó hiểu nếu người đọc 
không biết chữ Hán hay không biết cách tra cứu. (Bên cạnh khó 
khăn này là việc cùng một cách viết chữ Hán-Việt thì có thế có 
đến rất nhiều chữ Hán đồng âm rất dề gây hiếu nhầm nếu dùng 
so suất, khiến người tu học hầu như phải học rành tiếng Hoa 
trước khi có thế đọc hiếu các thuật ngữ Phật giáo như vậy và đây 
là điều mà chúng tôi không mong muốn xảy ra trong đề án này). 
Mục tiêu của đề án không phải là đế biếu dưong kiến thức hay 
khoe khoan chữ nghĩa mà chính là làm sao cho càng có nhiều 
người đọc hiếu và nội dung trình bày càng rõ ràng chính xác 
càng tốt. Do đó, sẽ tùy theo tình huống hay ngữ cảnh mà chúng 
tôi sẽ lựa chọn các câu chữ thích nghi. Nguyên tắc co bản chung 
để lựa chọn là các thuật ngữ nào đã rất phổ biến sẽ được ưu tiên 
dùng lại và nếu nó là loại thuật ngữ mượn từ vốn chữ Hán hay từ 
nước ngoài (chữ Phạn) thì chúng tôi sẽ cố gắng giải thích thêm 
qua hệ thống chú thích nếu cần. Ngoài ra, đế cho rộng rãi trong 
việc hành văn các từ ngữ nào mà chúng tôi xem (định danh) là 
tưong đưong thì sè được lưu ý qua cách đặt thêm các chú thích 
ngắn đóng khung trong hai dấu ngoặc nhọn {...} hay qua các 
ghi chú. Các thuật ngữ Hán-Việt nào tưong đối không còn thông 
dụng, như quan điểm đã đề cập trên sẽ có thể được xem xét thay 
thế bằng các thuật ngữ rõ ràng hon nếu thấy cần. 

Riêng về các chữ phiên âm: Chúng tôi hết sức tránh né lối dùng 
chữ phiên âm của những chữ vốn đã phiên âm lại từ một ngôn 
ngữ trung gian (như các lối phiên âm của Hoa ngữ chang hạn), 
trừ trường họp chữ phiên âm đó đã thật sự quen thuộc. Chắng 
hạn chữ Ba-la-mật-đa (skt. Pãramitã) có nghĩa là “tối hảo”, “toàn 
hảo” hay “toàn thiện” sẽ được dùng lại vì nó quá quen thuộc 


14 



trong khi tên Ba-tấu-bàn-đậu vốn cũng là một lối phiên âm lại từ 
chữ Hán sẽ không được dùng mà thay vào đó là tên Thế Thân 
được dịch nghĩa trực tiếp (skt. Vasubandhu). Ngoài ra, một số 
thuật ngữ khi được phiên âm sẽ có dấu gạch nối đế cho thấy các 
thuật ngữ đó có nguồn gốc đa âm tiết nay được phiên âm lại. Thí 
dụ: Thích-ca Mâu-ni, Mục-kiền-liên, Bồ-đề, Bồ-tát, ... 

Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng theo một quy cách đặt tên 
thống nhất riêng đế người đọc dề theo dõi và tra cứu thêm về 
sau. 


1. Tên kinh luận: Theo truyền thống chung, hầu hết tên các 
kinh hay luận đều được dịch nghĩa và dùng từ Hán-Việt nên 
bản dịch này sẽ theo cùng một quy cách. Ngoại trừ các thuật 
ngữ không thế dịch vì có quá nhiều nghĩa hay quá thông 
dụng thì sẽ được dùng theo lối phiên âm. Thí dụ Kỉnh Bát- 
nhã Ba-ỉa-mật-đa. 

Ngoài ra, tên tựa của các bộ kinh, các luận, các tác phấm hay 
trước tác (trừ các tên tựa viết tắt của bản Anh ngữ) sẽ được 
xem là danh từ riêng và do đó sẽ được viết hoa tất cả các chữ 
trong tên đó (tưong tự như cách viết tên người). Thí dụ Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh chứ không phải là Diệu pháp Liên hoa 
kinh. Các tên này cũng sê được in nghiêng, 
về tên các kinh luận, trường họp có được tên Phạn nguyên 
gốc, chúng tôi sẽ ưu tiên dịch lại chiếu theo các tên theo tên 
Phạn ngữ này có tham khảo với các thư mục kinh văn Hán 
tạng thay vì dùng tên dịch lại từ kho Hán tạng, ngoại trừ 
trường hợp các kinh luận đã có tên quen thuộc. Đặc biệt, 
chúng tôi tham chiếu nhiều thuật ngữ từ Kho Dữ Liệu số 
Thư Mục Tam Tạng của Sở Nghiên Cứu Phật Học Trung 
Hoa - Hiệp hội Phật Điển Điện Tử 
(<http://jinglu.cbeta.org/>) 

2. Tên nhân vật : 


15 



a) Nhân vật thuộc các truyền thống Pali: Hầu hết các tên này 
đã đuợc sử dụng rất nhiều trong các kinh điến và thuờng là 
các tên phiên âm nên các tên phiên âm này sẽ đuợc dùng lại. 
Hoặc nếu không thì sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa trực 
tiếp từ chữ Pali (hay chữ Phạn). Chang hạn A-nan-đà hay 
Ãnanda. 

b) Nhân Vật thuộc các truyền thống Sanskrit (Phạn): dùng lối 
tên dịch nghĩa nhu: Long Thọ, Thế Thân, Nguyệt Xứng, 
Pháp Xứng, Liên Hoa Giới ... Trong truờng hợp tên dịch 
nghĩa quá dài thì có thế chúng tôi sẽ dùng lại tên Phạn đã La- 
tinh hóa chang hạn dùng Atisa thay vì dùng Nhiên Đăng Cát 
Tuờng Trí (quá dài) hay A-đề-sa (phiên âm) 

c) Nhân Vật thuộc truyền thống Tây Tạng: tên của các nhản 
vật này thuờng mang nhiều ý nghĩa và rất dài, do đó chúng 
tôi sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa. Chang hạn nhu Sopa 
Rinpoche, Dalai Lama. 

3. Tên địa danh: 

a) Các địa danh nổi tiếng: dùng lại các tên thuờng thấy trong 
các kinh luận. 

b) Tên các địa danh không quen thuộc: dùng lối phiên âm La- 
tinh hóa theo lối viết Anh ngữ. 

Lý do mà trong khá nhiều truờng họp nêu trên chúng tôi ưu 
tiên dùng lại tiếng Phạn đã La-tinh hóa (thay vì tiếng phiên 
âm Hán-Việt) là vì muốn tạo điều kiện cho các học giả mới 
và các tu sinh thuộc giới trẻ có được sự thuận lợi đế tra cứu 
trực tiếp qua Internet (thay vì phải tìm cách truy ngược lại 
dạng viết từ chữ Hán và rồi sau đó lại cũng phải tra cứu tiếp 
cho ra chữ Phạn nguyên gốc, đôi khi là một quá trình gai góc 
không cần thiết) 

Ngoài ra, tưởng cũng xin lưu ý thêm, trong vài trường họp đặc 
biệt, một số thuật ngữ chuyên dùng trong sách này vốn được giải 
thích và ghi rõ thông qua hệ thống phụ chú, có thế không hoàn 

16 



toàn tương họp theo một ý nghĩa thông dụng hay không hoàn 
toàn đúng theo cách giải thích hay cách hiếu trong các sách của 
các dịch giả hay tác giả khác. Do đó, các thuật ngữ đó chỉ đặc 
thù trong nội hàm của bản dịch này. Kính mong quý độc giả lưu 
ý đế tránh ngộ nhận về ý nghĩa. 

về nguồn tài liệu tham chiếu chính: 

Trong phần này chúng tôi chỉ liệt kê vài tài liệu tham chiếu 
chính. Còn chi tiết của rất nhiều nguồn tham chiếu khác được 
trình bày trực tiếp trong các ghi chú qua đó người đọc có thế 
truy tầm lại được nguyên bản. 

Tác phàm Steps on the Path to Enìightenment (voll, 2, and 3 - 
Copyright 2008) là luận giải chi tiết về bộ Lamrim Chenmo do 
ngài Geshe Lhundub Sopa soạn thảo sê được sử dụng như là tài 
liệu đối chiếu, tham khảo và phụ chú tối quan trọng. Có nhiều 
chú thích sẽ được trích lại từ bộ luận này cũng như các chi tiết 
khó hiếu hay không rõ ràng của bản dịch Anh ngữ cũng sè được 
đối chiếu từ các giải thích trong đó đế tìm ra nghĩa Việt ngữ 
sáng tỏ hơn. 

Ngoài ra, tản mạn trong các ghi chú thêm của phần Việt ngữ 
cũng được chọn lọc từ các nguồn tương đối đủ tín nhiệm. Một số 
nguồn dần về các thuật ngữ Phật học thường xuyên được lấy từ 
Rigpa Shedra (www.rigpawiki.org) và từ các tác phấm Tạng ngữ 
đáng tin cậy đã được dịch ra Anh ngữ. 

Một số danh từ Phật học đã quen thuộc nhưng chúng vẫn có thế 
được chú thích giải nghĩa vì e rằng các độc giả trẻ muốn học 
thêm sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hiếu các thuật ngữ đó. 

về dàn ý: 

Dàn ý của bản dịch Việt ngữ hoàn toàn theo sát bản dịch Anh 
ngữ. Tuy nhiên, do dàn ý của nguyên bản tương đối phức tạp 
nên người đọc cần có vài chú ý. Trong nội dung trình bày sẽ 
không chừa lề cho các tiêu đề, phân mục, . . . ngoại trừ việc đánh 
số thứ tự và dùng kiểu chữ tô đậm. Việc hiểu và biết cách dùng 
dàn ý sẽ giúp người đọc biết được vị trí tương đối của chi tiết 


17 



trong bài so với tông dàn ý chung cũng như là tiên độ của pháp 
giảng tại đó. Do vậy, trong mỗi quyến trong bộ sách, dàn ý đầy 
đủ của quyến sách sè được nêu lại trong phần đầu sách. 

Vì đây là bộ luận lớn, rất khó tránh khỏi các so xuất, dù rằng 
nhóm những người dịch thuật và hiệu đính đã dùng rất nhiều tâm 
huyết và thì giờ trong nhiều năm và theo nhiều công đoạn xử lý 
khác nhau đế giảm thiếu tối đa các lỗi lầm. Chúng tôi xin hoàn 
toàn nhận trách nhiệm và sẽ vô cùng cảm kích tất cả những đề 
nghị, phê phán, khuyến cáo về các chi tiết dù nhỏ hay lớn đế bộ 
luận được hoàn thiện hon. 

Ngược lại, về phía người đọc, đế thấu hiểu các chi tiết mấu chốt 
quan trọng cũng có các đòi hỏi như là trình độ căn bản tối thiếu 
về hiếu biết Phật học phố thông, biết ít nhiều về kinh luận, có 
lòng trì nhẫn khi đọc một giáo pháp lớn và ý hướng thật sự 
muốn trau dồi tu học. 

Trong phần dần nhập của bài giảng Định và Tuệ về bản Đại 
Luận này đức Dalai Lama có dạy: ... Do đó thật sự quan trọng 
trong việc áp dụng lập luận vì đạo sư Tsonglíhapa đã nói: ‘nếu 
một ai đỏ chấp nhận các lời dạv của ta ( bao gồm cả những giải 
thích về các lời dạv liễu nghĩa và diễn nghĩa của đức Phật ) mà 
thiếu đi việc đạt đến các luận chứng và lại khắng định chủng 
như là chân lỷ thì các con không nên xem kẻ đó là người học giả 
có đủ thẩm quyền, có giá trị hay có đủ uy tín ’. 1 
Theo như ý chỉ trên, rõ ràng đối với một người tu học nghiêm 
túc với chí hướng Đại thừa thì không thế nào chỉ nhắm mắt đọc 
tụng rồi làm theo các lời giảng dù là của Phật, của bốn sư hay 
của tố mà một trong những thao tác căn bản cần có nữa chính là 


Thút 40. Ngày giảng thứ nhất buổi sáng. The Great Treatise on the 
Stages ofthe Path to Enlightenment. Tại: Chánh Tự viện Tây Tạng, 
Dharamsala, Ấn-độ Ngày: 23-25 tháng 10 2011. Truy cập 
04/02/2012. 

<http://www.dalailama.com/webcasts/post/211-the-great-treatise- 

on-the-stages-of-the-path-to-enlightenment>. 

18 



việc rèn luyện thói quen phân tích luận lý các lời giảng mà mình 
học đuợc trên đuờng tu dong ruổi. 

Cuối cùng, mục đích của việc chuyến dịch bộ đại luận này 
không ngoài việc cung ứng thêm một phuong tiện mạnh, rõ và 
khả thi cho các đạo hữu và các tăng sinh vốn mong mỏi tham 
khảo thêm các biệt huấn nhung lại không đủ khả năng theo dõi 
các giảng luận bằng tiếng nuớc ngoài cũng nhu là đóng góp 
thêm cho phần giảng luận về Kim Cuông thừa vốn còn nhiều 
mới mẻ cho các bậc thiện tri thức có dịp xem qua, so sánh và tìm 
hiếu sâu hon về các phuong tiện tu tập Phật giáo. Mong rằng 
công trình này sẽ là một tài liệu thật hữu dụng cho các hành giả, 
các thiện tri thức nỗ lực tu tập tinh tấn đế đạt hạnh phúc tối hậu. 

Mọi công đức xin hồi huớng cho sự giải thoát tất cả chúng sinh 
hữu tình 7 . 

Liên lạc: 

Xin vui lòng dùng điện thu đế liên lạc với nguời đại diện của 
nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas qua địa chỉ 
lang.dau@gmail.com về các vấn đề liên quan đến đề án này. 

Kính chúc tất cả thân tâm hằng tỉnh thức và an lạc 
Mùa Xuân 2012. 

Nhóm Lamrim Lotsawas 


1 Thuật ngữ chúng sinh hữu tình dùng để chỉ các sinh vật có khả năng 
cảm xúc tức là biết đau khổ. Trong khuôn khố bộ sách, chúng tôi 
viết gọn thuật ngữ này thành chúng sinh là dùng để chỉ chúng sinh 
hữu tình. 


19 



20 



r Crước tiên và trên hết chúng cơn xin dắng lời tản 
thản chư ‘IShật, chư õèơ-tát, chư thiên cd6ộ pháp, 
chư Tdhầp, chư Tdể, rà chư r ũăng thuộc cắc dòng 
trupm thừa ‘ỉShật giáo, dặc biệt lì các sư phụ cửa 
dằng trupm thừa ỔHãlandã. dã hệ trì chánh 'ĨSháp 
dẫn dắt chúng đệ tử tiếp tục bảơ tằn các phương tiện tu 
tập rà hướng dẩn chúng cơn rèn lupện tinh tần, nương 
tựa nơi r Oam Õỗảơ. 

Ề?húng cơn xin dâng lên Tdhánh c \Đức °<?aLĩi 
éòma bẩn dịch élamrìm &henmơ với ước ngưởng 
cảm tạ lòng từ bi rờ lượng của Ớkgấi dã không mệt 
mỏi hơang hóa chảnh 'ỉSháp rà hờ trợ chúng sinh rỏ 
phàn biệt trên cơn đường tu tập bất bạơ dộng. 

Ởdgupện hơi hướng tất cả càng dức rà các hê quả tết 
đẹp của cổng trình nàp về chơ sự giác ngợ của tom thể 
chúng sinh 


22 



Lòi Cảm Ta 


Xin chân thành cảm tạ Bộ Văn Hóa và Tôn Giáo 
Tậy Tạng, đặc biệt là ngài bộ trưởng - Tôn Đức 
Tserỉng Phuntsok Rinpoche đã hoan hỷ ho trợ cho 
đề án này với mong mỏi đem lại lợi ích lởn lao cho 
các Phật tử Việt Nam muốn tìm đến an lạc trong thế 
giới hỗn độn này 1 . 

Xỉn thành kính tri ân ngài Lama Zopa Rỉnpoche 
sáng lập viên cũng như ni sư Tôn Đức Holly Ansett 
Tổng thư ký của tổ chức FPMT (Sáng Hội Bảo Tồn 
Truyền Thong Đại Thừa) đã ủng hộ và tạo duyên 
cho chủng tôi được dễ dàng liên lạc và kỷ kết các 
giấy phép thuận lợi cho việc chuyển dịch bộ đại 
luận. 

Vô cùng cảm thán hồ trợ của ngài đạo sư học giả 
Geshe Lhundub Sopa, qua điện đàm đã vui lòng cho 
phép chúng tôi được sử dụng bản luận giải Steps on 
the Path to Enlỉghtenment (Các Bước Trên Lộ Trình 
Đen Giác Ngộ) như là tài liệu tham chiếu và chủ 
giải chính cho đề án này. Không cỏ sự hồ trợ tinh 

^heo nội dung thư gửi của Bộ Trưởng văn Hóa Tôn Giáo Tây Tạng 
cho đạo hữu Lê Xuân Dương, đại diện nhóm dịch lamrim lotsavvas 
vào ngày 12 tháng 01 năm 2009. 


23 



thân và cụ thê của ngài, bản dịch sẽ khỏ lòng cỏ 
được hình thành như hiện tại. 

Xin chân thành cảm tạ Geshe Passang Gelek, Geshe 
Ngawang Thogmey, đại đức Thích Pháp Chánh, đại 
đức Thích Pháp Quang đã tận tình hỏi han, giúp đỡ 
cũng như chủ động trả lời các câu hỏi liên quan đến 
đề án. 

Xin cảm tạ Nhà ỉn I lương Trang và nhà xuất bản 
Snow Lỉon khi lập hợp đồng đã tương nhượng cho 
chủng tôi thẩm quyền phổ biến bản dịch Việt trên 
phương tiện điện tử. 

Xin cảm tạ các đạo hữu TS. Nguyễn Lê Thủy Anh, 
cư sĩ Nguyễn Minh Tiến, cư sĩ Tô Tâm, và cư sĩ Ngó 
Don đã hoan hỷ giúp đỡ cho đề án. 

Cũng xin trân trọng ghi ân tất cả thân quyến gia 
đình của các thành viên trong nhỏm dịch thuật 
lamrim ỉotsawas đã tán đồng, ho trợ và động viên 
các đạo hữu này có được đủ duyên và thì giờ quỷ 
báu đế tham gia đề án này trong thời gian lâu dài. 

Ngoài ra, mọi nỗ lực đều sẽ vô ích nếu không có sự 
góp sức cố gang của tất cả các đạo hữu khắp nơi đã 



hỗ trợ qua các hình thức khác nhau đế giúp luân 
chuyên, giữ gìn và phát hành các giáo pháp của đức 
từ phụ Thích-ca Mâu-ni. Xin chân thành cảm tạ tất 
cả các nỗ lực âm thầm hoang hỏa chánh Pháp của 
từng Phật tử. 


25 



26 



Lòi Tựa Từ Chủ Biên Của Bản Dịch Anh 

Ngữ 

Cuốn sách này là tập đầu tiên của bộ sách gồm ba tập trình bày 
toàn bộ bản dịch Đại Luận về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ 
(Byang chub lam rim che ba). Tập đầu tiên trình bày tất cả 
những thực hành sơ khởi đế phát triển tâm Bồ-đề (bodhỉchỉtta, 
bvang chub kyỉ sems). Những tập kế tiếp tập trung vào động lực 
và sự thực hành của Bồ-tát, và tập cuối cùng là một trình bày chi 
tiết về định (ẩamatha, zhignas) và tuệ (Vipassanã, ìhag mthong). 
Công việc dịch thuật này đuợc thực hiện với sự bảo trợ của 
Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng (TTHTPGTT). Trung 
tâm này đuợc Geshe Ngawang Wangyal' đã quá cố thành lập 
năm 1958 tại Washington, New Jersey. Geshela là nguời đi tiên 
phong trong việc giảng dạy Phật giáo Tây Tạng tại xứ sở này và 
đã dạy rộng rãi các giáo pháp của mọi truyền thống Tây Tạng, 
kế cả nhiều trình bày ngắn về Giai Trình Của Đạo Pháp (lam 
rim) do Tsongkhapa viết. Một số những trình bày này đã đuợc 
xuất bản truớc khi Geshela viên tịch vào năm 1983. Trình bày 
giáo pháp lam rim nhu là con đuờng có trình tự đế dần tới giác 
ngộ cũng đã trở thành một trong những đề tài học tập cốt lõi tại 


kíeshe tương đương với thuật ngữ kalyãnamitra, theo nghĩa đen là 
"tôn đức hữu" (bạn tôn đức). Trong lối sử dụng thông thường, đây 
là học vị chỉ dành cho các học giả tu sĩ trong trường phái Gelugpa 
hay trong Sakya Tây Tạng khi họ tốt nghiệp. Trong Gelugpa, geshe 
được chia thành nhiều đẳng cấp trong đó cao nhất là Lharampa. 
Một số cho rằng geshe là học vị tương đương với học vị tiến sĩ. 
Trong thực tế, thời gian để hoàn tất học vị này là từ 12-20 năm 
tập trung vào việc hiểu nhớ kinh luận và tranh luận. Chương trình 
học xoáy quanh 5 chủ đề chính gồm: (1) Vi Diệu Pháp, (2) Trí huệ 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, (3) Trung Đạo, (4) Nhân Minh Luận (hay 
Luận lý học Phật giáo) và (5) Giới Luật. Để tỏ sự tôn kính và thân 
mật đối với các geshe, người Tạng thường gọi các ngài là geshela. 
Geshe. VVikipedia. Truy cập 20/02/2012. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Geshe> 


27 



TTHTPGTT cũng như tại nhiều trung tâm Phật giáo Tây Tạng 
khác trên khắp thế giới. Đối với những người bận rộn trong xã 
hội ngày nay như quý vị, tài liệu về Giai Trình Của Đạo Pháp 
trình bày một hình ảnh ngắn gọn, dề nắm bắt về con đường Phật 
học. Tất cả mọi sách nói về giai trình đạo pháp theo truyền thống 
Gelug 1 đã được xuất bản từ trước tới nay đều được rút ra từ Đại 
Luận về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ, và tự nó mang một giả 
định rằng người đọc có thế tham khảo nguồn chính văn. Tuy 
nhiên, cho tới nay chưa có một bản dịch tiếng Anh đầy đủ của 
bản văn này. 

Vào năm 1991 Loling Geshe Yeshe Tapkay và Donald Lopez, 
khi đó là thỉnh giảng sư tại TTHTPGTT , đề nghị TTHTPGTT 
tổ chức một nhóm dịch giả đế hoàn tất việc phiên dịch bộ Đại 
Luận. Tôi nhiệt tình đón nhận ý kiến này. Là đệ tử của Geshe 
Wangyal tôi đã luôn luôn muốn đảm nhận việc phiên dịch một 
tác phấm lớn của ngài Tsongkhapa, bởi vì lòng tôn kính của thầy 
đối với ngài đã khiến tôi rất cảm kích. Một lần thầy đã nói với 
tôi rằng thầy đặc biệt quan tâm tới các trước tác của ngài 
Tsongkhapa bởi vì ngài đã được đức Văn-thù-sư-lợi xuất hiện 
dạy riêng. Điều này lại càng gây thêm ấn tượng cho tôi khi tôi 
đọc cuốn Giai Trình Đạo Nhanh Chóng (Lam rim myur lam) của 
Losang Yeshe ghi rằng đức Văn-thù-sư-lợi muốn bảo đảm rằng 
ngài Tsongkhapa viết Đại Luận với điểm đặc biệt là hòa nhập ba 
loại người (skyes bu gsum) - người có khả năng nhỏ, trung bình, 
hoặc lớn - với ba khía cạnh nền tảng của đạo pháp (lam gỵu gtso 


^elugpa, nghĩa đen là 'hiền nhân'. Đây là trường phái Phật giáo lớn 
nhất Tây Tạng, do ngài Tsongkhapa sáng lập vào thế kỷ 14. Giới 
luật và học tập uyên bác được nhấn mạnh trước khi bước vào tu 
tập thiền định. Đứng đầu dòng Gelugpa là các Đức Dalai Lama liên 
tục tái sinh để đảm nhận trách vụ này; vào năm 1642 Đức Dalai 
Lama đời thứ V trở thành lãnh tụ tôn giáo và thế tục của Tây Tạng 
và từ đó đến nay Tây Tạng vẫn giữ tập tục này. Geỉugpa. 
VVikipedia. Truy cập 20/01/2012. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gelugpa>. 

28 



bo mam gsum) - quyết tâm muốn giải thoát (ỉĩges byung), tâm 
Bồ-đề (byang chup kvi sem) và chánh kiến (vang dag pa 7 ìta 
bạ). Hơn nữa, vì TTHTPGTT có nhiều dịch giả có đủ trình độ, 
kế hoạch này xem nhu có thế thực hiện đuợc. Bản văn đã đuợc 
chia ra cho muời bốn dịch giả và như thế Ban Phiên Dịch 
Lamrim Chenmo đã ra đời. Vào mùa hè năm 1992 một số phiên 
họp đã được tổ chức tại TTHTPGTT để đi đến sự đồng ý về một 
danh sách thuật ngữ chuyên môn. Khi xem những phần dần nhập 
sau đây, độc giả sẽ thấy rằng đạt được sự đồng ý về các từ 
chuyên môn bản thân nó đã là một việc làm vĩ đại. 

Đe dề dàng cho người đọc, các dịch giả đã sắp xếp Tập 1 thành 
hai mươi bốn chương phỏng theo phác thảo Tạng ngữ. Toàn bộ 
phác thảo của phần đầu bản văn này được đưa thêm vào ở phụ 
lục cuối tập sách {đây là phần dàn ý được đế ở đầu bản dịch 
Việt}. 

Các dịch giả làm công việc dịch thuật với ý hướng nhắm tới 
người đọc thông thường. Do đó, mặc dù Tsongkhapa hầu như 
luôn luôn dùng chữ viết tắt khi trích dần, ở đây chúng tôi đưa ra 
chữ tương cận bằng tiếng Anh của tên đầy đủ hơn của bản văn. 
Ớ lần trích dần đầu tiên một văn bản, chúng tôi sẽ cung cấp tên 
đầy đủ trong ngôn ngữ gốc. Tên đầy đủ của văn bản như trong 
Tam Tạng Kỉnh Điển Tạng Ngữ, Ẩn bản Bắc Kinh do D.T. 
Suzuki hiệu đính (1955-1961) sê được ghi lại trong chú thích ở 
lần trích dần đầu tiên của mỗi tác phấm. Trong trường họp 
Tsongkhapa không đưa ra tên của tác giả khi trích dẫn, tên tác 
giả - như được xác định bởi các nhà có thấm quyền từ trước tới 
nay của Tây Tạng, ngay cả khi các học giả hiện đại không xác 
định tác giả hoặc đã xác định một tác giả khác - được ghi thêm 
vào bản dịch. Dịch giả sẽ cho biết trích dần nằm ở đâu như trong 
bản Suzuki hiệu đính khi nào có thể được để cung cấp nguồn 
tham khảo cho những học giả muốn theo đuối một nghiên cứu 
chi tiết hơn về bản Tạng ngữ. Những thông tin thêm về thư mục 
tác giả liên quan đến những văn bản này có ở trong phần tham 
chiếu. 


29 



Các dịch giả không có ý định đưa ra một thư mục tỉ mỉ chi tiết 
mà chỉ cung cấp các thông tin về những ấn bản trong ngôn ngữ 
gốc và những bản dịch mà nói chung họ đã dùng. Độc giả muốn 
có những thông tin chi tiết về các bản dịch và các tác phấm khác 
viết bằng tiếng Anh có thế tham khảo ở Plầndt (1983), de Jong 
(1987), Nakamura (1889) và Hirakawa (1990). 

Các dịch giả đã dùng một hình thức xấp xỉ tưong đưong về 
phiên âm của tiếng Anh đế viết tên những tác giả Tây Tạng, 
dòng phái, và noi chốn của xứ sở này. Cách viết chữ Tây Tạng 
chính xác theo lối Wylie (1959) được đế trong ngoặc khi xuất 
hiện lần đầu tiên. Các dịch giả cũng đưa thêm vào cuối sách một 
bảng ngắn gồm các thuật ngữ tiếng Tây Tạng. 

Các thành viên của Ban Phiên Dịch Lamrim chenmo làm công 
việc dịch thuật trong tập này gồm có Elizabeth s. Napper, 
Joshua w. c. Cutler, John Newman, Joe B. Wilson, và Karen 
Lang. Các dịch giả đã dùng ấn bản được xuất bản bởi Nhà Xuất 
Bản Nhân Dân Tso Ngỏn (Thanh Hải -W'M) năm 1985 dựa vào 
bản in khắc gỗ Ja-kyung (Bya khyung). số trang tiếng Tây Tạng 
của ấn bản này được đưa vào trong khắp bản dịch, viết trong 
ngoặc và in chữ đậm đế tiện việc tham khảo. Các dịch giả đã 
dùng ấn bản Ganden Bar Nying đế tham khảo bởi vì bản này 
được coi là bộ khắc gỗ xưa nhất của bản văn. Văn bản không ghi 
chính xác ngày những bản gồ này được khắc, nhưng một văn 
bản quan trọng khác trong cùng bộ khắc gồ này, Đại Luận về 
Giai Trình của Đạo Chân Ngôn Thừa (sNgags rim chen mo), 
được khắc vào năm 1462. Đức Dalai Lama đã ân cần trao cho 
Elizabeth Napper mượn tập bản thảo Gaden Bar Nying từ thư 
viện riêng của ngài. Với sự bảo trợ của Thư Viện Tác Phấm và 
Văn Khố Tây Tạng, bà đã chụp ảnh vi phim tài liệu này. Các 
dịch giả đã so sánh các ấn bản Tso Ngỏn và Ganden và không 
thấy những sai biệt quan trọng. Các dịch giả cũng tham khảo 
Bốn Chủ Thích Đan Ket (Lam rim mchan bzhỉ sbrags ma) và 
nhất quán sử dụng nó đế diễn giải các trích dần. Các người hiệu 
đính đã đọc toàn bộ văn bản và thảo luận việc diễn giải các đoạn 


30 



văn khó với các học giả Phật giáo Tây Tạng lồi lạc đương thời 
Denma Locho Rinbochay và Loling Geshe Yeshe Tapkay. 

Cũng như bất cứ kế hoạch nào ở kích thước này, đã có rất nhiều 
người giúp đỡ và yểm trợ chúng tôi. Đầu tiên và trước hết, tôi 
muốn bày tỏ lòng tri ân và tôn kính tới người đã khiến cho kế 
hoạch này thành hình, bậc cha già vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng 
tại đất nước này, cố Geshe Ngawang Wangyal, người đã giúp tôi 
nhìn cuộc đời qua con mắt của Đức Phật. Ke đến, tôi rất cảm tạ 
các dịch giả và các học giả Tây Tạng đã được đề cập ở trên vì 
những đóng góp to lớn của họ cho kế hoạch này. Tôi đặc biệt tri 
ân người cộng tác hiệu đính của tôi là Guy Newland về những 
đóng góp thiết yếu mà ông đã năng nố thực hiện. Tôi cũng cám 
ơn Don Lopez về những gợi ý hiệu đính và những lời khuyên 
hữu ích, cũng như Brady Whitton, Carl Yamamoto, và Paul 
Coleman về công việc hiệu đính của họ. Tôi cũng rất biết ơn 
người chủ biên của Snow Lion là Susan Keyser về những nồ lực 
bền bỉ đế trau chuốt cho tác phấm này. Tôi cảm kích sâu xa vô 
vàn nồ lực của các geshe thuộc TTHTPGTT, Thupten Gyatso, 
Ngawang Lundhup, Lozang Jamspal, và Lobzang Tsetan đã giúp 
đỡ trong việc truy nguyên những tham khảo về các trích dần và 
làm sáng tỏ văn bản. Tôi cũng cảm ơn David Ruegg và Robert 
Thurman về những đóng góp thích đáng cho phần tư liệu giới 
thiệu. Trong số các dịch giả tôi đặc biệt cảm tạ Elizabeth Napper 
về những nồ lực hơn thường lệ và về việc sẵn lòng cung cấp cho 
đề án tất cả những công trình liên quan đến văn bản mà bà đã 
thực hiện được trước đây. Tôi cũng tri ân Natalie Hauptman và 
Gareth Sparham về những nồ lực tốt bụng của họ về chú thích và 
thư mục. Ke hoạch này không thế nào tiến triển được nếu không 
có sự yếm trợ tài chánh rộng lượng của Buff và Johnnie Chace 
và Joel McCleary, những người mà tình bạn của họ tôi cũng 
không kém phần cảm kích. Tôi tri ân sâu xa song thân tôi, Eric 
và Nancy Cutler, vì tấm lòng nhân từ không thế đo lường được 
của các người dành cho tôi và TTHTPGTT. Cuối cùng, tôi xin 
cám ơn vợ tôi là Diana về sự ủng hộ không ngơi và sự trợ giúp 
không lay chuyên đê hoàn thành đê án này. 


31 



Joshua w. c. Cutler 

Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng 
Washington, New Jersey 


32 



Lòi Nói Đầu Cho Bản Dịch Anh Ngữ 

Đại Luận về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ của Jey Tsongkhapa 
là một trong những tác phấm vĩ đại nhất về tôn giáo hoặc thế tục 
trong thư viện di sản nhân loại. Đại luận này trình bày một tầm 
nhìn làm quý vị sững sờ về nguồn gốc vô thủy vô chung và 
những chuyến hóa vô cùng tận của mọi dạng sống; việc xác định 
giá trị châu báu về sự hiện thân làm cá nhân con người ở một 
thời điểm mang tính quyết định của cuộc tiến hóa cho riêng 
mình. Đại luận trình bày khải thị này trong một cung cách khiến 
lay chuyển được cho cá nhân người đọc để họ đạt một thay đổi 
mô hình co bản trong tầm nhìn về cuộc đời của họ: từ một tác 
nhân riêng tư, tự kỷ trung tâm, chỉ-hướng-vào-cuộc-đời-này, 
phấn đấu với những dòng nước lũ và những trở ngại quanh 
mình, nóng lòng tìm một chút an toàn và hạnh phúc trước khi hy 
vọng tìm được một sự xóa sạch bình yên trong cái chết; đế trở 
thành một chúng sinh thức tỉnh huy hoàng bay vút ra khỏi một 
kinh nghiệm vô tận của quá khứ trong một chuyến bay tiến hóa 
kỳ diệu tới một vận mệnh đẹp không thế tưởng tượng được của 
trí tuệ, từ ái, và phúc lạc - Phật quả, hoặc đon thuần là sự vinh 
quang tiến hóa tối thượng mà bất kỳ chúng sinh hữu thức nào 
cũng có thể đạt được. 

Dĩ nhiên tầm nhìn này không khởi nguyên noi Đại Luận. Đó 
chính là tầm nhìn đã được Đức Phật Thích-ca và các đệ tử giác 
ngộ của ngài đề xuất, trong tất cả các nền văn minh Á Châu 
trong gần suốt hai thiên niên kỷ, qua một số lượng kinh văn bao 
la với rất nhiều nhánh trong nhiều ngôn ngữ. Tầm nhìn này khải 
thị con người về chính họ như là tham dự viên trong quá trình 
tiến hóa huy hoàng và đầy ý nghĩa này. 

Đại Luận thâu nhóm lại những đầu mối về câu chuyện, hình ảnh, 
và giáo pháp từ số kinh văn sáng ngời này và đan dệt chúng 
thành một dạng thức cô đọng, một tấm vải phong phú, toàn diện 
và đa năng đến nỗi nó có thế được thiết kế thành y phục hữu 
dụng, mỹ miều và có khả năng thích nghi cho bất kỳ người nào 
muốn mặc nó. Đôi khi người ta nói rằng Jey Tsongkhapa tiếp 

33 



nhận Giáo Pháp của Đức Phật vào thời điểm mà Giáo Pháp đó 
tới lúc bị phai mờ roi vào quên lãng và không còn được sử dụng 
- vì do chúng sinh khắp noi cãi cọ và tranh giành nhau về những 
nghi thức và đặc tính liên hệ tới giác ngộ - Ngài khiến nó thấm 
thấu những chân lý tinh túy, và đem lại sức sống mới cho việc 
hành trì của họ một cách mãnh liệt đến nồi những giảng dạy này 
sê mang lại sinh lực cho hàng triệu người có đầu óc cởi mở trong 
suốt năm trăm năm kế tiếp. 

Một khi các độc giả đã đạt đến sự dịch chuyến có hướng về nhận 
thức được tiết lộ một cách hệ thống trong tác phấm như một đại 
tấu khúc, Đại Luận đưa ra cho họ những phưong pháp thực tiền 
rõ rệt và chi tiết đế thực hiện tầm nhìn của họ trong những hành 
trì chuyến hóa cần thiết đế giúp họ bay lên. Những hành trì được 
khéo léo sắp xếp đế đánh thức con người trần tục bị ám ảnh với 
sự thành công trong đời này và đưa cả ba loại người tầm đạo từ 
giai đoạn tiến hóa này qua giai đoạn tiến hóa khác. Các giai đoạn 
này khởi từ việc nưong tựa vào bậc thiện tri thức, qua những chủ 
đề sẽ giải phóng tâm thức trong sự từ bỏ thế tục siêu tuyệt - sự 
quý báu của thân người có đủ tự do và co hội, sự kề cận của cái 
chết, lý nhân quả tiến hóa, và sự có mặt khắp noi của đau khố 
trong kiếp sống không giác ngộ; tới những chủ đề mở rộng tấm 
lòng - lòng bi, lòng từ, và tinh thần giác ngộ vì tha nhân; và cuối 
cùng tới những điều phức tạp sâu xa và dứt khoát có tính giải 
phóng của trí tuệ siêu việt về tính vô ngã về chủ và khách quan. 
Người học hỏi và người hành trì có thế dùng đi dùng lại những 
chủ đề và những phương tiện này, thấu hiếu mỗi ngày một sâu 
hơn vào trong tâm, và cuộc đời của họ sẽ từ từ nhưng chắc chắn 
trở nên tốt đẹp hơn. 

Điều thiết yếu quý vị cần nhớ là Đại Luận không phải là một tác 
phấm theo chủ thuyết tiệm tiến, không đơn thuần là một tập họp 
những thực hành sơ khởi nhằm chuẩn bị người đọc cho giáo 
pháp mật truyền cao hơn đang chờ đợi ở đó và nằm bên kia giáo 
pháp của lộ trình. Đúng ra đây là hiến giáo - giáo pháp công 
khai - và con đường của giáo pháp này được chính tác giả nhắc 
đến như là con đường “chia sẻ chung” (thun mong), con đường 


34 



được dùng chung của cả hiến và Mật giáo. Nó là giáo pháp đầy 
đủ nhất, cao nhất, là tinh túy cô đọng của toàn thế con đường 
Phật học rút ra từ biến cả bao la của kinh văn nhà Phật, cô đọng 
bằng cách họp nhất với các nghi quỹ của Mật giáo siêu đắng 
trong từng bước một trên con đường này. Thí dụ, giai đoạn khởi 
đầu, việc nưong tựa vào người thầy dạy đạo, quả thật là giai 
đoạn co sở trong mọi giảng dạy Phật giáo. Nhưng Đại Luận 
không dạy điều này bằng phưong pháp so khởi. Phép quán 
tưởng cảnh giới quy y, thiên cung chứa các Đạo Sư và tất cả chư 
Phật, Bồ Tát, chư thần, chư thiên, và chư tổ - hình ảnh này được 
rút ra từ các phưong pháp Mật giáo sâu kín nhất và sẵn sàng đế 
mọi người tự do sử dụng một cách hữu ích không sai sót mà vẫn 
không khiến người thực hành chưa được làm lề khai tâm Mật 
giáo vướng vào những nguy hiếm của việc thực hành Mật giáo 
chính quy. Cách thức những điều siêu việt được giảng dạy, cách 
thức lòng bi mẫn và tâm Bồ-đề được giảng dạy, và ngay cả cách 
thức trí tuệ được giảng dạy như là sự bất khả phân không thế lay 
chuyến của tánh Không và tánh tưong đối - tất cả những điều 
này khiến cho quý vị có thế tiếp cận được với sức mạnh của Mật 
giáo trong một cung cách rộng rãi, chuyến hóa, năng động, 
nhưng an toàn, và thuận duyên; có lẽ quý vị có thế nói, một cách 
không thất bại nữa. Đây là sự thiên tài của Đại Luận. 

Một số người thực hành khi họ trải qua sự thay đối tầm nhìn từ 
tình trạng tự kỷ trung tâm của thế giới này tới tình trạng rộng mở 
tiến hóa vị tha ở tầm mức vũ trụ, họ bị choáng ngợp đến nồi họ 
cảm thấy một sự cần thiết mãnh liệt đế thanh tịnh thân mình 
bằng hàng trăm ngàn lần lề lạy, những chuyến hành hưong, 
những thực hành khố hạnh, và những nghi thức phức tạp, thanh 
tịnh khấu bằng cách trì tụng hàng triệu chân ngôn, và thanh tịnh 
ý bằng hàng trăm ngàn lần những nghi thức tạo mối dây nối kết 
qua việc phụng thờ đạo sư 1 . Đây là những thực hành nhập môn 


^rong Mật tông có nhiều hình thức lễ nghi và thực hành để nối kết 
hành giả với đạo sư. Trong đó có các phương tiện thiền hình dung 
hóa (hay quán tưởng) vị đạo sư như là một vị Phật hay một giác 

35 



mãnh liệt. Chính Jey Tsongkhapa, sau khi đã sâu xa nghiên cứu 
tất cả các phiên bản truớc đó về giai trình của đạo pháp từ mọi 
truyền thống, đã thực hành 3,500,000 hạ bái, cúng duờng 
10,000,000 mandala 1 , trì tụng vô số chân ngôn thanh tịnh Kim- 
Cuơng Tát-Đỏa 2 , thực hành vô số các nghi thức nối kết đạo su, 
và hành trì muời bốn thực hành khác nữa. Và cuối cùng đại su 
đã đạt đuợc mục đích của mình. Khi đó, đại su viết Đại Luận đế 
giúp nguời khác thuộc mọi hạng loại đạt đuợc mục đích của họ, 
bằng bất cứ con đuờng nào họ cần phải đi, bằng cách thức tốt 
nhất có thế đuợc cho họ, và luôn luôn với sự hữu hiệu tối ưu của 
việc có thế điều chỉnh hoàn hảo vào tình trạng tiến hóa cụ thế 
của họ. Trong những thế kỷ tiếp theo đó, rất nhiều người đã đạt 
được tầm nhìn mới này, toàn thế văn hóa Tây Tạng đã hoàn tất 
sự chuyến hóa đế trở thành một cỗ xe hướng về giác ngộ cho 
toàn thế dân chúng của xứ sở này, và cái không khí độc đáo đó 


thể, và ở một mức cao, có các phép quán tưởng hỢp nhất hành giả 
với đạo sự trong dạng bổn tôn. Pháp tu quan trọng được biết là 
Guru Yoga. 

^òn được dịch là đàn-tràng hay mạn-đà-la theo nghĩa đen là trung 
tâm hay một hình khép kín, thường được miêu tả như một vòng 
tròn quay quanh một trung tâm. Ở mức thấp nhất, mandala có thể 
được hiểu như là chúng ta, các hành giả, và hiện tượng giới bao 
quanh ta. Thuật ngữ mandala cũng được mô tả như một cấu trúc 
tích hỢp được thành lập quanh một nguyên lý hỢp nhất trung tâm. 
Mandàỉa. Rigpa shedra. Truy cập 18/02/2012. 

< http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mandala>. 

2 Kim cương Tát-đỏa: được dịch từ chữ Phạn Vajrasattva — là vị Phật 
tối cao trong tất cả các dòng Phật và mandala. Một lời nguyện của 
Kim cương Tát-đỏa Phật là: trong tương lai khi tôi đạt Phật quả 
toàn hảo, xin cho những ai đã phạm tội ngũ nghịch, hay bất kỳ ai 
đã làm hư hại giới nguyện samaya được thanh tịnh hoàn toàn tất 
cả các hành vi và hư hại tai ách của họ chì bởi nghe tên của tôi, 
nghĩ về tôi hay tụng đọc bách âm chú, thần chú oa! nghiêm nhất 
trong các chẵn ngôn. Cho đến khi tôi chưa hoàn thành thì tôi vẫn ở 
lại mà không giác ngộ. Vajrasattva. Rigpa Shedra. Truy cập 
20 / 2 / 2012 . 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajrasattva>. 

36 



đã lan ra khỏi cao nguyên Hy-mã-lạp-sơn tới các vùng thảo 
nguyên của Nội Á. 

Trong suốt gần 600 năm kể từ khi Đại Luận đuợc trước tác, 
những người được lợi lạc vẫn chủ yếu là người Tây Tạng và 
Mông Cố và con số này vẫn lên tới nhiều triệu người. Trong thế 
kỷ này đã có những bản dịch thử sang Nga văn và Hoa văn 
nhưng cả hai bản dịch này vẫn chưa được truyền bá trong các 
nền văn hóa đó. Trong những thập niên gần đây, một số phần về 
tác phấm này và các chú giải đã được dịch sang tiếng Anh. 

Như thế đây quả là một sự kiện lịch sử khi các đệ tử của cố đại 
sư Geshe Wangyal đã thành lập một nhóm học giả đế phiên dịch 
kiệt tác này sang Anh ngữ. Họ đã góp chung nồ lực, phân tích 
các văn bản với tính nghiêm túc về tri thức, tìm tòi trong tâm 
mình với lòng chân thành sâu xa, thử nghiệm đế mong tìm ra 
những thuật ngữ hay nhất, và đã cho ra đời thành quả lao động 
thưong yêu này. Quý vị phải hy vọng rằng lời tiên đoán về sự 
hữu dụng năm trăm năm của giáo pháp Đại Luận là lời tiên đoán 
quá dè dặt, và rằng phiên bản tiếng Anh mới này sẽ kéo dài 
những lợi ích của nó cho nhiều thế hệ sấp tới, dần tới việc phiên 
dịch thêm sang nhiều ngôn ngữ khác. 

Thật là niềm vinh dự và hân hoan cho tôi, trong lời nói đầu này, 
đế có lời chúc mừng các dịch giả và bày tỏ lòng hoan hỷ trong 
sự thành tựu của họ, một sản phấm phát sinh từ những nồ lực 
của chính họ đế đền trả tấm lòng đại từ của vị thiện tri thức chân 
chính của quý vị, vị kalyãnamitra của quý vị, Đạo sư thiêng 
liêng Geshe Wangyal, người đã đến vùng đất hoang dã và man 
rợ mo hồ này của quý vị, noi đã bị ám bởi các thế hệ đi xâm 
chiếm và bắt nô lệ, bởi sự hung bạo tiếp diễn cả ở bên ngoài thế 
giới lần bên trong tâm hồn, và người đã mang đến cho quý vị 
ngọn đèn không lu mờ của Con Đường Giác Ngộ, sống động 
trong người như niềm hy vọng vui tưoi, như lòng từ can đảm, 
như trí tuệ sắc bén, như niềm quan tâm tuyệt đối thực tiền và 
kiên định như cưong thạch, và như là một quyết tâm kỳ diệu bao 
gồm tất cả và vẫn còn sống mãi. Xin cám on Geshela bất khả 


37 



phân với Jey Rimpochey ! 1 Cám ơn các dịch giả đã hoàn thành 
tác phấm này! Và chào mừng mỗi người và mọi người đến với 
Đại Luận! 


Robert A. F. Thurman 
Chủ tịch, Tibet House 

Giáo sư Jey Tsongkhapa về Các Nghiên cứu Phật học Ãn-Tạng 
Đại học Columbia 


^impochey, cũng được viết là Rinpoche nghĩa là "tôn giả". Đây là một 
danh hiệu cao quý dành cho các vị lama (đạo SƯ) của truyền thống 
Phật giáo Tây Tạng. Rinpoche. Rigpa Shedra. Truy cập 20/2/2012. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Rinpoche>. 

38 



Lamrim Lotsawas 

Danh Sách Ban Dịch Thuật và Hiệu Đính 
Bản Dịch Việt Ngữ - Quyển 1 



Dịch Thuật 


Mai Tuyết Ánh 
Nguyễn Thị Trúc Mai 
Võ Quang Nhân 
Trần Cuờng Việt 

-8-y 

w 

Hiệu Đính và Biên Tập 

Mai Tuyết Ánh 
Lê Xuân Duơng 
Võ Quang Nhân 
Nguyễn Thị Trúc Mai 
Nguyên Phuơng 
Lê Lam Sơn 

- 8 -' 

m 

Trách Nhiệm Tổng Quát 

Võ Quang Nhân 


39 



Bảng Chữ Viết Tắt 


A-kya 

AA 

AK 

AKbh 

AS 

Bhk 

BCA 

Bkl 

Bk2 

Bk3 

Bpãlita 

Chn. 

Cá 

Cát 

D 

Great Treatise 1 
Great Treatise 2 
Great Treatise 3 
Jm 

LRCM 


MAV 

MAVbh 

mChan 


MMK 

MSA 

p 

PPd 

PPs 


A-kya-yongs-'dzin, Lam rim brda bkroỉ 

Abhisamayãlamkãra-nãma- 

prạịnãpãramitopadeảa-ảãstra-kãrikã 

Abhidharma-koẳa-kãrikã 

Abhidharma-koẩa-bhãsya 

Abhidharma-samuccaya 

Yogã-caryã-bhũmau-bodhỉsattva-bhủmi 

Bodhisatria-carvãvatãra 

1 st Bhãvana-krama 

2 nd Bhãvana-krama 

3 rd Bhãvana-krama 

buddhapãlừa-mũlamadhyamaka-vrttỉ 

Chỉnese 

CatuỈỊ-ắataka-ảãstra-kãrikã-nãma 

Catuh-ẩataka-ẩãsừa-kãrikã-năma-tĩkã 

sDe dge Các bản dịch kinh và luận Tạng ngữ 

Cutler et al. 2000 

Cutler et al. 2000 

Cutler et al. 2002 

Jãtaka-mãỉã 

Tsongkhapa (1985) sKves bu gsum gyi myams 
su bì ang ba'i rim pa thams cad tshang bar ston 
pa'i byangchub lam gyi rim pa 
Madhyamakãvatãra 
Madhyamakãvatãra-bhãsya 
'Jam-dbyangs-bzhad-pa, et al. Lam rim mchan 
bzhi sbrags ma 

Prajnã-nãma-mũỉamãdhyamka-kãrikã 
Mahãyãnã-sủtralamkãra-kãrikã 
Suzuki (1955-61) 

Prasanna-padã, Dharamala 1968 
Prasanna-padã, La Vallẻe Poussin 1970a 


40 



PS 

Paramitã-samãsa 

RGV 

Uttara-tantra ( Ratna-gotra-vibhãga ) 

rNam thar rgyas 

Nag-tsho, Jo bo rje dpaỉ Idan mar me mdzad ve 

pa 

shes kyỉ mam thar rgyas pa 

Ra 

Rãja-parỉkatha-raừiavalỉ 

Sbh 

Yogã-caryã-bhũmau-ảrãvaka-bhũmỉ 

Skt. 

Sanskrit 

Sn. 

Samdhi-nirmocana sũtra 

SP 

Sad-dhanna-pundanka-nãma-mahãyãnã-sũtra 

SR 

Sarva-dharma-svabhã-samatã-vipancita- 

samãdhi-rãja-sũtra 

Tib. 

Tibetan 

Toh 

Ui et al. 1934 

Ud 

Udãna-varga 

Vs 

Vỉnỉscaya-samgrahanỉ 

vv 

Vigraha-vyãvartanĩ 

VVv 

Vỉgraha-vyăvartanĩ-vrtti 

YS 

yuktỉ-sasthikã 

YSv 

yukti-sasthikã-vrtti 


41 



42 



Dàn Ý Tập I 


[Chương 1 Atiấa] 

I. Chỉ ra sự vĩ đại về giáo pháp của tác giả để xác lập rằng đó là nguồn quyền 
năng: 

A. Tái sinh trong một dòng dõi quý tộc 

B. Đạt được các phâm hạnh cao qúy. 

1 . Qua học hỏi nhiều kinh văn đạt được tri kiến trác tuyệt 

2. Đạt phấm hạnh thâm sâu về tri kiến chứng nghiệm từ việc thực hành 
đúng. 

a. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện giới luật 

1) Giữ gìn các thệ nguyện tối cao về việc giải thoát cá nhân 

2) Giữ gìn Bồ-tát giới 

3) Giữ gìn các thệ nguyện Kim Cương thừa 

b. Ngài Atiấa thành tựu trong tu tập thiền định 

1) Rèn luyện định lực theo kinh điên và mật điên thông thường 

2) Rèn luyện các định lực siêu việt 

c. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện trí huệ 

1) Rèn luyện trí huệ thông thường 

2) Rèn luyện Trí huệ siêu việt 

c. Sau khi có được các phẩm hạnh cao quý, ngài Atisa đã tiếp tục hoang 
hóa 

1 . Hành trạng tại Án 

2. Hành trạng tại Tây Tạng 
[Chương 2 Giá Trị Cao Quý của Phật Pháp] 

II. Chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp đế khởi sinh lòng kính trọng 
những lời giảng dạy 

A. Giá trị cao quý trợ giúp người tu học hiếu biết rằng Phật pháp không có 
gì mâu thuẫn 

B. Giá trị cao quý đế trợ giúp người tu học hiếu biết rằng tất cả kinh điến là 
hướng dẫn để thực hành. 

C. Giá trị cao quý đế trợ giúp người tu học dễ dàng tìm thấy mục tiêu của 
Bậc Tối Thắng 

D. Giá trị cao quý đế trợ giúp người tu học tự kiềm chế được nhũng sai lầm 
trầm trọng 

[Chương 3 Phương cách lắng nghe và lý giải về giáo pháp] 

III Phương cách lắng nghe và lý giải về giáo pháp. 

A. Phương cách lắng nghe Phật pháp theo cách qua đó cả giáo pháp và tác 
giả đều cao quý 

1 . Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe phật pháp 

2. Phát triển sự tôn kính giáo pháp và người hướng dẫn 


43 



3. Phương pháp thực sự lắng nghe 

a. Từ bỏ ba khuyết điếm của một cái thùng chứa 

b. Phụ thuộc vào sáu ý niệm 

B. Phương cách giảng giải Phật pháp theo cách qua đó cả giáo pháp và tác 
giả đều cao quý 

1 . Suy tưởng về lợi ích của việc giảng giải Phật pháp 

2. Phát triên sự tôn kính Thầy và giáo pháp. 

3. Với tư duy và cách ứng xử nào khi giảng giải Phật pháp 

4. Phân biệt người nên hay không nên giảng giải Phật pháp. 

c. Phương cách kết thúc một thời giảng trong liên hệ giữa lắng nghe và 
giảng giải Phật pháp 
[Chương 4 Nương Tựa vào Thầy] 

IV. Phương cách dẫn dắt tu sinh với những hướng dẫn thực tế 
A. Phương cách nương tựa vào thầy {đạo sư}, căn cơ của con đường tu tập 

1 . Một số giải thích chi tiết đế phát triển được mức hiếu biết chắc chắn 

a. Các đặc tính đặc trưng của Thây đê nương tựa được 

b. Các đặc tính đặc trưng của tu sinh khi nương tựa vào thầy 

c. Phương cách đệ tử nương tựa vào thầy 

1) Nương tựa về tư duy 

a) Những chỉ định tống quát về thái độ cần có khi nương tựa vào 
Thầy. 

b) Đặc biệt, tạo niềm tin là căn cơ. 

c) Nhớ lòng tử tế của Thầy và kính trọng Thầy 

2) Nương tựa về hành trì 

d. Các lợi ích của việc nương tựa vào Thầy 

e. Các lỗi lầm khi không nương tựa vào Thầy 

f. Tóm tắt ý nghĩa của năm phần trên 
[Chương 5 Thời Thiền] 

2. Một chi định tóm tắt về phương cách duy trì thiền 
a. Phương cách thực tiễn đế duy trì thiền 

1) Phải làm gì khi đang trong thời thiền 

a) Chuân bị 

b) Thực sự nhập thiền 

i) Làm sao để duy trì thiền tống quát 

ii) Làm sao đế duy trì thời thiền chuyên biệt 

c) Phải làm gì sau khi xả thiền 

2) Phải làm gì giữa các thời thiền 

a) Kiêm soát các giác quan 

b) Hành động với cảnh giác 

i) Các nên tảng đê hành động đặt làm căn bản 

ii) Hành động một cách cảnh giác với tôn trọng nền tảng 

c) Chê độ âm thực thích họp 


44 



d) Làm sao hành trì một cách tinh tấn để không ngủ sai thời và làm 
sao hành động đúng lúc đi ngủ. 

[Chương 6 Bác Bỏ Quan Niệm Sai Lầm về Thiền] 
b. Bác bỏ quan niệm sai lầm về thiền 
[Chương 7 Một Kiếp Người An Lạc và Thuận Duyên] 

B. Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức sau khi họ nương tựa 
vào đạo sư 

1 . Sự khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận 
duyên 

a. Sự nhận diện an lạc và thuận duyên 

1) An lạc 

2) Thuận duyên 

a) Năm khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị 

b) Năm khía cạnh thuận duyên liên quan đến nhũng chúng sinh 
khác 

b. Quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận duyên 

c. Quán chiếu về sự sự khó khăn đế đạt được an lạc và thuận duyên 
[Chương 8 Ba Loại Người] 

2. Làm thế nào đế tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và thuận 
duyên 

a. Làm thế nào đế phát triển tri thức tống quát một cách chắc chắn về 
lộ trình tu tập 

1) Nội dung bao hàm của tất cả kinh điển về các lộ trình của ba loại 
người như thế nào 

2) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo các giai đoạn áp dụng các 
rèn luyện dành cho ba loại người 

a) Mục đích của việc hướng dẫn các đệ tử qua phương tiện của các 
lộ trình về ba loại người 

b) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo nhũng giai đoạn như vậy 

i) Nguyên nhân thật sự 

ii) Mục đích 

[Chương 9 Chánh Niệm về Cái Chết] 

b. Con đường thật sự để tận dụng cuộc sống an lạc và đầy thuận duyên 
1) Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho người 
có khả năng giới hạn. 

a) Điều phục tâm thức cho một người có ít khả năng {căn cơ thấp} 
i) Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho lợi ích 
của nhũng kiếp sống vị lai. 

a’ Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không 
tồn tại lâu trên cuộc đời này. 

1 ’ Sai lầm của việc không trau dồi chánh niệm về cái chết 

45 



2’ Lợi ích của việc trau dồi chánh niệm về cái chết 
3 ’ Loại chánh niệm về cái chết mà quý vị cần khai triển 
4’ Phương pháp trau dồi chánh niệm về cái chết 
a” Tư duy rằng cái chết là lẽ tất nhiên 

1” Hãy quán chiếu rằng thần chết chắc chắn sẽ đến và 
vì vậy điều đó là không thế tránh khỏi. 

2” Hãy quán chiếu rằng đời sống của quý vị không thể 
kéo dài và thường xuyên suy giảm. 

3” Hãy quán chiếu về cái chết là chắc chắn ngay cả 
trong lúc quý vị còn sống thì cũng có rất ít thì giờ cho 
tu tập tôn giáo 

b” Hãy quán chiếu về thời điếm bất định của cái chết 
1” Quán chiếu về tuối thọ trên thế gian này thật không 
chắc chắn 

2” Quán chiếu rằng có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến 
cái chết và rất ít nguyên nhân dành cho sự sống 
3” Quán chiếu rằng thời điểm xảy ra cái chết là không 
chắc chắn bởi vì thân thể con người rất mong manh dề 
hư hoại. 

c” Quán chiếu rằng vào thời điểm diễn ra cái chết, sẽ 
không ai có thế hỗ trợ ngoại trừ sự tu tập tôn giáo 
1 ” Bạn bè sẽ không thế hỗ trợ. 

2” Tài sản vật chất không thế hỗ trợ. 

3” Thân thể của quý vị cũng không thể giúp ích. 
[Chương 10 Quán Tưởng về Kiếp sống Tương Lai của Quý Vị] 

b’ Quán chiếu những điều sẽ xảy đến trong đời sống tương lai 
của quý vị: hạnh phúc và khô đau của hai hạng chúng sanh 
1 ’ Quán chiếu sự đau khố của chủng sinh ở những địa ngục 
a” Quán chiếu sự đau khố của chủng sinh trong những 
địa ngục nóng 

b” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục cận biên 
c” Quán chiếu sự đau khố trong nhũng địa ngục lạnh 
d” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục phụ 
2’ Quán chiếu sự đau khổ của súc sinh 
3 ’ Quán chiếu sự đau khổ của ngạ quỷ 
a” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do 
nhũng trở ngại bên ngoài 

b” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do 
những trở ngại bên trong 

c” Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và 
nước uống 
[Chương 1 1 Quy Y Tam Bảo] 

46 



ii) Nương tựa vào những phương tiện mang đến hạnh phúc cho 
kiếp sống tiếp theo 

a’ Điều phục tâm thức cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù 
thắng đế đến với lời huấn thị 

1 ’ Những nguyên nhân cho việc quy y 
2’ Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y 
a” Nhận diện những đối tượng quý vị sẽ quy y 
b” Nhũng nguyên nhân vì sao các đối tượng này xứng 
đáng để quý vị quy y 
3 ’ Con đường quý vị sẽ quy y 
a” Quy y thông qua sự hiếu biết những phấm hạnh tốt 
1” Những phâm hạnh tôt của đức Phật 

(a) Những phâm hạnh tôt của thân Phật 

(b) Những phâm hạnh tôt của khâu Phật 

(c) Những phâm hạnh tôt của ý Phật 

(i) Những phấm hạnh tốt về tri thức 

(ii) Những phấm hạnh tốt về lòng từ bi 

(d) Những phấm hạnh tốt của nhũng hành động giác 

ngộ 

2” Những phâm hạnh tôt của Pháp 
3” Những phâm hạnh tôt của Tăng đoàn 
b” Quy y thông qua hiếu biết nhũng sự thù thắng 
1” Sự thù thắng dựa vào những tự tướng của tam bảo 
2” Sự thù thắng dựa vào những hành động giác ngộ của 
tam bảo 

3” Sự thù thắng dựa vào lòng thành kính 
4” Sự thù thắng dựa vào việc thực tập 
5” Sự thù thắng dựa vào sự hồi tưởng 
6” Sự thù thắng dựa vào cách thức của ba ngôi báu làm 
tăng trưởng công đức 
c” Quy y thông qua nguyện lực 

d” Quy y băng cách khước từ sự nương tựa vào những 
đối tượng khác 
[Chương 12 Giới Quy Y] 

4’ Sau khi quy y, các giai đoạn giữ giới 
a” Các giới này được ghi lại như thế nào trong Quyết 
Định Yếu Luận 

1” Tập họp phân chi thứ nhất 

(a) Nương tựa nơi bậc xuất chúng 

(b) Lắng nghe giáo pháp siêu việt 

(c) Định tâm đúng mức vào các giáo pháp này 

(d) Trau dồi thực hành tương họp với giáo pháp 


47 



2” Tập họp phân chi thứ hai 

(a) Đừng kích thích các giác quan 

(b) Thọ giới một cách đủng đắn 

(c) Có lòng bi mẫn đối với chủng sinh 

(d) Gắng sức cúng dường định kỳ lên Tam Bảo 

b” Các giới này được trình bày như thế nào trong truyền 
thông khâu truyên 
1” Giới đặc biệt 

(a) Giới cấm 

(b) Giới tập quán 
2” Các giới tổng quát 

(a) Bằng cách nhớ lại những điểm ưu việt và những 
phàm hạnh cao quý của Tam Bảo, không ngừng quy 

y 

(b) Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam 
Bảo, nỗ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng và 
dâng lên Tam Bảo miếng ăn, thức uống trước tiên 

(c) Khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong 
cách hành trì này bằng cách thương xót chiếu cố đến 
họ 

(d) Bất cứ làm việc gì với bất cứ mục đích gì, củng 
dường và khấn cầu Tam Bảo, từ bỏ mọi phương 
pháp thế gian khác 

(e) Sau khi đã hiêu những lợi ích, quy y ba lân ban 
ngày và ba lần ban đêm 

(i) Những lợi ích được trình bày trong Quyết Định 
Yếu Luận 

(a’) Tập họp đầu tiên gồm bốn lợi ích 
(1 ’) Tạo được rất nhiều phước đức 
(2’) Được hỷ lạc và hỷ lạc tối thượng 
(3 ’) Đạt được định 
(4’) Đạt được sự thanh tịnh 
(b’) Tập họp thứ hai gồm bốn lợi ích 
(r) Sẽ nhận được nhiều hộ trì 
(2’) Làm giảm, chấm dứt và hoàn toàn tiêu trừ 
mọi ngăn che xuất phát từ niềm tin không 
chân chính 

(3’) Được liệt vào bậc xuất chúng, người thực 
sự thành tựu tình trạng siêu phàm 
(4’) Làm vui lòng và được sự chấp thuận của 
thầy và bạn đạo, và của chư thần hoan hỷ nơi 
giáo pháp 


48 



(ii) Những lợi ích được trình bày trong các chỉ dạy 
riêng 

(a’) Được kể là Phật tử 

(b’) Xứng đáng được thọ trì tất cả các giới 

(c’) Làm giảm và diệt trừ những ngăn che do 

nghiệp báo đã tích lũy trước đây 

(d’) Tích lũy được rất nhiều phước đức 

(e’) Không bị rơi vào các cõi khô 

(f ) Không bị các chướng ngại nhân hoặc phi 

nhân ngăn trở 

(g’) Thành tựu mọi điều ước muốn 
(h’) Mau chóng đạt được Phật quả 
(i’) Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay 
cả khi nói đùa hoặc phải mất mạng 
[Chương 13 Các Tính Chất Tổng Quát của Nghiệp] 

b’ Phát triển được niềm tin xác tín rằng nghiệp là cội rễ của 
mọi hạnh phúc tạm thời và điều thiện lành chắc chắn 
1 ’ Quán chiếu về nghiệp và ảnh hường của nó nói chung 
a” Phương cách thật sự đê quán chiếu một cách tông quát 
1” Tính chắc chắn của nghiệp 
2” Tính khuếch đại của nghiệp 

3” Không phải chịu nhũng hậu quả của các hành động 
quý vị không làm 

4” Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 
[Chương 14 Các Loại Nghiệp Khác Nhau] 

b” Quán chiếu nhũng đặc thù về sự phân hóa của nghiệp 
1” Những giảng dạy chính về mười nghiệp đạo 
2” Việc xác định các quả của hành động 
(a) Các hành động bất thiện và quả của nó 

(i) Những nghiệp đạo thật sự của các hành động 
bất thiện 

(ii) Phân biệt độ nặng 

(a’) Độ nặng của mười bất thiện đạo 

(b’) Bàn qua về những tiêu chuẩn của các hành 

động mãnh liệt 

(1’) Sức mạnh về phía người nhận 
(2’) Sức mạnh vê mặt yêm trợ 
(3 ’) Sức mạnh về mặt đối tượng 
(4’) Sức mạnh về mặt thái độ 

(iii) Bàn về quả 

(a’) Quả đã thành hình 
(b’) Quả tương họp với nhân 


49 



(c’) Quả gián tiếp/phương tiện quả 

(b) Các hành động thiện và quả của nó 

(i) Hành động thiện 

(ii) Quả của hành động thiện 

(c) Một trình bày về các cách phân loại khác của 
nghiệp 

(i) Phân biệt giữa biểu nghiệp và bổ nghiệp 

(ii) Nghiệp mà quả của nó quý vị chắc chắn sẽ trải 
qua hoặc chi có triến vọng trải qua 

2’ Suy ngẫm chi tiết về nghiệp và nghiệp quả 
a” Những tính chất của quả thành hình 
b” Những kết quả của quả 
c” Những nguyên nhân của quả 
[Chương 15 Trau Dồi Giới Hạnh] 

3’ Làm thế nào đế trau dồi giới hạnh, lánh xa điều ác sau 
khi đã quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tống 
quát và chi tiết 
a” Giải thích tông quát 

b” Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực 
1” Năng lực diệt trừ 

2” Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị 
3” Năng lực của việc xa lánh các lỗi lầm 
4” Năng lực nên tảng 

[Chương 16 Thái Độ của Người Có Khả Năng Nhỏ] 

b) Tầm mức thái độ của người có khả năng nhỏ {hạ căn, căn 
cơ thấp} 

c) Làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người 
có khả năng nhỏ 

[Chương 17 Tám Loại Khổ] 

2) Điều phục tâm trong các giai trình đạo của người có khả năng 
trung bình 

a) Huấn luyện tâm trí 

i) Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát 

ii) Phương pháp phát triên tâm hướng tới giải thoát 
a’ Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ 

1’ Suy ngẫm về khố đế - những khuyết điếm của sinh tử 
luân hồi 

a” Cho thấy tầm quan trọng của việc Đức Phật khang 
định khố đế là chân lý đầu tiên của Tứ Đe 
b” Cách thiền quán thực tế về khố 

1” Suy ngẫm về cái khố chung của sinh tử luân hồi 
(a) Suy ngẫm về tám loại khố 


50 



(i) Khô của việc sinh ra đời 

(ii) Khổ của tuổi già 

(iii) Khô của bệnh 

(iv) Khổ của chết 

(v) Khổ của việc phải gặp điều bất như ý 

(vi) Khố của việc phải xa lìa điều như ý 

(vii) Khô của việc không có được những thứ mình 
muốn 

(viii) Khố của ngũ uẩn bị chiếm hữu 
[Chương 18 Sáu Loại Khổ] 

(b) Suy ngẫm về sáu loại khổ 

(i) Khuyết điếm về tính không chắc chắn 

(ii) Khuyết điếm về tính không thế toại nguyện 
được 

(iii) Khuyết điếm về việc phải bỏ thân thế lặp đi 
lặp lại 

(iv) Khuyết điếm về việc phải tái sinh lặp đi lặp lại 

(v) Khuyết điếm của việc phải giáng hạ xuống 
thấp lặp đi lặp lại 

(vi) Khuyết điểm của việc không có bạn đồng 
hành 

[Chương 19 Thiền Quán Thêm về Khổ] 

(c) Thiền quán về ba loại khố 

(i) Khổ do thay đổi 

(ii) Khổ do đau đớn 

(iii) Khổ do duyên sinh 

2” Suy ngẫm về các đau khổ cụ thể 

(a) Cái khô của con người (skt. manusya) 

(b) Cái khô của A-tu-la (skt. Asura) 

(c) Suy ngẫm về cái khố của chư thiên (skt. deva) 

(i) Chư thiên của dục giới 

(a’) Cái khố của việc phải chết và bị giáng 
xuống các giới thấp 
(1’) Cái khố của chết 

(2’) Cái khổ của việc phải giáng xuống các 
cảnh giới thấp 
(b’) Cái khô của âu lo 

(c’) Cái khố của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết 
chết, và bị đuổi đi 

(ii) Chư thiên của sắc giới và vô sắc giới 
[Chương 20 Nguồn Gốc của Sự Khổ] 

2’ Suy ngẫm về tiến trình luân hồi về mặt nguồn gốc 


51 



a” Phiền não khởi lên như thế nào 
1” Nhận diện phiền não 
2” Thứ tự theo đó phiền não khởi lên 
3” Các nguyên nhân của phiền não 
4” Những sai sót của phiền não 
b” Từ đó quý vị tích lũy nghiệp như thế nào 
1” Xác định nghiệp mà quý vị tích lũy 

(a) Nghiệp từ ý định {ý nghiệp} 

(b) Nghiệp từ hành động có chủ ý {thân nghiệp} 

2” Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào 

(a) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác lạc thú 

(i) Tích lũy nghiệp vì lạc thú xuất phát từ vui 
hưởng những đối tượng ưa thích - sắc, thanh, và 
những thứ tưong tự 

(ii) Tích lũy nghiệp vì đạt hỷ lạc trong thiền định, 
sau khi quý vị đã từ bỏ tham luyến đối với các lạc 
thú giác quan bên ngoài 

(b) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác trung tính 
c” Quý vị chết và tái sinh như thế nào 

1” Nguyên nhân của cái chết 
2” Tâm thức vào lúc chết 

(a) Chết với tâm thiện lành 

(b) Chết với tâm bất thiện 

(c) Chết với tâm trung tính về mặt đạo đức 
3” Hơi nóng tụ ở đâu 

4” Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm như thế 
nào 

5” Rồi quý vị tái sinh như thế nào 
[Chương 21 Mười Hai Yếu Tố Duyên Khởi] 

b’ Suy ngẫm từ quan điếm mười hai duyên khởi 
1 ’ Sự phân chia thành mười hai yếu tố 
2’ Sự phân loại giản lược các yếu tố 
3 ’ Số đời cần trải qua đế hoàn tất tất cả mười hai yếu tố 
4’ Tầm quan trọng của mười hai yếu tố được tóm lược như 
thế nào 

[Chương 22 Thái Độ của Một Người Có Khả Năng Trung Bình] 

b) Mức độ quyết tâm muốn được giải thoát 

c) Phá tan những ý niệm sai lầm 

[Chương 23 Nắm Chắc Bản Chất của Con Đường Dan Tới Giải Thoát] 

d) Nắm chắc bản chất của con đường đưa tới giải thoát 

i) Loại cuộc sống qua đó quý vị có thể làm ngưng luân hồi 

ii) Loại lộ trình quý vị phải tu tập đế làm ngưng luân hồi 


52 



a’ Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập 
1 ’ Các giai đoạn điều phục tâm 
2’ Các kết quả 

3 ’ Những đối tượng mà chúng tiêu trừ 
b’ Việc quyết định thứ tự của ba tu tập 
[Chương 24 Tính Chất của Tam Vô Lậu Học] 

c' Tính Chất của Tam Vô Lậu Học 


53 



54 



Khai Luân 

Xin kính lề hồi hướng lên bổn sư Văn-thù-sư-lợi {Diệu Âm - 
Maụịughosa}. 

Con cúi đầu đảnh lề đấng Thế Tôn Thích-ca, 

Thân của Người được tạo từ muôn ngàn đức hạnh Ba-la-mật-đa, 
Khấu của Người làm thỏa nguyện vô hạn chúng sanh, 

Ý của Người thấu rõ chánh tri kiến về vạn pháp. 

Con hạ mình đảnh lễ trước ngài Vô Năng Thắng {Di-lặc - Ajita} 
và ngài Văn-thù-sư-lợi, 

Là các truyền nhân tối cao của đấng Bốn Sư Vô Thượng Sĩ [đức 
Phật], 

Đã tiếp thụ gánh vác tất cả các hành vi của đấng Chiến Thắng, 
Các hạnh đó tỏa hào quang đến vô lượng cõi Phật-đà. 

Con cúi đầu dưới chân Tổ Long Thọ và Vô Trước, 

Đã nổi danh trong tam cấp 1 , trang nghiêm toàn cõi Nam Thiệm 
Bộ Châu 2 

Người đã soạn các luận giảng chính xác 

về chủ ý thậm thâm khôn lường của các đấng Phật mẫu . 3 


^ức là các cấp giới luật của Thanh văn thừa, Bồ-tát thừa và Mật thừa 
- ở đây có sự phân biệt với thuật ngữ tam thừa hay dùng trong 
các tài liệu Phật giáo Việt Nam bao gồm Thanh văn, Duyên Giác và 
Bồ-tát thừa. 

2 BA1 Trong thiên văn học Phật giáo, Nam Thiệm Bộ Châu {skt. 
Jambudvĩpa} là châu lục phía Nam của Tứ Đại Châu bao quanh núi 
Tu-di {skt. Meru} trung tâm của thế giới. Đay là châu lục mà loài 
người có đủ duyên (điều kiện) bên trong và bên ngoài cho việc tu 
tập tôn giáo. 

3 BA2 "Phật Mau của đấng Chiến Thẳng" (tức các vị Phật) là kinh Bát- 
nhẵ Ba-la-mật-đa {skt. Prajnãpãramitã-sũtra } Trí huệ là mẹ của tất 
cả các đấng Chiến Thẳng có nghĩa là chư Phật, trong phạm trù về 

55 



Con cúi đầu trước tổ Nhiên Đăng [Atisa], đã gánh vác kho tàng 
giáo huấn, 

Bao gồm các mấu chốt hoàn chỉnh và không sai lạc 

Của lộ trình về quan điểm thâm sâu và các hành vi quảng bác 

Đã được trao truyền từ hai tố tiên phong vĩ đại kia 

Con hạ mình tôn kính trước các đạo sư 

Là người mà hành vi thiện xảo được hướng động bởi lòng từ , 

Là sự sáng soi cho cửa ngỏ thiện duyên dần đưa đến giải thoát, 
Là mắt đế thấy được muôn vàn kinh điển vô biên. 

Nay những ai xúc tiến nồ lực vào thiền đã học hỏi một ít [kinh 
văn cổ điển], 

Trong khi những kẻ đa văn lại không đủ thiện xảo về mấu chốt 
của việc thực hành. 

Họ thường có khuynh hướng xem kinh văn qua các nhãn quan 
bộ phái, 

Không thế nào dùng luận lý đế phân biệt ý chỉ của kinh văn 

Cho nên, sau khi thấy họ thiếu vắng lộ trình đế đạt đến thiện tri, 
Đấng Thế Tôn hoàn tất các giáo huấn, các điểm chính của giáo 
pháp, [2] 

Tôi đã hứng khởi đế giảng giải 

về con đường của các nhà tiên phong vĩ đại này. 

Tất cả những ai có duyên may không bị che mờ bởi bóng đen về 
bộ phái. 

Và những ai có khả năng tinh thần phân biệt được chánh tà, 

Và những ai mong ước tạo ra cuộc đời tốt đẹp an lạc 
Hãy nên giữ nhất tâm lắng nghe [3] 


việc phát triển trí huệ vốn hiểu biết tánh Không và v.v... thì có thể 
đạt Phật quả tối hậu. 



Ớ đây việc giảng dạy mà tôi sẽ giải thích là cách thức mà những 
người thiện duyên sẽ được dần dắt đến Phật quả bằng phương 
tiện của giai trình đến giác ngộ: (1) là sự gồm thâu các điểm 
chính của tất cả các kinh văn của đấng Chiến Thắng, (2) là các 
lộ trình tu tập đã được rèn luyện bởi hai đại tiên phong: Long 
Thọ và Vô Trước, (3) là hệ thống cho các chúng sinh tối cao tiến 
bộ lên trạng thái nhất thiết trí {toàn giác} và (4) là một nội hàm 
đầy đủ tất cả các giai đoạn được tu tập bởi ba loại người {hạ, 
trung và thượng căn} . 

Các thiện tri thức của Học viện Nãlandã vinh quang được xem là 
đã giải thích việc giảng dạy bằng cách thức của ba thuần khiết 
{thanh tịnh}: lời giảng thuần khiết của đạo sư, tâm thức thuần 
khiết của đệ tử, và giáo pháp thuần khiết sẽ được giảng dạy. Sau 
một thời gian giáo pháp này được lan rộng đến Vikramalasĩla, 1 
người ta cho rằng thật là điều quan trọng cho các thiện tri thức 
để bắt đầu {việc giảng dạy} bằng ba đề tài gồm: sự vĩ đại về tác 
giả của giáo pháp, sự to tát chính giáo pháp và cách thức nên 
được giảng giải và lắng nghe giáo pháp đó. Giữa hai phương 
cách {dạy và học} đã nổi tiếng này, ở đây, tôi sẽ theo cách thứ 
nhì trong các giảng giải của tôi. 

Giảng dạy này về giai trình đến giác ngộ gồm bốn phần: 2 


^3 Chữ đã được sửa chính tả lại từ chữ "Vrikãmalasĩla" theo A- 
kya:92.5-93.3, người đã đề cập đến cách viết đúng của tên này và 
nói rằng bất kể sự xuất hiện của nó bao lâu và bao nhiêu lần xuất 
bản bài luận của tổ Tsongkhapa như là Vrikmalasĩla, chữ viết đúng 
chính tả là Vikramalasĩla. 

2 BA4 Phần dàn ý này là một phần của kinh văn Tây Tạng. Các dịch giả 
đã bao gồm dàn ý nội dung cho mỗi chương ở phần đầu của các 
chương đó và các phân mục của dàn bài này được trình bày xuyên 
suốt trong chương. Khi một phân mục đề cập đến các chương tới, 
các dịch giả sẽ chỉ ra đó là các chương nào. Khi một phân mục đề 
cập đến các chi tiết bao gồm trong hai tập kế, họ sẽ ghi rõ số 
chương mà trong đó chi tiết đó bắt đầu và thêm vào từ "và tiếp 
sau đó". 


57 



1 . Chỉ ra sự vĩ đại của tác giả của giáo pháp này đế xác lập rằng 
giáo pháp đó là nguồn chánh pháp (chưong 1 ) 

2. Chỉ ra sự vĩ đại của giáo pháp đế mang đến lòng tôn kính với 
các huấn thị (chuông 2) 

3. Cách thức đế lắng nghe và giảng giải các giáo pháp này 
(chuông 3) 

4. Các thức dần dắt đệ tử với các huấn thị thật sự (chuông 4 trở 
đi) 


58 



Chương 1: Atiáa 1 

1 . Chỉ ra sự vĩ đại của tác giả của giáo pháp này đế xác lập rằng 
giáo pháp đó là nguồn chánh pháp {quyền năng}: 

A. Tái sinh trong một dòng dõi quý tộc 

B. Đạt đuợc các phàm hạnh cao quý. 

1 . Qua học hỏi nhiều kinh văn đạt đuợc tri kiến trác tuyệt 

2. Đạt phấm hạnh thâm sâu về tri kiến chứng nghiệm từ 
việc thực hành đúng. 

a. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện giới luật 

1) Giữ gìn các thệ nguyện tối cao về việc giải thoát 
cá nhản 2 

2) Giữ gìn Bồ-tát giới 3 

3) Giữ gìn các thệ nguyện Kim Cuông thừa 

b. Ngài Atisa thành tựu trong tu tập thiền định 

1) Rèn luyện định lực theo kinh điến và mật điển 
thông thuờng 

2) Rèn luyện các định lực siêu việt 

c. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện trí huệ 

1) Rèn luyện trí huệ thông thuờng 

2) Rèn luyện Trí huệ siêu việt 


nơi dịch là A-Đề-sa hay Nhiên Đăng cát Tường Trí (skt. Atisa) , 
một Đại sư người Đông Ấn (982-1054), đã đóng góp rất nhiều 
trong việc truyền Phật giáo sang Tây Tạng, sư chuyên nghiên cứu 
các phương pháp phát triển Bồ-đề tâm (skt. bodhicitta). Là Tổ của 
dòng Ma-kiệt-đà (skt. magadha) và thuyết sư tại đại học Siêu Giới 
(skt. vikramasĩla), sư được mời qua Tây Tạng và sống ở đó 12 
năm cuối đời mình, sư là người sáng lập trường phái Kadampa 
(Ca-đương) và có ảnh hưởng lớn đến phái Gelug (Cách Lỗ). 

2 Chữ Phạn là Prãtimoksa hay tên phiên âm từ chữ Hán là Ba-la-đề 
Mộc-xoa (chn. ăè n SI 7k X) còn gọi là biệt giải thoát giới là các 
giới luật ban đầu của hàng tăng sĩ Phật giáo - tức là các thệ 
nguyện hay là các nội quy cấm kỵ mà người tu hành không được vi 
phạm. Việc giữ gìn các giới luật được gọi là trì giới hay giữ giới. 

3 Hay còn gọi là các hạnh nguyện Bồ-tát. 


59 



c. Sau khi có được các phấm hạnh cao quý, ngài Atisa đã tiếp 
tục hoang hóa 

1 . Hành trạng tại Án 

2. Hành trạng tại Tây Tạng 


$ 

1. Chỉ ra sự vĩ đại về giáo pháp của tác giả đế xác lập rằng 
đó là nguồn chánh pháp {quyền năng}: 

Những huấn thị này một cách tống quát là từ Hiện Quản Trang 
Nghiêm Luận (Ahhisamayãlankãra) 1 được soạn thảo bởi đức Di 
Lặc. Riêng, nội dung của luận này là từ tác phấm Bồ-đề Đạo 
Đãng Luận 

( Bodhỉ-patha-pradỉpa ) 2 của Atisa; do đó, tác giả của Bồ-đề Đạo 
Đăng Luận cũng chính là tác giả của bản [luận] này 3 . 

Tên khác của Atisa tuyệt vời là đại sư dĩpaủkarasrỹnãna. 

A. Tái sinh trong một dòng dõi quý tộc 

Như đã được nhắc đến trong bài kệ Bát Thập Kệ Tụng ( bsTod pa 
brgyad cu pa) viết bởi đại dịch giả Nag-tso (Nag-tsho) 4 


^5 Đoạn văn này hàm ý về các kinh điển Ba-la-mật-đa (prajna- 
paramita sutra), chi tiết hóa lộ trình để giác ngộ (Sopa tr. 22). 

2 B'ô-đ'ê Đạo Đăng Luận (skt. bodhipathapradĩpà) là một tác phẩm 
quan trọng của Đại SƯ Atisa (980-1054), người truyền Phật pháp 
sang Tây Tạng trong thời kỳ truyền pháp thứ hai. Tác phẩm này là 
nền tảng tu học của hầu hết các tông phái Phật giáo tại đây. Đại ý 
của tác phẩm này là việc chia ra thứ bậc trong việc tu hành Phật 
pháp do căn cơ không giống nhau. 

3 BA6 Vì nguồn chính văn của bản luận Lamrim Chenmo là B'ô-đề Đạo 
Đăng Luận, nên Tsongkhapa cho rằng bản luận này cũng là của 
Atisa qua đó nêu bật sự vĩ đại của Atisa. Steps on the Path to 
Enlightenment. Voll. P22. Lhundub Sopa. VVisdom. 2004. 

4 BA7 Nag-tsho-lo-tsa-ba-tshul-khrims-rgyal-ba (1011 - ?) sinh tại vùng 
Gung-thang của nNga'-ris nay là Ladakh. ông đã thành công trong 
việc thỉnh mời và tháp tùng Atisa đến Tây Tạng và lưu lại đó nhiều 
năm làm thầy dạy. Tên đầy đủ của bài kệ xưng tụng này về Atisa 

60 



Ở Za-hor (nay là Bengal) thuộc phía đông Ấn độ, 

Có một thành phố lớn là Vikramanipũra. 

Đóng tại trung tâm thành phố là cung điện nguy nga 

Của Hoàng gia với tên Kim Thắng Phuớng 

Với tài nguyên, sức mạnh và sự thịnh vuợng 

không thua kém vuơng triều của Trung Hoa ở phuong 

đông . 1 

Vua của xứ này là Kalyanasri 

Và hoàng hậu Sriprabhã 

Có ba hoàng tử là Padmagarbha, 

Candragarbha, và Srigarbha. 

Hoàng thái tử, Padmagarbha có năm hoàng thái phi và chín 
nguời con trai. 

Con trai cả của ông, Puọyasri, 

Là một học giả vỹ đại thời bấy giờ 


của Nag-tsho là Khams gsum chos kyi rgyal pod pal Idan mar me 
mdzad ye shes la bstod pa'i rab tu byed pa tshigs bcad brgyad cu 
pa. Bài tụng được tìm thấy trong Legs par bshad pa bka' gdams rin 
po che'i gsung gi gces btus nor bu'i bang mdzod (bKa' gdams bces 
btus) được dịch bởi Ye-shes-don-grub-bstan-pa'i-rgyal-mtsha, 
pp.30 -39. Một bản tiểu sử nhiều chi tiết hơn, Jo bo rje dpal Idan 
mar me mdzad ye shes kyi rnam thar rgyas pa (rNam thar rgyas 
pa) (bản tiểu sử chi tiết của Atisa) phần lớn dựa vào Nag-tsho về 
Atisa. Trích dẫn trên và trích dẫn sau đây lấy từ tác phẩm của Nag- 
tsho là bsTod pa brgyad cu pa đều thấy có trong rNam thar rgyas 
pa (Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye shes kyi rnam thar rgyas 
pa), và khoảng gần mười câu kệ khác tiếp sau đó - có thể có một 
ngoại lệ. Các trích dẫn theo sau của Tsongkhapa từ các bài câu 
xưng tụng này sẽ được trích ra từ rNam thar rgyas pa. Các câu 
trích dẫn ở đây (với một ít khác biệt) là từ rNam thar rgyas pa: 
48.8-12 và 49.9-16 nhưng là của Pandita Kasitigarbha (Sa'i-snying- 
po), đệ tử đầu tiên của Atisa. Đọc thêm chi tiết về rNam thar rgyas 
pa xem Eimer 1979, chi tiết về bsTod pa brgyad cu pa xem Blue 
annals (Roerich:242), và Eimer 1997: 142-146). 

^heo niên đại thì đây có thể là vương triều hậu Đường - Tóngguãng 
(TO (923-926). 


61 




Thường được biết đến qua tên gọi Dhanasri 1 . 

Người con út, Srigarbha, tức là sư viryãcandra. 

Người con giữa, Candragarbha là đạo sư 2 tức tôn sư [Atisa] 

B. Đạt được các phấm hạnh cao quý, 

Việc ngài đạt đến các phấm hạnh cao quý được giải thích trong 2 
phần: 

1 . Bằng cách hiếu biết nhiều về các kinh văn, ngài đạt đến tri 
kiến sâu sắc về kinh điển. 

2. Qua việc tiến hành tu tập đúng đắn, ngài chứng nghiệm 
được các phấm chất cao quý về tri kiến chứng nghiệm. 

1. Bằng cách hiểu biết nhiều về các kinh văn, ngài đạt đến tri 
kiến trác tuyệt về kinh điển 

Trong Bát Thập Kệ Tụng của Nag-tsho có viết: 3 

Vào tuổi hai mưoi mốt, 

Người đã tinh thông sáu mưoi bốn bộ môn 1 . 


: BA9 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 20.5) cho rằng đó là 
Dhanasrimita 

2 Từ chữ guru (skt. 3TS - guru) dịch nghĩa là đạo sư, thuật ngữ từ 
tiếng Tây Tạng nghĩa là một người có được tri kiến và trí tuệ sâu 
sắc cũng như có đủ thẩm quyền và đủ khả năng để hướng dẫn 
người khác, còn được dịch là thiện sư hay thiện xảo sư. Theo 
trang WEB Rigpa Shedra thì thuật ngữ này được xem là tương 
đương với thuật ngữ "lama" {lạt-ma} (tib. a-sra-srcrttèỊ-, lama nampa 
shyi) : Trong Phật giáo Tây Tạng thì người ta chia làm 4 loại guru: 
(1) Truyền nhân (tib. gangzak gyũpé lama) nắm giữ 

truyền thừa, (2) Phật ngôn sư (tib. |j^'q’q71jq'UỈ’=]’5r, gyalvva ka yi lama) 
là người thầy đại diện cho ngôn từ của đức Phật, (3) Tôn sư {bổn 
sư} (tib. nangvva da yi lama) là một vị sư phụ biểu 

tượng cho mọi trình hiện, (4) Chân sư (tib. s^-q-ỉ^-ậ-g-sr, rigpa dỗn 
gyi lama) là vị đạo sư tuyệt đối, là bản chất thật của tâm. 

Guru. Rigpa Shedra. Truy cập 12/02/2012. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Guru>. 

3 BA10 rNam thar rgyas pa: 51.2-51.5. 

62 



Tất cả các loại hình công nghệ, 
Phạn ngữ và toàn bộ triết học. 


Như khắng định ở đây, vào thời điểm hai mưoi mốt tuổi, ngài đã 
trở thành một học giả trưởng thành sau việc rèn luyện trong các 
đề tài về kiến thức chung trong và ngoài Phật giáo, bốn loại kiến 
thức về văn phạm, lý luận, các kỹ năng, và y học. 2 [5] Đặc biệt 
hon, Dro-lung-ba đệ nhất (Gro-lung-pa) kế rằng vào tuổi mười 
lăm, sau một lần nghe qua Chính Lý Nhất Đích Luận 3 của 


^All Sgyu rtsal. A-kyayongs'-dzin (A-kya: 89.1-2) có cho giải thích 
chi tiết về 64 môn công nghệ mà ông cho rằng đến từ bộ luận 
Mahãvihãbsa (Thuyết nhất thiết hữu bộ đại luận hay Tì-bà-sa đại 
luận), một yếu giải về Vi Diệu Pháp của phái Thuyết nhất thiết hữu 
bộ. Những bộ môn này cũng có liệt kê trong Bod rgya tshig mdzod 
chjen mo (Từ điển Tạng -Hoa) (Nhà xuất bản Nhân Dân 1984). 
Bao gồm 30 kỹ năng (bzo), như văn chương, thiên văn, võ nghệ, 
nài và huấn luyện các loại thú, và các môn thể thao; 18 kỹ năng 
thuộc về âm nhạc (rol mo'i bye brag) chủ yếu là các loại nhạc cụ 
khác nhau cùng như là giọng hát và các điệu đi kèm với tay chân; 
7 loại cất giọng (glu dbyangs kyi nges pa), là các âm thanh giống 
các loài chim hay thú khác nhau đế diễn bày các cảm xúc khác 
nhau; và 9 kỹ năng là các trạng thái cảm xúc múa (gar gyui cha 
byad) diễn bày các ý tưởng cung cách khác nhau của thân (mãnh 
liệt, hùng dũng), khẩu, và ý (từ bi, an hòa). Ganguly (1962) có mô 
tả những điều này từ quan điểm của truyền thống Ấn. 

2 BA12 rNam thar rgyas pa:34-35 có cho chi tiết về những gì mà Atisa 
đã tu học. 

3 skt. Nyãyabindu-prakarana đây là một trong loạt 7 tác phẩm làm nền 
tảng cho luận lý học Phật giáo của ngài Pháp xứng (~ 600-650) 
Các tác phẩm đó là Quan Tướng Thuộc Luận (skt. 
sambandhaparĩksãprakarana ), Lượng Quyết Định Luận (skt. 
pramãnaviniácaya ) Lượng Thích Luận (skt. pramãnavarttika- 
kãrikã), Chính Lý Nhất Đích Luận (skt. nyãyabindu-prakarana ), 
Nhân Luận Nhất Đích Luận (skt. hetubindu-nãma-prakarana ), Luận 
Nghị Chính Lý Luận (skt. vãdanyãya-nãma-prakarana) , Thành Tha 
Tướng Thuộc Luận (skt. samtãnãntarasiddhi-nãma-prakarana). 
Pháp Xứng là một trong những luận sư quan trọng của Phật giáo 

63 



Nguyệt Xứng, Atisa đã tranh luận với một học giả luận lý học 
phi Phật giáo nổi tiếng và đã đánh bại nguời này, bởi đó danh 
tiếng của ngài lan rộng khắp nơi. 

Sau đó, ngài nhận điểm đạo trọn vẹn từ đạo su Rãhulagupta, vị 
tổ thiền quán của Hắc Sơn Tự 1 , nguời đã mục quán đuợc 
Hevajra 2 và nhận đuợc lời tiên tri từ Vajradãkini 3 . Ngài đã đuợc 
đặt pháp danh Mật thừa là Jnãnaguhyavajra. Bằng sự rèn luyện 
trong suốt hai muơi chín năm trong Kim Cuơng Thừa với nhiều 
đạo su, ngài đã đạt tới các thành tựu tinh thần và trở nên thiện 
xảo trong tất cả các mật điến và các giáo huấn. Khi ý tuởng “ta 
một mình thiện xảo trong Mật chú thừa ” 4 nảy lên với ngài thì 
lòng tự hào đó đã bị khuất phục bởi các Không hành nữ 5 trong 
một giấc mơ khiến ngài thấy khối luợng lớn về lộ trình Mật chú 
mà ngài chua bao giờ đuợc biết trước đó. 

Sau đó, các đạo sư và các giác thể 6 được ủy thác hoặc trực tiếp 
hoặc trong mơ thúc giục ngài xuất gia, bảo rằng làm thế sẽ mang 


truyền thừa Nãlandã. Ngài có nhiều đóng góp trong Duy thức học 
và Nhân minh học (túc là khoa học về lập luận). 

^Al.3 Tức là vùng Krsnagiri hay Kãlasilã (Chattopadhyaya 1981:73). 

2 Hevajra còn được mang tên là Hô Kim cương, một giác thể (thánh 
bổn tôn) chính trong Mật tông. Vị đối ngẫu của Hevajra là 
Nairãtmyã. 

3 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 20.5) cho rằng đó là 

Dhanasrimita. 

4 BA14 Mật chú thừa (gsang sngags kyi theg pa), hay Kim cương thừa 
(rdo rje theg pa) là pháp tu hành được giảng dạy trong các kinh 
văn Mật tông, các Mật điển, và các lớp Mật điển (rgyud sde). 

S BA15 về Thub pa'ị dgongs gsal, Xem Geshe VVangyal and B. Cutillo, 
IHuminations (Novato, 1988) 

6 Từ chữ"deity". 

Trong trường hỢp được sử dụng thông thường thì thuật ngữ này 
chỉ đến các thần linh, các vị thuộc cõi trời, hay các biểu tượng siêu 
việt và sẽ được dịch là phạm thiên, chư thiên, thần thể, trời, hay 
thần linh tùy ngữ cảnh hay dòng văn. 

Trong ngữ cảnh tu tập thiền Phật giáo, có một sự gần gũi giữa 
khái niệm này và khái niệm Yidam được dùng rộng rãi trong Anh 
ngữ. Theo giải thích của ngài Sogyal Rinpoche về thuật ngữ này 

64 ' 




lại ích to tát cho giáo pháp và cho chúng sinh. Theo lời khấn 
hoản của họ, ngài đã xuất gia, nhận lề thọ cụ túc giới 1 từ một trụ 


thì: " Trong Mật thừa, nguyên lý về các giác thể là phương cách của 
giao cảm. Thật khó khăn để nên hệ sự biểu thị của các năng lực 
giác ngộ nếu chúng [các giác thể] không có sắc tướng hay nền 
tảng cho việc giao cảm cá nhân. Các giác thể được hiểu như là các 
biểu tượng, vôh được nhân cách hóa và thu bắt các phẩm chất và 
năng lực vô hạn của tâm trí huệ của các vị phật. ... Qua tu tập việc 
tạo ra và thấm thấu vào các giác thể trong thực hành quán tưởng, 
hành giả ngộ ra rằng tâm chức vôh nhận thức giác thể và chính 
giác thể đó không tách biệt". Như trong nhiều giáo pháp mô tả về 
đối tượng thiền cũng như trong các mandala {đàn tràng} thì giác 
thể có thể mang hình thức của các sự vật (không phải người) như 
hoa sen hay các âm tiết Phạn ngữ, xa hơn trong nhiều trường hỢp 
liên quan đến tu tập thiền và mandala giác thể có thể là một biểu 
tượng về sự hỢp nhất của hai đặc tính giác ngộ dưới dạng kết hỢp 
trong dạng hai người hay dạng hai chúng sinh đối ngẫu. Một số tài 
liệu đã dịch từ này trùng nghĩa với thuật ngữ Yidam là bốn tôn hay 
hộ phật với ý tưởng các giác thể đó mang sắc tướng một con 
người hay chúng sinh đã giác ngộ (nghĩa hẹp); tuy nhiên, ở đây 
chúng tôi dùng thuật ngữ giác thể trong ý nghĩa tổng quát như 
vừa nêu trên. 

Về khái niệm "yidam" (istadevatã) hay thần thể, bổn tôn hay bổn 
sư: Cũng theo Sogyal Rinpoche thì: "Các hành giả Phật giáo Tây 
Tạng sẽ có một bổn tôn, đó là, một pháp tu tập về một vị phật hay 
một vị giác thể cụ thể mà với vị bốn tôn đó họ có một mối nên hệ 
về nghiệp mạnh mẽ, vôh đối với họ là hiện thân của chân lý [giác 
ngộ], và họ mời gọi bổn tôn như là trọng tâm của tu tập. vì sự tu 
tập của họ đã công nhận bổn tôn như là sự phát tỏa hào quang 
của tắm thức giác ngộ, nên họ có thể thấy các trình hiện cùng với 
sự công nhận này và khlêh họ khởi sinh hình ảnh bổn tôn như là 
một giác thể". 

Như vậy, trong sách này, chúng tôi sẽ tùy theo ngữ cảnh để dùng 
thuật ngữ bổn tôn, giác thể, thần thể, hay thiên cho phù hợp. Nói 
chung giác thể trong một nghĩa hẹp chính là bổn tôn. 

The Tibetan Book of Living and Dying. p 289. Sogyal Rinpoche. 
HarperOne. 1994. 

^ức là lễ tấn phong để trở thành một tăng sĩ chính thức (sa-di). 


65 




trì đã đạt mức chứng nghiệm được thực tại 1 qua thiền định đạt 
đến lộ trình chuẩn bị 2 . Vị Trụ trì này tên Silaraksita 3 , là một 
trưởng lão của Đại chúng bộ 4 là một cột trụ lớn về kinh văn của 
luật tạng. Như phát biếu trong Bát Thập Kệ Tụng, trụ trì của ngài 
đã được mọi người biết đến như là người đã đạt tới lộ trình 
chuẩn bị” 5 Xa hon nữa, Atisa đã được đặt pháp danh là Sri 
Dipamkaraj nãna 1 . 


^gụ ý vị thầy của Atisa đã thực chứng được tính Không. Steps on the 
Path to Enlightenment. Voli p24. Lhundub Sopa. VVisdom. 2004. 

2 BA16 Có 5 giai đoạn tu tập từ lúc bất đầu tu tập thiền định cho đến 
giác ngộ được gọi là 5 lộ trình: (1) Lộ trình Tích lũy - đạt được 
chánh định mạnh mẽ và làm việc hướng tới một trạng thái giác 
ngộ tính Không khởi lên từ thiền định. (2) Lộ trình Chuẩn bị - quen 
thuộc với trạng thái giác ngộ tính Không, cùng với việc nuôi dương 
động lực từ bi, nhận thức được sự trình hiện của tính Không ngày 
càng rõ ràng hơn. (3) Lộ trình Tri kiến - tính Không được liêu ngộ 
trực tiếp, mà không có các ô nhiễm vi tế từ sự trình hiện nhị 
nguyên. Ở thời điểm này trong Đại thừa, bắt đầu giai đoạn thực 
hành Bồ-tát đạo. (4) Lộ trình Thiền định - lộ trình thiền định này là 
một lộ trình mở rộng sự thân thuộc hoá về tính Không. Ở cấp độ 
này, các mức cao hơn của Bồ-tát đạo lần lượt được chứng đắc. (5) 
Lộ trình vô học - các trở ngại rất vi tế bị loại trừ hoàn toàn để đạt 
chánh giác. Tiếp theo đó, tâm thức đạt thành chánh đẳng chánh 
giác, và bản chất sâu xa của tâm trở thành Phật trí. How to 
Prạctice . p202-207.Dalai Lama. Pocket Books. 2002. 

3 Tên Silaraksita có thể dịch là Hộ Giới. 

4 Đại Chúng Bộ (skt. mahãsãiighika) là thuật ngữ chỉ chỉ phái "đại 
chúng", phần lớn, đa số của Tăng-già, tách ra từ đại hội kết tập 
Phật giáo lần thứ ba tại pãtaliputra. Quan điểm của Đại chúng bộ 
được xem là tiền thân của giáo pháp Đại thừa sau này. Người ta 
đã tìm thấy nơi Đại chúng bộ quan điểm cho rằng, tất cả đều chỉ là 
giả danh, cái tuyệt đối cũng như tương đối, Niết-bàn hay Luân hồi, 
thế gian hay xuất thế gian. Tất cả những danh tự đó không hề có 
một thật chất trường tồn. 

5 BA17 rNam thar rgyas pa: 61.12. Tài liệu ở đây và đoạn tiếp sau tìm 
thấy ở rNam thar rgyas pa: 60.3-62.6. có sự khác biệt nhỏ trong 
trích dẫn ở dòng thứ hai: như được trích bởi Tsongkhapa, kết thúc 

66 



Cho đến tuổi ba mươi mốt, Atisa đã tu học qua tập hợp các kinh 
luận ở các trình độ cao và thấp trong nội dung triết lý truyền 
thống Phật giáo. Đặc biệt tại O-tan-ta-pũ-ri 2 , Ngài tu học ở đó 
trong mười hai năm với vị đạo sư là Dharmaraksita 3 về Đại 77- 
bà-sa Luận 4 . Qua việc thông tuệ các kinh luận của bốn truyền 
thừa 5 , ngài phân biệt và không nhầm lần cho đến từng chi tiết 
nhỏ nhất giữa các trường phái này về các ứng xử nào nên được 
tiếp thu và nên tránh trong các giới luật như là những phương 
thức để bố thí và thọ thực. [6] 

Do vậy, thông hiểu qua lượng giáo pháp nhiều tựa biến của 
truyền thống riêng và của các truyền thống khác, ngài đạt đến 
chính kiến về tất cả các mấu chốt của giáo pháp kinh điển. 

2. Qua việc tiến hành tu tập đúng đắn, ngài chứng nghiệm 
được các phẩm chất cao quý về tri kiến chứng ngộ. 

Một cách tổng quát có Tam Tạng kinh điển 6 quý báu bao gồm 
tất cả các giáo pháp của đức Tối Thắng 1 . Giống như là việc tất 


dòng là rab tu grags; như được tìm thấy trong rNam thar rgyas pa lại 
viết thành grags pa yin. về ý thì cùng một nghĩa. 

^ên ốri Diparpkarajnãna dịch nghĩa là Nhiên Đăng cát Tường Trí. 

2 BA18. Có nhiều cách viết tên này, một cách viết thông dụng khác là 
Odantapuri. Vị trí chính xác của Odantapuri chưa được khẳng định. 

3 Djch nghĩa tên này là Pháp Hộ. 

4 BA19 Đại tì-bà-sa Luận (skt. mahãvibhãsã), một bộ luận được biên 
soạn trong lần Đại hội kết tập Phật giáo lần thứ IV tại Kashmir 
dưới sự chủ trì của Thế Hữu (skt. vasumitra). Đại tì-bà-sa luận 
trình bày quan điểm chính thức của phái Thuyết nhất thiết hữu bộ. 

5 BA20 Bốn truyền thừa hay bốn trường phái thuộc Tiểu thừa. Theo 
Ngag-dbang-rab-brtan (mChan:23.6) đó là Thuyết nhất thiết hữu 
bộ (skt. Sarvãstivãdin), Đại chúng bộ (skt. Mahãsarpghika), 
Thượng tọa bộ hay Trưởng lão bộ (skt. sthãvira) và Chánh lượng 
bộ (skt. Sammitĩya). 

6 Toàn bộ giáo pháp Phật giáo được phân chia thành 3 loại chính đó là 
Kinh tạng (sũtra-pitaka) bao gồm các bài giảng của chính đức Phật 
hoặc các đại đệ tử. 


67 




cả các giáo pháp của kinh điến được chứa trong Tam tạng thì tất 
cả các giáo pháp như khi được chứng nghiệm gọi là Pháp của 
giác ngộ được bao gồm trong Tam học 2 Với mối quan hệ như 
thế, các kinh văn và các chú giải của giáo pháp đề cao việc tu tập 
giới luật như là một co sở cho tất cả các phấm chất tốt đẹp như 
là các tu tập trong định và tuệ. Do đó, ngay từ khởi đầu các thiện 
tri thức cần phải có những phấm chất tốt của tri kiến đến được từ 
khung cảnh của việc rèn luyện giới luật. 

a. Ngài Atisa thành tựu rèn luyện giói luật 3 

Việc ngài Atisa thành tựu rèn luyện giới luật được giải thích 
trong mối quan hệ đến 3 khía cạnh: 

1 . Các thệ nguyện tối cao cho việc giải thoát cá nhân 


Luật tạng (vinaya-pitaka) chứa đựng lịch sử phát triển của Tăng- 
già (sahgha) cũng như các giới luật cho người tu hành. 

Luận tạng (abhidharma-pitaka) cũng được gọi là A-tl-đạt-ma chứa 
đựng các quan niệm đạo Phật về triết học và tâm lý học. Ba thành 
phần này gọi chung là Tam Tạng (tripitaka). 

hDức Tối Thẳng ở đây tức là đức Phật Thích-ca Mâu-ni. 

2 BA21 Tam học (trisiksã) là ba pháp môn tu học chính của người theo 
đạo Phật gồm: 

giới (adhisĩlasiksã): Hạn chế các hành vi tạo nghiệp bất thiện và 
phát huy các hành vi thiện đức; định (adhicitta-siksã): Thiền định 
tập trung, rèn luyện sự tỉnh giác trong đời sống; tuệ (adhiprajnã- 
siksã): phát triển tuệ giác thấu hiểu bản chất của sự vật (pháp) 
nhằm đạt đến giải thoát trọn vẹn. cả ba pháp môn trên liên hệ 
chặt chẽ và bổ xung nhau. Hành giả không thể đạt đến giác ngộ 
viên mãn nếu không hoàn tất cả ba pháp môn trên. 

3 BA23 Đề mục này không được nêu rõ trong đại luận của 
Tsongkhapa, nhưng nó lại được tìm thấy trong danh mục của các 
dàn bài khác như trong bộ luận Byang chub lam rim chen mo'i sa 
bcad và trong bộ luận 'Jam-dbyangs-bzhad-pa. 's mChan (Chú giải 
về bốn mối tương quan chặt chẽ) 24.5. sự thích đáng cần nêu ra 
của đề mục này được biểu thị qua luận điểm song hành với các 
phần tiếp theo sau là: b. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện 
thiền định và c. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện trí huệ. 

68 




2. Giới nguyện Bồ-tát 

3. Giới nguyện Kim Cuơng thừa 

1) Giữ gìn các thệ nguyện tối cao về giải thoát cá nhân 

Trong Bát Thập Kệ Tụng, Nag-tso viết: 1 

Con cúi đầu truớc truởng lão trì giữ các giới luật, 

Các tăng sĩ tối cao, thành tựu trong các hạnh nghiệp cao quý 
Ngài, đã buớc vào nguõng cửa Thanh Văn 2 thừa 
Bảo tồn giới hạnh tựa bò-tót 3 giữ đuôi. 

Bò-tót thật luyến chấp các sợi lông đuôi của nó đến nổi lỡ khi 
một cọng lông vuớng vào trong bụi cây, thì nó có thế bất chấp 
tính mạng nhằm bảo đảm không đế mất cọng lông nào ngay cả 
khi nó có thế bị giết bởi nguời thợ săn. Cũng nhu thế, sau khi 
nhận đủ các hạnh nguyện tu sĩ, không phải chỉ với các giới điều 
trọng yếu mà dù chỉ với những chi tiết nhỏ, ngài đã dám liều 
thân đế gìn giữ. Do đó, như có nêu trong Bát Thập Kệ Tụng, 
ngài là một trưởng lão trì giữ các giới luật. 

2) Atisa thành tựu trì giữ các giói nguyện Bồ-tát 

Trong Bát Thập Kệ Tụng có nêu: 4 

Ngài, đã bước vào ngưỡng cửa Bát-nhã thừa 


1 BA24 rNam thar rgyas pa:94. 15-18. 

2 BA25 Điều này có nghĩa là các thệ nguyện tu sĩ được thực thi tương 
hỢp với kinh văn của Thanh văn thừa chứ không phải nói rằng 
Atisa là một Thanh văn trong ý nghĩa ngài có một động lực theo 
tiểu thừa. 

3 Anh ngữ viết là Yak, tên giống đực của một loại bò-tót với lông dài 
phổ biến ở các vùng Hymalaya Trung Nam Á, cao nguyên Tây 
Tạng, Tân cương và Mông cổ. vì chúng thuộc dạng bò-tót và ở 
Tây Tạng không bị nhầm lẫn với các loài bò khác, chúng tôi đôi khi 
sẽ dùng thuật ngữ"bò-tót" để chỉ giống bò Yak này. 

4 BA26 rNairi thar rgyas pa:95.9-12. 


69 



Phát triển một giải pháp toàn tâm thuần khiết và dựa trên tâm 
giác ngộ, ngài 

không bỏ rơi các chúng sinh 

Con cúi đầu truớc ngài, đấng trí huệ và từ bi. 

Cho nên, điều đó nói lên rằng ngài đã tu tập nhiều giáo pháp đế 
phát triển tâm thức của giác ngộ, có gốc rề từ yêu thuơng và bi 
mẫn. Đặc biệt, nhờ vào ngài Ser-ling-pa (gSer-gling-pa) 1 , ngài 
đã tu tập trong thời gian dài giáo pháp đuợc chuyến xuống từ 
Bồ-tát Di lặc và Văn-thù-su-lợi cho đến Vô Truớc và Tịch Thiên 
một cách tuơng ứng. [7] 

Qua đó, nhu trong Bát Thập Kệ Tụng có nêu: 2 

Nguời gạt một bên quyền lợi riêng mình và nhận lấy 

gánh nặng từ lợi ích của tha nhân 3 chính là đạo su của con 

[Atisa] 

Khởi lên trong tim ngài là tâm thức của giác ngộ chắt chiu cho 
tha nhân hơn cho chính mình. Tâm nguyện đó trong ngài bao 
gồm tâm thức của giác ngộ {Bồ-đề tâm (tib. §c;-|-Sìswr)} đã phải 
đuợc thực thi. Sau đó, ngài tu học các pháp nhằm theo đuổi các 
hứa nguyện của ngài đế rèn luyện trong các đợt sóng vĩ đại của 
các nguyện uớc Bồ-tát, và với những hành vi thiện đức đó, ngài 
không bao giờ vi phạm các giới luật của các con Phật 4 . 

3) Atisa thành tựu trì giữ các giói nguyện Kim Cưong thừa 


1 BA27 Xem J. Hopkins, Practice of Emptiness: The Períection of 
VVisdom Chương về Fifth Dalai Lama's "Sacred Word of Manjusrl" 
(Dharamsala, 1976). 

2 BA28 rNam thar rgyas pa:87.2-3. 

3 Chữ "tha nhân", người dịch dùng ở đây và về sau là để ám chỉ tất cả 
các chúng sinh hữu tình khác với chủ thể trong câu chứ không 
riêng dành cho những "con người" hay "chúng sinh dạng người". 

4 BA29 Con Phật (rgyal sras) tức là Bồ-tát. 

70 



Bát Thập Kệ Tụng có ghi : 1 

Đã bước qua ngưỡng của Kim cương thừa, 

Ngài tự quán mình là một giác thế và đạt được Tâm Kim 
cương 2 

Thiền Vương, Avadhũtipa 3 , 

Con cúi đầu trước ngài người tiến hành các tu tập Mật. 

Nag-tso biểu lộ một xưng tụng chung, gọi Atisa là Du-già vương 
do ngài đạt được mức tập trung của giai đoạn tống quát, trong đó 
ngài xem thân mình như là một giác thế, và sự thiền định của 
giai đoạn hoàn tất, theo đó ngài đạt tới trạng thái kim cương của 
tâm thức. Đặc biệt, trong khía cạnh về việc bảo đảm các thệ 
nguyện và không vi phạm các luật Mật thừa, thì Bát Thập Kệ 
Tụng có nêu 4 : 

Vì ngài luôn toàn tâm và tỉnh thức, 

Ngài không còn những ý tưởng vô hạnh 

Te nhị và cảnh giác, không mánh khóe không đòi hỏi, 

Ngài không nhiễm uế bởi những sai phạm. 


^30 rNam thar rgyas pa:95.16 - 96.1. 

2 BA31 ở đây ngài Atisa tu tập pháp môn thiền định giác thể (diety 
yoga). Điều này cho thấy Atisa đã đạt giai đoạn hoàn tất của thực 
hành Mật điển tối cao tức là đạt trạng thái thiền định trí huệ bất 
nhị giữa tính Không và hỷ lạc. Steps on the Path to Enlightenment. 
Voll p30-31. Lhundub Sopa. VVisdóm. 2004. 

3 BA32 Avadhũtipa là một danh hiệu cho Atisa nghĩa là "người đã tiến 
hành các tu tập liên quan đến kinh (mạch) trung ương". - {Ngoài 
ra, theo tài liệu của Berzin Archieve, và nhiều trang Phật giáo Tây 
Tạng như www.lamrim.com và www.fpmt.org thì Atisa cũng có 
một sư phụ tên là Avadhutipa. 

<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_bu 
ddhism/teachers/lineage_masters/life_Atisa.html>. May 02 2009. 
Geshe Ngawang Dhargyey. 2009. The Berzin Archives}. 

4 BA33 rNam thar rgyas pa:96.17 - 97.1. 


71 



Do vậy, Atisa không chỉ dũng cảm trong việc hứa hẹn tu tập các 
giới luật của cả ba cấp độ 1 mà còn bảo trì các giới luật đó bằng 
cách giữ gìn các tuyên hứa và không vi phạm các giới hạn của 
các giới luật. Ngay cả với vi phạm nhỏ nhặt, ngài lập tức gột rửa 
sai sót đó bằng nghi thức thích họp đế phục hồi lời nguyện. Biết 
rằng bản tiểu sử này làm hoan hỷ các học giả hiếu biết về các 
điểm mấu chốt của kinh điển; nêu guong cho họ. [8] 

b. Atisa thành tựu tu tập thiền định 

1) Rèn luyện định lực theo kinh điển và mật điển thông 
thường 

Tâm thức ngài trở nên hoạt dụng trong thiền định 

2) Rèn luyện các định lực siêu việt 

Ngài đạt tới một sự an trụ cao trong giai đoạn tống quát bởi do 
đã thực hành các công năng thâm diệu trong sáu hay ba năm 2 . 
Thời đó, sau khi nghe các bản nhạc mật điến được hát bởi các 
Không hành nữ tại Oddiyãna, ngài ghi nhớ chúng. 

c. Ngài Atisa thành tựu trong rèn luyện trí huệ 

1) Rèn luyện trí huệ thông thường 

Ngài đạt đến một tuệ giác họp nhất giữa thiền định và trí huệ 

2) Rèn luyện trí huệ siêu việt 

Ngài đạt tới một định lực đặc biệt của giai đoạn hoàn tất. Bát 
Thập Kệ Tụng viết: 

Rõ ràng ngài thành tựu lộ trình chuẩn bị 
Theo đúng với kinh điển mật chú thừa 


^34 Ba cấp độ giới luật là Thanh văn, Bồ-tát, và Mật thừa. 

2 BA35 Lochõ Rimbochay cho rằng "thực hành các công năng thâm 
diệu" (rig pa brtul zhugs) tức là các rèn luyện của người thực hành 
Mật tông cao cấp tương phản với những người thông thường rằng 
người đó trông như mất trí. 

72 



c. Sau khi có được các phẩm hạnh cao quý, ngài Atisa đã 
tiếp tục hoang hóa 
1. Hành trạng tại Ấn-độ 

Trong cung điện về đại giác ngộ ở Bodh-gaya 1 , ngài duy tôn 
Phật pháp ba lần bằng cách sử dụng các giáo pháp đế đánh bại 
giáo lý của các triết gia ngoài Phật giáo. Với sự tôn trọng đến 
các giáo phái Phật giáo cao lần thấp, ngài đã thuyết giảng sâu 
hon thông qua việc dọn sạch những sai lạc của vô minh, những 
tà kiến, và những nghi ngờ. Vậy nên các giáo phái không cùng 
hệ phái, xem ngài như là một bảo trang. Như trong Bát Thập Kệ 

rji 2 

Tụng. 


Trong thánh điện của toàn giác 

Khi tất cả đã tụ họp về 

Với giọng âm tựa sư tử hống 

Ngài làm bối rối tâm trạng tất cả 

Những ai bênh vực các tín điều thấp kém, 

Của giáo phái mình và giáo phái khác 

Cũng như là : 3 

Có tại Otantapũri 

Hai trăm măm mưoi tăng sĩ 

Tại vikramasĩla 

hiện diện gần đủ trăm 

Cả bốn truyền thừa chính 4 đều tham dự 

Ngài không chút kiêu hãnh trước các truyền thừa 


Tà thánh địa Phật giáo thuộc bang Bihar Ấn-độ. Đây chính là nơi đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni nhập niết bàn. còn gọi là Bồ-đề Đạo tràng. 

2 BA36 rNam thar rgyas pa:40. 13-16. Bốn trang cuối cũng được trích 
dẫn tại 21.7-8. 

3 BA37 Ibid. : 92.13-93.1. Roerich (1979: 43) các trích dẫn của kệ này 
như là nguồn chỉ cho thấy sự suy tàn như thế nào của Phật giáo 
tại Ấn trong vào thời gian của Atisa. 

4 BA38 Xem lại chú thích 30 về các giáo phái chính trong tiểu thừa 


73 



Mà trở nên bảo trang của tất cả 
Tứ chúng của cùng một bốn sư 
Trong mọi lãnh vực 
Thuộc vưong quốc Magadha 1 [9] 

Vì ngài truyền các giáo pháp chung 

Của cả mười tám bộ phái 2 [và do đó là bất bộ phái] 

Mọi người cùng tu học theo ngài. 

2. Hành trạng tại Tâỵ Tạng 

Các hoàng thân đã xuất gia, chú và cháu 3 , nối tiếp nhau gửi hai 
dịch giả đến Ân độ là Gya-dzồn-seng (brGya-brtson-seng) 4 và 
Nag-tso Tshul-trim-gyal-wa (Nag-tsho-tshul-khrims-rgyal-ba). 
Vì họ đã có những nồ lực rất lớn đế mời ngài nhiều lần, Atisa đã 
đến Thượng Nga-ri (mNga’-ris) trong thời đại của chup-ỏ 
(byang-chub-‘od). 

Được chào đón tại đó, những thí chủ đã cầu nguyện rằng ngài có 
thế tinh lọc Phật pháp. Dựa trên lời cầu này, ngài truyền giảng 


^39 Tứ chúng tức là bốn loại người theo Phật giáo gồm: tăng chúng 
(các tu sĩ nam), ni chúng (các tu sĩ nữ), các nam CƯ sĩ và các nữ 
CƯ sĩ. 

2 MƯỜi tám bộ phái được hình thành từ bốn truyền thừa chính. Đó là: 
(1) Bắt nguồn từ Đại Chúng Bộ gồm: Đông sơn Trụ Bộ, Tây Sơn 
Trụ Bộ, Tuyết sơn Bộ, Thuyết Xuất Thế Bộ và Thuyết Giả Bộ. (2) 
Có nguồn gốc từ Nhất thiết Hữu Bộ (Sarvastivadin) bao gồm: Căn 
Bản Nhất thiết Hữu Bộ, Ẩm Quang Bộ, Hóa Địa Bộ, Pháp Tạng Bộ, 
Đa Văn Bộ và một phần của Phân Biệt Thuyết Bộ. (3) có nguồn 
gốc từ Chánh LƯỢng Bộ, bao gồm Kê Dan Bộ, Đại Bất Khả Khí Tử 
Bộ, và Độc Tử Bộ. (4) có nguồn gốc từ Thượng tọa bộ bao gồm 
Chế Đa Sơn Bô, vô úy sơn Trụ Bộ và Đại Tự Phái. Các Bộ Phái 
Phật Giáo ở Ấn Độ Nalinaksha Dutt. Nguyên Tạng dịch. Chptr4 . 
PL.2015. 

3 BA40 Họ là vua Ye-shes-'od (ye-shay-ỗ) sống và cuối thế kỉ 9 đầu thế 
kỉ thứ 10, và Byang-chub-'od (jang-chup-ỗ) sống trong tiền bán 
thế kỉ thứ 11 đã từng là vua của miền Tây Tây Tạng. 

4 BA41 brGya-brtson-'grus-seng-ge mất năm 1041 trên đường về Tây 
Tạng cùng với Atisa. 

74 



sâu hơn qua các hoạt động nhu là soạn thảo Bồ-đề Đạo Đăng 
Luận một tác phấm kết nối các giai đoạn tu tập lại với nhau, cô 
đọng những điểm mấu chốt của kinh thừa và mật chú thừa. Hơn 
thế nữa, với ba năm tại Nga-ri, chín năm tại Nye-tang (sNye- 
thang), và năm năm tại những nơi khác trong ũ (dBus) và Tsang 
(gTsang), ngài dạy tất cả các giáo pháp của các kinh văn trong 
kinh thừa và mật chú thừa cho các đệ tử có cơ duyên 1 . Kết quả 
là ngài đã tái lập hệ thống tu hành Phật giáo vốn đã bị suy thoái; 
ngài đã tiếp thêm sinh lực trở lại cho những truyền thống mà chỉ 
còn lại một cách lu mờ; và xóa bỏ sự sai lạc dựa trên những tà 
kiến. Do đó, ngài đã tạo ra những giáo lý quý giá không bị ô 
nhiễm. 

Một cách tống quát, các đại su trứ danh Tịch Hộ và Liên Hoa 
Sinh đã du nhập hệ thống tu hành phật giáo vào Xứ Tuyết [Tây 
Tạng] trong giai đoạn sơ khai của sự hoằng hóa giáo pháp 2 . Tuy 
nhiên, vị trụ trì Trung Hoa là Ha-sang (Hva-shang ) 3 đã làm cho 
giáo pháp bị suy sụp. Ông ta đã không hiếu tính Không một cách 
đúng đắn và do đó đã phỉ báng yếu tố phuơng tiện và phủ nhận 
việc đem bất kì điều gì vào tâm thức, ngay cả các công hạnh. 


1 BA42 Ngag-dbang-rab-brtan (mChan: 29.4-6) đề cập tới việc có hai 
truyền thuyết về khoảng thời gian mà Atisa lưu lại tại Tây Tạng. 
Một cho rằng ngài ở đó mười một năm, thuyết khác mà 
Tsongkhapa tin theo cho rằng ngài đã ở hết mười bảy năm; cả hai 
đều xác định ngài mất lúc bảy mươi ba tuổi. 

2 TỊch Hộ (skt. sãntaraksita), 750-802, là một Cao tăng Ấn Độ thuộc 
truyền thừa Trung Quán tông, người truyền bá Phật pháp sang Tây 
Tạng thời kỳ đầu. sư quê tại Bengal (Đông Bắc Ấn) và là giảng sư 
tại viện Nãlandã. Ngài đến Tây Tạng cả thảy hai lần, trong lần thứ 
hai đi cùng cùng với Liên Hoa Sinh. Lần đó, sư hoằng hóa 13 năm 
tại Tây Tạng. 

Liên Hoa Sinh (skt. padmasambhava, padmakãra) là một đại sư Ấn 
độ sống vào thế kỉ thứ 8. Người có công truyền Mật tông sang Tây 
Tạng và sáng lập phái Ninh Mã (Nyingma) là một trong bốn tông 
phái lớn nhất ở đây. Tên Padmasambhava có nghĩa là sinh từ hoa 
sen. Ngài thường được gọi là Guru Rinpoche. 

3 Ha-sang còn được phiên âm là Hòa Thượng. 


75 



Đại sư Tịch Hộ, sau đó cũng đã bác bỏ Ha-sang, thiết lập chủ ý 
của Đấng Điều Ngự 1 ; do đó, lòng tốt của ngài to tát nhất. 

Trong việc hoang hóa giáo pháp sau này tại Tây Tạng, một số 
người cho rằng những học giả và nhà du-già giả đã giải thích sai 
về ý nghĩa của các lớp mật điển. Vì thế, họ đã gây thiệt hại lớn 
cho việc bảo tồn giới luật, nguồn cội của các giáo pháp. Kẻ xuất 
chúng này [Atisa] đã bác bỏ họ hoàn toàn. Hon nữa, ngài đã làm 
cho các lồi lầm của họ tiêu biến và sau đó đã hồi phục lại giáo 
pháp hoàn mỹ. [10] Bởi vậy, sự tử tế của ngài đã ảnh hưởng 
rộng đến tất cả người sống ở Xứ Tuyết. 

Xa hon nữa, tác giả của các luận giải về chủ ý của bậc Thánh giả 
phải nên có được 3 phấm chất. Đó là, tác giả cần (1) thông thạo 
năm đề tài của tri thức 2 ; (2) làm chủ được các giáo pháp mà đó 
là các điểm mấu chốt cho việc tu tập theo ý nghĩa của các đề tài 
về tri kiến Phật giáo đã được truyền giao trong một truyền thừa 
không đứt đoạn qua các truyền nhân xuất chúng từ đức Phật toàn 
hảo truyền xuống; và (3) được chuẩn y cho phép để soạn thảo 
luận giải đã trải qua sự thị kiến về một giác thế được chọn trước. 
Một người có bất kì phấm chất nào trong ba điều kế trên có thế 
soạn thảo một luận giải, và trường hợp lý tưởng là có cả ba 
phấm chất. Người đại sư này được phú cho cả ba phấm chất như 
sau: 

1. về việc các giác thế được chọn của ngài hồ trợ cho ngài, Bát 
Thập Kệ Tụng nêu 3 : 


^ức là đức Phật. 

2 BA43 Năm đề tài của tri thức mà một học giả cần thông thạo là: Phật 
giáo (nang rig pa), phi Phật giáo (phyi'i rig pa), văn phạm và luận 
lý (sgra gtan tshigs), các nghệ thuật (bzo), và y học (gso ba), có 
trường hỢp danh mục của năm đề tài được chia thành: kiến thức 
Phật giáo, văn phạm, luận lý, các nghệ thuật và y học. 

3 BA44 rNam thar rgyas pa: 4.4-8. Dòng thứ năm, "venerable tãrã, and 
so forth", được cắt bỏ vì là lỗi sao chép. Trong chú giải theo câu 
này, rNam thar rgyas pa liệt kê sáu giác thể chính (thugs dam gyi 
gtso bo) của Atisa là Đà-la tôn (skt. Tãrã, tib. Jo-mo sGol-ma), 
76 



Vì có các thị kiến và nhận được chuấn y 
Từ Hevajra cao quý 
T risamayavyũharãj a 1 , 

Quán Thế Âm dũng mãnh 
Thánh giả và tôn sư Tãrã 2 , và v.v... 

Ngài luôn lắng nghe lời giáo huấn tuyệt luân 

Của những tri kiến thâm diệu và hạnh nghiệp đại từ bi 

Trong mo hay trực tiếp. 

2. về các dòng truyền thừa của các vị đạo sư 3 , có hai truyền 
thừa: tổng quát [cho cả Tiểu thừa và Đại thừa] và riêng của Đại 
thừa. Trong dòng Đại thừa, lại chia làm hai: Bát-nhã thừa và 
Mật chú thừa. Trong Bát-nhã thừa có hai lần phân chia - truyền 
thừa về tri kiến thâm diệu và truyền thừa về các hạnh nghiệp 4 - 


Quán Thế Âm (skt. Avalokitesvara, tib.'Phags-pa sPyan-ras-gzigs), 
Bất Động Địa (skt. Ẩcala, tib. Mi-g yo-ba), Đề-li-tam-muội-da Trang 
nghiêm vương (skt. Trisamayarãjavyũharãja; tib. Dam-tshig-gsum- 
bkod-pa'i-rgyal-po), Luân Cấm (skt. cakrasarpvara, tib. bDe- 
mchog-'khor-lo) và Hô Kim cương (skt. Hevajra tib. dPal dGyes-pa- 
rdo-rje). 

1 Dịch Việt là Tam Muội Hoa Nghiêm Mật Điển. 

2 Tãrã (Tib. §w), nghĩa là: 'Thánh Nữ người giác ngộ' — một giác thể 
thị hiện trong dạng nữ liên quan đến các hành vi từ bi và giác ngộ. 
Có nhiều dạng Tãrã như là Tám vị Tãrã Hộ trì khỏi sự sỢ hãi và 21 
vị Tãrã nhưng vị phố biến nhất là vị hộ thần Lục Tãrã (Tãrã có 
thân hình màu xanh lục) và Bạch Tãrã hỗ trợ cho sự trường thọ. 
Tương truyền là khởi thủy Tãrã thị hiện từ các giọt nước mắt của 
đức Quán Thế Âm (skt. Avalokitesvara). Tara. Rigpa Shedra. Truy 
cập 16/06/2011. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tara>. 

3 Các dòng truyền thừa này không bị gián đoạn tính từ đức Phật Thích- 
ca-mâu-ni truyền xuống (Sopa voll p.40). 

"Truyền thừa Tri kiến thâm diệu còn được gọi là truyền thừa Trí huệ 
và truyền thừa về các hạnh nghiệp còn được gọi là truyền thừa 
Phương tiện. 


77 



và trong dòng Phương tiện này tách xuống kế từ ngài Di-lặc và 
từ ngài Văn-thù-sư-lợi, tạo nên ba dòng truyền thừa trong Bát- 
nhã thừa. Xa hơn, riêng về Mật chú thừa, có năm hệ thống 
truyền thừa 1 . Thêm vào đó, còn có các dòng truyền thừa như 
dòng các giáo thuyết, dòng các hỷ lạc, và dòng của nhiều pháp 
môn. Atisa đã được phú cho các giáo pháp từ rất nhiều dòng kể 
trên. Các đạo sư mà Atisa nhận được giáo huấn trực tiếp, theo 
Nag-tso nêu ra là 2 : 

Những guru mà ngài luôn tin nhận 

Đã thành tựu những tri kiến tinh thần; nhiều vị là: 

Sãnti-pa và Ser-ling-ba 
Bhadrabodhi, và Jnãnasri 3 
Và, biệt lệ, ngài thành tựu 

Các giáo phâp tri kiến thâm diệu và hạnh nghiệp đại từ 
Chuyển xuống qua nhiều thế hệ từ Long Thụ. [11] 

Tiếng vang là ngài có mười hai đạo sư những người đã thành tựu 
các tri kiến tinh thần, và cũng có nhiều sư phụ khác. 

3. Sự tinh thông về năm đề tài của tri thức đã được giải thích 
trước đây. 


^45 Năm truyền thừa bao gồm: Dòng truyền chung cho mọi giáo 
pháp mật điển, truyền thừa Bí Mật Tập Hội (skt. Guhyasamãja), 
dòng Mầu Thân, dòng Phụ Thân, dòng Mật điển Hành động và Du 
già, và dòng Diêm vương Bất Động hay Diêm-mạn-đức-ca (skt. 
Yamãntaka) (Sopa Voll p .41). 

2 BA46 Trích dẫn trong rNam thar rgyas pa:21. 17-22.2. Đoạn ngay 
trước đó là một phiên bản cô đọng của phần 6-21 trong rNam thar 
rgyas pa. Các phần tương ứng với 3 đoạn tiếp theo có thế tìm thấy 
trong rNam thar rgyas pa ở các phần:6.3, 18.16 và các phần tiếp 
sau của chúng cũng như là trong 225.1-226.8. 

3 Các tên gọi Sãnti-pa, Ser-ling-ba (hay Dharmarakshita), Bhadrabodhi, 
và Jnãnasri lần lượt có tên dịch nghĩa là Tịch Tĩnh, Pháp Hộ, Giác 
Hiền (hay Bồ-đề Hiền) và cát Tường Trí. 

78 



Do đó, đại sư này đã có thế xác định được chủ ý của Đấng Điều 
Ngự. 

Đại sư này với những phấm chất trên đã có số đệ tử đông không 
tưởng tượng nổi tại Kashmir, Oddiyãna, Nepal và Tây Tạng. Nói 
về các đệ tử đứng đầu ở những nơi này, thì tại Ản-độ, có bốn 
học giả Bi-do-ba (Bi-to-pa), Dharmãkarãmati, Mahyasinha, và 
Ksitigarbha tất cả đều có tri kiến tương đương với ngài Trưởng 
Lão [Atisa]. Một số người cũng bao gồm thêm Mitraguhya như 
là học giả thứ năm. Tại Nga-ri, có dịch giả Rin-chen-sang-bo 
(Rin-chen-bzang-po), dịch giả Nag-tso, và hoàng thân đã xuất 
gia Jang-chup-õ. Tại Tsang, có Gar-gay-wa (‘Gar-dge-ba) và 
Gỏ-kuk-ba-hlay-dzay (‘Gos-khug-pa-lhas-btas). Tại Hlo-drak 
(lHo-brag), có Chak-ba-tri-chok (Chag-pa-khri-mchog) và Gay- 
wa-gyong (dGe-ba-skyong). Tại Khams có Nal-jor-ba-chen-bo 
(rNal-‘byor-pa-chen-po), Gõn-ba-wa (dGon-pa-ba), Shay-rap- 
dor-jay (Shes-rab-rdo-rje), và Chak-dar-dõn-ba (Phyag-dar-ston- 
pa). Tại trung tâm Tây Tạng, có 3 vị, Ku-dõn Dzõn-dru-yung- 
drung (Khu-ston-brtson-‘grus-gyung-drung), Ngok Lek-bay- 
shay-rap (Ngog-legs-pa’i-shes-rab) và Drom-dỏn-ba Gyel-way- 
j ung-nay ( ‘Brom-ston-pa-rgyal-ba ’ i- ‘byung-gnas) 1 . 

Từ những vị này, người truyền nhân của dòng truyền thừa tiếp 
tục các hoang hóa của chính đạo sư [Atisa] là Drom-dỏn-ba 
Gyel-way-jung-nay - người đã được tiên tri bởi Tãrã. 

Đây là bài tóm lược về sự vĩ đại của tác giả. Chi tiết có thế tìm 
biết từ văn chương tiểu sử lớn 2 . 


1 BA47 Sơ lược tiểu sử của nhiều nhân vật trên tìm thấy trong Tshe- 
mchog-gling-Ye-shes-rgyal-mtshan (Ye-shay-gyen-tsen, 1713- 
1793), Byang chub lam gyi rim pa'i bla ma brgyud pa'i rmam par 
thar pa (Cuộc Đời các Đại sư thuộc Giáo Huấn Lamrim), vol. 1, pp. 
259-385. Các niên lịch đã biết về họ không được ghi rõ trước đây 
là: Rin-chen-bzang-po (958-1055), rNal-'byor-ba-chen-po (1015- 
1077), dGon-pa-ba (1016-1082), 'Brom-ston-pa-rgyal-ba'o-'byung- 
gnas (1005-1064). 

2 BA48 rNam thar gyi yi ge chen mo rnams. Chúng ta không biết có 
một lý lịch chuẩn mực nào của Atisa qua tựa này. Nó có thể là 

79 



rNam thar rgyas pa hay là các tiểu sử đã được biết vào thời của 
Tsongkhapa, bao gồm cả rlMam thar rgyas pa và rNam thar rgyas 
pa yongs grags (xem chú thích trước). 



Chương 2: Giá Trị Cao Quý Của Phật Pháp 

II. Chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp để khởi sinh lòng 
kính trọng những lời giảng dạy 

A. Giá trị cao quý trợ giúp nguời tu học hiếu biết rằng Phật 
pháp không có gì mâu thuẫn 

B. Giá trị cao quý đế trợ giúp nguời tu học hiếu biết rằng tất 
cả kinh điến là huớng dần đế thực hành. 

c. Giá trị cao quý đế trợ giúp nguời tu học dề dàng tìm thấy 
mục tiêu của Bậc Tối Thắng 

D. Giá trị cao quý đế trợ giúp nguời tu học tự kiềm chế đuợc 
những sai lầm trầm trọng 


đ> 

Đế giảng giải về giáo pháp của Đức Phật, kinh điến cốt yếu đã 
tham khảo là Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ. Có rất nhiều kinh 
điển do các bậc Truởng Thuợng soạn thảo, nhung Ngọn Đèn Soi 
Đường Giác Ngộ {Bồ-đề Đạo Đãng Luận} là dề hiếu và căn bản 
nhất. Bởi vì kết họp đuợc những điểm chủ yếu trong cả hai thừa: 
Kinh Văn Thừa và Mật thừa {Hiến Giáo và Mật giáo} nên các 
đề tài thuyết giảng dề hiểu; bởi vì đuợc nhấn mạnh vào các giai 
đoạn của luyện tâm, nên dề dàng thực hành; và bởi vì kinh điển 
này đuợc trang nghiêm bằng khai thị của hai guru {đạo su, thiện 
su} tinh thông các hệ thống giáo pháp từ hai bậc đại su tiền 
phong 1 mà những giáo pháp này vi diệu hon các hệ thống khác. 
[ 12 ] 

II. Chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp để khởi sinh 
lòng kính trọng những lời giảng dạy 


^49 Hai vị đại SƯ đó là gSer-gling-pa chuyên về hệ thống của ngài 
Vô Trước {tức là Duy thức Tông}, và một vị trẻ hơn Vidyãkokila 
(Rjg-pa'i-khu-byug-chung-ba), còn được gọi là Avadhũtipa, người 
đã học theo hệ thống của Ngài Long Thọ {Tức Trung Quán Tông} 
{mchan: 34.2-3, A-kya: 106.5-6). 


81 



Sự cao quý của giáo huấn Phật pháp đuợc biếu thị bằng bốn tính 
chất hiến lộ noi nguời tu học: 

1 . Hiểu biết rằng Phật pháp không có gì mâu thuẫn 

2. Hiểu biết rằng tất cả kinh điến là các huớng dần đế thực 
hành. 

3. Dễ dàng tìm thấy mục tiêu của Bậc Tối Thắng 

4. Tự kiềm chế đuợc những sai lầm trầm trọng 

A.Giá trị cao quý trợ giúp ngưòi tu học hiểu biết rằng Phật 
pháp không có gì mâu thuẫn 

về phần giáo pháp, Chú Giải về Bồ-đề Đạo Đăng Luận ( Bohdi - 
pradĩpa-paiyikã-tĩkã) 

Ngài Avalokitavrata {Tên dịch nghĩa Quán Vô Giới} giảng giải 
rằng: 1 

Liên quan đến “giáo pháp”, các kinh điển của Bhagavan 2 
{Thế Tôn, Bậc Tối Thắng} giảng giải một cách chính xác 
những gì mà các vị Phạm Thiên và Phật tử phải biết thấu 
đáo, những gì cần loại bỏ, những gì nên biết rõ ràng, và tu 
tập nhu thế nào nếu muốn đạt đuợc chứng nghiệm nhu các vị 
thánh [của vô trụ xứ niết-bàn {skt. apratisthitanirvãna}]. 

Nhu thế giáo pháp chính là những gì Bậc Tối Thắng đã giảng 
giải kỹ càng. Ớ đây, [trong nội dung của Bồ-đề Đạo Đăng Luận ] 
hiếu rằng giáo pháp không có gì mâu thuẫn nghĩa là thấu rõ đó 
chính là đạo lộ {lộ trình, con đuờng} huớng dần nguời tu tập trở 
thành Phật. Có một số là những trọng điểm, một số khác là các 
đuờng huớng khác nhau của lộ trình giác ngộ. 


1 B A 5 0 PrajM-pradíta-tíka, P5259:275.3.7-8. 

2 BA51 Một danh xưng tụng của một vị Phật có nghĩa là "Người đã 
chiến thắng (bragna) bốn thần linh độc ác" và là Vị có sáu thiện 
mỹ (bhaga) : vẻ đẹp, danh tiếng, quyền lực, vinh quang, trí tuệ, và 
sự bền chí đầy hoan hỷ. Các kinh điển thường dịch là Thế Tôn. 

82 



Bồ-tát dùng đó để làm mục đích thực hành những thiện nghiệp 
vì thế gian [tất cả các loại chúng sanh]. Bởi vì Bồ-tát phải hướng 
dần các đệ tử tu theo cả bà dòng truyền thừa [Thanh Văn, Phật 
Độc Giác {Phật Duyên Giác}, và Bồ-tát], nên các vị phải được 
huấn luyện theo ba dòng truyền thừa đó. Cho nên, Ngài Long 
Thọ trong Bồ-đề Tâm Luận ( Bodhicỉtta-vỉvarana ) nói rằng 1 : 

Do có thế làm khởi sinh điều khác 
Nên kiến thức mang theo cần phải 
Luôn áp dụng khôn ngoan 
Và không lỗi lầm dính mắc. 

Và, Nguyệt Xứng trong Nhận Thức Hiệu Quả Luận (Pramãna- 
varttỉka-kãrỉkã) {Lượng Thích Luận }đề cập .- 2 

Thật khó giải thích cho người 

Quả của nhân là chướng ngại cho mình 

Vì thế, nếu các vị không biết chắc chắn một điều nào đó, thì 
không thế hướng dần người khác được. 

Xác định rằng: “Những người làm việc tốt đó phải là người đã 
hoàn thành những thiện hạnh bằng hiếu biết về lộ trình giác 
ngộ....”, Ajita {Di-lặc} trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận đã 

1 BA52 Đây là Bodhicitta-vivarana: 38, theo bản dịch của Rab-zhi-chos- 
kyi-bshes-gnyen (Ra-shi-cho-gyi-shay-nyen) và cộng sự 
(P5470:273.3.4-5). Lindner (1982: 196-197) đọc là rang la de 
bzhin gzhan dag la/ nges pa bskyed par bya ba'i phyir, tuy nhiên 
việc đọc này được ngài Smrtijhãnakĩrti {Chánh Niệm Tuệ xứng} 
ủng hộ trong Bodhicitta-vivarana-tĩkã ( Chú Giải về Bồ-đề Tâm Luận 
{hay Bồ-đề Tâm Luận Thích}) (P2694: 140.2.3), được đọc là de bas 
na rang gi nges pa gzhan rnams la nges pa bskyed pa'i don du 
/7Á...Thì đoạn này ở giữa của phần Long Thọ bác bỏ về 
Vijnãnavãda { Giáo Thuyết Duy Thức}, và sự liên hệ của nó ở đây 
với nội dung đó không rõ ràng. 

2 BI\53Pramana-varttika-karika,SUastr\ 1968: 50.3; P5709:85.5.1-2. 


83 



cho biết thấu hiểu về lộ trình của ba thừa là phuơng pháp để Bồ- 
tát đạt đuợc mục đích mình đã định. 1 Cũng vậy Mẹ của Bậc Tối 
Thắng [ Bát Vạn Tứ Thiên Kệ Bát-nhã Ba-Ia-mật-đa Kinh {Kinh 
Bát-nhã Ba-mật-đa 84 Ngàn Câu}] viết rằng: 2 [13] 

Bồ-tát phải dần ra tất cả các lộ trình - bất luận là lộ trình của 
Thanh Văn, Độc Giác Phật hay Phật - và phải biết tất cả các 
lộ trình giác ngộ. Bồ-tát phải thực hiện tất cả các hạnh 
nguyện và đua tất cả họ đến chồ hoàn thành. 

Vì thế, thật là mâu thuẫn khi đề nghị rằng quý vị không cần phải 
học kinh điến của Tiếu Thừa vì mình là nguời tu theo Đại Thừa. 

Có những lộ trình có thế và không thế chia sẻ khi tu học theo 
Đại Thừa. Bởi vì những gì có thế chia sẻ đuợc là từ kinh tập của 
Tiếu Thừa, làm sao đặt riêng ra một bên đuợc? Thế nên, hành 
giả theo Đại Thừa phải thực hành những gì đuợc giảng dạy trong 
kinh tập của Tiếu Thừa, chỉ với vài ngoại lệ, nhu là tầm cầu tinh 
tấn một chân lý tối thuợng an lạc chỉ mồi cho riêng mình. Đây 
chính là lý do đế giáo pháp giảng dạy thâm sâu về cả ba thừa 
trong sưu tập kinh điến quảng đại của Bồ-tát. 

Thêm vào đó, một đức Phật toàn hảo không phải chỉ là dập tắt đi 
được một phần lồi lầm và hoàn thành chỉ một phần của thiện 
tánh mà phải là dập tắt hoàn toàn tất cả các loại lỗi lầm và hoàn 
thành tất cả các đức tính tốt. Người tu theo Đại Thừa phải tầm 
cầu đạt được điều này. Bởi vì hành giả theo Đại Thừa phải diệt 
trừ tất cả các lồi lầm và phát huy các thiện tính từ việc diệt trừ 
các lồi lầm và đạt thêm nhiều kiến thức từ giáo pháp của các 
thừa khác bao gồm Đại Thừa. Thế nên, mọi kinh điển đều được 


^54 AA: 1.1;P5184:3. 1.1-2. Các "Lộ trình" này có nghĩa là các lộ 
trình của Thanh văn, Độc Giác Phật, và Bd-tất. 

2 BA55 Ãrya-astadasasãhasrikã-prajnãpãramitã-sũtra, P732: 129.3.4-6. 
Nhóm chữ này hơi khác với đoạn trích của Tsongkhapa nhưng ý 
nghĩa giống nhau. 

84 ‘ 



coi là một nhánh của Đại Thừa đế đạt được Phật tánh. Nên 
không có ai nói rằng Thánh nhân chang diệt được lỗi lầm và 
phát huy thiện tánh. Và trên tất cả, không có người theo Đại 
Thừa nào mà chăng thực hành. 

Nghỉ vấn: Để có thể tu học theo con đường {lộ trình, đạo pháp} 
toàn hảo của Đại Thừa, quý vị cần những lộ trình giải thích về 
sưu tập kinh điển Tiểu Thừa. Tuy nhiên, để tu học theo con 
đường Kim cang thừa, lộ trình Đại Thừa là không thường có 
điểm chung tống quát đế chia sẻ, bởi vì hai lộ trình này thuận 
nhau 1 . [14] 

Đáp: Điều này thật vô lý. Chất liệu của lộ trình hoàn chỉnh {đạo 
pháp Ba-la-mật-đa} bao gồm tư duy cho sự phát triển tâm giác 
ngộ {Bồ-đề tâm} và hành trạng đế thực hiện lục độ Ba-la-mật- 
đa. Tất cả những điều đó phải phụ thuộc vào mọi co hội được 
chỉ rõ trong Kim Cương Đỉnh Mật Điển ( Vajra - ẩỉkhara): 2 

Cả khi đế cứu đời mình 

Đừng làm phai nhạt ý tâm Bồ-đề. 


Và: 


Không bao giờ bỏ quên hành trạng lục độ Ba-la-mật. 

Thêm vào đó, những điều đó cũng được đề cập trong nhiều kinh 
điển Mật thừa. 


^56 Một vài giới thọ trong cách thực hành chung, như không sát 
sanh, không nói láo, không sinh hoạt tình dục, không uống bia, và 
v.v..., được đề cập trong Mật Thừa, và như thế, hai thừa này 
dường như mâu thuẫn. 

2 BA57 Vajra-sikhara-guhya-yoga-tantra { Kim cương Đỉnh Đại Mật Du- 
giằ}, P113:7.2.7;26.3.8-26.4.1;31.2.5. 


85 



Các kinh điển như thế cũng khắng định trong nhiều dịp của việc 
nhập vào maụdala của Du-già tối thượng Mật tông, các vị phải 
thọ cả hai giới chung và riêng biệt. Giới chung chỉ đon giản là 
Bồ-tát giới, và thọ nhận giới nghĩa là tự mình hứa làm theo hạnh 
nguyện của Bồ-tát, như là ba quy luật đạo đức 1 Vì thế, con 
đường tu toàn bích là không có lối nào khác ngoài lời thệ 
nguyện làm theo Bồ-tát hạnh sau khi phát triển tâm thức giác 
ngộ. 

Ngoài ra, nghi vấn trên là rất không họp lý bởi vì các vị phải hứa 
trì giữ tất cả lãnh vực của giáo pháp khi thọ giới Mật thừa. Điều 
này tưong hợp với những gì đề cập trong Kim Cương Không 
Hành Nam Mật Điên (Vajra-ậãka), Hợp Nghi Đại Mật Điên 
(Samputi), và Kim Cươììg Đỉnh Mật Điển khi nhận thọ lời 
nguyện của Phật A-di-đà: 

Gìn giữ các giáo pháp tuyệt hay 

Ngay cả ba thừa, thuộc hiển và mật 2 


^58 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 38.6) ba quy luật đạo 
đức đó là (1) tránh việc ác (nyes spyod sdom pa) ; (2) làm điều 
lành (dge ba chos bsdus), và (3) hoàn thành những IỢÍ ích cho 
chúng sanh (sems can don byed). 

2 BA59 Khi thọ nhận giới tu theo Mật tông có 19 lời nguyện ( samaya 
dam tshig ) được liệt kê, trong đó có lời nguyện của Đức Phật A-di- 
đà, tìm thấy trong Sri-vajra-dãka-mahã-tantra-rãja { Kim cương 
Không Hành Nam Mật Điển} (P18: 107.3.7) là phyi nang gsang ba'i 
theg pa gsum / dam chos yang dag gsung bar bgyi; trong 
Sarpputi-nãma-mahã-tantra {HỢp Nghi Đại Mật Điển} 
(P26:255.2.8-255.3.1) là phyi dang gsang ba theg pa gsum/dam 
pa'i choskyang so sor gsung; và trong Vajra-áikhara { Kim cương 
Đỉnh Mật Điển} (P113:19.2.8) là phyí nang gsang ba'i theg pa 
g sum/dam pa'i chos ni gzung bar bgyi. Vajra-áikhara và Vajra-dãka 
là rõ ràng hơn và cho rằng giáo pháp phải duy trì là "ba thừa: 
ngoại, nội và mật". Mặc dù vậy, phần giảng của Tsongkhapa là gần 
nhất với bản Sarpputi, ngài đã trích dẫn trong rTsa / tung rnam 
bshad {Nguồn Gốc Các Suy Trụy Trong Mật Thừa): 3b2. Theo Ba- 
so-chos-kyi-rgyal-mtshan {mChan: 39.2) "ngoại" đề cập đến Mật 

86 



Có một số người nhận ra được sự khác biệt nhỏ giữa điều nên 
làm và điều không nên và kết luận rằng đây là những điều mâu 
thuẫn nhau, như nóng và lạnh. Hiến nhiên, đó là một thấm định 
vội vàng. Ngoài một số điểm cần thiết phải làm hay không, giáo 
pháp rất là đồng thuận. Thế nên, khi bước vào mức độ cao nhất 
của ba thừa hay năm lộ trình, chang hạn, các vị phải có tất cả 
phấm chất tốt của các thừa và lộ trình căn bản. 

Liên quan đến con đường toàn hảo {Ba-la-mật-đa Thừa, Kinh 
Thừa, Hiến Thừa}, thi kệ Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tống Lược Bát 
Thiên Kệ (Ratna-guna-sahcava-gãthã) viết rằng: 

Lộ trình của các Bậc Tối Thắng trong quá khứ 

Của các vị thành tựu trong tuông lai, và ngay hiện tại 

Là không gì khác, ngoài viên mãn toàn hảo {hay Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa} [15] 

Đạo pháp Ba-la-mật-đa là trung tâm chính trụ của con đường 
đưa đến Phật tánh.Vì thế, thật không thích hợp gì cả khi bỏ 
chúng qua một bên. Như đã đề cập nhiều lần ngay cả trong Kim 
Cang Thừa, thì lộ trình của các Ba-la-mật-đa này là con đường 
chia sẻ chung cho cả Hiến giáo lần Mật giáo. 

Bằng việc cộng thêm các lộ trình riêng của Mật thừa vào đạo 
pháp chia sẻ chung này — bao gồm các lề quán đảnh, các thệ 
nguyện, thọ giới, hai giai trình {giai trình phát khởi và giai trình 
hoàn tất} , và các hành trình đi kèm - thì tiến bộ trên con đường 
về Phật tánh nhanh chóng hon. Tuy nhiên, nếu các vị đế lộ trình 
chia sẻ chung qua một bên, thì đó chính là lồi lầm to lớn. 

Neu quý vị không có được những hiếu biết đó, thì mỗi khi 
dường như có thế hiếu được một giáo pháp riêng thì sẽ từ bỏ đi 


thừa Hành Động và Mật Thừa Thiện Hạnh, "mật" là đề nói về Du- 
già và Tối thượng Du-già, và "ba thừa" là để nói về hai thừa này và 
Thừa Ba-la-mật-đa. 


87 



giáo pháp kia. Kh i các vị phát triển cách quan tâm như thế đối 
với các thừa cao hon, các vị lại từ bỏ những kinh điển đã học 
được từ Tiếu Thừa và Ba-la-mật-đa thừa. Ngay cả trong Mật 
thừa, các vị sẽ từ bỏ ba Mật thừa thấp 1 và các thừa tưong tự. 
Như thế, các vị sẽ huân tập những chướng ngại của ác nghiệp vì 
từ bỏ giáo pháp, đó quả là nghiêm trọng. Trong ý này, chướng 
ngại đã khởi lên rồi và thật là một nguy hiểm khi làm như thế. 
Các nguồn tạo ra điều này được giải thích sau đây. 

Vì vậy, nuông nhờ vào sự bảo hộ tuyệt hảo, vững tin vào kinh 
điển là những yếu tố nhân duyên cho các vị trên đường thành 
Phật. Vậy thì hãy hành trì những gì các vị có thế làm được bây 
giờ. Đừng lấy lý do mình không có khả năng đế từ bỏ đi những 
gì mình không thế tiến hành được hay quay lưng lại với điều đó. 
Tốt hon là, suy nghĩ với dự liệu: “Khi nào thì tôi sè hành trì giáo 
pháp này thực sự với những gì phải làm và quay lưng với những 
gì không nên làm?” Tu tập với những nhân như huân tập những 
lời giảng dạy, xóa trừ các chướng ngại, lập hạnh nguyện. Rồi 
sức mạnh tâm linh sẽ ngày càng lớn hon, và các vị có thế hành 
trì tất cả giáo pháp mà trước đây mình chưa làm được. 


thừa thấp của Mật tông là: Mật thừa Hành Động (Kriyãtantra) — 
là cỗ xe đầu tiên trong 3 lớp Mật tông ngoại vi. Các Mật điển Hành 
Động có tên như thế vì chúng chú trọng chính yếu vào các hạnh 
kiểm bên ngoài, các thực hành về lễ tịnh hóa, tẩy uế và V.V.... 

Mật thừa Thiện Hạnh (Caryãtantra) còn gọi là Mật thừa cận Du-già 
(UpaYogatantra) or hay Mật thừa Lương Thể (Ubhayatantra) — là 
lớp thứ nhì trong 3 lớp ngoại vi. ĐƯỢc gọi là Mật thừa Thiện Hạnh 
vì nó nhấn mạnh một cách bình đẳng giữa các hành vi bên ngoài 
của thân khẩu và sự nuôi dưỡng bên trong của định lực. Do đó tên 
Mật thừa Lưỡng Thể tương hỢp với Mật thừa Du-già trong khi hạnh 
kiểm của nó lại tương tự như Mật thừa Hành Động. 

Mật thừa Du-già (Yogatantra) — thuộc lớp ngoại vi thứ ba của Mật 
thừa. ĐƯỢc gọi như thế vì nó nhấn mạnh trên thiền du-già nội thể, 
kết hỢp các phương tiện thiện xảo và trí huệ. 

Nguồn từ các bài: Kriya Tantra, Charya Tantra, và Yoga Tantra. 
Rigpa Shedra. <http://www.rigpawiki.org>. Truy cập 19/08/2010. 

88 



Vị Thầy Cao Quý [Drom-dỏn-ba] nói: “Thầy của tôi [Atisa {A- 
đề-Sa, Nhiên Đăng Cát Tường Trí}] là người biết cách mang tất 
cả các giáo pháp về trong lộ trình có bốn mặt”. 1 Những lời này 
mang đầy ý nghĩa. 

Bởi vì những hướng dần trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận chỉ cho 
người tu học phưong cách góp nhặt tất cả những điểm tinh yếu 
của hiến giáo và Mật giáo trên con đường tu thành Phật, và họ 
có năng lực cao cả đế tạo nên sự chắc chắn rằng trong giáo pháp 
không có gì mâu thuẫn. [16] 


B. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học hiểu biết rằng tất 
cả kinh điển là hướng dẫn để thực hành 

Nói một cách tống quát, chỉ có kinh điến của Bậc Tối Thắng 
giảng dạy những phưong tiện đế đạt được lợi ích tạm thời hay 
tối hậu và an lạc cho những ai khát vọng được giải thoát, và chỉ 
có Đức Phật là không có lồi lầm nào trong việc chỉ dạy những gì 
phải áp dụng và những gì hãy bỏ qua. Thế nên, trong Tối 
Thượng Luận ( Uttara-tantra ) có đề cập: 2 

Bởi vì không ai trên thế giới này trí huệ uyên thâm hon Bậc 
Tối Thắng 


^Aôl A-kya-yongs-'dzin (A-kya: 107.4-108.6) trình bày những giải 
thích về "lộ trình bốn mặt này", đó là tam vô lậu học {giới, định và 
tuệ} và Mật thừa, nhưng dường như những giảng giải về những gì 
tương tự như vật có bốn mặt, như hột xúc xắc, vốn hoàn chỉnh 
như chúng sẵn là, bất kể nhìn từ góc cạnh nào cũng vậy. Tương tự 
như vậy, không là vấn đề gì hết khi ta nhìn các khía cạnh của giai 
trình giác ngộ mà mình đang hành trì, tự nó là một giáo pháp hoàn 
chỉnh. 

2 BA62 Mahãyãnottara-tantra-sãstra { Đại Thừa Tối Cao Mật Điển 
Luận}, Johnston 1950 (RGV):5.20; P5525:31.5.2-3. Theo truyền 
thống Tây Tạng bộ kinh này tác giả là Đức Phật Di-lặc, nhưng theo 
truyền thống Trung Hoa tác giả là ngài Sãramati {Thường Tín}, về 
câu hỏi này xin xem Takasaki 1966:6-9 và Ruegg 1969:32-55. 


89 



Không ai biết một cách chính xác với hiếu biết thông suốt 
[mọi hiện tuợng trên thế giới] {nhất thiết trí, toàn giác} và 
thực tại tối thuợng - 

Hãy đừng xáo trộn bất cứ gì trong bộ tập kinh điển Thế Tôn 
đã dạy. 

Hủy hoại hệ thống của Thế Tôn, là chính các vị làm hại giáo 
pháp thiêng liêng. 

Vì vậy, những lời của Bậc Tối Thắng, những kinh tập quý báu 
của hiến giáo và Mật giáo là những lời huớng dần {giáo huấn} 
tối thuợng. Cho dù thế, bởi vì nguời tu học ở thời sau này sẽ 
không tìm thấy mục đích của các lời giảng dạy đó bằng cách tự 
mình tìm tòi mà không phụ thuộc vào những lời bàn luận có giá 
trị và những huớng dần trực tiếp từ các bậc cao minh {thiện giả, 
thiện tri thức}. Từ đó các nhà đại tiền phong truớc tác các luận 
thuyết và những huớng dần cá nhân bàn luận về ý nghĩa chủ 
đích. 

Thế nên, đối với những giáo huấn thuần túy cá nhân, thì phải 
đuợc ban cho tri kiến chắc thật về những kinh sách cố điển. 
Không kế các vị học thông suốt bao nhiêu, sự huớng dần cá 
nhân phải từ bỏ đi nếu nó không mang theo tri kiến chắc thật về 
ý nghĩa của lời Phật dạy và những lời giảng giải cao kiến, hay là 
nếu nó giảng dạy đạo pháp không phù hợp với các kinh sách 
này. 

Cũng có những nguời kết luận rằng các kinh sách cố điến phải 
chỉ đuợc xem là những giảng giải thôi, nên thiếu hắn những 
điếm cơ yếu cho thực hành. Họ cho rằng những huớng dần cá 
nhân riêng biệt chỉ dạy những cốt lõi của giáo pháp và đó là 
trung tâm điểm của hành trì. Rồi thì họ tuởng tượng rằng có hai 
hình thức riêng biệt của giáo pháp tuyệt diệu: giáo pháp được 
giảng dạy và giáo pháp đang hành trì. Phải biết rằng thái độ này 
ngăn chận sự phát triển của lòng thượng tôn đối với Hiến giáo và 
Mật giáo vì việc không có tì vết cũng như là vì những luận cứ 
không sai lầm đã được đề cập. [17] Cũng phải biết rằng các vị 
cũng tích lũy chướng nghiệp vì từ bỏ giáo pháp và khi tầm cứu 


90 



về các kinh cố điến mà cho rằng: “Tất cả những điều ấy chỉ là vì 
người ta muốn đề cao kiến thức ở bề ngoài và đế loại trừ các 
quan niệm sai lầm của người khác, mà không chỉ dạy ý nghĩa 
sâu xa” 

Vì thế, đối với người mong cầu giải thoát, những hướng dần xác 
thực và tối thượng chính là kinh sách cố điển. Tuy nhiên, vì sự 
thông minh có giới hạn và v.v..., các vị có thế không biết được 
đó là những lời dạy tối thượng dù là phải phụ thuộc vào. Do đó, 
các vị phải tầm cầu những hướng dần cá nhân, hãy nghĩ rằng 
“Tôi sẽ cầu học những kiến thức từ các kinh điển đó với sự 
hướng dần của bậc xuất chúng”. Đừng nghĩ rằng “Các kinh điến 
này thiếu thực chất, vì chúng chỉ xiển dưong tri kiến bề mặt và 
loại trừ các nhầm lần của các giáo thuyết khác; nhưng các giáo 
huấn cá nhân thì lại là tối thượng vì chúng biếu lộ ý nghĩa thâm 
sâu”. 

Đại sư Chang-chup-rin-chen (Byang-chub-rin-chen) nói rằng: 

về vấn đề giảng dạy, sự hiếu biết hoàn bị không có nghĩa là 
đạt đến việc hiếu biết chắc chắn về một khối lượng nhỏ nằm 
gọn trong lòng bàn tay; mà có nghĩa là hiếu thấu tất cả kinh 
điển để áp dụng vào thực hành. 

Cũng vậy, đệ tử của Đại sư Trưởng lão Gom-ba-rin-chen-la-ma 
(sGom-pa-rin-chen-bla-ma) nói rằng ông hiếu tất cả kinh điến 
như là những lời huấn dạy về phưong cách thực hành bằng cách 
“nghiền nát thành bụi” những ác nghiệp của thân, khẩu và ý 1 
trong một thời thiền định theo sự hướng dần của Atisa. Các vị 
rồi sẽ phải đạt được sự hiểu biết như vậy. 

Vị Tôn Sư [Drom-dõn-ba] nói rằng thật là một lồi lầm nếu, sau 
khi học nhiều pháp môn, mà các vị vẫn còn cảm thấy cần phải đi 


^hân, khẩu và ý là các thuật ngữ chỉ đến nguồn từ đâu tạo ra nghiệp 
và là cách dùng quen thuộc. Tuy nhiên nếu nói đến phương tiện 
tạo nghiệp thì có thể dùng các thuật ngữ thân thể, ngôn ngữ và ý 
thức (hay tâm thức) hay ngắn gọn là thân, ngữ, ý (hay tâm). 


91 



tìm những nơi khác phương cách thực hành. Như thế, nghĩa là 
vần có những người đã học nhiều giáo pháp trong thời gian dài, 
nhưng vẫn không biết cách thực hành. Khi họ mong ước thực 
hành thì họ lại tìm kiếm nơi khác. Lỗi lầm của các vị đó là 
không hiếu những gì tôi đã giảng dạy. 

Này đây, giáo pháp được chỉ rõ trong Vi Diệu Pháp Báu Luận 
(. Abhidharma-koẳa ) của Ngài Thế Thân: 1 

Giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn có hai phần: 

Phần riêng mang bản chất về kinh điển và phần kia 
về bản chất của chứng ngộ 

Như kệ đề cập, không có nhiều hơn hai loại giáo pháp: kinh điển 
và chứng ngộ. Giáo pháp về kinh điến quyết định cách các vị 
hiếu giáo pháp, phương pháp thực hành; giáo pháp về đạt ngộ là 
sự tu tập của các vị về các phương pháp này theo như các mà các 
vị đã xác định chúng. [18] 

Như vậy, hai giáo pháp này chính là nhân và quả. Thí dụ, giống 
như giới thiệu trường đua cho con ngựa trước khi cuộc đua bắt 
đầu. Một khi đã chỉ rõ trường đua rồi thì hãy chạy đua ở đó. 
Thật là buồn cười khi chỉ con ngựa trường đua này mà lại phải 
đua ở nơi khác. Tương tự như vậy, tại sao các vị quyết định một 
phương tiện học hỏi và suy nghiệm, rồi đến khi thực hành lại 
chọn một phương cách khác? Trong ý này, Ngài Liên Hoa Giới 
đã đề cập trong quyến ba của bộ ba quyến “Giai Trình Thiền ” 
( Bhãvana-krama ) : 2 

Xa hơn nữa, những gì các vị thiền quán lên chúng mà từ đó 
trí huệ khởi sanh thì đó chính là những gì các vị biết bằng trí 
tuệ khởi lên từ học hỏi và suy nghiệm. Các vị không thiền lên 


^63 Abhidharma-kosa-karika, Shastri 1972 (AK): 8.39; 

P5590:127.1.8. 

2 BA64 Bhãvana-krama, P5312:40. 1.2-3. 

92 



những gì khác. Điều này tương tự như khi các vị chỉ đường 
chạy đua cho con ngựa và rồi cuộc thi khởi động trên đó. 

Như thế, trong hình thức đầy đủ, những hướng dần này bao gồm 
tất cả những điếm chủ yếu của lộ trình từ các kinh điến và những 
luận giải, từ phương cách phụ thuộc vào giảng sư qua định và 
tuệ. Và rồi các vị sẽ đưa các vị vào các giai tầng súc tích của 
hành trì theo đó các vị xúc tiến bình ốn thiền {thiền định, thiền 
chỉ} đối với những gì cần có thiền chỉ, và phân tích với trí huệ 
phân biệt 1 cho những gì cần đến thiền quán {thiền phân tích, 
thiền minh sát} . 

Bằng cách như vầy, các vị sẽ hiếu tất cả kinh điến là những 
hướng dần cho việc thực hành. Neu không, các vị sẽ mất cả một 
đời mà không có trí huệ phân biệt, thực hành chỉ một phần của 
lộ trình mà không phải là toàn bộ. Như vậy các vị sẽ không hiếu 
những kinh điển cổ điển là để thực hành, mà lại bỏ chúng đi, 
nhận chúng như chỉ là đế xiển dương những kiến thức bề mặt và 
đế xóa bỏ những ý niệm sai sót khác. Trong phần lớn, có chứng 
cứ rõ ràng cho những đề tài được giảng giải, chỉ một số phần đòi 
hỏi phân tích bằng trí huệ phân biệt. Neu đế chúng sang một bên 
khi thực hành, thì làm sao các vị có thế phát triển một sự hiếu 
biết đế nhìn thấy chúng là những lời hướng dẫn tối thượng? Neu 
đây không phải là những lời hướng dần tối thượng thì làm sao 
các vị có thế tìm được một vị thầy có khả năng giảng dạy vượt 
qua được những điều này? 

Vì thế, một khi rõ ràng rằng tạng kinh điến sâu sắc và bao la này 
cùng với những luận giải là hướng dần đế tu tập, thì các vị sẽ 
nhanh chóng hiếu là các kinh văn cổ điến của tập hợp các mật 
điển thâm diệu cùng với những chú giải cũng chính là những 
hướng dần đế các vị thực hành. [19] Các vị sẽ trở nên vững chắc 
tin rằng đó chính là những lời giáo huấn tối thượng. Các vị sẽ 
hoàn toàn vượt qua được ý niệm sai lầm cho rằng các mật điển 


^rí huệ phân biệt (tib. i^y-urìpi) còn được gọi là diệu quan sát trí. 


93 



này nên đặt sang một bên bởi vì đó không phải là giáo huấn đế 
thực hành. 


c. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học dễ dàng tìm thấy 
mục tiêu của Bậc Tối Thắng 

Những kinh luận cố điển, nghĩa là kinh đi kèm với các chú giải 
của chúng, là giáo huấn tối thượng. Ngay cả đối với người mới 
bắt đầu - người chưa được huấn luyện nhiều - khi đào sâu vào 
trong đó, họ cũng sẽ không tìm thấy ý nghĩa chủ đích mà không 
phụ thuộc sự hướng dần riêng biệt của một bậc xuất chúng. 
Ngay cả khi họ tìm thấy được ý nghĩa chủ đích, thì thời gian bỏ 
ra rất dài và nồ lực cũng rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nhờ sự hướng 
dần của một đạo sư {guru}, họ sẽ dề dàng tìm được ý nghĩa chủ 
đích. 

Những huấn thị từ Bồ-đề Đạo Đăng Luận có chỉ rõ cho những 
kiến giải chắc chắn về các điểm chủ yếu của giáo huấn của Đức 
Phật và đại luận này. Tôi sẽ giải thích làm sao đạt được những 
điều này ở những phần thích hợp sau đây. 

D. Giá trị cao quý để trợ giúp ngưòi tu học tự kiềm chế được 
những sai lầm trầm trọng 

Kinh Pháp Hoa (Sad-dharma-punậarĩka-sũtra 1 ) và chuông 
Người Thuyết Chân Lý {Phấm Đe Thuyết Nhân } ( Satvaka - 
parivarta )■ nói rằng tất cả những ngôn từ của Đức Phật trực tiếp 
hay gián tiếp đều là những phưong pháp hướng dần để tu thành 
Phật. Có những người hiểu lầm cho rằng trong các phưong pháp 
tu tập này có một số phưong cách đế tu tập thành Phật và một số 
khác lại là chướng ngại cho con đường tu tập thành Phật. Rồi thì 
họ phân biệt lời dạy của Đức Phật thành tốt và xấu, có lý và vô 


^65 Sad-dharma-pundarĩka-nama-mahayana-sutra { Diệu Pháp Liên 
Hoa Đại Thừa Kinh}, Vaidya 1960a (SP):2.54; P78T ló .5-15.45. 

2 BA66 Satyaka-parivarta là phẩm thứ tư của kinh Arya-bodhisattva- 
gocaopãya- visaya- vikurvãna-nirdesa-nãma-mahãyãnã-sũtra.{B'ô-tát 
Diệu Hiển Hóa Pháp Giải Đại Thừa Kinh - Kinh Giải Thích Chi Tiết 
về Hiển Lộ Sự Siêu Việt Bõ-tát}. 

94 



lý, rồi thì phân biệt Đại Thừa và Tiếu Thừa. Cuối cùng, họ giữ 
lại những gì phải bỏ qua một bên và nói rằng: “Một vị Bồ-tát 
phải đuợc huấn luyện như thế này và không được huấn luyện 
như thế kia”. Ket quả là họ xa rời giáo pháp. 

Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh (Sarva-vaidaỉya-samgraha- 
sũtra y nói rằng: 

Này Văn Thù Sư Lợi, chướng ngại về nghiệp của việc từ bỏ 
những giáo pháp tuyệt hảo là phức tạp. Này Văn Thù Sư Lợi, 
bất kỳ ai phân biệt một số ngôn từ của Đức Phật là tốt và một 
số khác là xấu mà từ bỏ giáo pháp của Ngài. Người từ bỏ 
giáo pháp, thì việc từ bỏ đó chính là phỉ báng Như Lai 2 và 
nói xấu về cộng đồng Phật tử. [20] 

Neu các ngưoi bảo rằng “Điều này có lý, điều kia vô lý” thì 
các ngưoi sẽ từ bỏ giáo pháp. Nếu các ngưoi nói “Đây là 
những gì được soạn thảo vì lợi ích cho các Bồ-tát, cho các 
thanh văn”, các vị sẽ từ bỏ giáo pháp. Neu nói rằng: “Đây là 
những gì được soạn thảo cho các phật độc giác ” các vị sẽ từ 
bỏ giáo pháp. Nếu nói rằng: “Đây không phải là phưong 
pháp tu cho Bồ-tát”, các vị sẽ từ bỏ giáo pháp 

Lỗi lầm của việc từ bỏ giáo pháp rất là trầm trọng. Định Vương 
Kinh (Samãdhi-rặịa-sũtra) nói rằng: 3 


^67 Ãrya-arva-vaidalya-samgraha-nãma-mahãyãnã-sũtra, {nghĩa: 
Kinh Đại thừa về sự thu nhiếp tất cả các mạch. Tên khác: là Biến 
Nhiếp Nhất Thiết Nghiên Ma Kinh } P893: 124.5.4-7. Hàng chữ đầu 
tiên trích dẫn bởi Tsongkhapa không có trong bản kinh tiếng Tây 
Tạng, nhưng lại có trong bản tiếng Sanskrit ở chương bốn của Tịch 
Thiên áiksãsamuccaya ( Bồ-tát Học Luận), Vaidyá 960b: 56. Ở đây 
và vài kinh khác Tsongkhapa trích dẫn từ bản kinh này, không phải 
từ bản kinh nguyên thủy. 

2 BA68 Như Lai Va tên gọi khác của Đức Phật. Nghĩa là "người đã đạt 
được ( Tathãgata ) giác ngộ theo cách giống như ( tathã) các vị Phật 
trước đó đã. 

3 BA69 Sarva-dharma-svabhã-samatã-vipahcita-samãdhi-rãja-sũtra, 
Vaidya 1961 (SR): 18.31-32; P795: 300.3.7-8. 


95 



Việc làm sai trái của người từ bỏ kinh tập là lớn lao hơn cả 
người gây nên việc phá hoại tất cả các ngôi tháp 1 ở Nam 
Thiệm Bộ Châu (Jampudĩpa)‘. Việc làm sai trái của người từ 
bỏ kinh tập là lớn hơn cả người giết số lượng A-la-hán bằng 
với cát sông Hằng. 

Nói một cách tống quát, có nhiều cách từ bỏ giáo pháp có thế 
xảy ra. Tuy nhiên, cách nói trên là tệ nhất, thật hãy chịu đau đế 
loại trừ cách đó. Thêm nữa, khi các vị vượt qua được sự từ bỏ 
chỉ đề đạt được hai tri kiến cao quý đề cập trên, thì tự động các 
vị tránh xa được việc sai trái. Đe đạt được hiểu biết đó, hãy đọc 
kỹ Phấm Đe Thoại Giả {nghĩa là Người Thuyết Chân Lý) và 
Kinh Pháp Hoa. Trong kinh Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh 
quý vị sẽ thấy được những cách khác của việc từ bỏ giáo pháp. 


^70 Một ngôi tháp là tích điểm tưởng niệm về sự giác ngộ của Đức 
Phật, biểu tượng cho tâm giác ngộ của Đức Phật. Đó cũng là nơi 
thờ phụng tro cốt của người được tôn kính trong đạo và thân 
quyến quá vãng. 

2 Nam Thiệm Bộ Châu là một châu lục của núi Tu-di ( Sumeru ) được 
xem là trung tâm của mỗi thế giới được bao quanh bởi 4 châu lục 
{Tứ Châu} là 1. Phất-bà-đề (Pũrvavideha) tại phương đông (cũng 
dịch là Đông Thẳng Thần châu), 2. cù-da-ni (Aparagodãniya) tại 
phương tây (cũng dịch là Tây Ngưu Hóa châu), 3. Diêm-phù-đề 
(JambudvTpa) tại phương nam (cũng dịch là Nam Thiệm Bộ châu) 
là nơi cư ngụ của thế giới. 4. Uất-đan-việt (Uttarakuru) tại phương 
bắc. (cũng dịch là Bắc cù Lô châu). 

96 



Chương 3: Phương Cách Lắng Nghe và Lý 
Giải về Giáo Pháp của Đức Phật 

III Phương cách lắng nghe và lý giải về giáo pháp. 

A. Phương cách lắng nghe Phật pháp theo cách qua đó cả 
giáo pháp và tác giả đều cao quý 

1 . Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe phật pháp 

2. Phát triển sự tôn kính giáo pháp và người hướng dần 

3. Phương pháp thực sự lắng nghe 

a. Từ bỏ ba khuyết điểm của một cái thùng chứa 

b. Phụ thuộc vào sáu ý niệm 

B. Phương cách giảng giải Phật pháp theo cách qua đó cả 
giáo pháp và tác giả đều cao quý 

1 . Suy tưởng về lợi ích của việc giảng giải Phật pháp 

2. Phát triển sự tôn kính Thầy và giáo pháp. 

3. Với tư duy và cách ứng xử nào khi giảng giải Phật 
pháp. 

4. Phân biệt người nên hay không nên giảng giải Phật 
pháp. 

c. Phương cách kết thúc một thời giảng trong hên hệ giữa 
lắng nghe và giảng giải Phật pháp. 


*ẩb 

A. PhưoTig cách lắng nghe Phật pháp theo đó cả giáo pháp 
và tác giả đều cao 1 quý 

Làm sao đế lắng nghe phật pháp được giảng giải trong ba 
phần: 

1 . Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe phật pháp 

2. Phát triển sự tôn kính Phật pháp và người hướng dần 

3. Phương pháp thực sự lắng nghe 


*BA71 Udãna-varga, Bernhard 1965 (Ud):22.6.22.3-5;P992:97.2.1-3 
Thi kệ về Lắng nghe là đầu đề của Chương 22 của Tiểu Bộ Kinh. 

97 



1. Suy tưởng về lọi ích của việc lắng nghe Phật pháp 

Thi Kệ Lẳng Nghe ( Srutivarga ) trong Tiếu Bộ Kinh ( Udãna - 
varga) nói rằng: 

Nhờ lắng nghe, hiện tượng thấu hiếu 
Nhờ lắng nghe, sai quấy vượt qua 
Nhờ lắng nghe, vô nghĩa tiêu trừ 
Nhờ lắng nghe, Niết-bàn đạt đạo [21] 


Và: 


Như người ở kín trong nhà 
Vây quanh phủ đầy bóng tối 
Có mắt đó nhưng nào thấy 
Sắc hình hiện hữu kia đâu, 

Cũng như người sanh trong dòng quý phái 
Dù thông minh mang sẵn theo cùng 
Cũng đâu hiểu được đến khi được chỉ 
Đâu là điều thiện, đâu là không 

Cũng như người với đôi con mắt 
Nhìn sắc hình nhờ ngọn đèn tỏ soi 

Nên nhờ lắng nghe điều thiện là gì và những gì không phải 
Người sê hiếu chuyện cần thiết phải làm. 

Cũng như thế, Bổn Sanh Kinh ựãtakamãlã ) nói rằng 1 

Nhờ lắng nghe, ngưoi trở nên người thành tín 
Niềm vui trong đạo hạnh khiến lòng kiên định 


1 BA72 Lãtakamãlã, Vaidya 1959a (Jm):31.31-34ab, 31.38cd; 

P5650:56. 5-57. 1.2, 57.1.5-6. Theo p. tác giả của Jãtakamãlã là 
Ầryasũra { Thánh Dũng } 

98 



Trí huệ bừng lên và tan biến vô minh 
Đây chính là điều giá trị thật đáng có 
Cho dẫu đối bằng xuơng thịt của chính ta. 

Lắng nghe {tức là phần của Văn trong Văn, Tư, Tu} là ngọn 
đèn xóa tan tăm tối vô minh 

Tài sản tối thượng mà kẻ cắp không tài nào lấy được, 

Một vũ khí đánh tan kẻ thù của bối rối; 

Đó là người bạn tốt nhất, cho ta những giáo huấn cá nhân 1 , 
những phưong tiện kỳ xảo. 

Là bằng hữu không rời bỏ lúc ngưoi cần đến, 

Một dược chất không hại trị bệnh buồn rầu 

Là đại chiến tiêu diệt quân đầy tội lớn 

Là vinh quang, là vẻ vang và trang bảo 

Là quà tặng tối thượng khi gặp thánh giả 

Trong một hội chúng; ôi! Thật hoan hỷ với bậc thắng tri 


Và: 


Ket quả của lắng nghe là ngõ vào chánh hạnh; 

Ngưoi sê được giải thoát, với ít khó khăn, khỏi thành trì của 
tái sanh 

Hãy phát triển tinh tấn từ tận đáy lòng mình khi đề cập đến lợi 
ích của việc lắng nghe {giáo pháp}. 

Ngoài ra, Ngài Vô Trước trong Bồ-tát Địa (Bodhỉsattva-bhũmi ) 2 
nói rằng các vị phải lắng nghe với năm điều tâm niệm; nghĩa là: 


1 Giáo huấn cá nhân còn được gọi là biệt huấn. 

2 BA73 Yogã-caryã-bhũmau-bodhisattva-bhũmi {Du-già Hạnh Địa BỒ- 
tát ĐÍa Luận}, Duit 1966 (Bbh):165;P5538:190T.6-190.2.2. The 
Bodhisattva-bhumi là phần 15 trong Yoga-carya-bhumi ( Cấp bậc 

99 



với (1) tâm niệm về một bảo vật, bởi vì giáo pháp là hiếm quý và 
ít khi Đức Phật xuất hiện cùng giáo pháp của Ngài; (2) tâm niệm 
về một con mắt, bởi vì trí huệ khởi sanh cùng với sự lắng nghe 
giáo pháp nên càng lúc càng tăng truởng; (3) tâm niệm về tỏa 
sáng, là do con mắt trí huệ đã, đang và sẽ khởi sanh đó sè nhận 
thức đuợc bản chất thực sự [tính Không] và sự phân hóa [của 
mọi hiện tuợng {các pháp}]; (4) ý niệm về lợi ích lớn lao, cũng 
vì kết quả cuối cùng của giáo pháp là Niết-bàn và đại ngộ;[22] 
và (5) ý niệm về không chỉ trích, do ngay từ khoảnh khắc này 
quý vị sẽ đạt đuợc hỷ lạc của định từ thiền 1 và trí huệ, đạt đuợc 
nhản của Niết-bàn và đại giác ngộ. Đây chính là những suy 
ngẫm về lợi ích của việc lắng nghe giáo pháp Phật. 

2. Phát triển lòng tôn kính Phật pháp yà người hưótig dẫn 

Kinh Địa Tạng ( Ksitỉgarbha-sủtra ) nói rằng. 

Lắng nghe Pháp bằng nhất tâm tin tưởng và tôn kính 
Đừng chế nhạo và chỉ trích người giảng cho mình 
Hãy vinh danh những người hướng dần - 
Phát triển tâm xem họ như những Phật-đà. 

Như vậy, theo cách nói này, hãy xem người hướng dần như là 
đức Phật. Xoá bỏ hết mọi bất kính, trân trọng sự hiện diện bằng 
cách quỳ lạy và dâng tặng những đồ vật như sư tử hay những vật 
tưong tự. 


của hành trạng Du-giă) - theo truyền thống Tây Tạng đây một 
tuyển tập lớn của vô Trước. 

l Định từ thiền là thuật ngữ được dùng để chỉ khả năng hay trạng thái 
định có được từ việc huân tập thiền, tương ứng với thuật ngữ thiền 
định. Tuy nhiên, vì nguyên bản Anh ngữ dùng thuật ngữ 
"meditatative serenity" với danh từ chính là serenity và tính từ bổ 
nghĩa của nó là meditative nhấn mạnh định lực có được từ thiền. 

2 BA74 Dasa-cakra-ksitigarbha-nãma-mahãyãnã-sũtra, { Địa Tạng Thập 
Luân Đại Thừa Kinh } P905:96.3.6-7. Ksitigarbha (Địa Tạng) là tên 
của một vị Bồ-tát. 

100 




Cũng như vậy, theo Bồ-tát Địa, lắng nghe lời giảng không có 
phiền não [của sự kiêu ngạo và khinh thường] và không mang 
trong tâm năm điều kiện của một người hướng dần 1 . Không kiêu 
ngạo nghĩa là lắng nghe với sáu thuộc tính sau: (1) lắng nghe ở 
một thời điểm thích họp, (2) tỏ sự hồi hướng, (3) tỏ sự tôn kính, 
(4) không tức giận, (5) thực hành đúng như lời hướng dần và (6) 
không tìm co hội đế tranh cãi. Không khinh rẻ nghĩa là kính 
trọng giáo pháp cùng người giảng dạy và không làm giảm giá trị 
của cả hai. Đừng mang vào tâm trí mình năm điều kiện nghĩa là 
bỏ đi những ý nghĩ “Tôi sẽ không nghe lời người này giảng bởi 
vì vị này (1) đã vi phạm những nguyên tắc đạo đức, (2) thuộc về 
một truyền thống yếu kém, (3) có một thế ngoại hình không hấp 
dần, (4) không phân minh không rõ ràng, (5) hay là nói lời thô 
thiến và khó chịu”. 

Cũng như trong Bổn Sinh Kỉnh có đề cập: 2 

Hãy ngồi trên ghế thấp. 

Biểu trưng vinh quang của giới luật. 

Nhìn với đôi mắt hoan hỷ, 

Bày tỏ kính trọng và nhất tâm tuân phục, 

Tựa như khi uống những lời cam lồ. 

Tỏ lòng tôn kính và lắng nghe giáo pháp 

Với lòng hoan hỷ trong sáng và tâm không phiền não, 

Như khi bệnh nhân lắng nghe lời khuyên của người thầy 
thuốc. 

3.Phư(mg pháp thực sự lắng nghe 

Làm sao đế lắng nghe gồm có hai phần: 

a. Từ bỏ ba khuyết điểm của một cái thùng chứa 

b. Dựa trên sáu tâm niệm 


^75 Bbh: 73, 165; P5538: 158.4.4-158.5.2-8. Phần bàn luận về năm 
điều kiện không mang trong tâm sẽ được đề cập trong chương 16. 
2 BA76Jm: 31.69-70; P5650:58.2. 6-8. 


101 



a. Từ bỏ ba khuyết điếm của cái thùng chứa 


Một cái thùng chứa có thể có ba khuyết điểm sau: (1) bị úp 
nguợc, hay là (2) dù đuợc dựng đứng thẳng, nhung dơ bẩn; hoặc 
(3) dù sạch nhung có lồ thủng ở đáy. Neu có những lồi này, ngay 
cả khi mua rơi xuống từ những đám mây do các Giác thế tạo nên 
thì mua cũng: (1) không lọt vào bên trong thùng; [23] hay là, (2) 
lọt vào bên trong thùng chứa, nhung không thê làm tròn nhiệm 
vụ của mình - nghĩa là có thế uống đuợc v.v... bởi vì nó nhiễm 
những chất dơ; hoặc (3) không nhiễm những chất dơ, nhung 
không giữ đuợc vì bị chảy ra ngoài. Tuơng tự nhu vậy, ngay cả 
khi các vị ở một nơi mà giáo pháp đuợc giảng giải, sẽ không có 
mục đích cao quý trong khi lắng nghe lời giảng nếu các vị (10) 
không chú tâm; hay (2) dù chú tâm, nhung hiểu lầm những gì đã 
nghe hay nghe với động cơ xấu nhu tham chấp; hoặc (3) dù 
không các lỗi trên, nhung đã không thấm nhuần ý nghĩa của lời 
giảng lúc nghe mà đế phai mờ đi vì lãng quên và v.v... Vì vậy, 
các vị phải tránh tất cả các lồi trên. 

Phuơng thuốc để trị liệu cho các khuyết điểm này đuợc huớng 
dần trong kinh điển trong ba cụm từ sau: “Lắng nghe chú tâm, 
một cách xuyên suốt và ghi nhớ trong tâm!” 1 Thêm vào đó, nhu 
trong Bồ-tảt Địa có nói 2 , lắng nghe khi mình muốn hiểu tất cả 
mọi sự, duy trì nhất tâm, chú ý, với tâm trí tập trung và suy 
ngẫm với sự bình thản hoàn toàn. 


^77 Lời khuyên nhủ về việc lắngnghe trước khi giảng giải có trong 
một số kinh điển như Ãrya-suvikkrãnta-vikrami-pariprcchã- 
prajnãpãramitã-nirdeảa ( Suvikkrãnta Vấn Kinh ì), trong bộ kinh 
Mahãyãna-sũtra-sarpgraha ( Đại Thừa Tạng Kinh ) (Vaidya 1964: 3), 
kinh Sãgaramati-pariprcchã-sũtra ( Hải Long vương Vấn Kinh ) 
(P8 19:91. 2. 8 -9 1.3.1) và Dasa-cakra-ksitigarbha-nãma-mahãyãnã- 
sũtra {Địa Tạng Thập Luân Đại Thừa Kinh } (P905:47.4.7-8,53.2.4) 
2 BA78 Bhb: 74; P5538: 158.5.1-2. 

102 



b. Dựa trên 6 điều tâm niệm 

1. Hãv nghĩ mình là một bệnh nhân. Tịch Thiên trong Nhập Bồ- 
đề Hành Luận ( Bodhisattva-ccuyãvatãra ) nói rằng: 1 

Vì các ngươi phải theo lời thầy thuốc khuyên bảo, 

Ngay cả phải chịu những giới hạn của bệnh thông thường, 
Cần thiết phải đề cập với người hay bị tác động 
về bệnh do lồi lầm, tham đắm và tương tự sanh ra 

Như Tịch Thiên nói, các vị đã bị vướng từ lâu vào căn bệnh 
phiền não như tham đắm - một căn bệnh kéo dài, khó trị và tạo 
nên đau khố đậm sâu. Vì vậy, các vị phải nhận ra đây là tình 
trạng của mình. Ga-ma-pa (ka-ma-ba) nói rằng nếu thực sự các 
vị không có bệnh, thì sự thiền về cái đau đớn đó là sai lầm. Tuy 
nhiên, bị tác động bởi căn bệnh khó trị và kinh niên của tam độc 
[tham, sân và si], các vị thực sự đau khố cùng cực nhưng không 
nhận thức được là mình đang đau khô. 

2. ỉlãv nghĩ người dạv là một thầy thuốc. Thí dụ, khi bị bệnh 
nặng như đầy hơi hay rối loạn về mật, các vị phải đi tìm một 
thầy thuốc giỏi. Sau khi tham khảo ý kiến, các vị vô cùng hoan 
hỷ và lắng nghe tất cả những gì thầy thuốc nói, hết một lòng 
kính trọng. Tương tự như thế, tầm học theo cách này là tầm thầy 
truyền đạt giáo pháp [24]. Khi các vị đã tìm được ra thầy, hãy 
kính trọng thầy hết lòng và làm như những gì được chỉ bảo. Khi 
làm như thế phải xem đó là một đặc ân chứ không phải là gánh 
nặng. Thế nên, kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tống Lược Bát Thiên 
Kệ {Ẫrva-prajhãpãramitã-ratnaguna-sahcava-gãthã} nói rằng: 2 


^79 Bodhisattva-caryavatara { Nhập Bồ-đề Hành Luận của Tịch 
thiên}/ Bhattacharyá 1960 (BCA): 2.54. 

2 BA80 Conze 1973:22.1; P735: 192.2.3-5. 


103 



Vì vậy, Bồ-tát thông tuệ - người có ý chí mạnh mẽ tìm kiếm 
giác ngộ siêu việt - sẽ quyết tâm xóa sạch kiêu mạng. Giống 
như người bị bệnh phải nương nhờ vào các thầy thuốc đế 
được lành bệnh, các người phải nương vào một vị thầy, tự 
mình ứng dụng những lời dạy một cách tinh tấn. 

3. Hãy nghĩ lời giảng giải của người hướng dẫn như là dược 
phẩm. Bệnh nhân thường coi trọng những dược phấm do thầy 
thuốc kê toa, các vị cũng phải như vậy, phải xem những lời 
hướng dẫn, những giảng giải cấn thận thầy trao là rất quan trọng, 
luôn cố giữ với lòng kính trọng và đừng phí phạm thì giờ bằng 
những sai sót như bỏ quên chúng đi. 

4. Ilãv suy nghĩ thực hành nghiêm túc là phương cách đê chữa 
bệnh. Bệnh nhân biết rằng bệnh không thế chữa được nếu không 
uống thuốc theo toa kê của thầy thuốc. Nên họ uống thuốc. 
Tương tự như vậy, hãy thực hành nghiêm túc khi các vị nhận 
thấy rằng mình không thế xóa đi những phiền não như tham đắm 
mà không thực hành những lời chỉ giáo của thầy. Đừng cống 
hiến trọn đời xếp đầy chữ nghĩa lên thành đống mà không hề 
thực hành. 

Vả lại, một hay hai liều thuốc sẽ không giúp được gì hết cho 
người bị bệnh phong cùi đã rụng hết tay và chân. Tương tự như 
vậy, đưa vào thực hành một bài học chỉ một hay hai lần thì 
không làm sao đủ được cho các vị - những người từ vô thủy đã 
bị tác động bởi cơn bệnh phiền não. Vì thế, phân tích với trí huệ 
thấu suốt toàn cả mọi khía cạnh của lộ trình tu tập và làm với tất 
cả tinh tấn miệt mài như nước chảy một dòng sông. Như Đại Sư 
Candragomin {Nguyệt Quan} trong Tuyên Nhập Tụng ( Deẩanã - 
stava) nói rằng: 1 

Tâm thức ta luôn thường bối rối 


1 BA81 Desanã-stava, P2048:98. 3. 8-98.4.1. 
104 



Bởi do mình đau bệnh đã lâu 
Nguời bệnh hủi đạt tới gì đâu? 

Mất chân tay, thuốc lại ít dùng? [25] 

Thế nên, ý niệm chính mình là nguời bệnh thật là vô cùng quan 
trọng, bởi vì khi các vị có ý niệm này thì những ý tuởng khác sẽ 
tiếp theo. Tuy nhiên, nếu ý niệm này chỉ thuần là lời lẽ, thì các 
vị sẽ không đem những ý nghĩa của lời giảng dạy vào thực hành 
đế xóa tan đi phiền não, nên chỉ là nguời chỉ biết nghe mà thôi. 
Điều này giống nhu nguời bệnh tìm đến ông thầy thuốc. Neu 
nguời ta chỉ mua thuốc theo toa mà không uống, thì sẽ không 
bao giờ lành bệnh. Nhu trong Định Vương Kinh: 1 ) 

Có nguời bệnh, toàn thân đau đớn 
Trong nhiều năm không bớt tạm thì 
Do mãn tính, bệnh nhiều phiền não 
Họ tầm thầy tìm phuong chữa trị 

Tầm cầu thầy, và tìm thêm mãi 
Sau tìm thấy thầy thật mát tay 
Chữa bệnh nhân với cả tâm từ 
Rồi dịu nói: “thuốc đây hãy uống” 

Thuốc công hiệu và đầy giá trị 

Chữa dứt căn nhung nguời bệnh không dùng 

Đây không phải lồi do thầy chữa, 

Cũng chang đâu lầm tại thuốc thang 
Thật lỗi chỉ tại nguời có bệnh 

Tuông tự vậy khi các vị xuất gia 
Đe tu học những giáo pháp này 
Và đến khi biết đầy năng lực, 

An định thiền và các khả năng 


1 BA82 SR:9.43-46,4.24;P795:284.2. 1-4,278.3.1. 


105 



Làm sao ta đến được Niết-bàn 
Neu thiếu đi tinh tấn tu thiền 
Như nồ lực hướng về điều đúng? 


Cũng như: 

Tôi đã giải thích giáo pháp rất hay này 
Neu đã nghe, vẫn không thực hành cho đúng, 

Chỉ như người bệnh giữ trên tay gói thuốc 
Bệnh tình kia chang thế nào chữa dứt được 

Và, Tịch Thiên trong Nhập Bồ-đề Hành Luận: 1 

Hãy thật sự thực hành lời hướng dần; 

Được chi đâu khi chỉ nói lan man? 

Người bệnh kia có thuyên giảm chút nào? 

Khi chỉ đọc thông tin về bệnh trạng? 

Vì thế, nhóm chữ “thực hành nghiêm túc” trong mệnh đề “Hãy 
xem thực hành nghiêm túc là phưong cách tay sạch căn bệnh 
phiền não” có nghĩa là đưa vào thực hành những bài học thầy đã 
dạy cho quý vị về những gì phải tiếp thụ và những gì phải đế 
sang một bên. Đế làm được điều đó, các vị phải biết rõ bài học; 
đế có được điều này, các vị phải học. Mục đích của hiếu biết 
xuyên qua học chính là hành. Vì thế cho nên, thật là hữu diệu 
đem ý nghĩa của những gì ta đã nghe vào thực hành nhiều đến 
mức mình có thế. [26] Trong ý hướng này, theo Thi Kệ Lẳng 
Nghe: 2 

Ngay cả khi các vị nghe giảng thật nhiều 
Neu vẫn không kiềm chế mình theo giới luật 
Thì vì thế vẫn bị chế nhạo khinh khi 


^83 BCA: 5.109. 

2 BA84 Ud:22.7-10,22.18-19;P992:97.2.3-6,97.3.2-3. 
106 



Và điều học được cũng chẳng gì xuất sắc. 


Dau khi các vị nghe giảng rất có hạn, 

Neu vẫn luôn kiềm chế mình trong giới luật 
Thì vì thế vẫn được tôn trọng, xưng tán 
Và như vậy điều đã nghe thật tuyệt luân. 

Những ai vốn đã không nghe giảng được nhiều 
Mà lại chang kiềm chế thuận theo giới luật 
Thì vì thế bị chê bỏ về cả hai 
Và đạo đức như thế là không tốt đẹp 

Những ai vốn đã nghe diệu pháp thật nhiều 
Và lại cũng kiềm chế mình theo giới luật 
Được tôn vinh, xưng tán trên cả hai điều 
Và đạo đức như thế thật là tuyệt mỹ 

Thêm nữa: 

Dù các vị có thế hiếu kinh do nghe 
Và có thế hiếu cốt tủy của thiền định 
Kiến thức và việc nghe không quan trọng chi 
Neu các vị làm những hành vi thô thiến 

Ai hoan hỷ với lời dạy từ tôn giả 

Và rồi thực hành với cả khấu cùng thân 

Ai nhẫn nhịn, vui cùng bạn hữu và sống đời đạo đức 

Rồi sè đạt được toàn thiện trong lắng nghe và hiếu biết. 

Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kinh (Adhvãẩava-samcodana-sũtra) cũng 
đề cập : 1 


^85 Kinh Arya-adhyasaya-samcodana-nama-mahayana-sutra {Thâm 
Tâm Cảnh Tỉnh Đại Thừa Kinh } là chương 25 của kinh Ratnakũta 

107 



Người thiếu khôn ngoan sẽ đau đớn trong giờ tử biệt 
Bảo: “Tu hành tôi yếu kém. Giờ sê phải làm sao?” 

Không tìm hiểu sâu xa, nên gặp muôn vàn đau khố 
Đó chính là lồi lầm khi chỉ biết lý thuyết suông 

Thêm nữa: 

Không có gì bô trên vỏ mía cây 
Vị ngọt thom lành từ bên trong ruột 
Nên một người chỉ chuyên ăn vỏ 
Sẽ chang bao giờ biết mật mía ngon. 

Lý thuyết giống như những gì ngoài vỏ 
Vị ngon là quán chiếu nghĩa sâu xa 
Nên hãy bỏ đi văn vẻ bề ngoài 
Luôn cân thận và suy lường thâm ý. [27] 

5. Nghĩ Như Lai như là một bậc xuất chủng. Phát triến lòng kính 
trọng bằng cách luôn nhớ nghĩ đến Như Lai [đức Phật], người đã 
thiết lập nên giáo pháp. 

6. Uớc mong giáo pháp tồn tại trong thời gian dài. Hãy nghĩ: 
“Tùy thuộc vào phưong cách các vị tu học các giáo pháp như 
thế, thật là tuyệt diệu nếu giáo pháp của Bậc Chiến Thắng ngự 
trị trên thế giới này trong thời gian dài!”. 

Thêm vào đó, khi các vị giảng giải hay lắng nghe giáo pháp, nếu 
tâm ta và giáo pháp cách xa thì cho dù giải thích cách nào đi nữa 
cũng chỉ là vụn vặt thôi. Thế nên, hãy nghe trong phưong cách 
mà các vị khắng định định luôn trong tâm tưởng làm cách nào đế 
đem những lời giảng dạy này áp dụng vào đời. Thí dụ, khi các vị 
muốn tìm liệu có dấu vết do, bụi, hay bất cứ gì, trên khuôn mặt 


{Bảo Tích Kinh) Tiếng Skt. được thấy trong Vaidya 
Ì960b:63;p760:60.1.6-7; 60.1.8-60.2.1; 60.2.6-7. 

108 



mình, thì phải nhìn vào gương và tấy đi những gì nhìn thấy. 
Tương tự như vậy, khi nghe những lời giảng dạy, những lỗi lầm 
của các vị như làm điều sai quấy và tham đắm {chấp thủ} xuất 
hiện trên tấm gương của giáo pháp Vào lúc đó, các vị hối tiếc là 
tâm mình đã trở nên như thế, và tự mình tìm cách xóa bỏ lồi đó 
đi và tạo những tính tốt. Vì thế, quý vị phải được tu tập trong 
giáo pháp. Kinh Bổn Sanh : 1 

Khi tôi nhận ra lồi lầm mình có 
Rõ ràng từ tấm gương giáo pháp 
Tôi mang cảm giác hối tiếc ngập tràn 
Và chuyến tâm mình về nguồn giáo pháp. 

Với lời xác định này Saudana đã thỉnh cầu Hoàng tử Sutasoma 
ban dạy giáo pháp. Ngay sau đó, vị hoàng tử Bồ-tát biết được 
tâm của Saudana - nghĩa là nhận ra Saudana sẵn sàng nghe pháp 
nên đã ban cho lời thuyết giảng. 

Tóm lại, phát triển tinh thần giác ngộ, hãy phát tâm: 

Vì lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình, con sẽ thành phật. 
Đế đạt được điều này, Con phải tu tập những nhân duyên của 
nó {nhân duyên dần đến giác ngộ}; nên con phải biết rõ 
những nhân duyên đó. Vì tâm nguyện này, đó là chứng cứ 
khiến con phải lắng nghe các pháp giảng. Do đó, con sẽ lắng 
nghe các giáo pháp. 

Hãy nhớ kỳ lợi ích của lắng nghe. Xoá bỏ đi lỗi lầm của cái 
thùng chứa và v.v. . .và lắng nghe với cả lòng hoan hỷ. 

B. Phương cách giảng pháp làm sao qua đó người nghe thấy 
cả giáo pháp và tác giả cùng cao quý 

Có bốn phần trong phương cách này: 


^86 Jm: 31.68-70; P5650: 58.2.4-5. 


109 



1 . Suy tư về lợi ích của việc giảng pháp 

2. Phát triển sự tôn kính Thầy và Phật pháp 

3. Giảng pháp với suy tưởng và cách ứng xử nào? 

4. Phân biệt giữa người mà các vị nên hay không nên giảng 
pháp 

1. Suy tư về lợi ích của việc giảng pháp [28] 

Thật là nhiều hữu ích đế truyền đạt giáo pháp mà không chú 
trọng đến những gì thuộc về thế gian như: lợi nhuận, danh dự, 
danh tiếng và những điều giống như thế. Như trong Thâm Tâm 
Cảnh Tỉnh Kỉnh đề cập: 1 

Này Di-lặc, có hai mươi lợi ích trong việc bố thí pháp nếu 
các vị tặng pháp mà không đế ý tới vật chất, lợi nhuận hay 
danh dự. Hai mươi điều đó là gì? Được kể ra như sau. thí chủ 
sẽ có được (1) trí nhớ; (2) trí thông minh; (3) hiếu biết;(4) an 
định; (5) trí huệ; (6) trí huệ siêu việt; (7) ít tham {thiểu dục}; 
(8) ít sân {thiếu sân}; và (9) ít si {thiểu si}. Cùng với (10) 
ma quỷ không tìm ra cơ hội làm hại mình; (11) Thế Tôn sẽ 
coi các vị là đệ tử quý báu; (12) Các chúng sinh không thuộc 
giới người sẽ bảo vệ; (13) các Giác Thế sê ban cho uy tín và 
quyền lực; (14) kẻ thù sẽ không tìm được cơ hội đế hãm hại 
mình; (15) bạn hữu sẽ giữ lòng chung thủy; (16) lời nói được 
tin tưởng; (17) sẽ có được lòng không sợ hãi; (18) các ngươi 
sẽ có niềm vui tràn đầy; (19) các ngươi sẽ được các bậc cao 
minh tán thán; và (20) món quà pháp đó của thí chủ đáng 
được để người nhớ đến. 

Hãy phát triển lòng tin vào các lợi ích của việc giảng pháp từ sâu 
thắm của con tim như các lợi ích đó đã sẵn có trong các kinh 
tạng. 

Với bốn lợi ích trên: “các ngươi sẽ đạt được an định” mà theo 
cách chuyến dịch mới của Tịch Thiên trong Tập Bồ-tảt Học 


1 BA87Vaidya 1960b: 187; P760.25:55.4.6-55.5.3. 
110 



Luận ( Sỉksasamuccava ) là “các ngươi sẽ đạt được lòng tin” và 
trong kinh sách cố hơn “Các ngươi sẽ có đầy tinh tấn” 

2. Phát triển sự tôn kính Thầy (Đức Phật Thích-ca-mâu-ni) 
và giáo pháp 

Khi Đức Phật Như Lai thuyết giảng Bảt-nhã Ba-ỉa-Mật-đa 
( Prạịnãpãramitã ) Ngài đã tỏ ra hành động tôn kính bằng cách tự 
mình thiết lập tòa ngự. 1 [29] Tương tự như thế, bởi vì ngay cả 
các đức Phật cũng tôn kính giáo pháp, nên khi ngươi giảng giải 
các giáp pháp phải tỏ lòng kính trọng giáo pháp và Thầy [Đức 
Phật Thích-ca-mâu-ni], luôn tưởng nhớ đến phấm chất cao quý 
và từ tâm của Ngài. 

3. Giảng pháp vói suy tưởng và cách ứng xử nào? 

về phần suy tưởng, phát huy năm điều tâm niệm đề cập trong 
Hải Huệ Vấn Kinh ( Sãgaramati-pariprcchã-sũtra ) - hãy nghĩ 
mình chính là thầy thuốc, giáo pháp là thuốc men, người nghe 
giáo pháp là bệnh nhân, và Như Lai chính là đấng toàn hảo và 
ước mong giáo pháp tồn tại dài lâu. 2 

Vun đắp tình thương cho tất cả mọi người cùng vân tập nghe 
pháp. Bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người; sự lười biếng ngần 
ngại; sự chán nản mệt mỏi do sự giải thích lặp đi lặp lại nhiều 
lần; tự ca tụng mình và nêu lồi của người; hà tiện về việc giảng 
pháp; và quan tâm đến vật chất như thức ăn hay áo quần. Sau đó, 
hãy tâm niệm: “Phước báu từ giáo pháp là để cho con và người 
khác đạt được phật tánh chính là điều kiện ưu tiên về an lạc cho 
mình” 


^88 Cọnze 1990:38ff. 

2 BA89 Arya-sãgaramati-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra. { Hải Huệ 
Vấn Đại Thừa Kinh } P819:92. 1.1-2. Tiếng Skt. được ghi trong 
Vaidya 1960b: 190. Các ý niệm về phương cách nghe pháp cũng 
tương tự như vậy, với một ngoại lệ: ý niệm về thực hành nghiêm 
túc xóa tan bệnh phiền não bị bỏ qua, bởi vì ý niệm này chỉ để 
riêng cho người tu tự suy nghiệm một mình. 


111 



về cách ứng xử, hãy tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình. Rồi thay áo 
quần sạch, ngồi trên tòa giảng và tọa cụ ở nơi sạch và đẹp. Trong 
Hải Huệ Vẩn Kinh có đề cập là nếu trì tụng chơn ngôn {Mật 
chú} đế trừ ma quỷ , 1 thì quỷ và thần của loại quỷ trong vòng 
đuờng kính một trăm lý sẽ không đến đuợc. Ngay cả khi đến 
đuợc, họ cũng không thê tạo nên những khó khăn. Vì vậy, hãy 
trì tụng chon ngôn đó. Và rồi thì, với khuôn mặt ngời sáng, 
giảng giải, dùng những thí dụ, lý luận, trích dần kinh điển và 
những phụ thuộc khác đê xác minh ý nghĩa. Kỉnh Pháp Hoa có 
đề cập: 2 

Thiện tri thức luôn cho, không vị kỷ 
Lời dạy dịu mềm với nhiều nghĩa ý. 

Biếng nhác kia cũng hoàn toàn không có, 

Nên sẽ chang chán hoài lời giảng lại 
Thiện tri thức bỏ hết những ác cảm 

Và luôn vun tuới thuơng yêu cho những nguời chung quanh 

Ngày đêm nuôi duỡng giáo pháp vô thuợng 

Dùng triệu triệu thí dụ, thiện tri thức 

Mang niềm vui và hoan hỷ tới nguời nghe pháp 

Không một gọn nhỏ nào tham vọng thế gian 

Không nghĩ đến chất bố duỡng- thức ăn mềm, cứng hay 

nuớc uống 

Chắng y phục, giuờng chiếu hay y áo, 

Hay là ngay cả thuốc men đế trị bệnh 

Nguời giảng pháp không đòi gì từ nguời đến nghe 

Mà chỉ luôn tâm niệm: “Xin cho con 

Và tất cả chúng sanh hữu tình đồng thành Phật đạo” và 

“Những gì con chia sẻ về giáo pháp đế giúp đỡ mọi nguời 

Là điều kiện thuận lợi cho niềm an lạc của riêng con” 


^90 Chơn ngôn này có thể tìm trong Vaidya 1960b: 190; P819: 
92.1.1. 

2 BA91 SP: 13.30, 13.32-35; Vaidya 1960a: 189; P781: 50.5.8-51.1.5. 
112 



4. Phân biệt giữa ngưòi mà các vị nên giảng pháp hay không 
nên giảng 

Đừng giảng pháp khi không có yêu cầu thỉnh giảng; nhu trong 
Kinh Giới Luật ( Vynaya-sũtra) của Gunabhadrã {Đức Quang} 
có đề cập, 1 “Không nên giảng pháp khi không có yêu cầu”. 
Ngay cả khi đuợc mời, cũng cần phải tìm hiếu nguời nghe có 
thích hợp khi nhận giáo pháp đó không. Và ngay cả khi không 
đuợc yêu cầu, chỉ giảng giáo pháp nào đó khi biết rằng nguời 
nghe thích hợp. 

Liên quan về vấn đề này, Định Vưomg Kinh có nêu: 2 

Khi có nguời yêu cầu 

Xin học hỏi giáo pháp, truớc tiên hãy nói: 

“Tôi đã không đuợc huấn luyện thâm sâu” 

Rồi nói: ‘Bạn là nguời đầy kiến thức và thông thái 
Làm sao tôi giảng pháp cho nguời cao siêu nhu bạn?” 

Đừng giảng pháp do chỉ tình cờ 

Mà chỉ sau khi xem xét nguời nghe có phải là thích họp 

Neu biết rõ nguời nghe là khế hợp 

Hãy giảng giải ngay dù chắng có yêu cầu 

Thêm vào đó, trong Giỏi Luật Kỉnh ngài Đức Quang có đề cập: 3 

Khi đứng, không giảng pháp cho nguời ngồi; khi ngồi, 
không giảng pháp cho nguời đang nằm; khi ngồi trên ghế 
thấp, không giảng pháp cho nguời ngồi trên ghế cao. Điều 
này tuông tự nhu ghế tốt hay xấu. Đừng giảng pháp cho 


: BA92 Vinaya-sũtra, P5619:222.3.7. 

2 BA93 SR:24. 44-46. Đoạn văn trong trang 795: 308.4.8-308.5.2 là 
hoàn toàn khác với cách Ngài Tông-khách-ba trích dẫn. Cách trích 
dẫn của Ngài rất gần với cách viết trong chương 19 của ắiksã- 
samuccaya { Tập Bồ-tát Học Luận}, Vaidya 1960b: 189; P5336: 
270.3.6-8. 

3 BA94 Vinaya-sũtra, P5619:218.3.3-7. 


113 



người đi trước trong khi mình bước sau. Đừng giảng pháp 
cho người đi trên đường trong khi mình đi ở bên lề. [31] 
Đừng giảng cho người che đầu lại hay người áo trên hay váy 
dưới xắn lên, người áo trên xếp lại và đặt lên vai , hay là 
người hai tay chéo với bàn tay đặt trên vai, hay hai bàn tay 
đan sau cổ. Đừng giảng pháp cho người có thắt nút trên đầu, 
đội mũ, mang vưong miện, hay người có đầu quấn vải. Đừng 
giảng pháp cho người đang cưỡi voi hay ngựa, người ngồi 
trên ghe kiệu hay xe kéo, hay cho người đang mang giày hay 
mang bốt. Đừng giảng pháp cho người cầm cây gậy, cái dù, 
cái giáo, cây kiếm, hay những vũ khí khác, hay người mặc 
áo giáp. 

Thích họp đế giảng pháp là những người không giống nhóm 
người kế trên. Thêm vào đó, những hướng dần này được áp 
dụng cho người không bị đau yếu. 

c. Phưong cách kết thúc một thời giảng trong liên hệ giữa 
lắng nghe và giảng giải giáo pháp. 

Với tâm nguyện tha thiết hồi hướng những phước đức tạo được 
từ giảng giải và lắng nghe giáo pháp về mục tiêu tạm thời và tối 
hậu 1 . 

Neu các vị giảng và nghe pháp theo cách thế đó, thì chắc chắn sẽ 
nhận được lợi ích như đã đề cập dù chỉ là một thời khóa. Các vị 
sẽ xóa tan đi được hết tất cả nghiệp chướng đã tích tạo vì không 
giữ trong tâm những gì đã nghe và giảng giải giáo pháp và đó là 
kết quả của việc không kính trọng giáo pháp và giảng sư và 


^heo đức Dalai Lama thì mục tiêu tối hậu này chính là sự việc hạt 
giống Phật được hoàn toàn phát triển trong ta (phương tiện chính 
là giới-định-tuệ) và mục tiêu tạm thời là giữ để tiếp tục tái sinh làm 
người để tu tập (phương tiện chính là bất bạo động và tâm vị tha). 
Shantideva's Guide to a Bodhisattva's Way of Life. Da lai La ma. 
MP3. Day 3. 2010. Truy cập 07/06/2011. 

<http://www.dalailama.com/webcasts/post/94-shantidevas-guide- 

to-a-bodhisattvas-way-of-life>. 

114 



v.v...Xa hơn nữa các vị sẽ ngừng các tích lũy mới của các trở 
ngại này. Cũng như vậy, khi các vị giữ trong tâm cách thức này 
đế nghe và giảng giải giáo pháp, thì các giáo huấn đã được giải 
thích này sẽ lợi ích cho tâm thức của quý vị. Nói chung, sau khi 
tất cả các bậc cao minh nhận thức được điều này, các vị đã thực 
hành một cách tinh tấn; nói riêng, các guru {thiện xảo sư} đầu 
tiên trong các dòng truyền thừa của các giáo huấn này đã nồ lực 
một cách nghiêm chỉnh và đầy tinh tấn. 

Đây là một lời hướng dần cao quý. Các vị sẽ không chuyến hóa 
tâm được nếu không nắm chắc về điều này. Không có sự nắm 
chắc đó, cho dù các vị giảng giải sâu xa đến đâu về giáo pháp 
uyên thâm này, chính những giảng giải này thường chỉ phục vụ 
như là cộng hưởng với phiền não giống như là một vị giác thế 
hữu ích biến thành ma quỷ. Ket quả là, người ta nói: “Neu các vị 
làm lỗi lầm từ ngày thứ nhất theo tháng âm lịch thì lồi kia kéo 
dài đến tận ngày thứ mười lăm”. Thế nên, ai người thông minh 
hãy tu tập theo cách lắng nghe và giảng giải thành công này và 
phải có ít nhất một phần của các phấm chất này mồi khi hành trì. 
[32] Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất trong việc giảng 
giải những hướng dần này. 

Sợ rằng mình nói quá dông dài, tôi đã làm cô đọng lại những 
điểm quan trọng. Hãy hiểu chúng sâu xa hơn qua việc sử dụng 
các nguồn giáo pháp khác. Tới đây là chấm dứt phần giải thích 
về những điều tiên quyết của lời hướng dần. 


115 



116 



A 

Chương 4: Nương Tựa Vào Thây 


IV. Phương cách dẫn dắt tu sinh với những hướng dần thực tế 
A. Phương cách nương tựa vào thầy {đạo sư}, căn cơ của 
con đường tu tập 

1 . Một số giải thích chi tiết đế phát triển được mức hiếu 
biết chắc chắn 

a. Các đặc tính đặc trưng của Thầy để nương tựa 
được 

b. Các đặc tính đặc trưng của tu sinh khi nương tựa 
vào thầy 

c. Phương cách đệ tử nương tựa vào thầy 

1) Nương tựa về tư duy 

a) Những chỉ định tống quát về thái độ cần có 
khi nương tựa vào Thầy. 

b) Đặc biệt, tạo niềm tin là căn cơ. 

c) Nhớ lòng tử tế của Thầy và kính trọng 
Thầy 

2) Nương tựa về hành trì 

d. Các lợi ích của việc nương tựa vào Thầy 

e. Các lồi lầm khi không nương tựa vào Thầy 

f. Tóm tắt ý nghĩa của năm phần trên 

$ 

IV. Phưotig cách dẫn dắt tu sinh vói những hưótig dẫn thực 

tế 

Các hướng dần thực sự được giải thích trong hai phần: 

1 . Phương cách nương tựa vào đạo sư (Chương 4-6) 

2. Phương cách các đệ tử luyện tâm sau khi nương tựa vào 
thầy (Chương 7 và các chương sau) 

A. PhưoTig cách nưong tựa vào thầy, căn cơ của con đưÒTig 
tu tập 

Có hai phần giải thích về cách nương tựa vào Thầy: 


117 



1 .Một số giải thích chi tiết cho việc phát triển đến mức hiểu 
biết chắc chắn (Chương 4) 

2. Biếu thị lược yếu về cách duy trì trạng thái thiền (Chương 
5-6) 

1. Một số giải thích chi tiết cho việc phát triển đến mức hiểu 
biết chắc chắn. 

Trong Tâm Lưu Ký {Những Điều cần Ghi Tâm} ( Hrdava - 
niksepa-nãma) của ngài Atisa xác định rằng: 1 

Ai trụ vững trong truyền thống Đại thừa 
Là nương tựa vào bậc Đạo sư xuất chúng. 

Cũng như thế Dõl-wa’s (Dol-ba) trong Phương Pháp Chủ Giả 
Của Bo-do-wa (. Po To Ba 7 gsung sgros ) có đề cập: 

Trong tất cả những giáo huấn cá nhân “Đừng từ bỏ vị đạo sư 
xuất chúng” chính là hướng dần quan trọng nhất. 

Như thế, vị thầy xuất chúng chính là cội nguồn của tất cả hạnh 
phúc tạm thời và lòng tốt nào đó, đế bắt đầu tạo nên một phấm 
chất tốt và diệt đi một lồi lầm trong tâm và rồi từ từ sẽ thụ tạo 
được tất cả những nhận thức vượt qua những điều đó. Do vậy, 
phương cách các vị bắt đầu nương tựa vào thầy là quan trọng, vì 
trong Bồ-tảt Tạng (Bodhisattva-pitaka) xác định: 2 

Nói tóm tắt, đạt được và hoàn thành tất cả Bồ-tát hạnh, và 
các việc tương tự như đạt được và hoàn thành các Ba-la-mật- 


^95, P5346: 47.2.8-47.3.1. 

2 BA96 Arya-bodhisattva-pitaka-nãma-mahãyãnã-sũtra {Bồ-tát Tạng 
Đại Thừa Kinh } là chương 12 của Tạng Kinh Ratna-kỸita { Bảo Hằng 
Kinh - một tạng kinh Đại Thừa cổ bao gồm 49 kinh Đại Thừa đã 
được Ngài Bồ-đề Lưu-chi (skt. bodhiruci) (Thế kỷ 5-6) dịch ra Hán 
ngữ}, P760. 

118 



đa, các địa 1 , các tính trì nhẫn, các định lực từ thiền, các tri 
kiến siêu việt, các khả năng ghi nhớ các giáo pháp đã nghe, 
các hồi hướng, các nguyện cầu, tự tin trong nói năng, và tất 
cả phấm chất này của một vị Phật là được tạo duyên bởi vị 
đạo sư. Đạo sư là cội rề mà từ đó các phấm chất này khởi 
lên. Đạo sư là cội nguồn và nguồn gốc và là người sáng tạo 
từ đó chúng được phát sinh. [34]. Đạo sư tăng cường các 
phấm chất đó. Chúng thuộc vào đạo sư. Đạo sư chính là 
nguyên nhản. 

Bo-do-wa cũng nói rằng: 

Đế đạt được giải thoát, không có gì quan trọng hon đạo sư. 
Quan sát các hoạt động của cuộc đời này bằng cách nhìn vào 
người khác cũng đủ, nhưng các vị sẽ không học chúng tốt 
khi không có người hướng dần. Tưong tự như vậy, không có 
đạo sư, làm sao ta thành công trên đường đi tới noi mà mình 
chưa bao giờ đến, khi mình mới vừa tái sanh từ một cảnh 
giới khổ đau? 


a. Các đặc tính đặc trưng của thầy để nương tựa được 

Một cách tống quát, trong các kinh và luận, những đặc tính định 
nghĩa của một vị thầy được đề cập tùy riêng mỗi truyền thừa. 
Tuy nhiên, mô tả sau đây về vị thầy hướng dần quý vị qua các 
giai tầng của con đường giác ngộ là nhân cách với các khả năng 
và {vị thầy này} hướng dần các vị theo con đường Đại thừa, đó 
là con đường tìm ra Phật tánh. Với tôn kính này, Phật Di-lặc 
trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận ( Mahãvãnã - 
sũtralamkãra ): 2 


^ức là sáu ba-la-mật-đa (skt. pãramitã - toàn hảo, viên mãn) để tu 
tập theo Bồ-tát đạo. và mười bậc Bồ-tát danh từ Hán-Việt trong 
các kinh gọi là "thập địa" (skt. bhũmi - cấp bậc, địa vị). 

2 BA97 Mahãyãnã-sũtralamkãra-kãrikã, Bagchi 1970 (MSA): 17.10; 
P5521: 13.4.5-6. 


119 



Nương tựa vào thầy thuộc Đại thừa vốn là người giữ giới 
hạnh, bình thản, hoàn toàn tỉnh lặng; 

Có phấm chất tốt vượt trội đệ tử; năng động; có kiến thức về 
kinh điển dồi dào 

Đầy tình thương quan tâm; có tri kiến thức thấu suốt về thực 
tại và thiện xảo trong hướng dần đệ tử. Và đã xóa đi được sự 
thiếu nhuệ khí. 

Như vậy, ngài Di-lặc dạy rằng đệ tử phải nương tựa vào thầy 
người có mười phấm chất này. Người ta nói rằng người không 
giữ giới hạnh thì không có căn bản đế hướng dần giới luật cho 
người khác. Vì thế, một guru khi muốn trì giới cho đệ tử trước 
hết phải tự mình trì giới. Làm thế nào đế họ tuân theo giới luật? 
Thật sự không ích chi khi họ làm xong một pháp tu tập nào đó, 
và rồi lấy kết quả nhận được ấn định như là một phấm chất tốt 
về tri thức. Các vị giảng sư cần một phương cách khép tâm mình 
vào giới luật theo như các lời dạy chung của Đấng Chiến Thắng 
{tức là đức Phật} . Ba cách huấn luyện quý giá đích thực là theo 
con đường đó. Vì thế, đức Di-lặc đã xác định chúng với ba nhóm 
chữ này: “giữ giới hạnh, bình thản, hoàn toàn bình lặng”. 

Theo như lời đức Di-lặc nói: “giới hạnh” ở đây là huấn luyện về 
kỷ luật đạo đức. Biệt Giải Thoát Kinh {Giới Bôn Tỳ-kheo 
Kinh} (Prãtimoksa-sũtra) có đề cập: 1 [35] 

Những giới luật giải thoát cá nhản 
Là dây cương cài bằng đinh nhọn 
Với tinh tấn thường hằng sẽ vừa vặn 
Cho tâm ngựa chứng bị cột ràng. 


^98 Prãtimokẹa-sũtra, P1031: 143.2.2. Bảng giới luật ( vinaya ) cho 
các vị Tăng và Ni tụng hai lần mỗi tháng trong lễ sám hối. Tiếng 
tây tạng So Sor thar pa'i mdo có nghĩa là Kinh về Giải thoát cá 
nhân. 

120 



Cũng như trong Giới Luật Phân Biệt Luận ( Vinava-vibhahga ) 
xác định : 1 

Đây là cái cương cột những đệ tử không giữ giới luật. 

Như đã hàm ý ở trên, các giác quan theo đuối những mục tiêu 
không đúng, và giống như con ngựa hoang, đưa đẩy ta đến 
những hành động không phù họp. Thế như người nài thuần phục 
ngựa hoang bằng dây cương tốt, các thầy cũng vậy học hạnh giới 
luật đạo đức đế kiểm soát các giác quan và chuyến thành những 
hành động thích hợp với sự tinh tấn vĩ đại. Từ đây, các thầy đã 
thuần hóa tâm giống như là các con ngựa hoang dã. 

“Định” có nghĩa là đã hoàn thành việc tu tập về thiền định. 
Thiền định là trạng thái tâm thức duy trì được sự xả bỏ {không 
dính mắc hay phân tán}. Điều này đạt được bằng phương tiện 
nương tựa vào sự toàn tâm {chánh niệm} và tỉnh giác 2 về giới 
luật đạo đức, xa lánh những điều xấu trái và tham dự vào các 
hoạt động tốt. 

“Hoàn toàn bình lặng” có nghĩa là đã hoàn thành việc rèn luyện 
về trí huệ. Điều này được thực hiện qua việc phân tích chuyên 
biệt {quán chiếu phân biệt} ý nghĩa của thực tại trong sự phụ 
thuộc vào định lực từ thiền, nơi mà tâm thức trở nên hoạt dụng. 
Tuy nhiên, chỉ có những phấm chất cao của tri kiến đến từ việc 
luyện tâm qua ba cách huấn luyện đó vẫn không đủ. Các vị thầy 
cũng phải có những phấm chất tốt về việc tu học kinh điển. Vì 
thế: “hiểu biết sâu rộng về kiến thức kinh điển” có nghĩa là uyên 
bác về Tam Tạng Kinh Điển {gồm Giới, Luật và Luận} và các 


^99 Vinaya - vibhariga, p 1 0 3 2 : 149.5.1. Tsongkhapa muốn nói đến 
kinh Lung rnani 'byed ( ãgama-v/har/ga Phân Biệt Luận). Đây là 
phần thứ hai trong giới luật. 

2 Toàn tắm hay chánh niệm ở đây được hiểu như là khả năng lưu giữ 
bền bỉ của tâm thức không bị phân tán hay xao lãng. Tỉnh giác 
(tỉnh thức, tự quán kiểm) là khả năng cảnh tỉnh và sáng suốt tự 
nhận ra được trạng thái hiện có của tâm để tự điều nghi cho thích 
hợp. 


121 



điều tương tự. Geshe 1 Drom-dỏn-ba (dGe-bshes [‘Brom]-ston- 
pa nói rằng khi “các đạo sư Đại thừa” giảng giải, thì các vị sẽ 
khiến cho đệ tử mình có một hiếu biết sâu xa. Khi thực hành 
những lời dạy này, các đạo sư phải chứng minh được điều gì thật 
có ích vào lúc giáo pháp suy yếu và những gì hữu dụng trong 
tình huống hiện tiền. 

“Kiến thức về thực tại” nghĩa là tu tập đặc biệt về trí huệ - ý 
thức về tính vô ngã của mọi hiện tượng {pháp vô ngã}. Nói cách 
khác, tốt nhất là các vị Thầy có một cảm nhận về thực tại; nhưng 
nếu các thầy không có thì có thế chấp nhận được việc các thầy 
thấy biết về thực tại qua kinh điến và lý giải. 

Mặc dù, các thầy đã được ban cho những phấm chất cao trong 
việc học hỏi kinh điển và tri kiến, nhưng thật sự là không đủ nếu 
các phấm chất này chỉ bằng hay thấp hơn đệ tử, thay vì vượt trội 
hơn. Phẩm Ân Huệ {Mitra-varga) đề cập: 2 

Người suy đồi bởi dựa vào ai yếu kém; 

Giữ như cũ nếu tùy người cùng trình độ; 

Dựa vào người khá hơn, họ thành xuất chúng [36] 

Thế nên hãy nương vào kẻ giỏi hơn mình 

Neu các người nương tựa vào kẻ giỏi hơn 
- Hoàn toàn bình lặng và giữ tròn giới hạnh 
Cũng như vượt xa về trí huệ thậm thâm 
Người sê thành tài hơn cả người giỏi kia. 

Pu-chung-wa (Phu-chung-ba) nói rằng: “Khi nghe những câu 
chuyện về những người tài ba, tôi thường mô phỏng theo họ”. 


kíeshe (tib. dge bshes, dạng gọi ngắn của thuật ngữ dge-ba'i bshes- 
gnyen, dịch nghĩa "pháp hữu"; từ nguyên Phạn ngữ kalyãnamitra) 
Đây là một học vị Phật giáo Tây Tạng dành cho các tăng sĩ. Học vị 
này chủ yếu dùng trong trường phái Gelug (Cách-lỗ) và được chia 
thành nhiều mức, mức cao nhất gọi là geshe Lharampa. 

2 BA100 Ud: 25.5-6;P992:98.3.3-7. Phẩm Ân Huệ là tiêu đề của 
Chương 25 trong Tiểu Bộ Kinh. 

122 



Tha-shi (mTha’-bzihi) đã dạy “Tôi bắt chước những bậc trưởng 
lão của tăng đoàn Ra-dreng (Ra-sgreng)”. Như vậy quý vị phải 
mô phỏng hay vượt qua những phấm chất tốt của người khá hơn 
mình. 

Sáu phấm chất này - giữ giới hạnh {trì giới}, có định lực, hoàn 
toàn tỉnh lặng, có những phấm chất vượt trội đệ tử, kiến thức sâu 
rộng do nghiên cứu nhiều kinh điển, và thấu suốt về thực tại - là 
những phấm chất tốt được hấp thu cho riêng mình. Những phấm 
chất còn lại - gồm tinh tấn, có kỹ năng hướng dần, có lòng quan 
tâm từ ái và không nản chí - là những phấm chất tốt đế chăm lo 
cho người khác. 

Thêm vào đó, đoạn kinh còn dạy: 1 

Thánh nhân không rửa tội lỗi bằng nước lã, 

Không xóa đau kho chúng sinh bởi đôi tay 
Cũng chẳng chuyển kiến thức sang người khác được 
Họ giải thoát bởi truyền dạy chân lý của thực tại. 

Như vậy, các vị Phật không tiến hành hành vi nào hết - như là 
“không rửa tội lỗi của người khác bằng nước lã” - mà chính là 
chăm lo người khác bằng cách chỉ ra chính xác đạo pháp. 

Trong bốn phấm chất đế chăm lo cho người khác: “kỳ năng 
hướng dần đệ tử” bao gồm kỹ năng trong tiến trình hướng dần 
đệ tử và kỳ năng tinh thông trong việc giúp đỡ học trò hiếu biết. 
“Có lòng quan tâm từ ái” là có một động lực thanh tịnh cho việc 
trao truyền giáo pháp. Nghĩa là, thầy dạy bằng động lực từ bi và 
không tầm cầu vì lợi ích, kính trọng và V.V.... Bo-do-wa nói với 
Jen-nga-wa (sPyan-snga-ba): “Này con trai của Li-mo, dù ta đã 
giảng không biết là bao nhiêu giáo pháp, ta đã chưa bao giờ vui 
hưởng dù một lời cám ơn. Tất cả chúng sinh thật không được hồ 


^AlOl mChims-thams-cad-mkhyen-pa (Chim-tam-jay-kyen-ba) trong 
luận mChims mdzod gyị'grel pa mngon pa'i rgyam ( Vi Diệu Pháp 
Báu Luận Thích của mChim ); 145-150, đã trích kệ này (LRCM: 
36.7) và cho biết đó là từ giảng giải Prajnãvarman {Bát-nhã Hộ 
Trì} của Mãrga -varga {Đạo Giới}: 12.10 trong kinh Udãna-varga- 
vivarana ( Tiểu Bộ Kinh Mô Tã), nhưng không được tìm thấy ở đây. 

123 



trợ”. Một vị thầy phải là như thế. “Tinh tấn” nghĩa là hoan hỷ 
thường hằng vì phúc lợi của người khác. “Không nản chí”, nghĩa 
là không bao giờ mệt mỏi vì phải giảng giải nhiều lần - chịu 
đựng được sự khố nhọc khi giải thích. 

Bo-do-wa đã nói: 

Năm phấm chất này: lòng quan tâm từ ái, kiến thức về thực 
tại, và ba sự tu tập là quan trọng hon hết. Thầy của tôi 
Sahng-tsun (Zhang-btsun) không là học giả uyên thâm về 
kinh điến và không thế chịu đựng được hoàn cảnh xuống 
tinh thần. Thế nên, thầy ngay cả không cám on những người 
đã giúp mình. Tuy nhiên, vì có năm phấm chất kia, thầy thật 
làm lợi lạc cho bất cứ ai gặp gỡ. [37] Nyen-don (gNyan- 
ston) không có kỹ năng chút nào trong khoa ăn nói. Ngay cả 
khi nói một câu hồi hướng cúng dường, thầy chỉ có thế suy 
nghĩ “Không ai trong số người hiện diện ở đây hiếu được tôi 
đang nói gì”. Nhưng, vì có năm phấm chất trên, nên thầy thật 
hữu ích giúp tất cả những khi gặp gỡ. 

Đây chính là trường hợp những ai thành tựu cuộc sống riêng của 
mình bằng cách tán dưong hay giảng giải những phấm chất cao 
đẹp của các tu dưỡng trên, trong khi lại không cố gắng tinh tấn 
thực hành, thì không thích hợp làm thầy. Loại ca ngợi vô nghĩa 
đó chỉ là ngôn từ mà thôi. Tưong tự như khi một người hăng hái 
tìm trầm hỏi người kiếm kế sinh nhai chỉ bằng cách giải thích 
phấm chất tốt của trầm rằng “Ông có trầm không?” và người đó 
sẽ trả lời “Không”. 

Như trong Định Vương Kinh xác định: 1 

về sau sẽ có nhiều 
Nhà sư không giới nguyện 
Mà luôn nói “Tôi đã” 


1 BA102 SR:2.21-22ab, 3.24-27; P975: 277.2.5-6, 277.2.7-277.2.1. 
124 



Họ ca tụng giới luật 
Nhưng lại không tinh tấn 
Tự trì giới cho mình. 


về định, huệ và giải thoát, Định Vương Kinh cũng đề cập: 

Một số người diễn tả 
Phấm chất tốt của trầm 
Nói “Trầm giống như vầy: 

Đó mùi hưong êm dịu”. 

Rồi có người khác Hỏi: 

“Bạn có một chút trầm 
Đã ngợi ca đó chưa?” 

Trả lời “Tôi không có 
Nén hưong tôi ca ngợi 
Đe làm phưong sinh sống 
Cũng vậy, càng có nhiều 
Nhà sư không thiền định 
Sống bằng ca tụng giới 
Không hề giữ giới hạnh. 

Kinh này cũng đề cập như thế cho ba phấm chất: định, huệ và 
giải thoát. 

Vị đạo sư giúp quý vị đạt được giải thoát chính là nền tảng của 
tâm nguyện sâu xa nhất của quý vị. Vì vậy, quý vị muốn nưong 
tựa vào thầy thì phải hiếu biết những đặc tính này và cố gắng tìm 
được người thầy như thế. Cũng như vậy, thầy muốn kiếm trò 
phải hiểu những đặc tính này và cố gắng tìm cho được. 

Hỏi: [38] Bởi vì đây là thời kỳ suy thoái {thời mạt pháp}, nên 
thật là khó khăn khi tìm thấy một vị thầy có những phấm chất 
toàn diện tốt đẹp này. Vì thế, chúng tôi sẽ phải làm gì khi không 
tìm được một vị thầy như thế? 


125 



Đáp: Mật Điển Đồng Tử vấn ( Subahu-pariprccha-tantra ) trả lời 
rằng: 1 


Tựa như cồ xe chỉ có một bánh 

Sẽ không lăn bánh xuống đường dù là có ngựa. 

Cũng thế, như không ai trợ giúp về thiền định 
Người ta sẽ không đạt được giác ngộ. 

Những trợ giúp này phải với trí thông minh, trình hiện tốt, 
thanh tịnh lớn lao 

Của dòng truyền thừa được kính trọng, và nghiêng mình 
trước giáo pháp. 

Họ phải đầy tự tin, kiên trì và phải nghiêm giữ mọi giác 
quan. 

Họ phải nói năng dịu dàng, rộng lượng, và từ bi, 
chịu đựng đói khát và chịu phiền não. 

Không được tôn thờ những vị thần the khác và người Bà la 
môn. 

Họ phải tập trung, tinh thông, có lòng biết an, 

Có tín tâm vào Tam Bảo. 

Bởi vì người có những phấm chất tốt như vậy 
Rất hiếm hoi trong thời đại xung đột này, 

Nên hành giả Mật tông phải nưong tựa vào người trợ giúp 
chỉ có 

Một nửa, một phần tư, hay chỉ một phần tám những phấm 
hạnh này. 

Như thế, rõ ràng là người trợ giúp phải có những phấm tính này 
toàn phần hay ít nhất là một phần tám. Theo cách giải thích của 
Dõl-wa trong Phương Pháp Chủ Giải của Potowa thì Đại 
Trưởng Lão I Atisa] nói rằng: “Đó là điều tương tự như cung 
kỉnh một vị đạo sư”. Vì vậy, chấp nhận phấm chất của một đạo 
sư có tối thiểu một phần tám của phấm chất đề ra ở đây, trong 
kết hợp với những gì dễ có và khó làm. 


^Al.03 Arya-subahu-pariprccha-nama-tantra, P428:34.3.8-34.4.3. 
126 


b. Các phẩm chất đặc trưng của đệ tử để nưong tựa vào 
thầy. 

Thánh Thiên xác định trong Tứ Bách Kệ Luận ( CatuỈỊ-ảataka ): 1 

Người ta nói người không phân phái, thông minh, và tinh tấn 

Chính là nơi chứa đựng những gì lắng nghe từ giáo pháp. 

Neu không phấm chất tốt của người hướng dần và 

Của những người nghe đều không xảy ra. 

Thánh Thiên {skt. ãryadeva} dạy rằng người được ban cho ba 
phấm chất đó thích hợp đế nghe pháp. Ngài cũng nói rằng nếu 
quý vị có tất cả những phấm chất này, thì những phấm chất tốt 
của thầy trong việc giảng dạy sẽ thế hiện như là các phấm chất 
tốt chứ không phải là như là những lồi lầm. Thêm vào đó, ngài 
nói rằng đối với người nghe có đủ phấm chất tốt như thế, thì sẽ 
cũng luôn thế hiện như các phấm hạnh tốt không lỗi lầm nào. 
Trong luận giải của Nguyệt Xứng 2 {skt. candrakĩrti} có đề cập 
là nếu quý vị - những người nghe - không có những phấm chất 
thích hợp đế nhận giáo pháp, thì ảnh hưởng của những sai sót 
này của chính quý vị sẽ khiến cho ngay cả đến bậc thầy cực kỳ 
thanh tịnh người vốn giảng dạy quý vị cũng xuất hiện dường 
như có sai sót. [39] Thêm vào đó, quý vị sẽ xem lồi lầm của 
người dạy thành những phấm chất tốt. Vì thế, mặc dù quý vị có 
thế tìm được một vị thầy có đầy đủ phấm chất tốt, cũng thật là 
khó khăn đế nhận diện các vị đó. Do đó, thật là cần thiết cho một 
đệ tử phải có hoàn toàn ba phấm chất này đế có thế nhận biết 
được người thầy đó có tất cả các phấm chất tốt đẹp và đế từ đó 
nương tựa vào thầy. 


^AICM Catuh-sataka-sastra-karika, Lang 1986 (Cá): 12.1;P5246: 
138.1.1-2.' 

2 BA105 Bodhisattva-yogã-caryã-Catuh-sataka-tĩkã { B'ô-tát Du-già 
Hạnh Tứ Bách Luận Thích } P5266:252.5. 8-253. 1.7. 


127 



về ba phấm chất này: “không phân biệt” nghĩa là không theo 
phe nhóm nào cả. Neu quý vị phân biệt, thì sẽ bị chướng ngại do 
thiên kiến và sẽ không nhận ra được những phấm chất tốt. Vì bởi 
điều này, quý vị sẽ không khám phá ra ý nghĩa của các giáo 
pháp tốt đẹp. Như Thanh Biện {skt. bhãvaviveka} xác định 
trong Trung Đạo Tâm Luận ( Madhyamaka-hrdaya ): 1 

Vì theo phe nhóm mà tâm căng thẳng, 

Nên chang bao giờ ta thấy bình an. 

“Theo phe nhóm” có nghĩa là đem tâm tham chấp với hệ thống 
tôn giáo của riêng mình và thù nghịch với những hệ thống khác. 
Hãy tìm những điều đó từ trong chính tâm mình và xóa bỏ nó đi, 
như trong Bồ-tảt Giới Kỉnh ( Bodhisattva-prãtimoksa ): 2 

Sau khi từ bỏ sự khắng định của riêng mình, hãy kính trọng 
và tuân giữ văn cú của đại sư và thầy trụ trì. 

Hỏi: Như vậy thì có phải chỉ mồi một phấm chất thôi cũng đủ 
rồi? 

Đáp: Dù rằng “không phân biệt”, nhưng nếu quý vị không có 
sức mạnh tinh thần đế phân biệt giữa những con đường đúng của 
sự giảng giải hay và những con đường giả tạo của sự diễn giảng 
sai lạc, thì cũng chưa thích họp đế nghe giáo pháp. Vì vậy, quý 
vị phải đủ thông minh đế nhận ra cả hai điều này. Bằng cách 
này, quý vị sẽ bỏ đi được những gì không tạo nên kết quả, và rồi 
sẽ áp dụng những gì mang lại quả tốt. 


^AIOÔ Madhyamaka-hrdaya-kãrikã, P5255:4.2.3-4. 

2 BA107 Bodhisattva-prãtimoksa-catuska-nirhãra-nãma-mahãyãnã- 
sũtra. Chữ prãtimoksa có nghĩa là những điều luật được hệ thống 
hóa của Bồ-tát giới. 

128 



Hỏi: Có phải chỉ cần hai phẩm chất là đủ? 

Đáp: Dù rằng có hai phấm chất này, thì cũng chỉ giống như vẽ 
một người đang nghe giáo pháp, quý vị thụ động, chưa thích họp 
đế nghe giáo pháp. Vì vậy, quý vị phải đầy tinh tấn. 

Trong luận giải Nguyệt Xứng đề cập: 1 “Sau khi thêm ba phấm 
chất của người học trò vào với hai phấm chất về khả năng tập 
trung và phấm chất về việc tôn kính giáo pháp và người giảng 
dạy giáo pháp đó thì tống cộng là năm phấm chất” 

Rồi thì, năm phấm chất này có thế giảm còn bốn: 

(1) Cố gắng luôn tinh tấn lúc theo học 

(2) Tập trung cao độ khi nghe giảng 

(3) Kính trọng giáo pháp và thầy 

(4) Loại bỏ những lời giảng xấu và giữ lại những lời giảng 
tốt. 

Có trí thông minh là điều kiện thuận lợi đế thăng tiến bốn điều 
trên. Không bè phái thì có thế loại bỏ được tình trạng bất lợi là 
theo phe này, phe nọ. 

Hãy xem xét liệu rằng những yếu tố đã làm cho quý vị ứng hợp 
đế được dần dắt bởi thầy được hoàn toàn chưa; [40] nếu các yếu 
tố đó hoàn chỉnh, hãy tu tập hoan hỷ. Neu chưa hoàn chỉnh, quý 
vị phải cố gắng tạo những nhân duyên đế đạt hoàn thành chúng 
trước khi đầu thai đời kế tiếp. Vì thế, phải biết các phấm chất 
của người nghe. Neu quý vị không biết những phấm chất cần có, 
quý vị sẽ không tiến hành tìm hiếu ra rằng các phấm chất đó có 
hoàn chỉnh hay không, và như thế làm hủy hoại mục đích của 
mình. 

c. Phưotig cách đệ tử nưotig tựa vào thầy 


^Al.08 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tĩka, P5266: 253.1.1-2. 

129 



Một người có những phấm chất thích hợp này đế nhận giáo pháp 
phải tìm hiếu rõ xem vị đạo sư có đủ những đặc tính cần thiết đã 
giải thích ở phần trên hay không. Rồi sau đó người học trò này 
mới nhận những lời dạy từ vị thầy có đủ tiêu chuẩn. Ngay cả 
như vậy, trong tiếu sử của Geshe Drom-dỏn-ba và Sung-pu-wa 
(gSung-phu-ba) lại không phù họp nhau về vấn đề này. Sung-pu- 
wa có rất nhiều Guru và lắng nghe bất cứ lời giảng nào đúng. Vì 
thế, khi đến từ vùng Kham (Khams), thầy đã lắng nghe từ ngay 
cả người cư sĩ giảng giải giáo pháp dọc theo hành trình. Các đệ 
tử của thầy cho cách thức này là không thích hợp đế học giáo 
pháp, nhưng thầy đã đáp lời “Đừng nói như vậy. Tôi đã nhận 
được hai lợi ích”. 

Geshe Drom-dõn-ba chỉ có vài gurư - không nhiều hon năm vị. 
Bo-do-wa và Gom-pa-rin-chen, chính là hai gurư, bàn luận về 
cách nào là cách hay hon. Cả hai đồng ý là cách của Geshe 
Drom-dỏn-ba là hay hon trong các thời gian đó đối với những 
người tâm chưa được tôi luyện nên vẫn thấy lồi lầm của thầy và 
mất niềm tin. Những gì họ nói dường như là thật. Vì vậy, quý vị 
nên có vài vị thầy thôi. 

Nói một cách tống quát, thầy là người mà quý vị nhận được 
những lời dạy hay, thầy là người hoàn toàn có khả năng hướng 
dần quý vị trên mọi con đường tu tập 

1) Cách nưotig tựa trong tư duy 

Cách nưong tựa vào thầy trong tư duy được giải thích trong ba 
phần: 

1 . Một chỉ dần tống quát về thái độ cần có khi nưong tựa vào 
thầy 

2. Đặc biệt, điều cốt tủy là tu luyện niềm tin 

3. Luôn ghi khắc trong lòng sự tử tế của thầy và kính trọng 
thầy 

a) Một chỉ dẫn tống quát về thái độ cần có khi nưong tựa vào 
thầy 


130 



Kinh Ganậa-vyũha 1 dạy rằng quý vị phải kính trọng và phục vụ 
thầy với chín thái độ. Điều này bao gồm cả những điểm chủ yếu 
về tất cả các thái độ mà quý vị phải có khi nuơng tựa vào thầy. 
Nếu những điều này đuợc rút gọn lại thì còn bốn thái độ nhu 
sau: [41] 

1) Thái độ giống như đứa con có trách nhiệm. Điều này có nghĩa 
là bỏ đi sự độc lập của mình và tuân theo ý muốn của đạo su. 
Đứa con có trách nhiệm không bắt đầu hành động nào tự ý mình, 
mà phải nhìn vào những biếu tuợng trên khuôn mặt cha mẹ, tuân 
theo ý cha mẹ và làm những gì cha mẹ nói. Hãy đối với thầy 
theo cách này. Thập Phương Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập 
Định Kinh {Pratyutpanna-buddha-sammukhãvasthita-samãdhi- 
sũtra ) đề cập: 2 

Nguời học trò nuong tựa một cách đúng đắn vào thầy phải 
luôn luôn từ bỏ sự quyết đoán của chính mình và phải hành 
động theo ý muốn của thầy. 

Điều này đế chỉ về một vị thầy đầy đủ phấm chất; có nguời nói 
rằng quý vị không nên đế bất cứ ai dần dắt mình đi quanh co. 

2) Thái độ cứng rắn như kim cương. Điều này có nghĩa là tạo 
một quan hệ gần gũi và vững chắc giữa thầy và trò, không thế 


^Al.09 Kinh Ganda-vyũha-sũtra {Phẩm Hoa Nghiêm hay Nhập Pháp 
Giới hay Tứ Thập Hoa Nghiêm } là phần thứ 45 của bộ Kinh 
Buddhãvatarhsaka-nãma-mahã-vaipulya-sũtra ( Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh). Phần này (P761. 3. 5-292.4.4) viết về 
những yêu cầu và lòng tôn kính đối với đạo sư (guru) Dharmottara 
{Pháp Thượng}. Tiểu đề theo tiếng Tây Tạng do Tsongkhapa viết 
- sDong po bkod pa - khác với tiểu đề ở trang 761, vol. 26, sDong 
po brgyan pạ. 

2 BA1 10 Arya-pratyutpanna-buddha-sammukhãvasthita-samãdhi- 

nãma-mahãyãnã-sũtra, {có nơi dịch là Bát Chu Tam Muội kinh } 
P801: 126.2.8. 


131 



chia cắt bởi bất cứ ai - như quỷ dữ, bạn xấu, và những gì tương 
tự. Cũng cùng trong kinh trên có xác định: 1 


Và hãy từ bỏ tính chất thất thường trong các quan hệ gần gũi 
và khả năng thay đối trong cách biếu lộ trên khuôn mặt. 

3) Thái độ như là trái đất. Điều này có nghĩa là nhận tất cả trách 
nhiệm về hoạt động của đạo sư và không xuống tinh thần vì bất 
cứ trách nhiệm nào được giao phó. Giống như Bo-do-wa nói với 
những tu sĩ của Jen-nga-wa 

Các ông đã gặp geshe (dge-bshes) - người rõ ràng là một vị 
Bồ-tát, 2 và đã làm theo lời nói của thầy. Các ông đã có một 
phước báu thật lớn. Bây giờ hãy coi đó là điều ưu tiên, mà 
không phải là gánh nặng. 

4) Gánh vác trách nhiệm. Điều này bao gồm sáu thái độ. 

Thứ nhất, thái độ tương tự như là chân núi, nghĩa là những đau 
kho khởi lên không làm quý vị xao động. Khi Jen-nga-wa ở tại 
Ruk-ba (Rug-pa), thì sức khỏe của Gom-ba-yon-den-bar’s 
(SGom-pa-yon-ten-‘bar) yếu hắn đi vì cơn cảm nặng. Jen-nga- 
wa đã xin lời khuyên của thượng tọa Shon-nu-drak (gZhon-nu- 
grags) là có nên ra đi không. Shon-nu-drak trả lời: “Chúng ta đã 
ở tại lâu đài của Indra rất nhiều lần - một nơi cư trú rất tiện nghi 
với những cần thiết tốt về vật chất. Chỉ có hôm nay là ngươi có 


1 BAI 11 Ibid.: 126.3.1. 

2 BA112 dGe-shes['Brom]-ston-pa có ba đệ tử chính, gọi là ba "anh 
em" ( shu mched) : Po-to-ba (Bo-do-wa), sPyan-snga-ba (Jen-nga- 
wa) và Phu-chung-ba (Pu-chung-wa) (Roerich: 263-264). Geshe 
Ngavvang Lhundup nói họ là những người bạn tinh thần rất thân 
thiết. Po-to-ba khi nói "geshe của tôi" thì đó chính là sPyan-snga- 
ba như là biểu lộ của lòng thương mến và gọi thầy là Bồ-tát để tỏ 
lòng tán dương. Như vậy, geshe (dge-bshes) trong trường hỢp này 
không thể dịch là "thầy', mà chính là để tỏ lòng kính trọng người 
đã đạt được một học vị, tương tự như là "tiến sĩ". 

132 




kinh nghiệm nương tựa vào một vị thầy Đại thừa và nghe giảng 
về giáo pháp Đức Phật. Vì thế , trú lại nơi con hiện đang ở là 
đúng đắn!” 

Thứ hai, thái độ tương tự như là người đầy tớ cho cả thế giới, có 
nghĩa là làm tất cả công việc tệ nhất mà không hề nao núng. Ví 
dụ, thánh giả [. Atiẳa ] và thông dịch viên của ngài phải ở lại tại 
vùng Tsang nơi đầy cống rãnh và bùn đất. Geshe Drom-dỏn-ba 
cởi hết áo của thầy ra và lau sạch những chồ dơ. [42] Thầy lại 
phủ lên hết cả khoảng đó bằng đất khô màu trắng từ đâu không 
ai biết. Thầy cũng tạo một Mandala [bằng sỏi đá và đất] trước 
mặt trưởng lão Atỉẳa} . Vì thế, Trưởng lão đã thốt lên” Ô (Ah- 
ray!)! 2 Thầy cũng có một cái như thế tại Án Độ”. 

Thứ ba, một thái độ tương tự như là người quét dọn, nghĩa là xóa 
bỏ hoàn toàn tất cả sự kiêu hãnh và cảm giác tự tôn, và xem 
mình luôn ở vị trí thấp hơn đạo sư. Như Geshe Drom-dỏn-ba đã 
nói “Nước với chất lượng tốt không tụ đọng từ đỉnh cao của lòng 
kiêu hãnh” và như Jen-nga-wa nói “Khi thời gian gieo trồng của 
mùa xuân đến, hãy nhìn vẻ xanh mướt lớn rộng ra từ các đỉnh 
núi cao kia hay từ nơi thung lũng thấp này”. 

Thứ tư, thái độ tương tự như là nền tảng, nghĩa là nhận những 
trách nhiệm lớn của các hoạt động gian khố nhất đạo sư giao phó 
với niềm vui thích. 

Thứ năm, thái độ tương tự như là con chó, nghĩa là không nổi 
giận ngay cả khi đạo sư khinh thường hay la mắng gay gắt. Ví 
dụ, mỗi lần Dỏ-lung-ba (sTod-lung-pa) gặp Geshe Lha-so (dGe- 
bshes ihA-bzo), Dỏ-lung-ba la mắng khủng khiếp. Đệ tử của 
Lha-so là Nyak-mo-wa (Nyag-mo-ba) nói rằng: “Vị đại sư này 
ghét quý vị, cả thầy lần trò!” Geshe Lha-so đã trả lời “Ngươi 
nghĩ là ông quở mắng ta gay gắt? Đối với ta, dường như đó là 


^Aí.13 Một Mandala ở đây là 1 phẩm vật cúng dường tượng trưng 
cho toàn vũ trụ, mà người dâng cúng quán tưởng mình mang 
trong thân nhiều điều kỳ diệu. 

2 BA114 Ah-ray{ah rè) là cách biểu lộ một sự vui mừng rất lớn. 


133 



được Heruka 1 ban ân phước mỗi khi được la rầy”. Cũng như 
trong Bát Thiên Tụng Bát-nhã Ba-ìa-mật-đa Kinh (Asta- 
sãhasrỉkã ) có đề cập : 2 

Ngay cả khi người hướng dần về giáo pháp dường như coi 
thường và không đếm xỉa đến người đi cầu học, cũng đừng 
đối chất mà chi. Hãy cầu học với lòng kính trọng, không mệt 
mỏi và đầy tinh tấn. 

Thứ sáu, thái độ như là một chiếc phà, có nghĩa là không mệt 
mỏi do những công việc vì guru, không kế biết bao nhiêu lần đã 
làm vì những hoạt động của đạo sư. 

b) Đặc biệt, luyện niềm tin, là căn rễ 

Tác phàm Bao Quang Minh Chân Ngôn ( Ratnolka-dharanỉ 3 ) xác 
định : 4 


1 Giác thể trung tâm hay bổn tôn của Mật điển Cakrasarnvara Tantra 
{Luân Diệu Lạc Mật Điển - vòng diệu lạc mật điển}, (tib. Korlo 
Demchog Gyud) được xem thuộc về lớp Mâu hệ của Mật điển 
Anuttara Yoga Tantra ( Tối Thượng Du-già Mật Điển). Heruka, là 
giác thể trung tâm của Mandala được biết như là Sarpvara (Diệu 
Lạc) là một trong những isthadevatã (Thần Thể, Bổn tôn) nền 
tảng, hay các Giác thể các trường phái Phật giáo Tân dịch ở Tây 
Tạng. 

2 BA115 Asta-sãhasrikã-prajnãpãramitã-sũtra, Vaidya 1960d:239; 
P734: 172.3.2-3. 

3 Thuật ngữ Đà-la-ni là một phiên âm từ dhãrani có nghĩa "trì giữ" 
trong nghĩa sâu rộng hơn thì là phương tiện nâng cao ghi nhớ và 
thấu suốt. Có nơi cho là một dạng chú dài. Âm thanh của Đà-la-ni 
có công năng mạnh phát ra công đức. có 4 loại: ksãnt-dhãranĩ trì 
giữ nhẫn nhục, mantra-dhãranĩ trì giữ mật chú, pada-dhãranĩ trì 
giữ ngôn từ và artha-dhãranĩ trì giữ ý nghĩa. 

4 BA116 Ãrya-ratnolka-nãma-dhãrani-mahãyãnã-sũtra, trích trong 
Vaidya 1960b: P5336: 184.1.1-3 {Tên dịch Việt khác là Bảo Quang 
Minh Đà-la-ni sở Thuyết Kệ. Đây là một công trình đáng kể về 

134 



Niềm tin là điều kiện tiên quyết của tất cả phấm chất tốt 
Là sinh khởi của chúng, giống nhu mẹ 
Nguời bảo vệ ta và làm tăng truởng niềm tin. 

Xóa tan đi mọi nghi ngờ, tránh xa đuợc bốn dòng sông [vô 
minh, si mê, tham nhiễm và tà kiến], 

Và tự tạo cho mình một thế giới đầy hạnh phúc và thiện mỹ. 

Niềm tin xóa bỏ ưu phiền và làm tâm trong sáng. [43] 

Tiêu diệt kiêu căng và là cội nguồn của lòng tưong kính. 

Đó là bảo vật và là đồ quý hiếm 

Như những bàn tay, nó là căn bản của tích tụ phước điền 
Đó là đôi chân tốt nhất đưa ta về con đường giải thoát 

Cũng như trong Thập Giáo Pháp Kinh ( Daẳa-dharmaka-sũtra ) 
xác định: 1 

Niềm tin là chiếc xe tốt nhất, 

Chắc chắn đưa ta về Phật tánh 
Thế nên, người, những kẻ thông minh 
Tựa vào hướng dần của niềm tin. 

Các công đức sẽ không khát khởi 
Trong những người chang có niềm tin 
Như mầm xanh chang bao giờ nở 
Từ hạt bị lửa cháy xém đó. 


nhiều phương diện ghi khắc biểu thị thể tính giáo pháp Đại thừa là 
Bồ-tát không nên tìm kiếm cho sự giải thoát cho riêng mình mà 
"cho IỢÍ ích của tất cả chúng sinh hữu tình" mong muốn tái sinh 
trong các giới khác nhau và các nơi không mong muốn của sự 
sống. ( Ancient Indian Sect and Orders Mentioned by Buddhist 
VVriters. Bendall.c. Royal Asiatic. Society. 1901. p 122-127)}. 

^117 The Dasa-dharmaka-nãma-mahãyãnã-sũtra trong chương 9 
Ratna-kũta, trích dẫn trong Vaidyu 1960b:l.ll-14;202.2.4-6. 


135 




Như thế, trong ánh sáng của những gì quý vị đạt được là hiện 
hữu và những gì mất đi là chang có, niềm tin là căn bản của tất 
cả phấm chất tốt đẹp. 

Geshe Drom-dỏn-ba nói với Atỉẳa : “Ở Tây Tạng có nhiều vị 
đang tu thiền và hành trì, nhưng chưa ai đạt được phấm chất 
tốt”. Vị Trưởng Lão nói: “Tất cả những phấm chất tốt có ý nghĩa 
hay không có ý nghĩa trong Đại thừa Phật giáo có được nhờ việc 
nưong tựa vào đạo sư. Người Tây Tạng các anh xem đạo sư chỉ 
là người thường thôi. Làm sao có được những phấm chất tốt 
đây?” Lại một lần nữa, ai đó lớn tiếng hỏi Trưởng Lão: “ Atỉẳa , 
xin Ngài vui lòng cho chúng con lời dạy bảo”, Ngài cười lớn. 
“Ha, ha. Thính giác tôi vẫn còn rất tốt. Đối với tôi, muốn được 
giáo huấn cá nhân, quý vị cần phải có niềm tin, niềm tin, niềm 
tin!” Như thế, niềm tin là tối quan trọng. 

Nói một cách tống quát, niềm tin có nhiều loại - tin vào Tam 
Bảo, tin vào nghiệp và hệ quả của nó, tin vào Tứ Diệu Đế. Tuy 
nhiên, ở đây chúng ta nói về niềm tin đối với đạo sư. Trong nội 
dung về phưong cách đệ tử nên nghĩ về đạo sư của mình như thế 
nào, trong Kim Cươìĩg Thủ Đỉêm Đạo Đại Mật Điên ( Vqịrapãni - 
abhỉseka-mahã-tantra ) có đề cập: 1 

Neu các ngưoi hỏi, bạch Mật Pháp Vưong, phưong cách nào 
một đệ tử nên nghĩ về thầy của mình, thì ta sẽ trả lời là hãy 
nghĩ về thầy mình giống như là nghĩ về Thế Tôn. 

Neu đệ tử nghĩ về thầy mình cách này, 

Họ sẽ luôn luôn tu tập nhiều công đức 
Họ sẽ thực chứng trở thành các quả Phật 
Và mang lợi lạc đến toàn thế thế gian. 

Trong các kinh điến Đại thừa cũng như đã được dạy rằng quý vị 
phải nghĩ về guru như là vị Tôn Sư này. Các bản văn về giới luật 


^Al.18 Vaỷapani-abhiseka-maha-tantra, P130; 90.5.1-2. 
136 



cũng đề cập đến điều đó, và ý nghĩa của các mệnh đề này như 
sau: khi quý vị công nhận ai đó là một vị Phật, quý vị sẽ không 
quan tâm đến các lỗi lầm của vị đó, và chỉ để ý đến các phẩm 
chất tốt của người đó thôi. [44] Tương tự như vậy, phải hoàn 
toàn gác qua một bên quan niệm lồi lầm của đạo sư và luyện tập 
mình chú tâm vào những phấm chất tốt của đạo sư. Nghĩa là làm 
theo như bài kệ đã trích ở trên, trong Kim Cương Thủ Điếm Đạo 
Đại Mật Điển: 1 

Hãy giữ trong tâm phấm chất tốt của thầy 
Đừng bao giờ đế ý lồi lầm thầy có 
Giữ gìn phấm chất tốt, sê đạt chứng ngộ 
Chỉ đế ý đến các lồi lầm của thầy, 

Ngươi sẽ không bao giờ thấy được chứng ngộ. 

Đạo sư của quý vị có thế có phấm chất tốt nhiều hơn, và chỉ có 
những lồi lầm nhỏ. Neu quý vị chỉ xét nét những lồi đó, thì điều 
này sẽ cản trở con đường giác ngộ của chính mình. Trong khi 
đó, ngay cả trường hợp đạo sư có rất nhiều lỗi lầm, quý vị sẽ tự 
tạo duyên cho thành tựu chính mình nếu tu tập niềm tin qua việc 
tập trung vào những phấm chất tốt mà không tìm đến các lồi lầm 
kia. 

Vì thế, khi một người nào là đạo sư của mình, cho dù người đó 
có lồi nhỏ hay lớn, hãy suy nghiệm về những bất lợi của việc xét 
nét các lồi lầm đó. Hãy suy đi ngầm lại đế xóa tan đi khuynh 
hướng kia, và rồi ngưng xét nét. Ngay cả khi với ảnh hưởng của 
những yếu tố như quá nhiều phiền não hay là không đủ tận tâm 
dần đến việc nghĩ tưởng đến lồi của đạo sư của quý vị, thì cũng 
hãy sám hối và nguyện từ đó không vi phạm nữa. Một khi quý vị 
đã làm như thế, ảnh hưởng của ý niệm đó sẽ từ từ phai lạt đi. 
Thêm vào đó, hãy chú tâm vào các phấm chất tốt mà đạo sư có - 
như là trì giới, hạnh học hỏi, và niềm tin - và suy ngẫm về 


^119 Ibid.:50.3.5-6. 


137 



những đặc tính này. Khi quý vị đủ duyên với việc này, thì có thế 
nhận ra là đạo su của mình chỉ có một số lồi lầm nhỏ thôi. Tuy 
nhiên, điều này không làm cản trở lòng tin của quý vị bởi vì sự 
chú tâm đang đuợc đặt vào những phấm chất tốt. Ví dụ, mặc dù 
quý vị nhận ra có thế có nhiều phấm chất tốt của những nguời 
mình không thích, thì cảm nhận mạnh mẽ về những lồi lầm cũng 
sẽ lấn át nhận thức về các phấm chất tốt của họ. Tuong tự nhu 
vậy, quý vị có thế nhận thấy mình có nhiều lồi của mình, nhung 
nếu cảm nhận về các phấm chất tốt rất mạnh mẽ thì nó sẽ chôn 
vùi đuợc bất kỳ cảm nhận nào về các sai sót của quý vị. 

Nhu vậy, điều đó tuông tự như ví dụ sau đây. Đại Trưởng Lão 
theo quan điểm Trung Đạo và Ser-ling-ba theo quan điểm của 
“tự tính liệt kê” Duy Thức. Vì thế, quan điếm của Atiẳa là cao 
siêu hon của Ser-ling-ba {skt. Dharmaraksita - tên dịch nghĩa: 
Pháp Hộ}. Nhưng Atiảa vẫn kính trọng Ser-ling-pa như là đạo sư 
mà không có đạo sư nào khác của mình qua mặt được, bởi vì 
Atỉảci đã đạt được tâm giác ngộ và hiểu được tống quan của các 
giai tầng trên con đường Đại thừa nhờ vào vị thầy này. [45] 

Suy ngầm về các phấm chất tốt của guru, và đừng tìm kiếm 
những lồi lầm của đạo sư. Cũng không được phân biệt các guru 
khởi từ vị mà quý vị đã học một câu kệ, ngay cả khi guru có các 
lồi về giới luật. Trong Bảo Vân Kinh ( Ratna-megha-sũtra ) có đề 
cập: 1 

Khi các ngưoi nưong tựa vào đạo sư, hành động đạo đức của 
ngưoi gia tăng và hành động phi đạo đức giảm đi. Hiểu như 
thế, bồi đắp ý tưởng vị thầy trụ trì chính là Thầy cho dù vị đó 
học nhiều hay ít, có kiến thức hay không, giữ gìn giới luật 
hay phạm lồi. Tưong tự như khi ngưoi thưong mến và tin 
vào Thầy, nên hãy thưong mến và tin vào thầy trụ trì như 
vậy. Hãy nuôi dưỡng lòng tôn kính thầy và phục vụ thầy. 
Hãy nghĩ rằng ngưoi sẽ hoàn thành tất cả những tích lũy 


^Al.20 Arya-ratna-megha-nama-mahayana-sutra { Bảo vãn Đại Thừa 
Kinh - kinh Đám Mây Quý Giá}, P897: 215.1.4-8. 

138 



{công đức} dần đến giác ngộ và xóa tan đi những phiền não 
mà ta vẫn còn mang theo. Rồi thì ngưoi sẽ an vui và hoan 
hỷ. Hãy tôn trọng hành vi đạo đức theo lời của đạo sư, 
nhưng đừng làm những lời nào của đạo sư có chứa khía cạnh 
phi đạo đức. 

Cũng như thế Cư Sỹ Ugra vấn Kỉnh (Grha-paty-ugra- 

parỉprcchã-sũtra ) có viết: 1 

0 hô, các đệ tử, một số Bồ-tát đã cố gắng một cách tinh tấn 
khi thọ nhận truyền khấu các giáo pháp và trì tụng. Họ có thế 
có các đại sư vốn họ đã từng nghe giảng, đã được khấu 
truyền, hay đã thấm nhuần từng đoạn kệ có bốn dòng giảng 
{tứ cú kệ đắng} về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định và trí huệ, hoặc tích lũy những công năng về Bồ-tát 
đạo 2 . Họ phải nên tôn kính thầy vì các giáo pháp này. Các vị 
Bồ-tát có thế phục vụ và kính trọng các Thầy mà không hề 
giả tạo. Họ có thế làm điều đó bằng tất cả hình thức của 
phấm vật cúng dường, tôn kính, và thờ phượng nhiều kiếp 
lượng 3 tưong đưong với số lượng chữ, câu, và mầu tự trong 


1 BA121 Ãrya-grha-paty-ugra-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra {Ugra 
tên dịch nghĩa là cường Nộ - dịch nghĩa tên Kinh là cư Sĩ Ugra Cầu 
Vấn Đại Thừa Kinh } là chương 19 của Ratna-kũta, trích dẫn trong 
Vaidya 1960b: 2.9-13; 271.4.4-8. 

2 Kim cương Kinh có nhiều đoạn dạy về việc thành tựu nếu trì tụng dù 
chỉ bốn câu dạy về các ba-la-mật-đa đề cập bên trên. Kinh Kim 
Cang. Thích thanh Từ. 1997. Thư Viện Thường Chiếu. Truy cập 
12/05/2011. 

<http://www.thuong- 

chieu.org/uni/KinhSachThiKe/Kinh/KinhKimCang/TRANG_CHINH.ht 

m>. 

3 Từ chữ eon (skt. kalpa) Đây là một khoảng thời gian rất dài. Một 
cách ngắn gọn có 3 loại kiếp lượng chính: Tiểu kiếp (Skt. antah- 
kalpa) vào khoảng 16.678.000 năm; trung kiếp (skt. asankya- 
kalpa) dài bằng 20 tiểu kiếp; đại kiếp (skt. maha kalpa) bằng 4 

139 



những thi kệ mà họ đã được dạy. Chưa đủ đâu, này các đệ tử, 
họ cũng chưa tạo đủ kính trọng các đại sư này như các thầy 
xứng đáng được hưởng. Trong trường họp đó, có cần thiết 
phải đề cập sự thiếu sót khi bày tỏ lòng kính trọng thầy hay 
không? 

c) Nhớ nghĩ về lòng tử tế của thầy và kính trọng 

Thập Giảo Pháp Kỉnh đề cập: 1 [46] 

Phát triển các ý tưởng sau trong việc kính trọng các thầy. 
Con đã lang thang một thời gian dài trong cõi luân hồi và các 
thầy đã đi tìm con; Con đang mê ngủ, bị che mờ bằng ảo 
tưởng lâu năm và các thầy đã đánh thức con dậy; thầy đã kéo 
con lên từ sâu thắm nhất của bế luân hồi; Con đã đi vào con 
đường xấu, thầy chỉ cho đường đầy thiện ý; thầy giải thoát 
con ra khỏi tù ngục luân hồi; Con đã hao mòn vì bệnh hoạn 
trong thời gian dài, và thầy là y sĩ; thầy là đám mây tạo mưa 
giúp con thoát khỏi con lửa cháy vì tham đắm và những gì 
tưong tự. 

Cũng như trong Hoa Nghiêm Kỉnh viết: 2 

Này Thiện tài Đồng Tử, thầy là người bảo vệ con trong 
những cảnh giới buồn khố; họ là người giảng cho con nghe 
sự đồng đắng của các pháp; họ đã chỉ cho con đường nào 
dần đến an lạc và nẻo nào đưa đến bất hạnh; họ đã hướng 
dần con những điều lành; họ đã khai mở cho con đường đến 


trung kiếp. "Phật Giáo Chính Tírí' . Thích Thánh Nghiêm. Chương 
Kiếp Là Gì. Thư Viện Hoa Sen. 

<http://www.thuvienhoasen.org/D_l-2_2-75_4-7684_5-50_6- 
3_17-204_14-l_15-l/>. Truy cạp 08/05/2011. 

1 BA122 Dasa-dharmaka -sũtra, P760: 204.2.2-6. 

2 BA123 Ganda-vyũha-sũtra {Phẩm Nhập Pháp Giới - Hoa Nghiêm 
Kinh}, Vaidya 1960c: 131; P761: 184.1.7-184.2.4. 

140 




vùng thông suốt mọi sự {nhất thiết trí, toàn trí}; họ đưa con 
đến trạng thái nhất thiết trí; họ tạo co duyên cho con được 
vào đại dưong thực tại {nhập thanh tịnh đại hải giới}; họ chỉ 
cho con biến các pháp trong quá khứ, hiện tại, và vị lai; và 
họ là người đã chỉ cho con thấy vòng pháp tập của những tôn 
giả {thiện tri thức}. Họ là người đã làm đạo hạnh của con gia 
tăng. Ghi nhớ tất cả những điều này, con sẽ roi nước mắt. 

Ôn lại sự tử tế của thầy theo như lời xác định này. Hãy tự mình 
thay chữ “họ” bằng nhóm chữ “những thầy này” trong tất cả 
những câu diễn tả về lòng tử tế của thầy. Rồi hãy đặt một bức 
hình của thầy trước mặt. Đọc những lời kinh thật lớn, nhất tâm 
tập trưng vào ý nghĩa của kinh. Với cách tưong tự, hãy thay 
những chữ này trong kinh đề cập trước đây [Thập Giáo Pháp 
Kinh]. 

Thêm vào đó, Hoa Nghiêm Kỉnh còn đề cập: 1 

Con là Thiện Tài, đã đến đây nhất tâm niệm: “Đây là thầy 
của con, những người hướng dần về giáo pháp, 

Người đã chỉ cho con thấy diệu hảo của mọi vật 
Và dạy con đầy đủ về Bồ-tát Đạo” 

“Bởi vì khai sanh những phấm chất này cho con, nên được 
xem như là người mẹ 

Bởi vì cho con nguồn sữa của phấm chất tốt, nên được xem 
như là dưỡng mẫu 

Các thầy dạy cho con thấu đáo mọi ngành ngọn của giác 
ngộ. 

Đã đấy lùi đi những tác nhân gây điều tai hại; [47] 

Như y sĩ, thầy đã giải thoát con khỏi tuối già và tử biệt. 

Như Đe Thích, linh trưởng của các thần thế, nhỏ nước mưa 
cam lồ xuống; 


*BA 124 Ibid., Vaidya 1960c: LIV.70, 72-74, 71, 75; P761: 297.4.1-6. 

141 



Như trăng tròn, thầy đã cho con tràn đầy giáo pháp trắng 
trong về đức hạnh; 

Chỉ cho con đường về an lạc, thầy giống như ánh sáng mặt 
trời soi; 

Đối với bạn hữu hay kẻ thù, thầy tựa như núi non hùng vỹ; 
Thầy có tâm bình thản như đại dưong; 

Thầy chăm sóc toàn diện cho con, là hoa tiêu của những 
chuyến phà” 

Con đã đến đây với tâm tư như thế. 

“Những vị Bồ-tát này khiến tâm con phát triển; 

Các ngài tạo tác cho tâm con giác ngộ như là những đứa con 
của Đức Phật; 

Thế nên, những vị thầy của con được Phật tán dưong”. 

Với ý tưởng thiện đức như thế, con đã đến đây. 

“Vì bảo vệ thế giới, thầy như là những anh hùng; 

Thầy là thuyền trưởng, là người bảo vệ, là noi con nưong 
tựa. 

Là con mắt cho con niềm an lạc”. 

Với tâm tưởng đó, con tôn kính và phục vụ thầy. 

Đe làm theo lời xác định này, quý vị cũng thế phải luôn nhớ đến 
lòng tử tế của thầy với các câu kệ này, dùng giai điệu và thay 
mình vào vai trò của Thiện tài Đồng Tử. 

2) Phương cách nương tựa trong thực hành 

Trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng ( Guru-pancãẳikã ) ngài Mã Minh 
{skt. asvaghosa} có đề cập : 1 

Những gì cần thiết đều chỉ rõ ở đây - 


^125 Guru-pancãsíkã: 46-47; P4544: 206.1.7-8. 
142 



Làm bât cứ gì đê vừa lòng đạo sư 

Xóa tan những gì làm thầy mình khó chịu 

Phân tích ngọn ngành và tinh tấn thực hành 

Khi hiểu rõ lời dạy của Kim Cương Trì, 

“Đạt chứng ngộ vì nương tựa đúng vào Thầy” 

Làm vui lòng các đạo sư trong mọi sự. 

Nói tóm tắt, quý vị phải cố gắng làm vui lòng các đạo sư và xóa 
tan đi hết những gì làm thầy không an vui. 

Ba phương cách để làm vui lòng thầy là cúng dường phẩm vật 
{1}, tôn kính và phục vụ với cả thân thế và lời nói {2} và hành 
trì theo như lời dạy của các thầy {3}. Điều này cũng đề cập 
trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận của Phật Di-lặc: 1 

Nương tựa vào Thầy bằng cách 

Tôn kính, cúng dường, phục vụ và hành trì. 


Và: 

Người kiên định hành trì như lời thầy dạy 
Đúng nghĩa chính là làm vui lòng thầy. 

1) Cúng dường phẩm vật 

Theo Đạo Sư Ngũ Thập Tụng: 2 

Neu ngươi luôn nương tựa vào thầy như hứa nguyện 
Bằng cách cúng dường những gì không thường làm -[48] 
Con cái, người phối ngẫu và chính cả đời mình - 
Thì cần chi nói đến các nguồn trong tạm bợ? 


^126 MSA: 17.11; P5521: 13.4.6-8. 

2 BA127 Guru-pancaắikã: 17,21; P4544: 205.4.4, 205.4.6-7. 

143 



Và: 

Cúng dường Bổn Sư như hứa nguyện 
Thường hằng cúng dường chư Phật 
Cúng dường là huân tập phước báu; 

Tu huân tập phước báu và trí huệ siêu việt rồi đến chứng ngộ 
tối thượng. 

Thêm vào đó, Lak-sor-wa (Lag-sor-ba) còn nói: 

Neu các ngươi cúng dường những gì xấu trong khi mình sở 
hữu những gì tốt đẹp, thì đó chính là hủy hoại đi lời nguyện. 
Neu vị bốn sư bằng lòng với những điều này hay các ngươi 
không có gì khá hơn những phấm vật xấu đó, thì mình không 
có lỗi gì cả. 

Điều này tương tự như trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng có đề cập : 1 

Người cầu mong được vô tận 
Cúng dường lên bổn sư 
Từ vật ít bắt mắt nhất 
Đến loại vô cùng quan trọng 

Thêm vào đó, tầm nhìn của đệ tử khác với tầm nhìn của các đạo 
sư. Đệ tử phải thế hiện hành động cúng dường này bởi vì đạo sư 
là phạm vi vô thượng đế quý vị tích tụ phước báu và trí tuệ siêu 
phàm. Tuy nhiên, các đạo sư không được chỉ nghĩ về quà cáp. 
Sha-ra-wa (Sha-ra-ba) nói rằng: 

Chúng ta dùng chữ “đạo sư” đế chỉ người hành trì tu tập và 
không màn chi đến của cải vật chất. 

Ai người làm trái lại những điều trên không thích họp là một 
đạo sư cho người muốn đạt được giải thoát. 


^128 Ibid. : 20; P4544: 205.4.6. 
144 




2) Tôn kỉnh và phục vụ với thân thê và lời nói. Điêu này đê chỉ 
cho những hành động dành cho thân thế như tắm, xoa bóp, rửa 
sạch những vết do trên co thế, và chăm sóc về dinh dưỡng, cũng 
như chỉ rõ cho mọi người thấy các thiện đức của đạo sư. 

3) Thực hành theo lời dạv của đạo sư. Nghĩa là không trái ngược 
lại lời dạy của đạo sư. Đây là điều quan trọng nhất. Như Bon 
Sanh Kỉnh có viết: 1 

Việc tôn thờ mà các con phải làm để trả on thầy 
Chính là thực hành theo như lời thầy dạy. 

Hỏi: Quý vị phải thực hành theo như lời dạy của các đạo sư. Và 
rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta nưong tựa vào các thầy và điều đó 
dần quý vị đến con đường không đúng và đưa đến những hành 
động trái với ba điều giới? 2 Như vậy quý vị có phải làm y như 
lời đạo sư không? 

Đáp: về vấn đề này, Đức Hiền {skt. Gunabhadrã} trong Giới 
Kỉnh nói rằng: 3 “Nếu thầy dạy quý vị những gì không tưong hợp 
với giáo pháp, hãy từ chối”. Cũng như thế, Bảo Vân Kinh có đề 
cập 4 “Đối với những điều thiện hãy làm như lời các thầy dạy, 
nhưng đừng làm theo như lời các đạo sư nếu đó là điều bất 
thiện”. Vì thế, quý vị phải không nghe theo những lời hướng dần 
bất thiện. Câu chuyện về lần tái sanh thứ mười hai rõ ràng cho 


^129 Jm:17.32a-b;P5650:28.5.4-28.5.5. 

2 Theo giảng giải của Geshe Lhundub Sopa thì ba điều đề cập gồm 
giáo pháp liễu nghĩa (1), các nguồn tin cậy khác (2) và lập luận 
hỢp lý về bản chất chân thật của các hành vi đúng đắn (3). (p.147. 
"Step on the Path to Enlíghtenment' . Geshe Lhundub Sopa. Voll. 
VVidóm. 2004). 

3 BA130 Vinaya-sũtra, P5619:201.2.6. 

4 BA131 Ratna-megha-sũtra, P897: 215.1.8. 


145 



quý vị biết ý nghĩa của việc không làm những điều trái khoáy. 1 
[49]. ' 


Tuy nhiên, thật là không đúng khi lấy việc làm sai của các đạo 
sư làm một lý do đế bào chữa cho những hành vi sai trái theo sau 
đó, ví dụ như không kính trọng, chỉ trích hay coi thường các đạo 
sư. Tốt hon là nên từ chối một cách lịch sự, và đừng làm như lời 
hướng dần của thầy. Đạo Sư Ngũ Thập Tụng: 2 

Neu ngưoi không thế làm như lời dạy của đạo sư 
Hãy xin từ chối với những lời nhẹ nhàng êm dịu. 


1 BA132 Câu chuyện về lần tái sanh thứ mười hai là chuyện kể về một 
đời của Đức Phật khi Ngài là một vị Bà-la-môn tại Ấn Độ. câu 
chuyện như sau: một hôm thầy giáo của một nhóm người Bà-la- 
môn trẻ quyết định thử thách học trò. Trước tiên ông khởi động 
lòng trắc ẩn của các học trò bằng cách kể lể về vấn đề tài chánh 
của mình. Rồi ông tuyên bố: "người ta nói: 'Khi một người Bà-la- 
môn mất của cải tiền tài, thì ăn cắp cũng là một hành động đạo 
đức/ Đấng Phạm Thiên, đấng sáng tạo ra vũ trụ, là cha của tất cả 
người Bà-la-môn. Khi một người Bà-la-môn mất của cải, sẽ là điều 
chấp nhận được khi họ đi ăn cắp, bởi vì mọi thứ là do Đấng Phạm 
Thiên sáng tạo, và Bà-la-môn là người sở hữu những sáng tạo đó. 
Vì vậy, xin vui lòng đi và ăn cắp một cái gì đó". Phần lớn các học 
trò trả lời họ sẽ không làm như vậy, duy chỉ có một người - người 
đã trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - thì im lặng. Khi vị thầy 
hỏi người học trò này giải thích về sự im lặng, vị này đã trả lời: 
"Thầy, là thầy của con, đã bảo chúng con đi ăn cắp, nhưng theo lời 
hướng dẫn thông thường ăn cắp là một việc làm sai trái. Mặc dù 
thầy nói như vậy, nhưng dường như nó không đúng". Thầy giáo 
rất hài lòng và nói: "Ta nói như vầy để thử các con thôi. Đó là 
người học trò đã thực sự hiểu lời dạy của ta. Đó là người học trò 
không bị lôi cuốn theo bất cứ điều điên rồ nào như dòng nước 
chảy, mà quán xét những lời thầy dạy, và tự mình làm quyết định. 
Đó là đệ tử giỏi nhất của ta". 

2 BA133 gurupancãáikã: 24cd; P544:205.4.8-205.5.1. 

146 



Thêm vào đó, khi quý vị nương tựa vào các thầy theo cách này, 
thì sẽ thấm được một phần lời thầy dạy. Như trong “Đại Thừa 
Kinh Trang Nghiêm Luận ” có đề cập : 1 

Với thâu nhận một sự chia sẻ giáo huấn của đạo sư 

Đệ tử nương tựa vào thầy đế có được thiện đức, mà không là 

vật chất. 

Bo-do-wa đã nói 

Khi Ananda {tên dịch nghĩa ‘"Khánh Hỷ”} được chỉ định là 
thị giả của Đức Phật, Ngài nghĩ đến những người theo đạo 
Phật trong tương lai và nguyện rằng: “Con sẽ phục vụ và 
kính trọng Thầy cho dù có phải chịu điều kiện là con sẽ 
không được phép giữ y áo Ngài không dùng nữa hay thọ 
dụng thức ăn còn lại của Ngài, và con sẽ luôn hầu cạnh bên 
Ngài”. Quý vị, những đệ tử ngày nay không hề coi trọng giá 
trị của giáo pháp, mà chỉ đánh giá tình trạng phân chia công 
việc của đạo sư cho chúng ta như là được biếu lộ qua từng 
tách trà mà gurư ban tặng chúng ta. Đây chính là sự hư hỏng 
sâu xa của quý vị. 

Đối với thời gian bao lâu quý vị nên nương tựa vào thầy, Bo-do- 
wa đề cập: 

Mỗi một đệ tử đến là thêm gánh nặng cho tôi. Mồi đệ tử đi là 
nhẹ chút lòng. Neu ở xa đạo sư thì không lợi ích chi cho đệ 
tử. Thế nên, hãy hành trì trong thời gian dài với khoảng cách 
trung bình. 

d. Lọi ích khi nưotig tựa vào thầy 

Nhờ nương tựa vào thầy, quý vị sẽ đến gần Phật tánh hơn; sẽ 
làm vui lòng các Đấng Chiến Thắng; sẽ không mất các thầy 


^134 MSA: 17.14; P5521: 13.5.1. 


147 



trong tương lai; sẽ không rơi vào các giới thấp 1 ; nghiệp xấu cũng 
như phiền não không chiếm ngự ta; qua chánh niệm của những 
hành vi Bồ-tát {Bồ-tát hành} và bởi vì không mâu thuẫn với các 
hành vi đó nên những thiện đức đã thu thập được sẽ ngày càng 
tăng trưởng, và quý vị sê đạt được những mục đích tạm thời và 
tối hậu 2 ; sau khi đạt được phước đức vì phục vụ và kính trọng 
thầy với tư duy và thực hành, quý vị sẽ tạo được lợi lạc cho mọi 
người và cho chính ta, và đạt được phước báu cùng trí huệ siêu 
phàm. [50] 

Cùng trong ý hướng như vậy, Hoa Nghiêm Kinh có đề cập: 3 

Đệ tử của dòng truyền thừa tốt đẹp, Bồ-tát được sư phụ hỗ 
trợ đúng mực sẽ không bị đọa vào các cảnh giới đau khố. 
Bồ-tát được thầy ân cần đế ý không làm trái ngược lại tu tập 
Bồ-tát. Các Bồ-tát được thầy chăm sóc sẽ vượt cao lên trong 
thế giới này. Các Bồ-tát phục vụ và kính trọng thầy luôn 
hành động không bao giờ quên bất cứ hành vi Bồ-tát nào. 
Các Bồ-tát được thầy đế tâm hoàn toàn sẽ không bị khuất 
phục bởi nghiệp bất thiện và các phiền não. 


klhúng sinh thuộc dục giới, theo Phật giáo được chia thành 6 giới 
(skt. sadgati): trời (skt. deva - thiên), người (skt. manusya - nhân), 
thần (skt. asura - a-tu-la), súc sinh (skt. tiryagyoni), ngạ quỷ (skt. 
preta) và địa ngục (skt. naraka). Trong đó, ba giới thấp hay giới 
đau khố là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Desire Reahv. 
Wikipedia.org. Truy cập 08/05/2011. 

2 Mục đích tối hậu của người tu tập là đạt thành Phật quả và mục đích 
tạm thời là không bị tái sinh vào các giới thấp hay tái sinh vào giới 
người để tiếp tục tu tập thuận tiện. Pháp giảng của đức Dalai 
Lama: Shantideva's Guide to Bodhisattva Way of Life. Day3. 2010. 
Truy cập 27/05/2011. 

< http://www.dalailama.com/webcasts/post/94-shantidevas-guide- 
to-a-bodhisattvas-way-of-life>. 

3 BA135 Ganda-vyũha-sũtra, trích từ Vaidya 1960b: 23; cf. Vaidya 
1960c: 364; P761: 291.5.7-292.1.8, có thêm một vài hàng. 

148 



Và cũng như thế: 1 

Này các đệ tử của truyền thừa hạnh đức, các Đấng Thế Tôn 
hoan hỷ với tất cả Bồ-tát thực hành những gì các thầy dạy. 
Bồ-tát toại nguyện không mâu thuẫn với lời lẽ thầy sê đạt 
đến gần hon đế trở thảnh đấng toàn giác. Các thầy sẽ gần gũi 
hon đối với đệ tử không nghi ngờ gì về lời dạy của thầy . 
Các Bồ-tát giữ thầy trong tâm mình sẽ hoàn thành tất cả ý 
hướng của các thầy. 

Cũng như trong Như-laỉ Bất Khả Tư Nghi Mật Thuyết Kỉnh 

(Tathãgata-acintya-guhya-nirdesa-sũtra) có đề cập: 2 

Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân của truyền thừa hạnh 
đức, hãy gần gũi một các nồng nàn kề cận hon, nưong tựa 
noi đạo sư, phục vụ, và kính trọng đạo sư với lòng tôn trọng 
cao cả nhất. Neu các ngưoi làm như vậy, tư tưởng của ngưoi 
sẽ mang đức hạnh nhờ nghe những lời dạy đạo đức, và như 
thế hành động cũng sẽ mang đầy đức hạnh. Do đó, nhờ tạo 
được các thiện nghiệp và trở nên đức hạnh, các ngưoi sẽ làm 
vui lòng các thiện hữu. Các ngưoi cũng sẽ không mang đau 
khố đến cho người khác hay cho chính mình bởi vì mình 
không tạo bất thiện nghiệp mà chỉ vun trồng đạo hạnh. Ket 
quả của việc bảo vệ người khác và chính mình, các ngưoi sẽ 
hoàn thành con đường vô thượng Bồ-đề, và như thế thì sẽ có 
thế tận giúp cho lợi ích của những người đang đi sai đường. 
[51] Vì vậy, một khi Bồ-tát nưong tựa vào thầy thì sê hoàn 
tất được việc tích lũy thiện đức. 


^Al.36 Ibid., Vaidya 1960c: 131; P761: 184.2.608. Phần chuyển dịch 
sang tiếng Tây tạng thì khác biệt, nhưng tương tự như phần trích 
dẫn trong Siksã-samuccaya (Vaidya: 1960b:23; P5336: 194.4.8- 
194.5.3). 

2 BA 1 3 7 Arya-tathãgata-acintya-guhya-nirdesa-nãma-mahãyãnã-sũtra 
là phần 3 của Ratna-kũta, P760. 


149 



Thêm vào đó, do kính trọng và phục vụ thầy quý vị có thế làm 
cạn kiệt đi các nghiệp mà nếu không thì hậu quả của chúng sẽ là 
những trải nghiệm ở các cõi thấp 1 . Hành động phục vụ thầy sẽ 
làm tiêu hao đi những ảnh huởng đau khố này và thay chúng chỉ 
bởi tác hại nhẹ trên thân và tâm quý vị trong kiếp này, trong thực 
tế hoặc trong các giấc mo. Thêm vào đó, các lợi lạc về kính 
trọng và phục vụ thầy của quý vị rất lớn lao, nhu là huân tập 
phuớc báu vượt qua cả các gốc rề của phước đức mà quý vị có 
được do cúng dường lên vô lượng Phật và v.v. . . Như trong Kỉnh 
Địa Tạng có đề cập : 2 

Ai là người được thầy chăm sóc sẽ thanh tịnh hóa được các 
nghiệp mà nếu không sẽ khiến người ta lang thang khắp các 
giới thấp trong cả mười triệu vô lượng kiếp số. Họ thanh tịnh 
hóa các nghiệp này bởi sự tai hại cho thân và tâm trong đời 
hiện tại. Những tai hại này bao gồm bệnh tật như bị nhiễm 
trùng có bị sốt và tai ưong như là nạn đói. Những người đó 
có thế thanh tịnh hóa các nghiệp của mình bằng việc chỉ thọ 
nhận một chút trong giấc mo hay là một sự quở trách. Điều 
này tạo nên nhiều phước báu gốc rề trong một buối sáng hon 
so với người đã cúng dường, thờ lạy, hay giữ giới luật từ vô 
lượng mười triệu chư Phật. Người kính trọng và phục vụ đạo 
sư được ban cho những thiện đức không thế nghĩ bàn. 

Và cũng như thế: 

Hãy ghi nhớ rằng tất cả thiện đức vô lượng của chư Phật đế 
chuyến hóa tâm của người khác là khởi lên từ việc nưong tựa 
đúng đắn vào thầy. Vì thế, nưong tựa vào thầy, trở nên gần 


1 Cõi đau khốhay cõi thấp là dạng chúng sinh tái sinh thuộc một trong 
3 giới: súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Hai cõi được xem là thuận lơi 
cho tu tập là thiên (trời) và nhân (người). 

2 BA138 Ksitigarbha-sũtra { tên đầy đủ là Daảa-cakra-ksitigarbha-nãma- 
mahãyãnã-sũtr tức Địa Tạng Thập Luân Đại Thừa kinh, cited in 
Vaidya 1960b: 51.06,51.12. 

150 



gũi hơn, phục vụ, và kính trọng đạo sư, như chính mình là 
chư Phật. 

Tương tự như vậy, trong Bổn Sinh Kinh xác định.- / 

Một thiện tri thức bất kỳ phải không rời xa người xuất sắc 
Và phải nương tựa vào các vị cao đức này trong cung cách 
có giới luật 

Một khi các ngươi gần gũi với thầy, những mầm nhỏ thiện 
đức của thầy tự động nấy nở trong ta. 

Bo-do-wa phát biểu: 

Phần lớn, chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm lớn lao khi trở 
nên giống như da thú vật bị hao mòn. Như khi ta kéo một 
miếng da mòn khô trên nền, những mảnh vỡ vụn sẽ dính lại 
trên nền, nhưng các đồng tiền vàng thì không, như vậy nếu 
nương tựa vào thầy chỉ thỉnh thoảng thôi thì thiện hạnh của 
các thầy không ươm được vào trong thân các ngươi nhưng 
những lồi lầm nhỏ thì lại dính mắc được vào. Thế nên, đế đạt 
được tu tập thành công phải liên tục nương tựa vào thầy. [52] 

e. Các Lỗi lầm khi không nưong tựa vào thầy 

Neu quý vị tôn một vị nào làm thầy, và rồi cách nương tựa vào 
thầy là sai lầm, thì chang những quý vị tự mình làm hại mình 
như nhiều điên rồ hoặc bệnh tật trong kiếp này, mà trong các 
kiếp sau còn chịu những đau khố vô cùng trong các giới thấp 
trong khoảng thời gian vô lượng. Kim Cương Thủ Điếm Đạo 
Đại Mật Điển có đề cập: 2 


^Al.39 Jm: 31.72; P5650: 58.3.4-5. 

2 BA140 Vajaparty-abiseka-maha-tantra, P130:90.4.6-90.5.1. 


151 



“Bạch Thế Tôn, loại quả nào mà người chỉ trích thầy phải 
nhận lãnh? Thế Tôn đáp: “Vajrapani {Kim Cưong Thủ - Tay 
Kim Cưong}, đừng hỏi câu này, bởi vì câu trả lời sẽ làm cả 
the giới sợ hãi, kế cả các thần the. Tuy nhiên, hỡi Mật 
Vưong, Ta sè nói vài điều. Này người anh hùng, hãy lắng 
nghe một cách cân thận: 

Như ta đã giải thích, các địa ngục bất kham nào đó 
Đeu do từ nghiệp báo tức thì của các hành vi 
Là noi cư ngụ của người chỉ trích thầy. 

Họ phải trú noi đó vô lượng kiếp số 
Thế nên, đừng bao giờ chỉ trích thầy mình 
Trong bất cứ co hội nào 

Cũng như trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng chỉ rõ : 1 

Người khinh miệt thầy mình 
Là kẻ rất bối rối 
Sẽ chết bởi chất độc, 

Ma quỷ, bệnh truyền nhiễm 
Phong hủi, sốt lây lan, 

Hoặc là các bệnh khác. 

Ngưoi cũng xuống địa ngục 
Sau khi bị vua giết, 

Hay là bị lửa đốt, 

Hay bởi rắn độc cắn, 

Nước, dãkã , 2 kẻ trộm, 

Ma troi hay quỷ dữ 
Hoặc linh hồn lừa dối. 


^AMl Guru-pancãáikã: 11-12; P4544: 205.3.7-205.4.2. 

2 BA142 Mặc dù dakas là để nói về một chúng sanh ở ngoài vòng lục 
đạo luân hồi và luôn giúp người tu theo đạo Phật, nhưng trong 
đoạn văn này họ là những linh hồn gây hại. {Tuy nhiên, theo truy 
cứu của nhóm dịch Việt thì chữ "dãkã"'này theo tiếng Ấn (Hindi) là 
"bọn cướp"). 

152 



Dau sao đừng gây phiền 
Đen tâm các đại sư 
Vì, nếu ngươi bối rối 
Và hành vi lối đó, 

Muôn đời bị thiêu đốt 
Trong địa ngục thâm sâu. 

Điều đo đã giảng rõ 
Những ai bất kế thầy 
Sẽ phải bị sa đọa 
Nơi địa ngục kinh hãi 
Nơi chốn khó giảm tha. 

Tương tự, một đọạn văn trong Yama Hắc Địch Luận {hay Dạ- 
vươìĩg Hắc Địch Luận } (. Krsna-yamãri-paíyỉkã ), do đại thiện tri 
thức Bảo Sinh Tịnh {skt. ratnãkarasãnti} viết, đã xác định: 1 

Người chỉ nghe dù một câu kệ 
Mà không nhận đạo sư của mình 
Sẽ làm chó trăm lần tái sinh 
Và sẽ tái sinh trong cấp thấp. 

Thêm vào đó, các thiện đức chưa phát triển sẽ không phát triển, 
và những gì đã phát triển sẽ giảm thiếu đi rồi tiêu biến. [53]. 
Thập Phương Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập Định Kinh có đề 
cập: 2 

Neu các học trò giữ oán hận, ngoan cố, hay thù nghịch với 
đạo sư, thì không làm sao có được thiện đức. Cũng tương tự 

^Al.43 ẩn-krsna-yamãrí-mahã-tantra-rãja-panjíkã-ratna-pradĩpa 

{ Yama Hắc Địch Đại Mật Điển vương Nan Ngữ Bảo Đăng Luận}, 
P2782:257 3.4-5. 

2 BA144 Pratyutpanna-buddha-sammukhãvasthita-samãdhi-sũtra, 

P801: 107.1.6-8. 


153 



như vậy nếu họ không phát triển ý niệm vị thầy đó là không 
khác biệt với đạo sư. Điều này được giải thích như sau: Neu 
các ngươi không kính trọng người của cỗ xe thứ ba 1 hay là 
các vị sư đã dạy giáo pháp, hoặc không nghĩ đó là thầy hay 
là các đạo sư, thì không cách nào người có được những thiện 
đức mà mình chưa hề có được. Cũng như thế, người sẽ làm 
lãng phí đi những phấm chất đã có, vì không kính trọng các 
vị này nên giáo pháp đã học biến mất khỏi tâm thức. 

Thêm vào đó, nếu quý vị nương tựa vào các thầy không có đạo 
đức và bạn xấu, thiện đức sẽ từ từ biến mất và tất cả những lỗi 
lầm của mình sẽ ngày càng gia tăng. Rồi thì những gì không 
mong muốn lại cứ ngày càng phát triển. Vì thế, phải tránh xa họ. 
Diệu Pháp Chỉnh Niệm Hiện Tại ( Sad-dharmãnusmrty - 
upasthãna) dạy rằng : 2 

Căn bản của tất cả tham luyến, thù hận, và vô minh là những 
người bạn xấu, chúng giống như là một thân cây có chất độc. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Mahãparinỉrvãna-sũtra ) cũng đề cập 
rằng các Bồ-tát không sợ con voi điên và với phong cách tương 
tự họ lại sợ những bạn xấu 3 . Điều trước {con voi điên} chỉ tiêu 
diệt thân thế, trong khi điều sau hủy diệt cả thiện đức và tâm 
thanh tịnh. Thêm vào đó, kinh cũng có giảng con voi điên hủy 
diệt thân xác và bạn xấu hủy diệt bản thân của giáo huấn. Và 
thêm nữa, điều đầu không thế đấy ta vào cảnh giới bất hạnh, 
trong khi nồi sợ sau chắc có thế tạo nên khốn khố. 

Cũng vậy, Satyaka-parivarta có đề cập : 4 


^Al.45 Locho Rimbochay giải thích đây là ám chỉ một vị Bồ-tát. 

2 BA146 Arya-sad-dharmanusmrty-upathasa, P953: 309.5.23. 

3 BA147 'Phags pa yongs su mya ngan /as 'das pa chen poĩ mdo. 
P787: 9. 2. 2-7. Không có tên bằng tiếng Sankrit trong công trình 
của Suzuki. Phiên bản này được dịch từ tiếng Hoa. 

4 BA148 Satyaka-parivarta {Đế Thuyết Phẩm - Chương Thuyết về 
Chân Lý}, P813 : 247.1. 1-2. 

154 



Có những người tâm bủa vây bằng bạn xấu, như là bởi rắn 
độc, 

Nhưng đã bỏ quên đi đối trị của độc chất đó chính là thầy. 
Neu họ lắng nghe giáo pháp quý giá và cao siêu, 

Thì sẽ được vào noi không bị kiềm tỏa. 

Cũng như thế, theo Mitra-Varga {Ẩn Huệ Phẩm} có viết: 1 

Người sáng suốt không nên làm bạn với 
Người không đức tin hay người keo kiệt, 

Người nói láo hay nói lời chia rẽ; 

Cũng không nên đi với kẻ tội lồi. 

Cả với người chưa làm điều tội lỗi 
Nhưng tạo mối nghi rồi sẽ làm ra 
Neu cứ nưong tựa vào người tội lỗi, 

Thì rồi sẽ gia tăng nhiều khó chịu. [ 54] 

Người nưong tựa vào kẻ chắng đáng tin 
Sẽ có lồi lầm như là kết quả, 

Giống mũi tên sạch lại bị nhuốm do 
Vì đặt chung bao chứa tên tâm độc. 

Khi nưong tựa vào những người thầy vô đạo đức thì những gì sai 
mà quý vị đã làm trước đó - những hành động sai do bản năng 
và do cấm đoán - không giảm đi, và những điều sai mới gia 
tăng. Geshe Drom-dõn-ba dạy: 

Người xấu xa nhất, dù giữ được bằng hữu tốt, cũng không 
khá hon người trưng bình. Người tốt đẹp nhất, khi đánh bạn 
với người xấu nhất, là đã sẵn sàng trở nên phần xấu xa nhất 
kia. 


^149 Ud: 25.1, 25.9-10; P992: 98.2.8-98.3.1; 98.3.6-7. 


155 



f. Tóm tắt ý nghĩa của năm phần trên 


Như vậy, quý vị cũng phải hiểu như đã giải thích trên về hướng 
dần vốn nổi tiếng như là một “đạo sư du-già” {skt. guru yoga }. 1 
Nên nhớ, quý vị chưa đi đến đâu cả do chỉ được dạy về đối 
tượng thiền mới chỉ có một thời. Khi hành trì tự trong tâm, quý 
vị phải nưong tựa vào một vị thầy xuất sắc hướng dần chính xác 
trong thời gian dài. Thêm vào đó, như lời Chay-ga-wa (mChad- 
ka-ba) dạy: “Khi nưong tựa vào guru, thì sẽ có co hội mình có 
thế đánh mất đạo sư của quý vị”. Như thế, nếu nưong tựa mà 
không biết cách, quý vị sẽ không được lợi lạc gì, mà chỉ mất 
thêm thôi. 

Do vậy, những tiêu đề liên quan đến việc nưong tựa vào thầy rõ 
ràng là căn bản của hạnh nguyện sâu xa nhất của quý vị, vốn 
quan trọng hon tất cả. Hậu quả là, tôi đã trích dần từ các kinh 
điển không sai lạc và các luận giải, vốn thật dề hiểu mà còn 
truyền thêm cảm hứng nữa, và tôi đã cung cấp một cái nhìn tống 
quát về những lời dạy đáng tôn kính của các bậc cao tuyệt đã 
tiến hành theo ý nghĩa của kinh điển. Hãy hiếu những tiêu đề 
này từ chi tiết của các nguồn khác. 

Phiền não của quý vị là vô cùng thô lậu. Một số người nghe giáo 
pháp từ nhiều vị thầy. Họ không biết làm cách nào đế nưong tựa 
vào đạo sư, và ngay cả khi biết họ cũng không làm. Vì thế, họ sẽ 
mắc phải vô số hành động sai lầm hên quan đến việc nuông tựa 
vào thầy một cách không đúng đắn. Thêm vào đó, họ cũng sẽ 
thấy khó khăn về việc nuôi dưỡng một sự sáng suốt về các pháp 


^Al.50 Khensur Yeshe Thupten định nghĩa thực hành pháp đạo sư 
du-già là giữ tâm trong thiền, trụ tâm vào một điểm theo phương 
pháp nương tựa vào thầy và áp dụng phương pháp đó trong thực 
hành. 

156 



tu tập như sám hối những hành động xấu trong quá khứ và tự giữ 
mình không làm điều xấu trong tuông lai. 

Như thế, sau khi quý vị hiểu được các lợi ích và lồi lầm đã giải 
thích, hãy tự mình quán chiếu lại nhiều lần. [55] Những ai đã 
luyện tập việc nuông tựa vào Thầy không đúng cách trong các 
kiếp trước phải nên có thái độ pháp sám hối và tránh không làm 
như vậy nữa từ tận đáy lòng mình. 

Hãy tự rèn luyện mình theo các giáo pháp thích hợp đã thọ nhận, 
và luôn suy tưởng về các phấm cách toàn hảo của thầy mình. 
Hãy dâng nhiều lời cầu nguyện và huân tập công đức và trí huệ 
cao siêu như là các nhàn duyên cho việc có được một vị thầy 
như thế chăm sóc mình cho đến khi giác ngộ. Một khi làm được 
như vậy, quý vị sẽ nhanh chóng trở thành như Sadãprarudita 
{Thường Đe hay Thường Khấp - nghĩa là Hay Khóc} - con của 
Bậc Chiến Thắng, người có tánh dũng toàn hảo, và như Thiện 
Tài Đồng Tử - người đi tìm thầy không giới hạn. 


157 



158 



Chương 5: Thòi Thiền 


2. Một chỉ định tóm tắt về phương cách duy trì thiền 
a. Phương cách thực tiễn đế duy trì thiền 
1) Phải làm gì khi đang trong thời thiền 

a) Chuẩn bị 

b) Thực sự nhập thiền 

i) Làm sao đế duy trì thiền tống quát 

ii) Làm sao đế duy trì thời thiền chuyên biệt 

c) Phải làm gì sau khi xả thiền 
2) Phải làm gì giữa các thời thiền 

a) Kiểm soát các giác quan 

b) Hành động với cảnh giác 

i) Các nền tảng đế hành động đặt làm căn bản 

ii) Hành động một cách cảnh giác với tôn trọng 
nền tảng 

c) Chế độ ẩm thực thích họp 

d) Làm sao hành trì một cách tinh tấn đế không ngủ 
sai thời và làm sao hành động đúng lúc đi ngủ. 



2. Một chỉ định tóm tắt về phưotig cách duy trì thiền 

Làm sao duy trì thiền có hai phần: 

1 . Phương cách thực tế để duy trì thiền (Chương 5) 

2. Bác bỏ quan niệm sai lầm về thiền (Chương 6) 

a. PhưoTig tiện thực tiễn đế duy trì thiền 

Phương tiện thực tiền đế duy trì thiền được giải thích trong hai 
phần: 

1 . Phải làm gì khi đang trong thời thiền 

2. Phải làm gì giữa các thời thiền. 

1) Phải làm gì khi đang trong thòi thiền 


159 



Một thời thiền được chia làm ba giai đoạn: (1) trước khi nhập 
thiền; (2) trong lúc nhập thiền; (3) sau khi nhập thiền. 

a) Chuẩn bị 


Sáu khía cạnh của sự chuấn bị là những hoạt động của Ser-lin- 
ba. Đó là: (1) dọn sạch sê noi thiền, và bày biện ngăn nắp những 
biểu tượng về thân, khẩu và ý của Phật. (2) Chọn phẩm vật cúng 
dường không dối trá, và sắp xếp thật đẹp. (3) Ngồi thẳng lưng 
trên chồ ngồi thoải mái với tư thế thích hợp, chân kiết già hay 
bán già, và chú tâm vào hành trì quy y và phát tâm giác ngộ. 
Trong Thanh Văn Địa (ẳrãvaka-hhũmi) 1 dạy rằng: ngồi trong tư 
thế kiết già trên một ngự tòa, ghế thấp hay tưong tự như vậy đế 
xóa đi hết những chướng ngại như vưong vấn những đối tượng 
tham muốn và đi tới đi lui đế tâm tay sạch khỏi những chướng 
ngại của sự buồn ngủ và mệt mỏi. (4) Hãy quán tưởng ngồi trên 
không trung trước mặt quý vị là những đạo sư từ các dòng 
truyền thừa thâm sâu vô cùng, cũng như vô lượng chư Phật, chư 
Bồ-tát cao quý, chư Phật Độc Giác {skt. pratyekabuddha}, chư 
Thanh Văn {skt. srãvaka}, và tất cả những ai làm theo lời Phật 
dạy. 2 Rồi hãy quán tưởng một miền rộng đế huân tập phước báu 
và trí huệ cao siêu. 

(5) Những điều kiện hỗ tưong cho sự tạo nên lộ trình trong tâm 
là (1) Tích lũy các công đức, đó là những thuận duyên, và (2) 


1 BA152 Yogã-caryã-bhũmau-srãvaka-bhũmi ( Sbh ) {tức Du-già Hạnh 
Địa Thanh văn Địa luận}, P5537: 58.4-58.5.8. Srãvaka-bhũmi là 
chương thứ 13 của Yogã-caryã -bhũmi. 

2 BA153 Geahay Navvang Lhundup giải thích là "ai người làm theo lời 
Phật dạy" là để chỉ về phần còn lại trong việc huân tập phước báu 
và trí huệ cao siêu - các thiện nam, tín nữ, dakas {Không Hành 
Nam} và dãkinĩ {Không Hành Nữ} và các vị hộ pháp cho giáo 
pháp. "Làm theo" ở đây có nghĩa là tuân theo và thực hành những 
lời khuyên dạy của Đức Phật. 

160 



thanh tịnh hóa tâm từ những chướng ngại, đó là những nghịch 
duyên. [56] Nấu còn thiếu những điều kiện hỗ tương này, thật là 
vô cùng khó khăn khi tạo nên lộ trình, ngay cả khi chịu đựng 
nhiều đau đớn đế duy trì thiền vốn là các nguyên nhân chủ yếu 
của lộ trình tu tập 7 . Bây giờ quý vị phải thanh tịnh hóa tâm bằng 
hành trì bảy hạnh nguyện 2 - pháp bao gồm những điểm quan 
trọng đế huân tập các pháp và thanh tịnh hóa các chướng ngại 
đối với tâm. 

về hạnh nguyện, trước hết là phần lề kính, bao gồm lề kính bằng 
thân, lời và tâm. Phần này được giải thích trong thi kệ đầu thứ 
nhất của Hạnh Nguyện Phố Hiền ( Samantabhadra-carvã - 
pranỉdhãna): 3 


^heo lời giảng của đức Dalai Lama, thì các nguyên nhân (nhân) khiến 
xảy ra một hậu quả có thể phân làm hai loại: 

Nguyên nhân trọng yếu (hay nguyên nhân chính) là lý do trực tiếp 
hay vật chất khiến xảy ra hậu quả hay sự kiện đặc thù. 

Nguyên nhân góp phần (hay nguyên nhân bố phần) là các tác 
động thêm vào khiến sự vật được xảy ra một cách đặc thù. Tuy 
nhiên nó không thế đóng vai trò trực diện làm nảy sinh hậu quả 
đó. 

Ngoài ra còn các các điều kiện khác (duyên) gây ảnh hưởng đến 
một hậu quả cụ thể. 

The Four Noble Truths. His Holiness The Dalai Lama 14. Trans - 
Thupten Jinpa.Chapter 2. p 62. Thorsons.1997. 

2 Tác giả đề cập đến các Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Thường trong các 
kinh điển Hán và Việt có liệt kê đến 10 hạnh nguyện. Trong luận 
này và nhiều luận Tạng ngữ khác thì các hạnh nguyện thường 
được giảng cô đọng thành 7. (Xem thêm phẩm Nhập Bất Tư Nghị 
giải Thoát Cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Đại Phương 
Quảng Hoa Nghiêm. Thích Trí Tịnh Dịch Việt từ bản dịch Hán của 
Tam Tạng Phấp sư. Truy cập 18/05/2011. 
<http://www.niemphat.net/Kinh/phamphohien.htm>. 

3 BA154 Thi kệ này và mười hai thi kệ nối tiếng tiếp theo được trích từ 
phần đầu của bzang spyodsmon lam ( Samantabhadra-caryã - 
pranidhãna {Phổ Hiền Hạnh Bồ-tát Nguyện}) (cũng còn mang tên 
Vua của các lời nguyện) cũng là phần cuối của Ganda-vyũha {Hoa 

161 



Con cúi lạy với cả thân, khâu và ý trong sáng 
Lạy tất cả những Sư tử trong loài người, 1 không sót một ai 
Những ai đã đi ngang qua suốt cả ba thời trong thế giới 
Và có thế còn nhiều nữa trong khắp cả mười phưong 

Thi kệ này là sự chân thành tôn kính hạnh nguyện thân, khấu và 
ý mà không phải chỉ đơn giản tuân theo như người khác làm. 
Đừng lấy đối tượng thiền là chư Phật ở một phương trong vũ trụ 
hay chỉ là một thời. Tốt hơn, nên là tất cả chư Phật trong mười 
phương cũng như cả những vị đã ngự trong thế giới này trước 
đây, các vị sẽ đến trong tương lai và đang hiện tiền nơi đây. Đại 
sư Ye-shay-day (Ye-shes-sde) giảng giải trong luận giảng, 2 
“Ngay cả khi con cúi xuống lạy chỉ một vị Phật, phước báu cũng 
vô lượng. Quý vị còn gì phải bàn khi đề cập đến phước báu có 
được vì quán tưởng vô lượng chư Phật trong khi lề lạy?” 

Trong việc lề lạy thân, khấu, ý, việc lề lạy thân được diễn tả 
trong thi kệ thứ hai: 

Con kính lạy tất cả các Đấng Chiến Thắng 

Với thân lạy nhiều như các vi trần {các hạt rất nhỏ} trong thế 

giới 

Cảm nhận tất cả chư Phật 

Qua sức mạnh của lời cầu nguyện mong mỏi các hành vi 
thiện đức. 


Nghiêm } (P761: 320.1.7-320.3.2), phẩm cuối cùng của 

Buddhãvatarhsaka-nãma-mahã-vaipulya-sũtra {Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh}. Tsongkhapa chỉ trích dẫn những dòng đầu 
của mỗi thi kệ, mà đã được dẫn ở đây để làm sáng tỏ. 

^155 Mi yi seng ge, SƯ tử trong loài người. Đây ám chỉ chư Phật. 

2 BA156 bZang spyod kyị 'grel pa bzhi'i don bsdus nas brjed byang du 
byas pa ) {Ghi chú Tóm tắt các đề tài trong Bôh Luận Giải về Kinh 
Phổ i-nền), P5846: 89.4.5-6. 

162 




Hãy quán tưởng chư Phật ngự trong tất cả các phương và các 
thời như chính quý vị thực sự cảm nhận chư Phật là đối tượng 
trong tâm mình. Cũng như thế, khi cúi lạy, hãy quán tưởng hình 
tượng phó bản của chính mình hóa hiện từ trong thân ta với số 
lượng bằng những hạt nhỏ trong cảnh giới của chư Phật. Thêm 
vào đó, quý vị phải khởi năng từ sức mạnh của lòng tin sâu xa 
vào thiện hạnh của đối tượng mình đang lề lạy. Đại sư Ye-shay- 
day giải thích 1 “Ngay cả khi lề lạy một vị phật thôi cũng được 
phước báu không thế nghĩ bàn {bất khả tư lường} . Có cần chi đề 
cấp đến việc lễ lạy số lượng khống lồ các vị phật?” 

Hạnh nguyện bằng ý được diễn tả trong thi kệ kế tiếp: 

Trên mỗi hạt vi trần có nhiều đức Phật, nhiều như 
Số hạt có trong các thế giới đó, và 
Tất cả ngồi giữa chúng đệ tử. 

Với cách này, tất cả là các cảnh giới thực tại. 

Con quán tưởng các đấng chiến thắng phủ đầy tất cả các hạt 
nhỏ kia. 

Chư Phật tọa trên mỗi một hạt nhỏ của hầu hết các hạt vi trần 
tạm thời đó và số lượng bằng với số lượng của tất cả các hạt này. 
Mỗi đức Phật được chư Bồ-tát đệ tử bao quanh. Hạnh nguyện về 
ý phát triển niềm tin thông qua việc huân tập các phấm hạnh cao 
đẹp của chư phật. 

Hạnh nguyện về khấu được trình bày trong thi kệ sau: 

Để tán dương tất cả các Như Lai {skt. sugata }, 2 
Con xin ví sự cao siêu của chư Phật 


^157 Ibid., P5846: 89.5.6-7. 

2 BA158 Sugata ( bde bar gshegs pa ) là từ ngữ dành cho một vị Phật 
có nghĩa là "người đã đạt được an lạc cao nhất" và cũng là "người 
đã hoàn thành việc tốt". 


163 



Với cả đại dương âm thanh trong giọng hát 
Và vô vàn những ngợi ca không dứt. [57] 

Trước hết, theo kinh điển, hãy quán tưởng vô số đầu bắt nguồn 
từ mồi thân trong vô lượng thân của quý vị và vô số lưỡi từ mồi 
cái đầu đó. Hạnh nguyện về khấu {lời nói} được diễn tả bằng 
những bài hát êm dịu với lời tán dương vô tận về các thiện đức 
của chư Phật. Trong thi kệ này “bài hát” có nghĩa là những lời 
tán dương. “Tiếng” của bài hát là nguyên nhân: đó là “lưỡi”. 
“Đại dương” là từ ngữ đế chỉ sự vô số. 

Hạnh nguyện tôn kính thứ hai đó là cúng dường. Có hai cách đó 
là sự cúng dường có thế đo lường được và không đo lường được. 
Sự cúng dường có thế đo lường được được diễn tả trong hai thi 
kệ sau: 

Con cúng dường lên chư Phật 

Hoa đẹp, những tràng hoa tươi đẹp nhất, 

Nhạc cụ, thuốc mỡ, những dù che tuyệt hảo, 

Những ngọn đèn chiếu sáng, và hương thơm chọn lọc. 

Con cúng dường lên chư Phật 

Trang phục đẹp nhất và nước hoa thượng hạng 

Bột hương cao đầy như núi Tu-di 

Tất cả trong cách chưng bày tuyệt hảo. 

“Hoa đẹp” là những đóa hoa rơi tuyệt diệu như là các hoa từ 
những vùng của người hay nơi thần thánh. Các “Tràng hoa” là 
nhiều loại hoa khác nhau được kết thành tràng liên tiếp đan 
nhau. Cả hai từ ngữ này đế chỉ hoa thật và hoa quán tưởng. 
“Nhạc cụ” là các loại nhạc khi gẩy dây {đàn}, thổi {kèn, sáo}, 
hay có âm hưởng {chiên, trống}. “Thuốc mỡ” là các loại dầu 
thơm cho cơ thế. “Dù che tuyệt hảo” là những chiếc dù đẹp nhất. 
“Những ngọn đèn” bao gồm các châu ngọc quý giá chiếu sáng 
cũng như ngọn đèn thơm hương và sáng ngời như những đèn bơ. 


164 



“Hương đang đốt” là các loại hương có một mùi hay nhiều mùi 
hương trộn lần. “Trang phục đẹp nhất” là tất cả các loại y phục 
mỹ miều nhất. “Nước hoa thượng hạng” là loại nước có hương 
thơm đựng trong những bát cúng dường; bao gồm các loại nước 
chưng cất các chất hương thơm có mùi lan tỏa khắp cả ba tỷ thế 
giới trong vũ trụ. Lượng “bột thơm” có chiều cao và bề rộng 
bằng núi Tu Di. Cũng có thêm những hàng cát màu thay đối đế 
tạo dựng các mandala hay là bột hương thơm đế rải quanh hoặc 
đóng thành gói nhỏ đế đốt. “Cách trưng bày” đế chỉ tất cả các 
phấm vật trên, phải phần lớn là có phấm chất tốt đẹp, dùng đế 
trang trí và phong phú. 

Thi kệ kế tiếp tả những phấm vật không đo lường được: 

Con quán tưởng tất cả phẩm vật to tát, không vượt qua nổi 
Cúng dường lên chư Phật. 

Với cả sức mạnh của lòng tin vào hạnh lành 
Con quỳ xuống và dâng lên tất cả chư Phật. 

Các cúng dường có thế vượt qua được là của người thế tục. Vì 
vậy, những cúng dường không thế vượt qua được chỉ toàn là 
những phấm vật tốt đẹp tạo nên từ những vị đầy nămg lực, ví 
như các Bồ-tát. Hai câu cuối của thi kệ này nên được đi kèm 
theo với tất cả các thi kệ nào đã kế trên mà trong đó cảm xúc của 
hai dòng này chưa được diễn bày. Chúng chỉ rõ động lực của 
mình và đối tượng nhận hướng đến của hạnh nguyện cùng với 
phấm vật cúng dường của quý vị. 

Thi kệ kế tiếp tả hạnh nguyện thứ ba - sám hối các tội lồi: 

Bất cứ tội lỗi nào con đã làm 
Qua thân, khẩu, hay ý 
Dưới ảnh hưởng của tham, sân, si 
Xin sám hối cho từng lỗi ấy. [58] 


165 



Bản chất của tội lỗi là tam độc {tham, sân, si} từ tâm ý đó khiến 
quý vị sử dụng thân, khấu và ý thực sự tiến hành thành một hành 
vi - nghĩa là, tự mình làm lấy, hay kết hợp cùng làm với nguời 
khác, hay vui mừng khi nguời khác làm. Cho nên đế bao gồm tất 
cả các loại này, thi kệ dùng chữ “Bất cứ”. Sám hối tội lỗi là nhớ 
lại tất cả tội lỗi mình đã làm và hối tiếc việc đã làm. Thú tội với 
tận đáy lòng bằng thái độ sẽ không tái phạm trong tuông lai. 

Thi kệ kế tiếp diễn đạt hạnh nguyện thứ tư - hoan hỷ: 

Con hoan hỷ với tất cả phuớc báu, bất cứ loại nào. 

Của tất cả mười phưong chư Phật, đệ tử của chư Phât, 

Phật Độc Giác, của những vị đang tu học, 

Của vị vô lậu học và của mọi phàm phu. 

“Hoan hỷ” nghĩa là luôn nhớ tới lợi ích của công đức của năm 
loại người này 1 , và rồi phát tâm hoan hỷ như chính người nghèo 
tìm được kho tàng châu báu. 


Hheo một cách phân chia về con đường tu tập của các Bồ-tát sẽ bao 
gồm 5 giai đoạn tương ứng với Mật chú của Bát-nhã Tâm Kinh: 
gate gate pãragate pãrasarpgate bodhi svãhã (theo đức Dalai 
Lama 14 chú giảng thì câu này có nghĩa là "đi, đi, đi qua, đi xuyên 
suốt, và đi qua đến bên kia bờ giác Discourse on the Heart Sutra 
[DVD]. Dalai Lama. Beckmann Visual. 2006. 
gate - Lộ trình tích lũy 
gate - Lộ trình chuẩn bị 
pãragate - Lộ trình tri kiến 
pãrasarpgate - Lộ trình thiền định 
bodhi - Lộ trình vô lậu học 

Như vậy các tầng bậc trước tầng bậc cuối thì các Bồ-tát vẫn phải 
còn tu học và ở bậc cuối là bậc không còn gì để học (vô lậu học - 
phân biệt với năm loại người được xác định do chú thích kế bao 
gồm Phật (1), Phật Độc Giác (2), các vị đang tu tập (3), các vị 
không còn gì để tu tập (4), và người thường hay phàm phu (5)) 
Essence of Heart Sutra. His Holiness the Dalai Lama 14. Dịch 
Thupten Jinpa.Wisdom.2002. 

166 



Thi kệ kế tiếp diễn tả hạnh nguyện thứ năm - thỉnh cầu chuyến 
pháp luân: 

Con thỉnh cầu đến chư hộ pháp, 

Tỏa sáng từ khắp mười phương thế giới 

Của người đã chứng nghiệm Phật tánh, thoát ngoài bám chấp 

Đê chuyên pháp luân không hê sánh được. 

Thỉnh cầu chuyến pháp luân là liên quan đến sự quán tưởng đầu 
tiên, đó là quán tưởng phóng xuất từ thân mình thành nhiều thân 
bằng với số lượng chư Phật trong mười phương. Rồi thì chính 
quý vị thỉnh cầu chư Phật giảng pháp. Các vị Phật này cư ngự 
trong các cảnh giới Phật của mười phương, không đợi lâu đế 
giảng dạy sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ và đạt được tri kiến 
không còn bám chấp và cũng chang chi là chướng ngại. Đạo sư 
Ye-shay-day trích dần 2 trong sách giảng luận và giảng giải 
nhóm chữ “tỉnh thức đi vào giác ngộ”. 

Thi kệ kế tiếp diễn tả lề kính thứ sáu - nguyệncầu: 

Con cầu khấn với đôi tay chắp nguyện 
Cho những ai ước về Niết-bàn {skt. Nirvãn } rốt ráo 
Xin ở lại nhiều kiếp như các vi trần trong vũ trụ 
Đe đem an bình và lợi lạc đến cả mọi chúng sinh. 

Sự nguyện cầu bao gồm quán tưởng vô số thân của chính mình. 
Trước mặt mình là chư Phật trong cảnh giới Phật của mười 
phương đang giảng dạy phương cách đi vào Niết-bàn rốt ráo. 
Rồi khấn cầu chư Phật thị hiện trong nhiều kiếp lượng bằng với 


^Aí.59 Kensur Yeshe Thupten giảng là có năm loại người nếu đặt các 
Thanh văn, bao gồm trong người phải học thêm và nhóm người 
đạt đến trình độ vô lậu học. 

2 BA160 bZang spyod kyị 'grel pa bzhi'i don bsdus nas brjed byang du 
byas pa, P5846: 92.2.3-4. 


167 



số lượng các hạt tử chóng vánh trong mỗi cảnh giới Phật đế đem 
đến bình an tạm thời và lợi lạc tối hậu cho mọi loài chúng sinh. 

Thi kệ kế tiếp nói về lễ kính thứ bảy - hồi hướng: 

Bất cứ phước báu nào con huân tập, dù nhỏ bao nhiêu, 

Từ sự hạnh nguyện, cúng dường, sám hối, 

Hoan hỷ, thỉnh cầu và nguyện cầu 
Con xin hồi hướng toàn vẹn cho giác ngộ. 

Hồi hướng nghĩa là không bao giờ làm cạn kiệt hết tất cả cội 
nguồn của đức hạnh - được giảng giải bằng sáu cách lễ kính trên 
- bởi vì quý vị với hạnh nguyện dũng mãnh đã hồi hướng mọi 
công đức đó như là các nguyên nhân của sự giác ngộ hoàn toàn 
của chính mình và của mọi loài chúng sinh. 

Khi hiếu về ý nghĩa của lời trong các thi kệ này, hãy chậm rãi 
tụng những thi kệ không phân tâm. [59]. Một khi làm được điều 
này, quý vị sẽ có được công đức vô lượng. 

Quý vị huân tập phước báu và trí huệ siêu việt - là những thuận 
duyên - bằng cách thực hành năm hạnh nguyện, cúng dường, 
hoan hỷ, thỉnh cầu chư Phật chuyến Pháp Luân, và cầu xin chư 
Phật đừng nhập niết-bàn. Nhờ sám hối quý vị sẽ xóa tan đi được 
những chướng ngại, đó là những nghịch duyên. Vun xới niềm 
vui trong công đức đang làm - là một phần của hoan hỷ - sẽ gia 
tăng công đức của mình. Quý vị có thế có vài công đức tăng 
cường như là kết quả của huân tập, thanh tịnh hóa, nhưng công 
đức đó sẽ gia tăng rất lớn vì sự hồi hướng này. Mặc dù các hiệu 
quả của công đức đó có thế có tạm thời rồi tan biến đi, nhưng 
nhờ hồi hướng mà chúng sẽ không bao giờ biến mất. Tóm tắt, 
bảy hạnh nguyện thuộc về 3 phưong tiện: huân tập, thanh tịnh 
hóa, và gia tăng công đức cùng không làm tan biến đi. 


168 



(6) 1 Sau đó, khi trong tâm quý vị đã có hình ảnh maụdala và đã 
cúng duờng maụdala, hãy cầu khấn nhiều lần với lời nguyện 
thiết tha: 2 

Xin gia trì cho tất cả chúng sinh - các mẹ của con - và con 
đế chúng con đuợc nhanh chóng ngung các trạng thái đầy sai 
sót của tâm thức, kế cả việc không kính trọng thầy và cho 
đến việc chấp nhận các biếu tuớng về sự tồn tại thật sự của 
hai loại ngã 3 . 

Xin gia trì cho chúng con đế chúng con dề dàng tạo đuợc 
trạng thái không lồi lầm của tâm, bất đầu từ sự kính trọng 
thầy và kết thúc bằng nhận biết thực chất của vô ngã. 

Xin gia trì cho chúng con dứt sạch tất cả chuông ngại nội tại 
và ngoại tại. 

b) Buổi nhập thiền thực sự 

i) Làm thế nào để duy trì thiền một cách tổng quát 


^Alõl Đây là khía cạnh thứ sáu và cuối cùng của việc chuẩn bị cho 
thời thiền. Năm khía cạnh kia đã được đề cập ở phần trên. Thường 
thì cúng dường mandala bao gồm trong phần thứ năm, trong bảy 
hạnh nguyện, nhưng ở đây theo 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 
126.3) thì mandala được cúng dường ở phần cuối. 

2 BA162 Bài kinh này mang tên Don chen po gsum la gso/ ba 'debs pa 
(Cầu khẩn cho ba đại mục đích). 

3 Thuật ngữ biểu tướng (hay biểu hiệu) ở đây được hiểu là các khái 
niệm, các tên, đặc tính hay định nghĩa chung về một loại đối 
tượng. Như vậy biểu tướng là các đối tượng của quá trình định 
danh, vế thứ nhì của câu trên đề cập đến sự tồn tại thật sự của 
hai loại bản ngã: ngã của tâm thức (nhân ngã) và ngã của các hiện 
tượng (pháp ngã). Ngài Tsongkhapa theo quan điểm của Trung 
Quán tông phủ nhận sự tồn tại thật sự (tồn tại tự tính hay tồn tại 
không phụ thuộc vào nhân duyên) hai loại bản ngã này. Do đó, 
nếu tâm thức ở trong trạng thái nhận thức hay có khái niệm về sự 
tồn tại thật sự của hai loại ngã này sẽ là các sai sót cần phải loại 
trừ. 


169 



Những gì được biết đến như là “thiền” là hành động duy trì được 
đối tượng của thiền và các phương diện chủ quan đặc thù 1 qua 
việc tập trung lặp đi lặp lại tâm thức của quý vị vào một đối 
tượng dụng công của thiền {tức là đối tượng tạo công đức do 
thiền} . Mục đích của việc này là như sau: từ vô thỉ, quý vị đã bị 
tâm thức kiếm soát; nhưng tâm thức của quý vị đã không được 
chế ngự. Thêm vào đó, tâm thức quý vị thường có khuynh 
hướng bị che mờ bởi các phiền não và v.v... Cho nên, mục đích 
của thiền là mang tâm thức vốn khởi sinh đầy sai lạc trở về chịu 
sự kiếm soát và rồi sau đó biến nó trở nên khả dụng. Sự khả 
dụng này có nghĩa là quý vị có thế hướng tâm về các đối tượng 
dụng công của thiền tùy theo ý muốn. 

Quý vị có thế cố gắng duy trì thiền bằng cách nhảy từ đối tượng 
thiền này sang đối tượng thiền khác. [60] Quý vị có thế sắp xếp 
như ý mình rất nhiều đối tượng dụng công khác nhau của thiền 
không theo một thứ tự đặc biệt nào cả. Mặc dù quý vị có thế làm 
điều này, nhưng quý vị sẽ không thế nào giữ được đối tượng 
thiền bằng phương cách này. Ket quả là, chính quý vị đã làm cản 
trở khả năng của tâm thức mình trong việc hướng như ý mình 
muốn về một đối tượng thiền. Neu như quý vị tạo điều này thành 
một thói quen từ lúc bắt đầu, thì hành trì dụng công của quý vị 
trong cả đời sẽ có lỗi lầm. 

Vì vậy, ngay từ đầu, quyết định một thứ tự rõ ràng một cách 
chắc chắn và liệt kê danh mục những đối tượng thiền mà quý vị 
muốn đế duy trì. Sau đó, gia tăng sức mạnh ý chí mình bằng 
cách luôn tâm niệm “Tôi sẽ không làm gì khác vớí những gì 
mình đã quyết định”. Dù không tiến bộ hay không làm đủ những 


^163 Nội dung này bao gồm: 

phương diện chủ quan về đối tượng ( yul gyi rnam pa) tức là đạo 
SƯ vốn đang là một vị Phật và phương diện chủ quan về tâm thức 
của thiền giả ( yu / can gyị rnam pa)\ tức là niềm tin rằng đạo sư 
chính là một vị Phật. 

170 



gì đã quyết định, hãy duy trì thiền vớí đầy toàn tâm và tỉnh 
thức 1 2 . 

ii) Làm sao duy trì thiền một cách chuyên biệt 

Truớc tiên hãy quán tuởng về các lợi lạc của việc nuơng tựa vào 
thầy, nhu là nhanh chóng đạt đuợc Phật quả, và về các bất lơi 
của việc không nuơng tựa vào thầy nhu là khởi tạo các đau khố 
trong đời này và các kiếp sau. Rồi hãy, suy tu nhiều lần với thái 
độ cấn trọng: “Con không bao giờ cho phép mình tuởng tuợng 
đến các lồi lầm của đạo su”. Sau khi suy ngẫm về bất cứ thiện 
đức nào của thầy mà mình biết - chang hạn nhu giới hạnh, thiền, 
trí huệ, và tri kiến - hãy thiền về tất cả các điều đó cho đến khi 
quý vị tạo đuợc niềm tin có tính rõ ràng của tâm. Sau đó, theo 
các bản kinh đã trích dần ở trên, suy ngẫm về lòng từ của đạo su 
và điều đó sẽ trợ giúp ta. Thiền nhu thế cho đến khi tạo đuợc sự 
kính trọng thầy từ tận đáy lòng. 

c) Làm gì sau khi nhập thiền 

Bằng cách tụng Phố Hiến Hạnh Nguyện và Thất Thập Thệ 
Nguyện Tụng ( Pranỉdhãna-saptatí V để hồi huớng tất cả công 
đức quý vị đã huân tập. Làm việc đó với hạnh nguyện mạnh mẽ 
đến độ nó trở thành là nguyên nhân đế hoàn thành mục đích tạm 
thời và sau cùng. Thiền theo cách này trong bốn thời: trước bình 
minh, buối sáng, buối trưa và sau khi trời tối. 


1 Toàn tâm hay chánh niệm ở đây có nghĩa là khả năng tập trung bền 
vững không bị quên hay phân tán khỏi đối tượng thiền. 

2 BA164 Luận pranidhãna-saptati-nãma-gãthã {Thất Thập Thệ Nguyện 
Tụng - hay Bảy Mươi Hạnh Nguyện Kệ} thuộc về gZan-la-phan- 
paTdbyangs dGon-pa-pa và Ãryasũra {Thánh Dũng} (Berestord 
1979). 


171 



Thêm vào đó, nếu lúc đầu quý vị thiền trong thời gian dài, thì sẽ 
sẵn sàng dề bị hôn trầm và trạo cữ 1 . Nấu điều này trở thành thói 
quen, thì rồi sẽ rất khó khăn đế chỉnh đúng về sự tỉnh thức. Vì 
thế, nên thiền trong nhiều thời ngắn. Neu ta chấm dứt thời thiền 
trong khi vẫn còn muốn tiếp tục thiền, thì mình sê hăng hái vào 
thiền trong các thời tuong lai. [61] Nói cách khác, quý vị sẽ có 
cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy gối đệm đế ngồi thiền. 

Khi các thời thiền đuợc coi là có phần nào an định, hãy kéo dài 
thời thiền. Trong tất cả các thời hãy thực hành không có chút lỗi 
nào vì thu giãn hay ép buộc mình quá độ, và như thế là sê duy trì 
được thiền. Theo cách này quý vị sẽ có ít chướng ngại và sẽ 
vượt qua được quá mệt mỏi, hôn trầm và thiếu sinh khí. 

2) Phải làm gì giữa các buổi nhập thiền 2 

Tống quát có nhiều việc phải làm giữa hai thời thiền, như là lề 
lạy, đi nhiễu quanh tượng Phật, và trì tụng [lời cầu nguyện và 
kinh]. Tuy nhiên, các việc chính phải làm theo sách này là như 
sau: 

Sau khi đã cố gắng nhập thiền thực sự và ở ngay thời điểm xả 
thiền, quý vị có thế không tiếp tục phụ thuộc vào toàn tâm và 
tinh thức nữa, và có thế thay vào đó là hoàn toàn xả đi hết những 


^ây là thuật ngữ thông dụng trong thiền học. Hôn trầm là trạng thái 
mà tâm thức không còn thấy rõ ràng hay sắc nét vào đối tượng 
của thiền. NgƯỢc với tạng thái hôn trầm là trạng thái trạo cữ, tức 
là hành giả bị rơi vào trạng thái quá kích động hay hăng hái khiến 
cho hành giả dễ bị phân tán hướng tưởng ra khỏi đối tượng của 
thiền. Trung Bộ Kinh ( Majjhíma Nikãyà) bài số 4 "Kinh sợ Hãi và 
Khiếp Đảm" (Bhayabherava Sutta) có dạy qua về hai khái niệm 
này. Trung Bộ Kinh. Bài số 4 "Kinh sợ Hãi và Khiếp Đảm". Thích 
Chơn Thiện. Truy cập 22/06/2009. 

<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg- 
004.htm. 2003 >. 

2 BA165 Chi tiết trong tiểu đề này không có văn bản gốc mà được các 
biên tập viên thêm vào để làm cho bản dịch dễ đọc hơn. 

172 



gì đã phải trụ tâm vào như đối tượng thiền và các phương diện 
chủ quan. Neu quý vị làm như vậy, sự tiến bộ sẽ rất ít. Vì thế, 
ngay cả ở giữa các thời thiền, hãy đọc những lời giảng dạy đế 
nhận ra ý nghĩa của đối tượng thiền, và ghi nhớ kỳ trở đi trở lại. 
Huân tập, bằng nhiều phương tiện, đó vốn là thuận duyên để tạo 
nên các thiện đức. Cũng như thế, bằng nhiều phương tiện hãy 
tay xóa đi những trở ngại, đó chính là những chướng duyên. 
Bằng cách áp dụng những gì đã biết, cố gắng hết sức với lời 
nguyện mình đã hứa giữ, như đây chính là căn bản của mọi việc. 
Thêm vào đó, áp dụng lời hướng dần có tên gọi là “Ket hợp” 
gồm có (1) luyện tâm trong đối tượng thiền và các phương diện 
chủ quan, (2) giữ giới nguyện, và (3) huân tập các thiện hạnh. 

Ngoài ra, hãy học bốn điều kiện tiên quyết cần thiết vì đó là cơ 
nguyên đế tạo được quý vị đường về an lạc và tuệ giác: (a) kiềm 
chế các giác quan, (b) hành động tỉnh thức, (c) dinh dưỡng thích 
hợp, và (d) nồ lực hành trì không ngủ sai giờ giấc, và hoạt động 
đúng đắn vào giờ ngủ. 

a) Kiếm soát các giác quan 

Có năm điểm trong phần này, trước tiên là về cách mình kiểm 
soát các giác quan. Kiểm soát chúng bằng việc duy trì thường 
hằng chánh niệm và việc liên tục trụ giữ chánh niệm này. Trong 
nội dung của hai việc trên, thì việc đầu, tức là duy trì chánh 
niệm, nghĩa là quý vị tu tập chánh niệm lặp đi lặp lại không quên 
lời dạy phải kiềm chế các giác quan cũng như giữ ba điều kiện 
tiên quyết kia. Thứ hai, liên tục kiên trì chánh niệm, nghĩa là quý 
vị hành trì chánh niệm liên tục và với lòng tôn nghiêm. Những 
gì quý vị đang giữ gìn là kiềm chế sáu giác quan {lục căn}. Điều 
mà quý vị đang kiềm chế các giác quan đó tránh xa khỏi là sáu 
đối tượng thụ cảm {lục trần} lôi cuốn và không lôi cuốn. 1 


^Al.66 Cảm thọ hay thụ cảm trong tâm lý học Phật giáo gồm có ba 
khía cạnh: các giác quan {căn} (gồm ý thức và năm giác quan), 

173 



Cách thức để củng cố các giác quan có hai phần như sau: 


1) Phòng giữ năm giác quan : [62] Sau khi sáu thức 1 phát 
khởi dựa trên các đối tượng cảm thụ và giác quan tương ứng 
của chúng, thì ý thức sẽ tạo sinh nên sự lôi cuốn hay là sự 
ghét bỏ đến với các đối tượng thụ cảm. Việc phòng giữ các 
giác quan nghĩa là bảo vệ tâm quý vị khỏi các cuốn hút hay 
thù ghét và nồ lực tinh tấn to tát đế tránh tạo sinh ra các thụ 
cảm đó 

2) Thực hành kiềm chế với sáu cơ quan cảm giác là thực sự 
ngừng các giác quan cảm xúc. Chẳng hạn, quý vị không để 
chúng tương tác với các đối tượng thụ cảm tương ứng khiến 
tạo sinh phiền não khi chúng gặp các đối tượng này. 


đối tượng {trần}, và các thức {tương ứng} sinh khởi lên phụ thuộc 
vào giác quan và đối tương của nó. sáu đối tượng thụ cảm {sáu 
trần} gồm 5 đối tượng của các thức thụ cảm: sắc tướng (sắc), âm 
thanh (thanh), mùi thơm (hương), vị nếm (vi), các đối tượng cảm 
giác được (xúc) cùng với các hiện tượng (pháp) là đối tượng của ý 
thức {các căn tương tác cùng với các trần làm nảy làm hoạt hóa 
các thức. Các khái niệm này được gọi chung là 18 giới}. 

klác trạng thái cơ bản của tâm được phân chia thành các thức (skt. 
Vijnãna) (còn được gọi là các trạng thái tâm vương). Tùy theo 
trường phái Phật giáo mà các thức có thể được phân chia khác 
nhau. Theo Trung Quán tông, thì chỉ có đúng sáu loại thức (skt. 
sadãyatana) trong đó năm thức đầu tương ứng theo năm cơ quan 
thụ cảm là mắt, tai, mũi, lưỡi và xúc giác tương ứng với các cảm 
nhận (nhận thức thụ cảm - hoàn toàn không có khả năng khái 
niệm) của tâm là nhãn thức (skt. caksur-vijnana), nhĩ thức (skt. 
srotra-vijhana), tỷ thức (skt. ghrãna-vijnana), thiệt thức (skt. jihva- 
vijnana) và thân thức (skt. kãya-vijhana). Loại thức thứ sáu là thức 
đặc biệt có khả năng khái niệm là ý thức (skt. mano-vijnana). sáu 
thức này tương tác với sáu loại yếu tố của môi trường tương ứng 
là sắc tướng (sắc), âm thanh (thanh), mùi hương (hương), vị nếm 
(vị), cảm giác (xúc) và các hiện tượng (pháp) còn gọi là sáu trần. 

174 




Thêm vào đó: “phòng giữ năm giác quan” nghĩa là không lưu ý 
đến sáu đối tượng xúc cảm và cũng không phóng tưởng 1 đến 
chúng, và đạt được qua kiềm chế, ngay cả khi một ứng xử lỗi 
lầm như bám víu {chấp trước} khởi lên do quên lãng và nhiều 
phiền não. Chữ “lưu ý” ở đây có nghĩa là cảm xúc và chú ý đến 
sự xuất hiện có chủ tâm hay không có chủ tâm của các đối tượng 
cảm xúc như các sắc tướng mà mình không nên nhìn vào. 
“Phóng tưởng” có nghĩa là ý thức của sự nắm bắt về các đối 
tượng thụ cảm vốn tạo ra bám víu, ghét bỏ và vô minh sau khi 
sáu thức đã thụ cảm được chúng. Thuật ngữ đó cũng có thế đế 
chỉ đến việc nghe về các đối tượng thụ cảm này từ người khác 
và rồi tưởng tượng chứ thực sự chưa bao giờ thọ nhận. 

Kiềm chế nghĩa là bảo vệ tâm không bị phiền não động, và rồi 
trụ tâm vào điều trung tính hay thiện đức. Ớ đây, giờ trụ tâm vào 
điều gì đó “không chướng ngại và trung tính” không phải là vào 
lúc tâm thức đang nắm bất một đối tượng thiền đầythiện đức, mà 
chính là những lúc khác, ví dụ như lúc có các hành vi thế chất.. 

b) Hành vi với tỉnh thức 

i) Các nền tảng mà theo đó quý vị hành động 

Phần này có hai điểm: năm hành vi di chuyến, và năm hành 
động về sinh hoạt trong chùa. 

Năm hành động khi di chuyến {cần được kiếm soát} là: 

(1) Hành vỉ của thân : đi ra ngoài đến những noi khác, ví dụ 
như ra phố, đi chùa, và trở về. 


^hóng tưởng hay tưởng tượng có thể xảy ra khi tâm nhận thức về 
một đối tượng (từ các cơ q uan thụ cảm) và liền sau đó phát sinh 
các trạng thái tư tưởng thứ cấp từ nhận thức đầu và dòng tư 
tưởng này có thể đúng có thể sai do thiếu đi các lập luận hay các 
chứng cứ hỗ trợ. 


175 



(2) Hành vỉ của mắt : cả hai mắt chỉ lướt qua các đối tượng 
khác nhau bởi vì quý vị đã ngó chúng một cách không 
chủ ý và hoàn toàn quan sát đến những đối tượng nào mà 
quý vị đã chủ tâm nhìn đến. 

(3) Hành vỉ của tav chân, ngón tay và ngón chân: duỗi tay 
chân, ngón tay và ngón chân ra và co chúng lại. 

(4) Hành vi về pháp phục {áo tràng, cà-sa, hay y) và bình 
bát {gọi chung là V bát}: [63] sử dụng ba loại pháp phục 
và bình bát và 

(5) Hành vi liền quan đến việc khất thực: ăn, uống và v.v. . . 

Năm hành động về sinh hoạt trong chùa {cần được kiếm soát} 
là: 

(1) Hành vỉ của thân: Hãy đi trong một noi chốn đã định rõ; 
đi với những người theo cùng một pháp tu; nhập vào lộ 
trình vì lợi ích của giáo pháp này; đứng khi có sự hiện 
diện của người mình sắp gặp và người theo cùng giáo 
pháp như vị trụ trì, thầy, đạo sư và các vị tuông tự; hoặc 
là ngồi thế kiết già và v.v. . . 

(2) Hành vỉ của khấu: Hãy nhận khấu truyền trong mười hai 
nhóm kinh điển 1 mà trước đó chưa được nhận; hiểu tất 


^heo các trang VVikipedia về Phật giáo, 12 loại kinh điển này bao 
gồm: 

Kinh (skt.. sũtra) hoặc Khế Kinh, cũng được gọi theo âm là Tu-đa- 
!a, chỉ những bài kinh chính Phật thuyết; 

Trùng Tụng (skt. geya) hoặc ứng Tụng, gọi theo âm là Kì-dạ, một 
dạng kệ tụng mà trong đó nhiều câu được lặp đi lặp lại; 

Thụ Ấrý(skt. vyãkarana), dịch âm là Hoa-già-la-na, chỉ những lời do 
Phật thụ kí, chứng nhận cho các Bồ-tát, đệ tử mai sau thành Phật, 
và những việc sẽ xảy ra...; 

Kệ-đà (skt. gãthã), cũng được gọi là Ký Chú hay Phúng Tụng, 
những bài thi ca không có văn xuôi đi trước (trường hàng), xem 
Kệ; 

(Vô vấn) Tự thuyết (skt. udãna) hoặc Tán Thán Kinh, dịch âm là 
ưu-đà-na, chỉ những bài kinh mà Phật tự thuyết, không phải đợi 
người thỉnh cầu mới trình bày; 

176 



cả; trì tụng những kinh được trao truyền; chỉ lại cho 
người khác; và chuyện trò với người khác để khuyến 
khích sự hoan hỷ tinh tấn. 

(3) Hành vỉ của ỷ: ngủ trong khoảng chu kỳ ban đêm; nghỉ ở 
noi yên lặng và không được nói khi suy tưởng về ý nghĩa 
của những điều đã nghe, thực hành định bằng phưong 
tiện của chín trạng thái tâm thức và cố gắng hết mức đế 
đạt được tuệ giác; và khi cảm thấy mệt do trời nóng, hãy 
làm một việc gì đó đế xóa tan đi ý muốn ngủ trái giờ; và 

(4) Hành vi ban ngày và (5) hành vi ban đêm: Cả hai đều đế 
nói rõ là không ngủ ban ngày hay trong thời khoảng đầu 
và cuối của ban đêm. Điều này cũng đề cập đến những 
hành vi của co thế và lời nói. Thêm vào đó, ở đoạn trên 


Nhằn Duyên (skt. nidãna) hay Quảng Thuyết, dịch âm là Ni-đà-na, 
chỉ những bài kinh nói về nhân duyên khi Phật thuyết pháp và 
người nghe pháp...; 

Thí Dụ (skt. avadãna) hoặc Diễn Thuyết Giải Ngộ Kinh, dịch âm là 
A-ba-đà-na, chỉ những loại kinh mà trong đó Phật sử dụng những 
thí dụ, ẩn dụ để dùng việc đời mà gợi mở việc đạo làm người nghe 
dễ hiểu hơn; 

Như Thị Pháp Hiện (skt. itivrttaka) hoặc Bản sự Kinh, dịch âm là Y- 
đế-mục-đa-già, chỉ những bài kinh nói về sự tu nhân chứng quả 
của các vị đệ tử trong quá khứ, vị lai; 

Bổn Sinh Kinh (skt. jãtaka), gọi theo âm là xà-đà-già. Kinh kể về 
các tiền kiếp của đức Phật; 

Phương Quảng hay Phương Đắng (skt. vaipulya, dịch âm là 77- 
phật-iược, 

Hi Pháp (skt. adbhutadharma) hoặc Vị Tằng Hữu, dịch âm là A- 
phù-đà Đạt-ma, kinh nói về thần lực chư Phật thị hiện, cảnh giới kì 
diệu, hiếm có mà người phàm không hiểu nổi; 

Luận Nghị (skt. upadesa), cũng được gọi là cận sự Thinh Vấn 
Kinh. Dịch âm là Ưu-ba-đề-xá, chỉ những bài kinh có tính cách vấn 
đáp với lí luận cho rõ ngay thẳng, xiên vẹo. 

Cách sắp xếp bên trên được các trường phái ngoài Đại thừa chấp 
nhận, tuy nhiên, Thượng tọa bộ loại bỏ ba phần 6., 7. và 12. ra. 


177 




có câu “Ngủ trong khoảng ban đêm” là chỉ đế đề cập đến 
hành vi ban đêm và hành vi của tâm thức. 

ii) Hành vi một cách cấn trọng với lòng tôn trọng những căn 
bản 

Hành vi cấn trọng với lòng tôn trọng mười điều căn bản kế trên 
như sau. Khi quý vị bắt đầu một hành vi hay hoạt động, từ khởi 
điểm hãy hành động một cách có lưong tâm và đầy chánh niệm 
với lòng tôn trọng các hành vi đó. Thấm nhiễm hai điều này, 
phân tích các các yếu tố của hiện trạng và phân tích phưong cách 
làm sao thực hiện; rồi suy tưởng đế rồi thấu rõ được những gì 
quý vị đã kết luận. 

về vấn đề này, có bốn yếu tố: 

1) Yêu to căn bản: Với lòng tôn trọng mười điều căn bản - 
như hành vi của thân và v.v... - quý vị phân tích những 
gì sẽ xảy ra, làm sao tiến hành và rồi quán xét rõ ràng 
những gì đã kết luận. [64] Ví dụ, về việc tôn trọng các 
quy định đi ra ngoài và trở về, hãy hiếu rõ về thái độ đi 
và đến như được dạy trong sách về giới luật. Và suy 
tưởng khi đi và đến. “Bây giờ tôi đang làm điều này và 
bây giờ đến điều này”. 

2) Yeu to về phươìĩg hướng: về phưong hướng, bạn phải 
phân tích đế khám phá ra điều gì sẽ xảy ra và làm sao 
thực hiện, và rồi xem xét rõ ràng hiện trạng mà mình đã 
kết luận . Chắng hạn , như khi đi ra ngoài, đừng đi đến 
năm noi sau: noi bán rượu và v.v. . . Phải hiểu là quý vị 
nên đi đến những noi khác với năm chốn đó, hãy tỉnh 
thức về việc này mồi khi đi ra ngoài. 


^Al.67 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 135.5) liệt kê năm nơi chốn 
như chỗ bán rượu, nhà thố, lò sát sanh xấu, cung điện vua, và một 
lò sát sanh thường. 

178 



3) Yeu tố thời gian: về khoảng thời gian, phải phân tích đế 
khám phá ra điều gì sẽ xảy ra và làm sao thực hiện, và rồi 
xem xét rõ ràng hiện trạng mà mình đã kết luận. Ví dụ, 
một khi hiểu đuợc đúng đắn là đi ra ngoài phố vào buổi 
sáng chứ không phải là buối chiều, hành vi đúng đắn và 
tỉnh thức vào lúc đó. 

4) Yeu tố hành vi: không cần biết bao nhiêu hành vi đang 
làm, quý vị phải phân tích đế khám phá ra điều gì sẽ xảy 
ra và làm sao thực hiện, và rồi xem xét rõ ràng hiện trạng 
mà mình đã kết luận. Chang hạn, khi đi ra ngoài, giữ 
trong Tâm bất cứ giới luật gì về việc đi ra ngoài, nhu là 
“Đi qua chỗ ở khác với tu cách rất kiềm chế”. 

Tóm tắt, phải toàn tâm về bất cứ hành vi nào xảy ra trong đêm 
hay ngày. Phải hiếu những gì cần làm và những gì không nên 
làm. Khi nào thì tiến hành việc phải làm và quay lung đi với 
điều không nên làm, phải tỉnh thức và hãy nghĩ “Bây giờ tôi 
tham dự vào hay quay lung đi với việc này và phải làm nhu 
vậy”. Neu làm như vầy, nguời ta nói rằng quý vị sẽ không hoen 
0 danh dự vì sự phạm giới trong đời này; ngay cả sau khi chết, 
quý vị sẽ không tái sanh vào các giới đau khố; và sẽ có những 
điều kiện truớc cần có để đạt đuợc kiến thức cho quý vị các con 
đuờng mà mình chua tới đuợc. 

Tôi đã xếp đặt cả hai, phần này về hành vi tỉnh thức và phần 
kiểm soát các giác quan theo nhu phần trích dần kinh điển của 
đạo su thánh giả Vô Truớc và những lời giảng luận về ý nghĩa 
của các phần trích dần đó. Hãy thực hành những tu tập này, bởi 
vì nguời ta nói rằng nếu quý vị làm, quý vị sẽ có đuợc những 
thành đạt khác thuờng trong tất cả các tu tập thiện đức, đặc biệt, 
nguyên tắc giới đức của quý vị sẽ hoàn toàn thanh tịnh; và quý 
vị sê dề dàng đạt đuợc trạng thái không rời rạc của sự tập trung 
bao gồm định từ thiền và trí huệ 1 . [65] 


^hiền, theo ý nghĩa chung của Phật giáo, có hai loại - thiền định 
(hay thiền chỉ skt. samãdhi) và thiền quán (hay minh sát hay phân 

179 



c) Ấm thực đúng đắn 


Một chương trình ẩm thực đúng đắn có bốn đặc điểm: 

1) Không ăn quá ít: Neu ăn quá ít quý vị sẽ đói bụng, và sẽ 
yếu người đi, không có sức mạnh cho các hoạt động đạo 
đức. Vì thế, “Không được ăn quá ít” nghĩa là quý vị phải 
ăn vừa đủ số lượng đế không phải bị khố vì đói bụng cho 
đến bữa ăn ngày mai. 1 

2) Không ăn quá nhiều : Bởi vì nếu ăn quá nhiều thì cơ thế 
sê nặng nề, như thế mình mang một gánh nặng. Sẽ rất 
khó khăn khi thở ra và thở vào. Sự buồn ngủ và mệt mỏi 
sẽ gia tăng. Quý vị không khỏe đế làm bất cứ việc gì, và 
sẽ không có sức mạnh đế xóa tan phiền não. 


tích skt. vipasyanã). Loại đầu, thiền chỉ là sự thực tập bình lặng 
hay nhất tâm rèn luyện để có định lực và loại thứ hai là thiền quán 
để thực hành các phân tích (tuệ giác) trong lúc vẫn giữ trạng thái 
định để có trí huệ (hay tuệ giác). Trong cả hai trường hỢp, điều rất 
quan trọng để có một nền tảng vững vàng của chính niệm và tỉnh 
thức, được cung cấp bởi sự thực hành giới luật. Hai nhân tố này, 
chính niệm và tỉnh thức, là quan trọng không chỉ trong thiền, mà 
cũng quan trọng trong đời sống hằng ngày. Theo bài giảng A 
Survey of the Paths of Tibetan Buddhism của đức Dalai Lama vào 
1988 tại Luân-đôn Anh quốc. 

Chương Concentration < http://www.lamayeshe.com>. Truy cập 
22/05/2011 

Xem bản dịch Việt của Tuệ Uyển. Truy cập 22/05/2011. 
<http://www.thuvienhoasen.org/D_l-2_2-81_5-50_6-5_17- 
241_14-l_15-l_4-7661/>. _ 

Trong quyển ba của bộ đại luận này ngài Tsongkhapa sẽ dạy rõ 
các chi tiết và khẳng định khả năng định phải đến trước hay đồng 
thời với tuệ và không thể có trường hỢp ngược lại. 

^heo giới luật của nhiều tông phái Phật giáo trong đó có Phái Gelug 
của ngài Tsongkhapa thì các tăng ni thường sẽ không có buổi ăn 
tối. 

180 




3) Ẩn thực phắm dễ tiêu và lành : Với những loại thức ăn đó 
quý vị sẽ xóa được cảm giác cũ do khố tạo nên vì ăn 
uống và không tạo nên những cảm giác mới. 

4) Ăn thực phấm phù hợp không tạo các phiền hà: Với 
những loại thức ăn như thế thì sẽ không làm những hành 
vi xấu, và quý vị có thế luôn an lạc. 

Thêm vào đó, phưong cách chữa trị cho việc thèm ăn nằm trong 
cách thiền về những khuyết điểm của thức ăn. Có ba loại khuyết 
điểm: (1) Khuyết điểm khởi từ nguyên nhàn của sự ưa thích: 
Hãy suy nghĩ màu sắc, mùi thom, và vị ngon của thức ăn như là 
đồ nôn mửa ra sau khi ta nhai và làm ướt nhuyễn bằng nước 
miếng. (2) Khuyết điểm khởi từ việc tiêu hóa thức ăn: hãy suy 
nghĩ về cách thức ăn tạo ra các nguyên tố trong co thế như thịt 
và huyết sau khi tiêu hóa trong khoảng thời gian giữa và cuối 
đêm. Hãy nghĩ về thức ăn biến thành phân và nước tiếu, rồi được 
giữ lại trong phần dưới của co thể; cộng với việc mỗi ngày quý 
vị phải bài tiết nó ra ngoài. Nghĩ về biết bao nhiêu bệnh hoạn 
khởi phát từ mối dây với thực phấm này. (3) Năm khuyết điểm 
do việc tìm kiếm thực phấm: Năm điểm đó được liệt kê như sau: 

1) Khuvết điếm trong việc tìm kiếm: Trong khi khố vì nóng 
lạnh, quý vị phải cố gắng nhiều đế tìm được thức ăn và 
tạo ra nó. Neu không kiếm được thì sẽ đau khố buồn rầu. 
Ngay cả khi đã có thức ăn rồi, quý vị cũng sợ hãi là sẽ bị 
mất cắp hay phí phạm, và rồi khố sở vì quá khố khi bảo 
vệ nó. 

2) Khuyết điếm của việc làm tiêu tan các mối liên hệ gần 
gũi: Ngay cả với thân quyến ruột thịt, như cha và quý vị, 
sẽ không đồng thuận và cãi nhau chỉ vì thức ăn. [66] 

3) Khuyết điếm của việc không thỏa mãn: Các vị vua và 
những người tuông tự sẽ gây ra chiến tranh và sẽ chịu 
nhiều đau khố khi cường độ tham muốn về thức ăn gia 
tăng. 


181 



4) Khuyết điếm của việc thiếu sót tỉnh cách độc lập: Những 
người ăn thức ăn của người khác sẽ chịu nhiều đau khố 
khi thay mặt lãnh tụ chiến đấu với đối phương. 

5) Khuyết điếm khởi từ việc làm sai trái: Có những tội lồi 
lớn của thân, khâu và ý vì thức ăn và nguyên nhân của 
nó, quý vị sẽ nhớ những tội lỗi của mình khi sắp từ biệt 
cõi đời và chết đi với sự hối tiếc. Thêm vào đó, sau khi 
chết, quý vị sẽ tái sanh vào giới khố não. 

Mặc dù có tất cả các điều này, những thực phấm cũng mang lại 
vài lợi ích - rốt cùng thì cơ thế quý vị người phụ thuộc vào 
chúng. Hãy ăn sau khi quý vị nghĩ rằng: “bởi vì thật là không 
đúng khi nhờ vào thức ăn chỉ đế dưỡng nuôi cơ thế, tôi phải tự 
mình tạo ra một phong cách thanh tịnh khi phải cần đến chúng 
như vậy. Các mạnh thường quân và những người làm việc thiện 
nguyện chăm chỉ đến da, thịt và máu của họ khô đi! Rồi họ 
mang những tặng vật này trao với ước muốn cho một kết quả 
đặc biệt. Tôi tin chắc chắn là hành vi của các vị ấy có một ảnh 
hưởng lớn”. Hãy nhớ như lời ngài Tịch Thiên dạy trong Bồ-tát 
Học Luận 1 {skt. siksãsamuccaya } khi ăn phải suy tưởng những 
điều sau đây (1) quý vị đang làm lợi ích cho người; (2) bây giờ 
là lúc quý vị đang tập hợp những vi sinh vật trong cơ thế mình từ 
những quà tặng vật chất đó là thức ăn, trong tương lai quý vị sẽ 
tập họp các chúng sinh này qua giáo pháp; và (3) quý vị sẽ làm 
trọn việc phụng sự tất cả chúng sanh. Long Thọ trong Bằng Hữu 
Thư ( Suhrl-lekha ) {Lả Thư cho Bạn) cỏ đề cập: 2 

Với hiểu biết thức ăn như dược phẩm 

Thọ thực với tâm không ghét bỏ hay tham luyến 

Cũng không vì ám ảnh hay có thê là 

Nồ lực tìm kiếm, mà chỉ vì đế dưỡng nuôi cơ thế thôi. 


^168 Vaidya 1960b: 72; P5336: 216.5.7. 
2 BA169 Suhrl-lekha: 38; P5682: 236.2.3-4. 
182 



d) Thực hành tinh tấn như thế nào đề không ngủ trái giờ và 
hành vi đúng trong khi ngủ 

Trong Bằng Hữu Thư: 1 

Hởi Người Hữu lý, sau khi tạo công đức nguyên ngày 
Và cũng như trong thời đầu và cuối của đêm thâu 
Hãy ngủ giữa các thời này với chánh niệm 
Chớ xin đừng phí phạm ngay cả trong thời gian ngủ. 

“Nguyên ngày” và “Thời đầu và thời cuối của đêm” là những gì 
đế chỉ ta phải làm gì giữa các thời thiền. [67] Vì thế, khi ngồi 
hay đứng, hãy hành động có mục đích, như tôi đã giải thích 
trước đây với cách tạo tâm trong sáng không chịu ảnh hưởng của 
năm chướng ngại. 2 

Có nhiều giáo pháp giảng về các thời thiền và giữa các thời thiền 
liên quan đến việc kiếm soát các giác quan và hành vi tỉnh thức, 
cũng như phần này nói về cố gắng thực hành thay vì đi ngủ. Thế 
nên, ở đây tôi chỉ rõ ra các bài giảng về giờ khắc giữa những 
thời thiền. Những kiểm soát trong khi ngủ xảy ra giữa các thời 
thiền, như thế hãy đừng xem đó là những hành vi không có mục 
đích. 

Như vậy thì quý vị phải ngủ như thế nào? Ban ngày và một phần 
tư thời gian đầu của đêm, hãy dùng thời gian này đế làm các 
hành vi đạo đức; rồi hãy đi ngủ khi các khoảng thời gian giữa 
đêm đến. Bởi vì, giấc ngủ sẽ làm gia tăng năng lực của các yếu 
tố có lợi cho co thế. Khi quý vị dưỡng nuôi co thế mình theo 


^170 /M/.;39;P5682: 236.2.4-5. 

2 BA171 Ibid: 44 điểm về năm chướng ngại {ngũ triền cái}: phấn khởi 
và hối tiếc, ác tâm, thiếu sinh lực và buồn ngủ, ước muốn dục 
vọng và nghi ngờ. {Xem thêm chi tiết trong Kinh Tăng Chi Bộ 
Phẩm Đoạn Triền cái. Thích Minh Châu dịch. Truy cập 15/012012. 
<http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/3590-Kinh- 
Tang-Chi-Bo-Chuong-I-Pham-doan-trien-cai-Phan-tich.html>}. 


183 



cách đó, thì tâm mình sẽ thích ứng nhât đê thực hành cả hai loại 
tinh tấn hoan hỷ 1 khi tạo hạnh đức, và việc này cũng mang lại 
nhiều lợi ích. 

Khi đi ngủ, khi ra khỏi phòng thiền, việc trước tiên là rửa chân 
và vào phòng riêng của mình. Rồi, nằm nghiêng về phía bên 
phải, đặt chân trái lên chân phải, và ngủ như thế nằm của một 
con sư tử. Sao lại ngủ với thế nằm của sư tử, bởi vì trong tất cả 
các loài súc vật sư tử là loài có khả năng siêu việt, tự tin, và có 
sức mạnh đế khuất phục lực đối kháng. Tưong tự như thế, người 
tinh tấn một cách hoan hỷ hành trì thay vì ngủ sẽ dùng khả năng 
siêu việt và v.v. . . đế khuất phục đối lực và khi nghỉ ngoi sẽ ngủ 
như là một con sư tử. Đây là sự ngủ không giống như ngạ quỷ, 
thần, hay là những ai quấn quanh với tham luyến, bởi vì họ lười 
biếng, ít lòng kiên nhẫn, và khả năng khuất phục đối lực rất yếu 
kém 2 . 

Theo một quan điểm khác thì nằm ngủ nghiêng về tay phải như 
con sư tử nghĩa là tạo cho co thế mình tự nhiên mà không ở thế 
choi vơi. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, quý vị cũng không 
đánh mất chánh niệm. Giấc ngủ sẽ không trở nên nặng nề. Quý 
vị sẽ không có những giấc mơ xấu và đầy tội lồi. Nhưng nếu quý 
vị ngủ theo các thế cách khác, tất cả các lỗi lầm đó là có sự xuất 
hiện của bốn điều trái ngược. 

Có bốn loại tư tưởng khi vào giấc ngủ: (1) Ỷ tưởng về sự chiếu 
sảng : Trước tiên nghĩ về hình tượng của một ánh đèn và rồi ngủ 
trong khi tưởng tượng về ánh sáng đó. [68] Như vậy, khi đi vào 


1 BA172 Hai loại tinh tấn hoan hỷ đó là hoan hỷ tinh tấn hành trì liên 
tục (rtag sbyor) và hoan hỷ tinh tấn đầy kính trọng (gus sbyor). 
Loại đầu là tự như thế và loại hai là nhập vào hoan hỷ và cố gắng 
tinh tấn nhiều hơn. 

2 BA173 ' Jam-dbyangs-bzhad-pa (mchan: 141.2-3) cho biết cách ngủ 
của ngạ quỷ là úp mặt xuống, thần thánh ngủ nằm ngửa, và người 
nhiều tham luyến ngủ nghiêng về bên trái. 

184 



giâc ngủ, sự tôi tăm sẽ không khởi lên trong tâm thức ta. (2) 
Chảnh niệm : Điều này có do đã được nghe, suy nghĩ và thiền về 
các giáo pháp đầy ý nghĩa và thiện đức. Thực hành như vậy cho 
đến khi đi vào giấc ngủ. Bằng phưong cách này, ngay cả khi 
ngủ, tâm của ta cũng tiếp tục học hỏi giáo pháp như khi ta không 
ngủ. Tóm lại, quý vị sẽ duy trì hành vi thiện đức ngay cả khi 
ngủ. (3) Tỉnh thức. Khi nuôi dưỡng về chánh niệm theo cách 
này, bất cứ phiền não nào cũng có thế khởi lên. Neu bất cứ điều 
gì xảy ra, thì phải nhận dạng ngay và diệt trừ chúng hon là chấp 
thuận chúng. (4) Ỷ tưởng về thức giấc Điều này có ba khía cạnh. 
Thứ nhất, đừng đế tâm thức chìm vào trạng thái hoàn toàn do 
giấc ngủ chiếm ngự. Thay vào đó là ngủ nhẹ nhàng như một con 
nai, với tâm thấm nhuần sự tinh tấn đầy hoan hỷ. Điều này sẽ 
ngăn được giấc ngủ nặng nề, và quý vị sẽ tỉnh giấc mà không 
ngủ quá lố. Thứ hai, hãy nghĩ rằng “À! Tôi sẽ luôn luôn thực 
hành pháp chánh niệm 1 như Đức Phật đã dạy”, và với một nồ 
lực lớn tạo một tâm nguyện về chiều hướng này. Theo cách này, 
cách ngủ của quý vị sẽ không xa với cách ngủ của con sư tử mà 
Đức Phật đã dạy. Thứ ba, hãy nghĩ rằng “Vì tôi hoan hỷ tinh tấn 
tu tập thiện đức và không ngủ hôm nay, tôi sẽ làm như thế vào 
ngày mai”. Việc này sẽ ngăn chận được sự gián đoạn trong tâm 
nguyện tu tập thiện đức. Ngay cả nếu quý vị quên tâm nguyện, 
hãy luôn luôn cố gắng đế làm chúng tốt hon. 

Sống theo lối này khi ăn và khi ngủ thì sẽ không làm những điều 
sai quấy. Bởi vì hành vi chủ ý theo phưong cách này thì rõ ràng 
là giúp quý vị không phí phạm thời gian trong đời mình, tôi đã 
giảng giải cũng như ngài Vô Trước, trích dần kinh điển, cùng 
quyết định như vậy. Tất cả những gì tôi đã nói về cách hành trì 
trước, trong, sau và giữa các thời thiền phải áp dụng trong tất cả 
khi tu thiền được giảng giải từ chuông này và bao gồm cả 


^Al.74 Điều này theo như lời dạy trong Ganden Bar Nying (33a.2) 
được đọc là mi nyat ba, tương tự như mChan (142.4). Đọc là nyat 
stangs theo như trong LRCM ( 68. 11) . 


185 



chương về tuệ giác. [69] Ngoại lệ duy nhất là những phương 
cách thiền đặc biệt trong các thời thiền thực sự. Đen đây là chấm 
dứt phần giải thích phương cách làm thế nào giữa các thời thiền. 


186 



Chương 6: Bác Bỏ Quan Niệm Sai Lầm về 

Thiền 

b. Bác Bỏ Quan Niệm Sai Lầm về Thiền 

Có một số người chưa nhận thức được kinh điến và các luận 
giảng cố là các yếu tố cấu thành các giảng huấn cá nhân, thế nên 
có thế có những hoài nghi sau: 

Hoài nghi : Khi thiền định trên con đường tu tập, các vị chỉ nên 
thực hành pháp thiền định hon là lặp đi lặp lại việc phân tích đối 
tượng thiền, bởi vì sự phân tích lặp lại với trí tuệ thấu suốt chỉ 
dành cho những lúc nghiên cứu và suy nghiệm. Thêm vào đó, 
phân tích lặp lại sê ngăn chận việc nhận ra Phật tánh của quý vị 
trong tuông lai bởi vì tư tưởng có ý niệm sẽ nắm bám vào những 
biểu hiệu {biểu tướng} của hiện hữu thực sự. 

Giải đáp: Đây là hý luận {lập luận sai lạc} không có nghĩa lý gì 
của người hoàn toàn không hiếu biết về những điếm quan trọng 
của hành trì, bởi vì theo Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm của ngài 
Di-lặc : 1 

Sự chú tâm đúng đắn đặt căn cứ trên những nghiên cứu trước 
đó. Trí tuệ siêu phàm, vốn lấy thấy thực tại làm đối tượng, 
khởi lên từ sự tu tập của các ngưoi đế có được một chú tâm 
đúng đắn. 

Ớ đây đức Di-lặc dạy là quý vị nên dùng trí tuệ có được từ sự 
quán chiếu đế đạt đến một cách đúng đắn ý nghĩa của những gì 
đã học được. Từ đây trí tuệ sẽ khởi sinh bằng thiền và nhận ra 
được thực tại. 


1 BA175 MSA; P5521:3.3.2. 


187 



Vì thế, việc trước tiên là hãy tu học với những ai về điều mà quý 
vị sẽ chủ định đế tu hành, và hãy biết đến điều này như là quan 
hệ gián tiếp. Kế đến, hãy sử dụng kinh điển và lý luận để suy 
tưởng về ý nghĩa của những gì đã, đang học, và biết đến điều 
này là quan hệ trực diện. Một khi các vị đã xác quyết ý nghĩa 
của những gì mà vốn quý vị đã chủ tâm từ đầu nhằm tu tập theo 
loại hành trì và suy tưởng này, và một khi không còn nghi ngờ 
nữa, hãy lặp đi lặp lại cho đến khi thành thạo. Quý vị có thế gọi 
sự thành thạo lặp lại này là “thiền”. Vì thế, các vị cần thực hành 
cả thiền phân tích {thiền quán} và thiền định không phân tích 
{thiền chỉ} nhiều lần, bởi vì thiền bao gồm cả định lực bình ốn 
không phân tích về ý nghĩa của những gì mình chủ định tu tập từ 
ban đầu vốn được xác quyết thông qua học hỏi và quán chiếu lần 
sử dụng trí tuệ thấu suốt đế phân tích ý nghĩa này. Do đó, cho 
rằng tất cả các loại thiền là thiền chỉ thì chang khác chi khi lấy 
chỉ một hạt lúa mạch và nói rằng “Đây là tất cả các hạt lúa 
mạch”. [70] 

Hon nữa, bởi vì sự học hỏi phải có trước trí tuệ phát sinh từ sự 
học hỏi, và sự quán chiếu phải có trước trí tuệ phát sinh từ quán 
tưởng, tưong tự như thế thiền phải có trước trí huệ phát sinh từ 
thiền. Như thế, thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những gì 
mà mình xác minh được do việc dùng trí tuệ có được từ quán 
chiếu. Vì thế, người ta nói là trí tuệ đến từ thiền là sản phấm của 
trí tuệ phát sinh từ sự quán chiếu. 

Do đó, độ sâu xa của trí tuệ phát sinh từ sự học hỏi là tưong 
xứng với sự học hỏi của các vị. Bề rộng của sự quán chiếu này 
tưong xứng với trí tuệ có được, trong khi độ sâu của trí tuệ phát 
sinh từ các quán chiếu thì tỉ lệ thuận với sự quán chiếu của các 
vị. Mức độ của thực hành thiền tưong ứng với độ sâu của trí tuệ 
có từ quán chiếu, trong khi đó khả năng dừng các sai lạc và 
thành tựu các thiện đức là tuông xứng với việc hành thiền của 
quý vị. Vì thế, các kinh luận đều cho rằng học hỏi và quán chiếu 
là rất quan trọng cho việc thực hành thiền. 


188 



Phản biện: Những gì được xác định qua học hỏi và quán chiếu 
là không chủ ý cho việc thiền, mà chỉ là đế đề cao kiến thức bề 
ngoài và xóa đi hiếu biết sai lầm của người khác. Vì thế, khi 
thiền, các vị phải thiền về những gì không liên hệ đến điều mình 
học hỏi và quán chiếu. 

Đáp: Điều này không dính dáng nhau, giống như chỉ đến một 
con ngựa trường đua này và rồi chạy thi ở một trường đua khác. 
Điều này hoàn toàn hủy diệt tiến trình phát triển ba loại trí tuệ 1 
theo thứ tự, mà vốn theo kinh điển, như là một tống the, hiện 
hữu. Điều này cũng tiềm ấn lời tuyên bố vô nghĩa “Học hỏi 
nhiều là không cần thiết khi du hành trên đạo lý chân thật”. 

Một chỉ dấu của việc không nhận ra các điểm trọng yếu này nằm 
trong việc không phân biệt được ngay từ đầu giữa những ai được 
rèn luyện kỳ lường về kinh tạng hay mật tạng và những người 
không hề được huấn tập chi cả; và sau đó, lại không được chỉ 
định thời gian thích họp cho việc tu tập. Một chỉ dấu khác là các 
thiền giả bị chỉ trích nếu họ học hỏi hay nghiên cứu. Thói quen 
lầm lồi này vẫn còn cố hữu ở Tây Tạng. [71] 

Neu sự thành thục hóa đon thuần về kiến thức có được từ trí tuệ 
của việc học hỏi và quán chiếu lại không thật sự có một phấm 
chất tốt vốn là kết quả của thiền, thì làm thế nào điều này có thế 
mâu thuẫn với sự thành thục hóa một cách đon giản chỉ qua 
thiền? Neu vậy, thì có nghĩa là thiền sẽ chang bao giờ khả dĩ đối 
với một người bình thường vốn chưa từng so nhập 2 được mức an 


^176 Ba loại trí tuệ đó là trí tuệ phát sinh (1) từ học hỏi, (2) từ 
quán chiếu và (3) từ thiền {còn gọi là văn, tư và tu}. 

2 BA177 sơ nhập (eng. access) là mức thiền mà hanh giả vừa đủ khả 
năng đạt đến nhưng chưa đủ kinh nghiệm và trở nên thuần thục. 

189 



định đầu tiên của thiền . 1 Vì, các văn bản về tri kiến thường giải 
thích rằng tiến trình của việc bước vào một mức thiền cao hon từ 
mức thiền dục giới sẽ tạo ra các phấm hạnh cao đẹp vốn là kết 
quả của việc thiền, nhưng lại không có kết quả nào như thế của 
việc thiền [sự tạo thành của một phấm hạnh cao đẹp] vốn tự nó 
liên quan tới cõi dục giới . 2 

Vì vậy, hãy hiếu “thiền” như đã được giải thích trong Minh Củ 
Luận Thích {skt. Prasphutapadã) của Dhannamitra {tên dịch 
nghĩa Pháp Tu }: 3 

“Thiền” là đưa tâm ta vào trạng thái hay điều kiện của đối 
tượng thiền. 

Thí dụ, “thiền về từ bi” và “thiền về tín tâm” có nghĩa là tâm 
thức phải chuyến hóa đế phát triển những phấm chất này. Bởi vì 
việc này, ngay cả các đại dịch giả đôi khi dùng thuật ngữ “lộ 
trình thiền”, và đôi khi khác lại dùng từ “tạo duyên” {tạo điều 
kiện} như các câu của Phật Di-lặc trong Hiện Quán Trang 
Nghiêm Luận 4 “lộ trình tri kiến và lộ trình tạo điều kiện {tạo 
duyên}”. Tạo duyên và thiền là đồng nghĩa. 

Vả lại, tôn giả Di-Lặc còn đề cập : 5 


^Al.77 "truy cập được" mức thiền gọi là "mức an định {bình ổn} 
thiền đầu tiên" là đạt đến thông qua một loại chú tâm chuyên biệt, 
chẳng hạn như là việc định từ thiền. 

2 BA178 Thuật ngữ được dịch ở đây "phẩm hạnh cao đẹp do thiền" 
bsgoms byung , có một ý nghĩa riêng biệt. Những Phẩm hạnh cao 
đẹp như thế chỉ liên quan đến cõi sắc giới và vô sắc giới. Tuy 
nhiên, quý vị có thể đạt được các phẩm hạnh diệu hảo trong cõi 
dục giới; chỉ là không có những phẩm hạnh diệu hảo do kết quả từ 
thiền mà vốn tự nó đã liên quan đến cõi dục giới. 

3 BA 1 79 Abhisamayã-lahkãra-prajnãpãramitopadesa-sãstra-tĩkã- 

prasphuta-padã-nãma, {Hiện Quán Trang nghiêm Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa Luận Thích } P5194:104.1.1-2. 

4 (180) AA: 4; P5184: 6.3.1. 

5 (181) Ibid: 4.53; P5184: 6.3.1. 

190 



Như để phân nhánh khác biệt chắc chắn , 1 
Lộ trình tri kiến {kiến đạo} và lộ trình thiền {thiền đạo } 2 
Đó là quán chiếu, hiếu sâu, và khả năng suy xét thấu suốt 
nhiều lần. 

Điều đó tạo nên lộ trình thiền. 

Đức Di-lặc còn dạy rằng quán chiếu, hiếu sâu và suy xét rõ ràng 
nhiều lần cấu thành con đường thiền của một tôn giả Đại Thừa. 
Dưới sự soi sáng của điều này, thì thật là buồn cười khi cho rằng 
thiền và phân tích liên tục là chống trái nhau. 

Thêm vào đó, không bao giờ có sự chấm dứt về các thuyết giảng 
rằng mục đích của sự phân tích liên tục và lặp lại là thiền. Chang 
hạn, có những nguồn tham khảo về “ thiền về niềm tin” “ thiền 
về tứ vô lượng tâm và tâm giác ngộ” 3 và “ thiền về vô thường 
và khố”. Ngài Tịch Thiên trong cuốn Nhập Bồ-đề Hành Luận và 
Bồ-tảt Học Luận có đề cập 4 “Tôi sáng tác thi kệ này để tạo 
duyên cho tâm thức) tôi”. Theo cách này, ngài nói tất cả giai 


1 BA182 Nirveda-bhagiya (còn được gọi là " trợ giúp để thẩm thấu") là 
tên của con đường chuẩn bị) 

2 Nhắc lại: Lộ trình tri kiến và lộ trình thiền là hai trong năm nhánh của 
Bồ-tát đạo. Theo một cách phân nhánh, các lộ trình Bồ-tát đạo 
được chia làm năm cấp tu tập tương ứng với câu chú trong Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh bao gồm: (1) gate - Lộ trình tích lũy 
hay tích lũy đạo; (2) gate- Lộ trình chuẩn bị hay gia hành đạo; (3) 
pàragate - Lộ trình tri kiến hay kiến đạo; (4) pàrasarpgate - Lộ 
trình thiền hay tu tập đạo; và (5) bodhi - Lộ trình vô lậu học hay 
vô lậu học đạo. Câu chú Pàragate Pàrasarpgate Bodhi svàhà 
thường được phiên âm trong các bản dịch Tâm Kinh là: Yết-đế, 
yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, Bồ-đê-tát bà-ha. Xem 
thêm: How to Practice. P202-3. C6. Dalai Lama. Jeffrey Hopkins 
trans. Pocket Books. 2002. 

3 Tứ vô lượng tâm là các tâm từ, bi, hỷ, xả. Tâm giác ngộ còn gọi là 
Bồ-đê tâm. 

4 BA183 BCA: 1.2d; and Ss,P5336: 183.4.8. 


191 



trình của đạo pháp mà ngài giải thích trong hai bản luận này đều 
là thiền. [72] Ngoài ra, Bồ-tảt Học Luận còn cho biết 1 “Do đó, 
hãy thiền liên tục ở bất cứ bộ phái nào, bảo vệ, thanh tịnh hóa, 
hay nâng cao co thế, tài sản hay phuớc báu”. Với tâm nhu vậy, 
hãy đừng nhìn “thiền” nhu bị giới hạn nhu vậy. 

Ngoài ra, bảo rằng tất cả ý tuởng định danh {sự dua ra khái niệm 
hay cách đặt tên} đều liên hệ đến sự nắm bắt các biếu tuông của 
sự tồn tại thực sự và do đó ngăn chận giác ngộ, có thế là điều 
lầm lần tệ hại nhất bởi vì điều đó có nghĩa là không xem trọng 
tất cả thiền tập phân biệt. Đây là hệ thống của Ha-shang 2 một vị 
trụ trì Trung Hoa. Tôi sẽ giải thích sự bác bỏ điều đó trong 
chuông nói về định và tuệ. Sự hiểu lầm này cũng gây trở ngại 
cho việc phát triển lòng kính trọng sâu xa đến các kinh luận cố 
điển, bởi vì những kinh văn này phần lớn chỉ quan tâm đến nhu 
cầu của việc sử dụng phân tích phân biệt, trong khi hệ thống của 
Ha-shang cho rằng tất cả sự phân tích là điều không cần thiết 
trong lúc hành trì. Đây cũng là lý do chính của suy thoái về giáo 
pháp, bởi vì những ai có sự lầm lẫn này đã không nhận ra các 
kinh điển cổ điển và những luận giảng của chúng là những lời 
huớng dần và vì thế đã làm giảm đi giá trị của các kinh điến đó. 

Vẩn: Nhu ngài đã nói, nếu có hai loại thiền: thiền quán và thiền 
chỉ, nhu vậy thì thiền quán cần có những thực hành nào và thiền 
chỉ cần có những phuong cách thực hành nào? 

Đáp: Tôi sẽ giải thích điều này. Thiền quán là cần thiết cho các 
thiền tập chang hạn những ai có lòng tin: vào đạo su; thấy tầm 
quan trọng và khó khăn lớn lao trong việc thấm nhập sự an lạc 
và co duyên; vào sự chết và vô thuờng; vào nghiệp và nghiệp 
quả; vào sự khiếm khuyết của luân hồi; và vào Bồ-đề tâm. Phải 
có những điều này bởi vì thiền đòi hỏi sự tỉnh thức vốn bền bỉ, 


^184 Ss: 4; P5336: 188.4.8-188.5.1. 

2 Đây là tên phiên âm của chữ Hòa Thượng. 
192 



rất mạnh mẽ, và có khả năng chuyến hóa tâm thức. Không có 
những điều này, quý vị sẽ không thế ngăn đuợc những lực đối 
nghịch lại thiền, ví dụ như bất kính. 

Thêm vào đó, sự phát triển một tỉnh giác mạnh mẽ như thế chỉ 
tùy thuộc vào việc thiền tập nhiều lần với sự phân tích phân biệt. 
[73] Chang hạn, khi quý vị một cách lầm lạc chồng chất nhiều 
đặc tính hấp dần lên trên đối tượng tham luyến của mình, thì 
chính quý vị đã tạo ra một sự tham luyến mãnh liệt. Tuông tự 
như vậy, khi quý vị thường nghĩ về những điểm xấu của kẻ thù 
thì lại càng tạo nên một sự thù hận kinh khủng. Điều đó hoàn 
toàn giống như trường họp của bất cứ loại thiền nào trong các 
loại thực hành bất kỳ [sự chết và vô thường, nghiệp và nghiệp 
quả, .V..V..] bất kế rằng hình ảnh của đối tượng thiền đó có rõ 
ràng hay không. Vì thế, hãy thực hành thiền quán bởi vì tâm 
thức của quý vị đòi hỏi một phưong cách bền bỉ và mạnh mẽ đế 
nắm bắt các đối tượng thiền của tâm. 

Kh i các vị đạt được các thiền bình ổn, ví dụ như định từ thiền, 
thì quý vị tạo được sự hoạt dụng cho phép các vị trụ tâm mình 
vào đối tượng thiền như mình mong muốn. Đối với người mà 
tâm không thế giữ được trên một đối tượng của thiền quán một 
cách lặp đi lặp lại trong khi cố gắng đạt đến một sự an định 
thiền, thì họ sẽ không thế tạo ra được một tâm bình ổn. Do đó, 
trong trường hợp này họ nên thực tập thiền chỉ {bình ốn thiền} . 
Tôi sẽ giải thích về điều này sau, trong phần về định và tuệ. 

Không biết gì về hệ thống này, có một số người còn dám cổ súy 
“Neu ngưoi là một học giả, thì ngưoi chỉ thực hành thiền phân 
tích. Các thiện giả thì chỉ thực hành thiền an định”. Điều này 
không đúng, bởi vì mỗi người phải thực hành cả hai. Học giả 
phải đạt được thiền an định thí dụ như là thiền đạt được sự thanh 
thản, trong khi thiện giả phải bảo đảm những thực hành như là 
niềm tín tâm mãnh liệt vào đạo sư. Thêm vào đó, trong cả hai 
kinh điển của Hiến giáo và Mật giáo đều thường dạy rằng các vị 


193 



phải có suy xét thấu suốt về cả hai phuơng pháp thiền. Neu các 
vị thiếu hay không hiếu rõ thiền quán, thì sẽ không phát triển 
đuợc trí huệ không ô nhiễm, mà đó chính là cuộc đời quý giá 
trên con đuờng tu tập. Ngay cả khi các vị chỉ phát triển đuợc 
một chút ít trí huệ, thì rồi trí huệ đó gia tăng không đáng kế. Vì 
thế, các vị sẽ không tiến bộ nhanh trên con đuờng tu tập, bởỉ vì 
đối tuợng tối hậu mà các vị sẽ đạt tới trên đuờng tu chính là trí 
huệ phân biệt, một cách toàn diện và không mo hồ bản chất thật 
và sự phân hóa của các hiện tuợng {các pháp}. Nhu đạo su 
Mãtrceta 1 đã khẳng định “nhất thiết trí 2 là điều tốt nhất trong các 
trí huệ”. Ket quả là, hãy hiếu điều đó nhu là một chỉ dấu xác 
định của việc đi sai đuờng tu, nên cho dù có phát triển trên lộ 
trình đó bao nhiêu đi nữa, sự tỉnh thức của các vị cũng bị che mờ 
đi vì sự lãng quên và các vị sẽ chậm đi trong việc loại bỏ hay 
nhận thêm điều mới. 

Hơn nữa, bằng cách sử dụng trí huệ sáng suốt đế hành trì thiền 
quán về ý nghĩa của kinh điển, các vị sê hiếu rõ các thuộc tính 
phấm chất thiện đức củaTam Bảo và tuơng tự, và rồi lòng tin 
của các vị sẽ gia tăng mạnh mẽ với các thuộc tính này ..v.v... 
[74]. Cũng nhu vậy, khi đã dùng thiền phân tích đế nắm bắt về 
nhiều sai lạc của luân hồi, các vị sẽ phát triển sự chán ghét lớn 
lao và ảo mộng cuộc đời tan biến đi với luân hồi, và rồi các vị 
nhận ra đuợc lợi lạc của việc giải thoát từ nhiều khía cạnh. Vì 
thế các vị sẽ tinh tấn tầm cầu giải thoát. Dùng loại thiền này, các 
vị sẽ thấu hiếu đuợc Bồ-đề tâm và nhiều hoạt động kỳ diệu của 
lục độ ba-la-mật-đa và ..V..V... Điều này sẽ làm gia tăng tín tâm 
không thế lay chuyến một cách lớn lao, tâm nguyện và tinh tấn 
một cách hoan hỷ. Bởi vì tất cả những điều này đặt căn bản một 
cách đặc thù trên trí huệ thấu suốt đế thực hiện thiền phân tích 


Hen dịch nghĩa là Mau Hầu có tài liệu phiên âm thành Ma-hý-lý-chế- 
tra. 

2 Hay Toàn trí là trí huệ thấu suốt được sự thật của tất cả các pháp 
trong cùng một lúc. 

194 



lên ý nghĩa của kinh điến, người thông minh {thiện tri thức} 
phải dùng phương cách này đế đem lại điều xác quyết như thế 
mà vốn những thứ khác không làm chao đảo rời xa đường tu tập 
được. 

Đối với những người hiếu biết rất ít về phương cách đế thiền có 
thể nói như sau: 

Vấn: Neu các vị phân tích nhiều quá với sự thấu suốt, và bền bỉ 
đó trong thiền, thì các vị sẽ ngăn trở khả năng tập trung của 
mình, vốn là sự nhất tâm lên một đối tượng thiền duy nhất. Như 
vậy quý vị sẽ không đạt được sự tập trung vững chắc. 

Đáp: Tôi sẽ giải thích về điều này. Sự tập trung cho phép các vị 
đặt sự chú tâm cố định của mình một cách mong muốn vào bất 
cứ đối tượng thiền nào. Nếu các vị chưa đạt được sự tập trung 
như thế, thì sự tập trung này sẽ không phát triển nếu quý vị toan 
thử đế đạt nó lần đầu tiên trong khi cố phân tích nhiều đối tượng. 
Vì thế, đơn giản thực hành thiền chỉ nhằm tạo được sự tập trung 
cho đến khi thành tựu. Neu đây chính là ý nghĩa câu hỏi của quý 
vị, thì tôi đồng ý. 

Tuy nhiên, các vị có thế khắng định rằng nếu thực hành thiền 
quán quá nhiều trước khi đạt được sự tập trung, thì các vị cản trở 
sự tập trung của mình. Neu trường họp này là đúng, thì rõ ràng 
là các vị không thông hiếu phương cách đế thành tựu tập trung 
như đã giải thích trong các luận giảng của các đại sư tiên phong. 
Ví dụ, khi một người thợ vàng đốt đi đốt lại vàng và bạc trong 
lửa rồi rửa bằng nước, thì họ đã thanh lọc các vết dơ và cặn thừa. 
Vàng và bạc như thế trở nên mềm và dề uốn nắn. Từ đó, chúng 
sẵn sàng được biến đối thành bất cứ loại trang sức nào mình 
muốn, ví dụ như là bông tai. [75] 

Tương tự như thế, các vị khởi đầu dùng trí huệ thấu suốt để thiền 
nhiều lần về những sai sót, ví dụ như các phiền não, phiền não 
khởi sanh từ phiền não {phiền não thứ cấp}, các nghiệp quả khi 


195 



làm việc xấu, và những khiếm khuyết của luân hồi tùy theo thứ 
tự trong kinh điển. Điều này làm các vị hoàn toàn không hài 
lòng hay làm tan ảo mộng. Mang những điều này vào tâm thức 
chính là các vị quay lung đi với những loại sự việc xấu và xóa 
tan đi các phiền não này, giống nhu đốt vàng trong lửa. Kế đến, 
các vị hãy dùng trí huệ thấu suốt đế thiền nhiều lần lên các phấm 
hạnh tốt, ví dụ nhu là các phấm hạnh của vị thầy, tầm quan trọng 
lớn lao của an lạc và co duyên, các phấm hạnh cao đẹp của Tam 
Bảo, thiện nghiệp và hậu quả của nó, và lợi lạc của tâm giác ngộ, 
một lần nữa theo thứ tự trong kinh điển. Điều này khiến cho tâm 
thức trở nên “thấm đẫm” hay trong sáng 1 . Tuong tự nhu khi rửa 
vàng trong nuớc. mang điều này vào tâm trực tiếp huớng tâm 
đến phía những nhóm hiện tuợng thiện đức, tạo nên niềm hỷ lạc, 
và sau đó làm tâm thức thấm đẫm đầy thiện đức. Một khi điều 
này xảy ra, hãy tập trung tâm vào điều mình muốn đạt đuợc - 
nhu định hay tuệ từ thiền - và các vị sẽ đạt đuợc nó không khó 
khăn. Vì thế, thiền phân tích là phuong pháp siêu việt đế thành 
tựu sự tập trung không phân tán. 


Với cách tuông tự, tôn giả Vô Truớc giảng rằng : 2 

Thí dụ, đế nguời thợ bạc hay những nguời học các kỳ năng 
của họ đế làm tinh khiết bạc hay vàng lấy hết cả vết do và 
cặn thừa, họ nung chúng trong lửa và rửa bằng nuớc. Bằng 
cách làm nhu thế, họ hiếu rằng họ có thế làm chúng thành 
những vật trang sức thế này hay thế kia bằng các khả năng 
hữu dụng và khả năng dề uốn nắn của nó. Rồi thì, những 


^Al.85 Lochõ Rimpochey chú giảng rằng điều này có nghĩa là tâm trở 
nên khả dụng ("serviceable" - tức là tâm được thuần hoá theo ý) 
và hoạt dụng ("pliant" - là trạng thái tâm trở nên mềm dẻo, uyển 
chuyển, linh hoạt, nhẹ nhàng - trong một số tài liệu Phật giáo, 
thuật ngữ này được dịch là khinh arì). Xem quyển 3 sẽ có các mô 
tả chi tiết. 

2 BA186 Sbh, P5537: 108.5.7-109.1.5. 

196 



người khéo tay đó trong mỹ nghệ - thợ và những người học 
nghề khéo léo - với dụng cụ thích hợp biến đối kim loại 
thành loại nữ trang nào đó theo ý muốn. Tưong tự như thế, 
những nam và nữ thiền giả sẽ trở nên tỉnh ngộ đon thuần qua 
việc không chuyến tâm mình về phía ô nhiễm hay phiền não 
như là tham đắm. Các vị đó tạo nên niềm hoan hỷ đon thuần 
qua việc không chuyến hướng về phía bất hạnh của tâm 
phiền não và qua việc có xu hướng nghiêng về phía hỷ lạc 
trong nhóm các điều thiện đức. [76] Khi làm như vậy, các 
tâm thức của họ, một cách không chao động hay không dịch 
chuyến, trở nên liên kết và an trụ lên bất kỳ đối tượng nào 
mà họ áp dụng đến trong vòng nội hàm của định hay tuệ. 
Thế nên họ có thế dụng tâm mình đạt được bất cứ đối tượng 
nào mà họ nhắm đến. 

Hôn trầm và trạo cữ 1 là hai bất thuận duyên co bản cho việc đạt 
đến sự tập trung ở vị thế mà tâm một cách vững chãi lưu lại trên 
một đối tượng của thiền, về vấn đề này, nếu quý vị có sự tỉnh 
thức rất mạnh mẽ và dài lâu về những phấm hạnh cao đẹp của 
Tam Bảo và những điều tuông tự, các vị sẽ dễ dàng loại trừ 
được hôn trầm. Nhiều thiền giả có uy tín khắng định rằng 
phưong cách trị liệu cho hôn trầm chính là nâng cao tâm thức 
bằng cách cảm nhận các phấm hạnh thiện đức. Tuông tự như 
thế, nếu có sự tỉnh thức mạnh mẽ và dài lâu về những sai sót của 
vô thường, khố và những điều giống như thế, các vị sẽ dề dàng 
loại bỏ được trạo cữ. Nhiều kinh điến dạy rằng sự thất vọng 
được ca tụng là một phưong cách trị liệu cho trạo cữ bởi vì trạo 
cữ chính là sự xao lãng tâm thức liên can đến tham chấp. 


^ôn trầm là trạng thái mà tâm thiền giả trở nên xao lãng, lỏng lẻo 
không còn sức lực tập trung, chủ đề hay đối tượng thiền trở nên 
mờ nhạt tối tăm không sinh động. Trạo cữ là trạng thái ngược lại ở 
đây tâm thiền giả trở nên khích động hay quá căng chặt, bị lạc 
hướng vào các đối tượng thu hút khác. Các phương tiện trị liệu sẽ 
được ngài Tsongkhapa đề cập chi tiết trong quyển 3. 


197 



Vì vậy, các vị sẽ dề dàng đạt được sự trụ tâm vững chắc vốn làm 
vừa ý các thiện tri thức đến một mức độ tương đương với các tu 
tập - bắt đầu từ tín tâm vào thầy và kết thúc ở việc tiến hành Bồ- 
đề tâm. Quý vị không những phải duy trì được thiền định sau khi 
hoàn toàn không còn hôn trầm và trạo cữ, mà các vị còn phải 
duy trì được thiền quán. Do vậy, các đạo sự uyên bác của dòng 
truyền thừa đã trao xuống những giáo huấn cá nhân {giáo huấn 
biệt truyền} chuyên chở một tri kiến rõ ràng về đối tượng thiền 
nào mà họ truyền thụ. Đe làm được việc này, trước tiên các vị 
thầy đã phải suy ngẫm về ý nghĩa của những đoạn kinh và luận 
phù hợp dưới ánh sáng soi rọi từ các giáo huấn biệt truyền của 
các đạo sư tiên phong của chính mình. Với việc phong phú hóa 
giảng giải của mình cùng với việc kế lại về các truyền nhàn đạo 
sư đời trước, các thầy đã giảng giải một cách toàn diện về chủ đề 
thiền tập. Các ngài còn dạy rằng sự thành công sẽ khó khăn hơn 
đối với những người thiền một mình so với người chuyến hóa 
tâm trong một lóp hướng dần, nơi những người biết cách thức 
giảng giải chỉ giáo cho người biết cách lắng nghe. Lời xác quyết 
này là tuyệt diệu và xác thật. [77] Vì thế, thật là không đúng khi 
nói “Bây giờ là lúc đế thiền”, và rồi thì chỉ thiền một thời gian 
ngắn thôi, vì câu nói “một thời gian đế tu tập và quán chiếu và 
một thời gian đế thực hành”, chứng tỏ một sự hiểu lầm rằng việc 
giải thích sâu rộng về giáo pháp là không tương họp với nội 
dung thực hành. 

Tuy nhiên, những người biết cách mang tất cả những giảng giải 
này áp dụng vào hành trì thì thật là hiếm có. Vì vậy, các vị phải 
tự mình sáng tạo được một sự trình bày chính xác về những gì 
cần duy trì trong thiền tập. 

Việc mà quý vị hiếu rằng tất cả kinh điển là giáo huấn biệt 
truyền chỉ được hành trì hay không là tùy theo việc liệu các vị có 
hiếu biết về tiến trình thiền này không. Khi hành trì trên thiền 
đạo này, ngay cả những người đã được huấn luyện trong thời 
gian dài về các kinh điển cố của cả kinh thừa lần mật chú thừa 


198 



cũng có thế diễn dịch các văn bản mà vốn họ hành trì theo 
những cách hiếu sai lạc như đã đề cập ở phần trên. Huống hồ chi 
cần phải đề cập người chưa được học về các kinh tạng? Vì thế 
cho nên, thật sự là cần thiết đế khắng định điều này một cách 
thật nhiều chi tiết hon. Tuy nhiên, vì sợ dài dòng, tôi đã không 
viết nhiều hon. Đen đây là chấm dứt phần giải thích về sự bác bỏ 
những hiếu lầm liên quan đến phưong pháp duy trì thiền. 


199 



200 



Chương 7: Một Kiếp Người An lạc và Thuận 

duyên 

B. Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức sau khi họ 
nương tựa vào đạo sư 

1. Sự khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an 
lạc và thuận duyên 

a. Sự nhận diện an lạc và thuận duyên 

1) An lạc 

2) Thuận duyên 

a) Năm khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản 
thân quý vị 

b) Năm khía cạnh thuận duyên liên quan đến 
những chúng sinh khác 

b. Quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và 
thuận duyên 

c. Quán chiếu về sự khó khăn đế đạt được an lạc và thuận 
duyên 


*ẩb 

Bây giờ là lúc cần thiết đế trình bày các giai đoạn mà qua đó vị 
đạo sư hướng dần đệ tử, những người nương tựa một cách đúng 
đắn vào vị thầy như trước đây đã giải thích. 

B. Những giai đoạn ngưòi đệ tử điều phục tâm thức sau khi 
họ nưotig tựa vào đạo sư 

Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức gồm hai phần: 

1 . Khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và 
thuận duyên (Chương 7) 

2. Làm thế nào đế tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận 
duyên (Chương 8 và tiếp theo) 

1. Sự khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc 
và thuận duyên 


201 



Việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên đuợc 
diễn giảng theo ba khía cạnh: nhận diện sự an lạc và thuận 
duyên; quán chiếu về tầm quan trọng của nó; và quán chiếu về 
sự khó khăn đế đạt đuợc an lạc và thuận duyên. 

a. Nhận diện sự an lạc và thuận duyên 
1) An lạc 

Trong tác phẩm Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ : 1 

Nhờ giới luật, nguôi loại trừ đuợc 

Tám điều kiện thiếu vắng an vui 

Và nhiều hoàn cảnh trong kiếp sống tựa một súc sinh 

Nhờ đó, nguôi luôn ở trong an lạc. 

Theo điều này, an lạc nghĩa là sự giải thoát khỏi việc tái sinh vào 
bất kỳ một trong tám điều kiện thiếu sự an lạc. Tám điều kiện 
này đuợc trình bày trong tác phấm Bằng Hữu Thư: 2 

Tái sinh với tà kiến hay thiếu lời dạy của bậc Điều Ngự, 

Hoặc làm một súc sinh, một ngạ quỷ, một chúng sinh địa 
ngục, 

Một nguời không đuợc giáo dục ở cõi biên địa 
Một kẻ dốt và câm, hoặc một vị thiên thần 3 truờng thọ [78] 
Đeu bị khố sở bởi một trong tám khiếm khuyết là các điều 
kiện thiếu an lạc. 

Khi đạt đến an lạc, đuợc giải thoát khỏi những điều này, 
Nguôi hãy nỗ lực chấm dứt sự tái sinh. 

Với ba trong số tám điều kiện này, quý vị không thế biết đuợc 
nên tiếp nhận điều gì và loại bỏ điều gì: sinh ra ở cõi biên địa 
trong đó bốn loại môn đệ [các vị tăng, ni, sa-di, sa-di-ni] không 


^Al.87 Ratna-guna-sancaya-gatha, Conze 1973:32.2; P735: 192.2.5. 
2 BA188 Suhrl-iekha 63-64; P5682: 236.5.2-4. 

3 Các thuật ngữ thiên, thần, thánh hay trời ở đây được dùng để chỉ các 
chúng sinh thuộc các cõi cao hơn cõi người tức là các cõi trời. 

202 



hoằng pháp; bị câm, dại, và các khả năng giác quan không hoàn 
chỉnh - nghĩa là các chi, tai, và v.v. . . không hoàn chỉnh; và thiếu 
giáo pháp của bậc Điều Ngự, nghĩa là sinh ra ở noi không có 
một vị Phật đản sinh. Neu quý vị mang tà kiến, nhận thức sai lạc 
về Tam Bảo, nghiệp và nghiệp báo và những kiếp sống quá khứ 
và vị lai nhu là những điều không tồn tại, thì quý vị sẽ không tin 
tuởng vào những giáo pháp tối thuợng. Quý vị sẽ gặp trở ngại 
lớn trong việc phát triển thái độ tín nguởng nếu quý vị đuợc sinh 
ra ở bất kỳ một trong ba cảnh giới khốn khố, và thậm chí nếu 
quý vị phát triển đuợc chút ít thì quý vị cũng không thế tu tập 
đuợc bởi quý vị sẽ bị nồi đau khố hành hạ. 

Tác phàm Thân Hữu Thư Thích ( Vyakta-padã-suhrl-lekha-tĩkã ) 
của ngài Đại Huệ 1 {skt. Mahmati} diễn giải rằng một thiên thần 
truờng thọ là chúng sinh vô phân biệt {vô tưởng } 2 và sống trong 
cõi vô sắc. Tác phấm Bát Bất Lạc Luận {nghĩa là Luận về Tám 
Điều Kiện Thiếu An Lạc} ( astãksana-kathã ) của ngài Mã Minh 3 
diễn giải rằng một thiên thần trường thọ là một chúng sinh sống 
trong dục giới, thường bị những hoạt động tham dục làm phân 
tâm. Tác phấm Vi Diệu Pháp Báu Luận của ngài Thế Thân đề 
cập rằng các vị thiên vốn vô phân biệt hiện hữu ở một khu vực 
của Đại quả thiên - một cõi của tầng thiền thứ tư {tứ thiền} 4 . Cõi 


^Al.89 1 /yakta-padã-suhrl-lekha-tỉkã, P5690: 264.3.5. 

2 VÔ phân biệt (tib. hay vô tưởng cấp thứ tư trong Tứ 

Thiền 

3 BA190 Astãksana-kathã , P5423: 103,234.4.8-234.5.2. 

4 Một cách phân chia các cõi thiên (hay cõi trời) từ dục giới cho đến vô 
sắc giới là như sau: 

a. Sáu cõi thiên thuộc dục giới gồm: (1) Tứ thiên vương (skt. 
cãturmahãrãjika); (2) Đao lợi hay Tam thập tam thiên (skt. 
trayastrirpsa); (3) Dạ-ma thiên (skt. yãmadeva) hoặc Tu-dạ-ma 
thiên (skt. suyãma); (4) Đâu-suất thiên (skt. tusita); (5) Hóa lạc 
thiên (skt. nirmãnarati); (6) Tha hóa tự tại thiên (skt. 
paranirmitavasavarti); 

b. Các cõi thiền của sắc giới (kskt. rũpaloka) có từ sơ thiền đến tứ 
thiền bao gồm: 


203 



này bắt đầu từ phần còn lại của Đại quả thiên theo phương cách 
như một tự viện bắt đầu từ sự an trú thế tục. 1 Hơn thế nữa, chư 
thiên như thế này có các tâm thức và tiến trình tâm bất động, 
ngoại trừ thời điểm tức khắc theo sau sự sinh ra và xuyên suốt 
cái chết. Sau cùng, họ sống thọ trong rất nhiều đại kiếp lượng. 
Việc cho rằng một vị thánh giả hiện hữu trong cõi vô sắc sẽ ở 
trong điều kiện thiếu an lạc là không đúng. Vì vậy, quý vị bảo 
rằng những chúng sinh bình thường được sinh ra trong cõi vô 
sắc sẽ ở trong điều kiện thiếu an lạc vì họ không có cơ duyên 


b.l. Sơ thiền có 3 cõi: (1) Phạm thân thiên (skt. brahmakãyika); 
(2) Phạm phụ thiên (skt. brahmapurohita); (3) Đại phạm thiên 
(skt. mahãbrahmã) 

b.2. Nhị thiền có 3 cõi: Thiểu quang thiên (skt. parĩttãbha); vô 
lượng quang thiên (skt. apramãnãbha); Cực quang tịnh thiên (skt. 
abhãsvara) 

b.3. Tam thiền có 3 cõi: Thiểu tịnh thiên (skt. parĩttasubha); vô 
lượng tịnh thiên (skt. apramãnasubha); Biến tịnh thiên (skt. 
subhakrtsna) 

b. 4. Tứ thiền có 10 cõi: (1) vô vân thiên (skt. anabhraka); (2) 
Phúc sinh thiên (skt. punyaprasava); (3) Quảng quả thiên hay Đại 
quả thiên (skt. brhatphala); (4) vô tưởng thiên (skt. asãrpjhika); 
(5) Vô phiền thiên (skt. avrha); (6) vô nhiệt thiên (skt. atapa); (7) 
Thiện kiến thiên (skt. sudarsana); (8) sắc cứu kính thiên (skt. 
akanistha); (9) Hòa âm thiên (skt. aghanistha); (10) Đại tự tại 
thiên (skt. mahãmahesvara) 

c. Các cõi thiền vô sắc (skt. arũpaloka) gồm: Không vô biên xứ 
(skt. ãkãsanantyãyatana); Thức vô biên xứ (skt. 
vijnãnanantyãyatana); vô sở hữu xứ (skt. ãkirpcanyãyatana); Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (skt. naivasarpjnã-nãsamjnãyatana) 

Tam giới. Wikipedia.org. Truy cập 1/2/2012. 
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%E1%BB%9Bi> 

^191 Đại quả hay Quảng quả thiên (Skt. Vrtaphala) là một trong tám 
cõi ở tầng thiền thứ tư. Một số vị thiên ở vùng này không có sự an 
lạc bởi họ đang trong trạng thái thiền vô phân biệt định {hay vô 
tưởng định} (asarninisamãpatti/ 'du shes med pa'ị snyoms 'jug), gần 
giống với giấc ngủ sâu không chiêm bao của chúng ta. Khi họ được 
sinh ra, họ biết họ được sinh, và khi họ sắp chết, họ biết rằng họ sắp 
chết. 




thành tựu lộ trình của sự giải thoát. Tương tự như vậy đối với 
việc tái sinh làm một vị thiên trong dục giới, là người thường 
xuyên bị phân tán tư tưởng bởi những khoái lạc. 1 
Vì vậy, đối với những điều gọi là “những điều kiện thiếu an lạc”, 
tác phẩm Thân Hữu Thư Thích nói rằng: 2 

Ớ trong tám trạng thái này, không có thời gian cho những 
việc làm đức hạnh; vì thế, chúng được gọi là “những điều 
kiện thiếu an lạc”. 

2) Thuận duyên 

a) Năm khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị 

Theo tác phẩm Thanh Văn Địa Luận, năm khía cạnh là: 3 

Được làm người, được sinh ra ở vùng trung tâm, có các giác 
quan hoàn chỉnh, mang nghiệp có thể chuyển hóa, và có 
niềm tin từ căn nguyên. [79] 

“Được sinh ra ở vùng trung tâm” nghĩa là quý vị được sinh ra ở 
nơi có sự hiện hữu của bốn loại môn đệ. “Có các giác quan hoàn 
chỉnh” nghĩa là quý vị không bị ngu dốt hay câm, và quý vị có 
những chi chính, chi phụ, mắt, tai, và những bộ phận khác 
nguyên vẹn. “Mang nghiệp có thế chuyến hóa” nghĩa là quý vị 
không phạm hay khiến cho người khác phạm năm tội ngũ nghịch 
dần đến quả báo ngay lập tức. 4 “Niềm tin từ căn nguyên” nghĩa 
là quý vị có niềm tin vào giới luật, nguồn gốc sinh khởi mọi đức 


1 BA192 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan ( mChan : 158.2-3) luận giải rằng 
ngài Tsongkhapa đang chỉ rõ là chỉ có những thiên thần trong cõi 
dục và vô sắc là những người bình thường và không phải là Thánh 
giả mới không có sự an lạc. 

2 BA193 Vyakta-padã-suhrl-lekha-tĩkã, P5690: 264.3.5. 

3 BA194 Sbh, P5537:37.5.2-38.1.5. 

4 BA195 Năm hành động dẫn đến quả báo ngay lập tức là những việc 
cực ác như giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, cố tình làm một 
vị Phật chảy máu, và gây ra sự ly tán trong Tăng đoàn. 


205 



hạnh thế gian và xuất thế gian. Ở đây, “giới luật” đề cập đến tất 
cả tam tạng kinh điển. Năm điều này gọi là “những khía cạnh 
của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị” bởi vì chúng hiện 
diện trong dòng tâm thức của quý vị và là những điều kiện thuận 
lợi đế thực hành giáo pháp. 

b) Năm khía cạnh của cơ duyên liên quan đến những chúng 
sinh khác 

Năm điều ấy là: 1 

Một vị Phật đã thị hiện, giáo pháp tối thuợng đang đuợc 

hoang hóa, 

Giáo pháp đuợc duy trì, và có những nguời tu tập theo 

Có sự quan tâm đến chúng sinh khác 

Trong đó, “một vị Phật đã thị hiện”, (hoặc đang xuất hiện), 
nghĩa là một vị Bồ-tát đang tích lũy công đức và trí tuệ siêu 
phàm trong ba a-tăng-kỳ kiếp, và đạt đến trái tim của sự giác 
ngộ; nghĩa là, trở thành một vị Phật toàn hảo. “Giáo pháp tối 
thuợng đuợc hoang hóa” nghĩa là một vị Phật hay những đệ tử 
của Ngài đang truyền đạt giáo pháp. “Giáo pháp đuợc duy trì” 
nghĩa là không có sự thoái hóa giữa thời điểm một nguời trở 
thành một vị Phật và truyền đạt giáo pháp đến khi vị Phật này 
nhập Niết-bàn. Hơn nữa, câu kệ này đề cập đến giáo pháp ở thời 
điểm các tín đồ đạt đến giáo pháp nhờ việc hiếu biết những lời 
giáo huấn siêu phàm tối hậu. “Có những nguời tu tập theo” giáo 
pháp này nghĩa là có một số nguời hiếu rằng chúng sinh có khả 
năng lĩnh hội giáo pháp siêu việt. Họ hiếu biết điều này thông 
qua tri kiến đích thực về những giáo pháp siêu phàm, tối hậu 
nhu trên đã đề cập. Tiếp đến, những cá nhân này tuân theo giáo 
pháp đồng thời truyền dạy cho những nguời khác theo sự hiếu 
biết của họ. “Có sự quan tâm đến chúng sinh khác” nói đến 
những nguời bố thí và những ai thật sự làm những việc từ thiện 


^196 Sbh, P5537:38.1. 5-38.2.1. 
206 



bằng cách ban tặng các tăng y và các thứ tương tự. Bởi năm điều 
kiện này hiện hữu trong tâm thức của những chúng sinh khác và 
là những thuận duyên cho việc thực hành giáo pháp, chúng được 
gọi là “những khía cạnh của cơ duyên liên quan đến những 
chúng sinh khác”. 

Bốn khía cạnh đầu tiên của cơ duyên liên quan đến những chúng 
sinh khác (như đã được trình bày ở đây từ tác phàm Thanh Văn 
Địa) 1 là không đầy đủ đối với quý vị trong hiện tại. Tuy nhiên, 
thật là tiện đế xem xét ở mức gần đúng của ba trong số bốn điều 
- gồm giáo pháp siêu việt được truyền dạy, giáo pháp được duy 
trì, và có những tín đồ tuân theo giáo pháp vốn được trì giữ - đế 
bổ túc cho quý vị. [80] 

b. Quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận 
duyên 

Loài vật cố gắng cho đến lúc chết chỉ đế tránh đau khố và đạt 
niềm vui. Do đó, nếu quý vị làm như vậy và không tu tập các 
giáo pháp thanh tịnh vì mục tiêu đạt được hạnh phúc lâu dài, thì 
quý vị chỉ tựa một con vật dù được sinh ra ở cảnh giới hạnh 
phúc. Như trong tác phấm Đệ Tử Thư ( ẳỉsva-lekha ) của ngài 
Nguyệt Quan: 2 

Như bước chân voi đang thèm ăn ngốn ngấu 
Những cọng cỏ ở bờ rìa của hố sâu 
Và rơi xuống vực không thâu nhận được gì, 

Tương tự vậy cho ai thèm khát các niềm vui thế tục 

Không phải kiếp sống bất kỳ nào cũng sê đáp ứng đủ cho việc tu 
tập những giáo pháp thanh tịnh như vậy nói chung hoặc tu tập 
con đường Đại thừa nói riêng. Vì vậy, quý vị phải đạt được đời 
sống ấy như được mô tả từ trước. Trong tác phẩm Đệ Tử Thư: 3 


^197 Ibid. 

2 BA198 ẩísya-lekha : 76 (Minareh: 1890); P5683: 240.2.8-240.3.1. 
3 BA199 Ibid., P5683: 240.1.1-2. 


207 



Với kiếp người, ngươi thành tựu tâm giác ngộ 

Là bước cơ bản cho lộ trình đến thành tựu Phật-đà 

Mang lại tâm lực mạnh mẽ, giúp ngươi dần dắt tất cả chúng 

sinh. 

Rồng, a-tu-la, Minh Trì, Ca-lâu-la, phi nhân , 1 hay rắn đều 
không thế đạt đến lộ trình này. 

Tương tự, tác phẩm Nhập Thai Kỉnh nói rằng : 2 

Cho dù các ngươi được sinh ra làm người với vô vàn đau 
khố như thế, thì các ngươi vẫn có được những hoàn cảnh tốt 
nhất. Khó mà đạt được điều này thậm chí trong mười triệu 
kiếp lượng nữa. Ngay cả khi các vị thiên chết, những vị thiên 
khác nói rằng: “Cầu chúc ngươi một sự tái sinh hạnh phúc”. 
Sự tái sinh hạnh phúc ở đây hàm ý là tái sinh làm người. 

Vì vậy, ngay cả chư thiên cũng xem kiếp người là điều họ ước 
mong. 

Một kiếp sống làm một loại thiên thần trong cõi dục — là kẻ có 
những khuynh hướng tiềm tàng mạnh do đã được tu tập trong lộ 
trình trước đây khi làm một con người - có thế hỗ trợ như một 
điều căn bản đế bước đầu nhìn thấy chân lý. Tuy nhiên, quý vị 
không the có bước đầu đạt đến lộ trình của một thánh giả trong 


1 BA200 Nãgas (rồng / rắn) là những sinh vật giống như loài rồng, 
vídyadharas (Minh Trì) là những phụ nữ quyến rũ, garudas (Ca -lâu - 
la) là những sinh vật giống loài chim chuyên ăn thịt rắn, và 
kinnaras (phi nhân) (theo nghĩa đen "Có phải họ là người không?") 
là những á thần của vùng Himalaya. 

2 BA201 Ãrya-nanda-garbhãvakrãnti-nirdesa-[nãma-mahãyãnã-sũtra], 

P760: 110.5.5-6. Đây là phân đoạn 14 của Bảo Hằng Kinh {skt. Ratna- 
kũta}, được dịch từ tiếng Trung Hoa. có một phiên bản khác, the 
Aryayusman-nanda-garbhavakranti-nirdesa-[nama-mahayana-]sutra 
{Hoan Hỷ Nhập Thai Thích [Đại thừa] Kinh} nằm ở phân đoạn 13. 

208 



suốt kiếp sống ở những cảnh giới [thiên giới] cao hơn 1 . Hơn thế 
nữa, hầu hết những thiên thần trong cõi dục đuợc cho là ở điều 
kiện thiếu an lạc, nhu truớc đây đã giải thích. Vì vậy, một kiếp 
nguời là điều căn bản tối cao đế buớc đầu thành tựu đuợc lộ 
trình tu tập. Hơn nữa, bởi vì kiếp nguời ở Bắc-câu-lu Châu 
không phải là điều căn bản thuận lợi cho những giới nguyện, nên 
kiếp nguời ở ba châu còn lại đuợc tán thán. Ngoài ra, trong số 
những châu này thì kiếp nguời ở cõi Diêm-phù-đề đuợc tán 
thán. 

Do vậy, hãy liên tục quán tuởng với những suy nghĩ nhu thế 
này: 

Vì sao tôi lại lãng phí sự thành tựu này trong một kiếp sống 
tốt đẹp nhu vậy? Khi tôi hành động nhu thế điều đó không 
quan trọng, tôi đang tự lừa dối bản thân. [81] Liệu còn gì có 
thế dại dột hơn điều này? Chỉ có điều này thôi, một khi tôi đã 
đuợc giải thoát khỏi việc phải liên tục di chuyến khó khăn 
trên những con đuờng đầy những vách đứng cheo leo ở 
những điều kiện bất an, nhu những cảnh giới khốn khố. Neu 
tôi lãng phí sự tự do này và trở lại với những điều kiện ấy, 
thì việc đó tương tự nhu đánh mất tâm trí của mình, nhu một 
nguời bị mê mẩn bởi mùi huơng đầy ma lực. 

Nhu ngài Thánh Dũng {skt. Ãryasũra} nói: 2 

Kiếp nguời gieo hạt giống 
Đe ra khỏi luân hồi, 

Hạt giống vô thuợng của giác ngộ huy hoàng. 

Kiếp nguời là dòng chảy các đức hạnh 
Hơn cả bảo vật có thế cho mọi điều uớc muốn. 


1 B202 Nghĩa là, quý vị không thể đạt đến mức Kiến đạo và trở thành 
Thánh giả khi là một thần tiên ở cõi sắc hoặc vô sắc. 

2 BA203 Trong tác phẩm Thiện Ngôn Bảo Trang Truyện, { Subhãsita - 
ratna-kãrandaka-kathã} bài kệ 15; P5424: 235.4.2-3 và P5668: 
208.2.3-4." 


209 



Ai ở đây đạt được rồi lại lãng phí nó đi? 

Và tương tự, trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận : 1 

Không có điều chi dối gạt hơn 
Và không có gì mê muội hơn 
Việc tôi đi tìm ra an lạc 
Mà lại chắng nuôi dưỡng công đức. 

Sau khi tôi thấy điều này, 

Neu vẫn giải đãi qua mê muội, 

Đau khổ cùng cực sẽ xảy đến 
Vào lúc tử thần đến viếng tôi. 

Khi thân tôi bị nướng thật lâu 
Trong lửa địa ngục không chịu nổi, 

Lũa hối hận bùng lên mãnh liệt 
Chắc chắn sẽ tàn phá tâm tôi. 

Đây, cơ hội hiếm và hữu ích 
Do may mắn nào tôi tìm ra. 

Neu giờ bất chấp tâm phân biệt 
Tôi lại rơi vào địa ngục sâu, 

Rồi như người hoang mang trước lời ma thuật, 

Tôi dề dàng đánh mất thông tuệ của mình. 

Điều gì trong tôi khiến gây nên mê muội? 

Cả đến việc này cũng chẳng hề hiểu nổi. 

Hơn nữa, Geshe Drom-dỏn-ba đã hỏi Jen-nga: “Ngươi có lưu 
tâm đến việc mình được phú cho một kiếp người cùng với sự an 


1 BA204 BCA: 4.23-27; P5272: 248.1.3-7. 


210 



lạc và thuận duyên?” Jen-nga đáp rằng: “Mồi khi nhập thiền, con 
đều tụng rằng: 

Giờ tôi đang có tự tại và thuận duyên. 

Neu tôi không tận dụng tốt thời điểm này, 

Tôi sẽ lao xuống vực thắm và roi vào vòng kiếm soát của kẻ 
khác. 

Sau đó rồi ai sẽ nâng tôi ra khỏi đuợc đây?” [82] 

Vì vậy, mồi lần thiền quán, Jen-nga đều tụng đọc bài kệ này 
truớc tiên, đuợc trích từ tác phấm Nhập Trung Quán Luận của 
Nguyệt Xứng. 1 Quý vị cũng nên thực hiện nhu thế. 

Hãy quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận 
duyên đối với những mục tiêu rốt ráo của quý vị theo phuong 
thức này. Và cũng quán chiếu về tầm quan trọng của chúng đối 
với những mục tiêu tạm thời của quý vị. Nghĩa là, xem xét bằng 
cách nào quý vị có thế dề dàng đạt đuợc những phấm hạnh tốt 
của cuộc sống này nhu bố thí, trì giới và nhẫn nhục, chúng là 
những nguyên nhân của thịnh vuợng, là nguời trì pháp toàn hảo, 
và là phần chính yếu của một chúng sinh ở trạng thái cao [tái 
sinh làm nguời hoặc trời]. Hãy tu duy như sau: 

Theo cách này, cuộc đời này thật quan trọng đối với việc 
thành tựu trạng thái cao và những phấm hạnh vững chắc [của 
sự giải thoát và toàn trí]. Neu tôi lãng phí nó và không nồ lực 
tinh tấn ngày đêm đế gieo nhân cho hai mục tiêu này, thì 
điều đó như thế tôi từ một vùng đất đầy châu báu quay về 
với tay không. Hon nữa, tôi sẽ đánh mất hạnh phúc trong 
tưong lai và sẽ không đạt được một đời sống an lạc. Không 
có sự an lạc, tôi sẽ phải chịu đựng nồi đau kho triền miên. Vì 
vậy, còn có sự tự lừa dối mình nào tệ hon không? 

Như ngài Thánh Dũng nói: 2 


1 BA205 Madhyamaka vatara-nama: 2.5; P5262: 100.4.7-8. 

2 BA206 Subhãsita-ratna-kãrandaka-kathã: 16-18b; P5424: 235.4.3-5. 


211 



Những ai có thân người giàu trong đức hạnh 
Qua tích lũy công đức từ vô lượng kiếp thành, 

Và chính họ, nay vô minh mê lạc, 

Không tìm được dù công đức rất nhỏ nhoi 

Rồi mai đây trong những kiếp vị lai 
Phải vào nhà khố đau không chịu nổi. 

Như thưong gia từ noi đầy châu ngọc 
Bồng trở về nhà cũ với tay không, 

Neu không đi trên đường thập thiện nghiệp 
Ngưoi sẽ chang trở lại kiếp nhân sinh. 

Không làm người, sao có được hạnh phúc? 

Thiếu phúc hạnh, chỉ gánh khố đau thôi. 

Không có sự tự dối mình nào cao hon. 

Chang còn mê muội nào lớn hon điều đó. 

Sau khi tư duy như vậy, hãy phát triển lòng ước mong mãnh liệt 
đế tận dụng trọn vẹn kiếp sống an lạc và thuận duyên này. Trong 
tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận: 1 

Thân tôi giờ đã được trả luông 
Tôi khai thác nó thường làm điều ý nghĩa 
Neu thân kia không giúp được chi 
Tôi cũng chắng cung phụng gì cho nó. 

Tưong tự: 

Nưong tựa vào thuyền nhỏ của thân ta 
Hãy tự thoát khỏi đại hà đầy khố ải. 

Vì thật khó đạt lại con thuyền này, 


1 BA207 BCA: 5.69, 8.14; P5272:249.5. 1-2,253.3.6. 
212 



Đừng mê ngủ giờ đây, kẻ ngốc ạ! 

Hơn nữa, Bo-do-wa đề cập trong tác phấm của ngài Các Kho 
Tàng Bảo Pháp Qua Phương Tiện Tương Tự: 

Sự tôn kính của côn trùng, kẻ thiếu chân cưỡi một con lừa 
hoang, con cá của người Tsang (rTsang), và những trái hanh 
bằng bơ làm từ bột lúa mạch nướng. 1 


1 BA208 Hai sự tương đồng đầu tiên biểu trưng cho khó khăn để đạt 
được an lạc và thuận duyên. Hiếm khi nào một côn trùng biết tôn 
kính, cũng như khi một người tàn tật ở chân cưõi được con lừa 
hoang. Kensur Yeshay Tupden nói rằng có một câu chuyện kể về 
con sâu bò ra khỏi mặt đất và cong mình xuống trước đức Phật. 
Cũng vậy, thật khó khăn cho chúng ta để có thể thoát khỏi những 
cảnh giới đau khổ và được tái sinh làm người với sự an lạc và 
thuận duyên. Trong câu chuyện về con lừa hoang, một người tàn 
tật ca xướng một bài hát sau khi anh ta tình cờ ngã trên lưng một 
chú lừa. Khi được hỏi rằng vì sao anh hát, anh ta đáp rằng, "Tôi 
ngạc nhiên khi được cưõi trên lưng một chú lừa hoang đến nỗi nếu 
không hát lúc đó thì khi nào tôi mới nên hát đây?" 

Hai ví dụ cuối mô tả tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận 
duyên. Một thợ xây từ vùng Tsang đi thăm một gia đình, và họ đãi 
anh ăn cá lần đầu tiên trong đời anh. Hương vị ngon đến nỗi anh 
ta tham ăn thật nhiều, và khi sắp bị nôn, anh ta thắt chiếc khăn 
quàng quanh cố anh ta. Khi được hỏi vì sao anh làm thế, anh ta 
đáp rằng, "Cá ngon đến mức nếu tôi nôn ra sẽ là một sự mất mát 
lớn!" Ví dụ cuối cùng nói đến câu chuyện về một chàng trai trẻ và 
nghèo, anh ta đến dự một bữa tiệc và dùng thật nhiều thức ăn, tự 
cố ép mình ăn vượt quá sự ngon miệng. Khi người bạn hỏi anh 
đang làm gì, anh ta đáp rằng, "Đây có thể là dịp duy nhất tôi được 
ăn những món ngon tuyệt như vậy. Tôi phải ăn chúng liền!" 

Một lời diễn giải hơi khác về ba ví dụ đầu tiên được tim thấy trong 
tác phẩm Các Kho Tàng Bảo Pháp Qua Phương Tiện Tương Tự 
[ƠPe chos rin chcn spungs pa'ị 'bum 'grel] (62.2-6) của ICe-sgom- 
pa; ví dụ cuối cùng (65.1) được đưa ra là byis pa'i nas z<3/7thay vì 
sme'u zan trong Lamrim Chenmo. có một câu chuyện khác được 
trình bày để mô tả ví dụ cuối cùng này. 


213 



Bằng cách tư duy về những dòng này, hãy phát triển sự ước 
mong tận dụng trọn vẹn một kiếp người an lạc và thuận duyên. 
[83] 

c. Quán chiếu về sự khó khăn để đạt được an lạc và thuận 
duyên 

Vả lại, dù quý vị bắt đầu từ một cảnh giới hạnh phúc hay khốn 
khố, thì việc đạt được an lạc và thuận duyên như thế thật khó 
khăn. Bởi vì, đức Phật đề cập trong tác phấm Giới Pháp 1 {Các 
cơ sở giới luật } rằng những ai chết trong những cảnh giới đau 
khố và tái sinh tại đó đều tưong tự nhau về số lượng các hạt bụi 
trong địa cầu bao la, trong khi những ai tái sinh từ đó vào những 
cảnh giới hạnh phúc thì tưong tự nhau về số lượng các hạt bụi 
trên từng đỉnh đầu móng tay. Hon nữa, những ai chết đi trong cả 
hai loại cảnh giới hạnh phúc [người và trời] và bị tái sinh vào 
những cảnh giới đau khố thì tuông tự nhau về số lượng hạt bụi 
trong địa cầu bao la, trong khi những ai chết đi trong những cảnh 
giới hạnh phúc và được tái sinh tại đó thì tuông tự nhau về số 
lượng hạt bụi trên từng đầu ngón tay. 

Vấn: Vì sao một kiếp người an lạc và thuận duyên lại khó đạt 
như thế? 

Đáp: Điều đó là do những chúng sinh trong những cảnh giới 
hạnh phúc - những con người và tuông tự - thường nhúng tay 
vào những hành động hèn mọn như mười điều bất thiện. Bởi vậy 
nên họ bị tái sinh vào những cảnh giới đau khố. Như tác phấm 
Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên : 2 


Tác phẩm Các Kho Tàng Bảo Pháp Qua Phương Tiện Tương Tự, 
Ganden Bar Nying, và LRCM đánh vần từ Tsang là rtsang thay vì 
gtsang. 

^209 Vinaya-vastu, {Giới Pháp} P1030:37.1. 5-37.5. 5. Ngài 
Tsongkhapa nói đến bài kinh Lunggzhi ( Agama-vastu ), Các cơ sở 
của Truyền Thừa. Đây là phần đầu tiên trong giới luật. 

2 BA211 Cs, P5246:135. 4.8-135. 5.1. 

214 




Bộ phận lớn con người ta 
Tham gia các việc hèn mọn. 

Nên hầu hết những phàm phu 
Chắn chắn đi vào cõi khố. 

Ví dụ như, dù chỉ một khoảnh khắc nổi lòng sân hận với một vị 
Bồ-tát thì quý vị phải đọa trong Vô Gián Địa Ngục một kiếp 
lượng. Bởi như vậy, tất nhiên là quý vị sẽ phải đọa vào những 
cảnh giới đau khố trong nhiều kiếp lượng nếu trong dòng tâm 
thức của quý vị ghi khắc tập khí {dấu vết} nhiều tội lỗi đã chất 
chồng qua nhiều kiếp sống. Những tập khí này chưa được tẩy 
xóa bởi một liều thuốc giải độc nào và cũng chưa phát sinh các 
hậu quả. Dù vậy, nếu quý vị làm tan biến hoàn toàn những 
nguyên nhân gây tái sinh đau khố đã tích tụ trước đây và ngăn 
chặn bản thân không tái tạo những nguyên nhân này, thì đảm 
bảo quý vị được tái sinh hạnh phúc. Tuy nhiên, làm được điều 
này là cực kỳ hiếm hoi. Neu quý vị không hành động theo cách 
này, quý vị sẽ tái sinh vào một cảnh giới đau khố. Một khi ở đó, 
quý vị sẽ không nuôi dường được công đức, mà quý vị sẽ liên 
tục phạm những tội lỗi. Thậm chí quý vị sẽ không nghe được 
cụm từ “những cảnh giới hạnh phúc” trong nhiều kiếp lượng! Vì 
vậy, một kiếp người an lạc và thuận duyên rất khó đạt được. 
Trong tác phẩm Nhập Bồ -đề Hành Luận: 1 

Với ứng xử của mình như vậy 
Tôi sẽ không có lại thân người. 

Neu tôi không thành đạt điều ấy, 

Tôi sè phạm tội và chang bao giờ nên đức hạnh. [84] 

Neu không nuôi thiện đức 
Khi có dịp thi hành, 

Làm sao tôi dường được 

1 BA212 BCA: 4.17-21; P5272: 247.5.7-248.1.3. 


215 



Những công đức nào đây 
Trong cảnh giới khốn cùng 
Đầy mê muội khố đau? 

Neu không nuôi công đức 
Lại tích tội sâu dày 
Thì sao tôi nghe đuợc 
Dù đấy chỉ là tên 
“Những cảnh giới phúc hạnh” 

Trong vô luợng thời gian. 

Đức Thế Tôn đã dạy 
Kiếp nguời này khó thấy 
Nhu rùa biến trồi lên 
Đặt cô ngay vào ách 
Vốn trôi nối bồng bềnh 
Trong đại duong mênh mông 

Dầu chỉ trong khoảnh khắc 
Một hành vi sai lầm 
Kh iến lâm Ngục Vô Gián 
Một kiếp luợng dài lâu 
Nguoi đâu đạt cõi phúc 
Bởi tội chất từ đầu 

Vẩn: Khi tôi trải nghiệm sự đau khố trong những cảnh giới khốn 
cùng, tôi sẽ dẹp tan đuợc những nghiệp xấu truớc đây, và sau đó 
tôi sẽ đuợc tái sinh vào một cảnh giới hạnh phúc. Do vậy, việc 
thoát khỏi những cảnh giới đau khố không quá khó khăn. 

Đáp : Trong khi quý vị trải nghiệm sự đau khố ở những cảnh giới 
khốn cùng, quý vị sè thuờng hằng tích lũy tội lồi. Do đó, dù quý 
vị có thế chết trong một cảnh giới đau khố, thì quý vị sẽ tiếp tục 
tái sinh vào những cảnh giới đau khố. Vì lẽ này, việc thoát khỏi 


216 



những cảnh giới đau khổ thật khó khăn. Trong tác phẩm Nhập 
Bồ-đề Hành Luận: 1 

Chỉ trải nghiệm nghiệp quả 
Nguơi sẽ không thoát ra 
Vì lúc nếm hậu quả 
Nguôi tạo ra tội khác 

Sau khi quý vị quán chiếu về sự khó khăn để đạt đuợc một kiếp 
nguời an lạc và thuận duyên theo cách này, hãy phát triển lòng 
khát khao đế tận dụng trọn vẹn một cuộc đời nhu vậy. Hãy tư 
duy rằng: “Nếu tôi dùng cuộc đời này làm những việc sai trái thì 
điều đó thật lãng phí. Bởi vậy, tôi sê dành thời gian của mình đế 
tu tập giáo pháp tối thượng”. 

Trong tác phẩm Bằng Hữu Thư của ngài Long Thọ : 2 

Bởi việc đạt kiếp người từ một kiếp súc sinh còn khó khăn 
hon 

Đầu chú rùa biển đưa vào lồ hổng 
Của cái ách trôi nối trên đại dưong bao la, 

Này Đại Vưong, vua của loài người, hãy khiến cho đời này 
đầy thành quả 

Qua cách tu tập giáo pháp tối thượng. 

Ai được sinh làm người 

Rồi làm điều sai trái 

Thì thậm chí dại hon 

Kẻ nôn vào bình vàng đầy châu báu. 

Và tác phẩm Đệ Tử Thư của ngài Nguyệt Quan nói rằng : 3 

Sau khi ngưoi đạt kiếp người, là việc khó có, 


1 BA212 Ibid. : 4.22; P5272: 248.1.3. 

2 B A2 1 3 Suhrl-lekha: 59-60; P5682: 236.4.7-8. 

3 BA214 ẻiẹya-lekha: 64a; P5683: 240.1.2-3. 


217 



Hãy quyết tâm thành tựu điều nguơi truy tầm [85] 

Hơn nữa, vị đại thiền giả 1 đã nói với Jen-nga: “Hãy thực hiện 
điều đó mồi lần một ít”. Jen-nga thua rằng: “Tôi hiếu điều này, 
nhung sự an lạc và thuận duyên này thật khó đạt”. Bo-do-wa nói 
rằng: 

Tại vùng Pen-bo (Tan [po]) có một thảnh lũy lớn tên là May- 
cha-kar (rMa’i-phyva-mkhar). Thành này bị một kẻ địch 
chiếm đóng, và đã lâu nguời ta chua thế giành lại nó. Vì vậy, 
có một ông lão đã bị dằn vặt bởi sự mất mát thành lũy này. 
Một lần ông đã nghe ai đó la lên rằng: “Thành lũy đuợc lấy 
lại rồi”, thế là ông chộp lấy một chiếc giáo; do không đi 
đuợc, ông tự kéo lê thân mình đi nhờ sự trợ giúp của chiếc 
giáo; ông kêu lên: “Thật tuyệt biết bao nếu việc giành lại 
thành lũy May-cha-kar không phải là một giấc mơ!” Tuơng 
tự vậy, nguơi phải tìm thấy niềm hân hoan nhu thế trong 
việc đạt đuợc an lạc và thuận duyên, và nguơi phải tu tập các 
giáo pháp. 

Hãy thiền quán cho đến khi quý vị đạt đuợc thái độ nhu đã nêu 
trong những câu chuyện này. 

Đe phát triển đuợc nồi khát khao đủ phấm tính một cách hoàn 
toàn nhằm tận dụng toàn bộ một cuộc đời an lạc, quý vị phải 
quán chiếu bốn yếu tố của nó nhu sau: 

1) nhu cầu tu tập các giáo pháp, bởi tất cả chúng sinh chỉ 
mong muốn hạnh phúc và không muốn đau khố cũng nhu là 
bởi việc đạt đuợc hạnh phúc và giảm trừ đau khố chỉ phụ 
thuộc vào sự tu tập các giáo pháp; 

2) khả năng tu tập, bởi quý vị đuợc phú cho điều kiện bên 


1 BA215 A-kya-yongs-'dzin (A-kya: 119.2) nói rằng cụm từ này ý chỉ 
ngài dGe-bshes 'Brom-ston-pa. 


218 



ngoài, là một vị đạo sư, và những điều kiện nội tại, là sự an 
lạc và thuận duyên; 

3) nhu cầu tu tập trong kiếp sống này, bởi nếu quý vị không 
tu tập, thì sẽ rất khó đạt lại sự an lạc và thuận duyên trong 
nhiều đời sau; và 

4) nhu cầu tu tập ngay bây giờ, vì chắng có gì chắc chắn về 
việc khi nào quý vị sẽ chết. 

Trong số này, yếu tố thứ ba ngăn chặn sự giải đãi của việc muốn 
từ bỏ bởi ý nghĩ: “Tôi sẽ tu tập giáo pháp trong những kiếp vị 
lai”. Yeu tố thứ tư ngăn chặn sự giải đãi của việc rút lui bởi ý 
nghĩ: “Dù rằng tôi nên tu tập trong kiếp sống này, thì cứ đế sau 
đó hãy tu tập cũng đủ rồi và không sớm tu tập trong những năm, 
những tháng, những ngày bắt đầu của tôi”. Vì vậy, có thế chấp 
nhận việc tạo ra một danh sách ba phấm chất bằng cách gộp 
chung hai yếu tố này thành một, đó là “nhanh chóng tu tập”. 
Trong trường hợp này, chánh niệm về cái chết thực sự có liên 
quan ở đây, nhưng tôi sẽ diễn giải điều đó sau; nếu không việc 
này sẽ trở nên quá dài dòng. 

Neu quý vị quán chiếu về kiếp người an lạc và thuận duyên này 
từ nhiều góc nhìn, tâm thức của quý vị sẽ được tác động một 
cách mạnh mẽ. Vì vậy, hãy quán chiếu như đã hướng dần bên 
trên. [86] Neu quý vị không thế thực hiện điều này, hãy cô đọng 
tài liệu này thành ba chủ đề: bản chất của an lạc và thuận duyên 
là gì, tầm quan trọng thế nào đối với các mục tiêu rốt ráo và tạm 
thời của quý vị, và sự khó khăn như thế nào đế đạt được về mặt 
những nguyên nhân và hậu quả của nó. Sau đó lấy bất cứ lời giải 
thích nào bên trên phù họp với tâm thức quý vị, và thiền quán về 
nó. 

Đối với sự khó khăn đế đạt được kiếp người an lạc và thuận 
duyên về mặt những nguyên nhân, hãy xem xét điều sau. Một 
cách tổng quan, ngay cả để có được một sự tái sinh hạnh phúc, 
quý vị phải nuôi dưỡng từng đức hạnh thanh tịnh, như giới luật. 
Một cách cụ thế, việc đạt được an lạc và thuận duyên toàn vẹn 
đòi hỏi nhiều cội nguồn công đức, ví dụ như có một nền tảng 


219 



giới luật thanh tịnh, tăng cường nó bằng bố thí và các Ba-la-mật- 
đa khác, và khi chết tạo sự liên kết với kiếp sống tiếp theo của 
quý vị thông qua những lời cầu nguyện tinh khiết đầy ước vọng 
mạnh mẽ. Bởi vậy, hiến nhiên là có một số rất ít người thành tựu 
được những nguyên nhân như thế. Do đó, một khi quý vị đã hiểu 
biết điều này, hãy quán chiếu về sự khó khăn đế đạt kết quả 
chung, tức là một cuộc sống trong một cảnh giới hạnh phúc, và 
kết quả cụ thế, tức là một đời người với sự an lạc và thuận 
duyên. 

Sự khó khăn đế đạt được kiếp người an lạc và thuận duyên về 
mặt những kết quả được diễn giải như sau. So với số lượng 
chúng sinh trong những cảnh giới đau khố - những chúng sinh 
không giống như chúng ta - thì ngay cả một sự tái sinh đon 
thuần vào một cảnh giới hạnh phúc hầu như không hiện hữu. 
Thậm chí so với số lượng chúng sinh trong những cảnh giới 
hạnh phúc - những chúng sinh giống như chúng ta - thì một 
cuộc đời đặc biệt an lạc rất hiếm hoi. Hãy thiền quán về điều 
này. 

Geshe Dỏl-wa vô cùng trân quý lời giáo huấn này về sự khó 
khăn đế đạt được an lạc và thuận duyên. Vì thế, Ngài đã nói rằng 
sự tu tập tất cả những giáo pháp khác đều dựa theo giáo pháp 
này. Bởi vậy, hãy nỗ lực cho nó. 


220 



Chương 8: Ba Loại Ngưòi 

2. Làm thế nào đế tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và 
thuận duyên 

a. Làm thế nào đế phát triển tri thức tống quát một cách chắc 
chắn về lộ trình tu tập 

1) Nội dung bao hàm của tất cả kinh điến về các lộ trình 
của ba loại nguời nhu thế nào 

2) Vì sao các đệ tử đuợc huớng dẫn theo các giai đoạn áp 
dụng các rèn luyện dành cho ba loại nguời 

a) Mục đích của việc huớng dần các đệ tử qua 
phuong tiện của các lộ trình về ba loại nguời 

b) Vì sao các đệ tử đuợc huớng dần theo những giai 
đoạn nhu vậy 

i) Nguyên nhân thật sự 

ii) Mục đích 


& 

2. Làm thế nào để tận dụng lọi thế của một cuộc sống an lạc 
và thuận duyên 

Việc làm thế nào đế tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và 
thuận duyên đuợc trình bày trong hai phần: 

1. Làm thế nào đế phát triển tri thức tống quát về lộ trình 
một cách chắc chắn 

2. Phuong pháp thật sự đế tận dụng lợi thế của một cuộc 
sống an lạc và thuận duyên (Chuông 9 và tiếp theo) 

a. Làm thế nào để phát triến tri thức tống quát một cách 
chắc chắn về lộ trình 

Phuong thức phát triển tri thức tống quan một cách chắc chắn về 
lộ trình gồm hai phần: 

1 . Nội dung bao hàm của tất cả kinh điển về các lộ trình của 
ba loại nguời nhu thế nào 


221 



2. Vì sao các đệ tử được hướng dần theo các giai đoạn áp 
dụng các rèn luyện dành cho ba loại người 

1) Nội dung bao hàm của tất cả kinh điến về các lộ trình của 
ba loại người như thế nào 

Ớ lúc bắt đầu, một người muốn trở thành một vị Phật sẽ phát 
triển tâm Bồ-đề; ở giai đoạn giữa, người này tích lũy các công 
đức và trí tuệ tối thượng; và cuối cùng, người này chứng được 
Phật quả toàn hảo. Tất cả những hành động này chỉ nhằm đến 
mục tiêu hạnh phúc cho chúng sinh. Vì thế, tất cả những giáo 
pháp một vị Phật đưa ra chỉ giản dị là nhằm đạt đến lợi ích cho 
chúng sinh. Điều này tức là, lợi ích của chúng sinh chính là điều 
quý vị nên đạt được. [87] Lơi ích này bao gồm hai phần: mục 
tiêu tạm thời về việc trạng thái cao làm người hoặc một vị thiên, 
và mục tiêu rốt ráo về điều tốt đẹp chắc chắn là sự giải thoát hay 
sự toàn giác. Giữa hai điều này, nhiều lời giáo huấn của đức 
Phật nói về việc đạt được mục tiêu tạm thời là trạng thái cao. Tất 
cả những giáo huấn này được bao gồm trong các lời dạy dành 
cho một hành giả chân chính có khả năng giới hạn {căn cơ nhỏ} 
hoặc trong những giáo pháp dành chia sẻ với một hành giả như 
vậy, bởi vì những cá nhân có khả năng đặc biệt giới hạn thật sự 
không làm nhiều cho kiếp sống này, mà họ nồ lực tinh tấn đế có 
trạng thái cao thù thắng khi tái sinh làm người hoặc trời trong 
những kiếp vị lai bằng cách xúc tiến nuôi dưỡng các nguyên 
nhàn tạo ra các tái sinh đó. Tác phấm Bồ-đề Đạo Đăng Luận nói 
rằng: 1 

Hãy biết rằng những ai “thấp nhất” 

Nồ lực chăm chỉ nhằm chỉ đạt 

Các an vui trong cõi luân hồi 

Bằng mọi cách cho hạnh phúc riêng họ. 


1 BA216 Bodhi-patha-pradĩpa, P5343: 20.4.5-6. 
222 



Có hai điều tốt lành chắc chắn: sự giải thoát mà đơn thuần chỉ là 
tự do khỏi luân hồi và trạng thái giải thoát tối thuợng của toàn 
giác. Nhiều lời giáo huấn của đức Phật liên quan đến Duyên 
Giác và Thanh Văn thừa. Tất cả những tuyên thuyết này đuợc đề 
cập trong các giáo pháp dành cho một hành giả có khả năng thật 
sự trung bình hoặc trong những giáo pháp dành chia sẻ với một 
hành giả như vậy, bởi những hành giả có khả năng trung bình sẽ 
phát khởi sự tỉnh giác với tất cả mọi thứ trong luân hồi và sau đó 
thiết lập mục tiêu là giải thoát chính họ khỏi luân hồi. Rồi họ 
bước vào lộ trình của ba sự rèn luyện, phương tiện đế đạt giải 
thoát. Trong tác phẩm Bồ-đề Đạo Đãng Luận : 1 

Những người được gọi là “trung bình” 

Ngăn chận những hành vi tội lỗi 
Quay lưng với an lạc trong luân hồi, 

Và tinh tấn nồ lực cho thanh tịnh riêng mình. 

Tác phấm Hạnh Hiệp Đăng Luận của Trưởng lão [Atisa] nói 
rằng : 2 3 * 

Bởi bốn sư, đức Phật, nói rằng, 

“Nương tựa Ba-la-mật và Chân ngôn thừa 5 
Và thảnh đạt được chân giác ngộ”, 

Giờ ta sẽ viết về ý nghĩa điều này. 

Theo đó, phương thức đạt đến toàn giác bao gồm hai phần: 
những Đại thừa của các Ba-la-mật-đa và Đại thừa của các chân 
ngôn {skt. mantra - còn gọi là mật chú}. Hai phần này được bao 
gồm trong những giáo pháp dành cho một hành giả thượng căn, 
vì những người này qua tác động của lòng đại bi, lấy Phật quả 

1 BA217 Ibid., P5343: 103, 20.4.5. 

2 BA218 Caryã-samgraha-pradĩpa, P5379: 186.3.6-7. 

3 Ở đây Chân ngôn thừa là tên gọi khác của Mật thừa và xin phân biệt 

với Chân ngôn tông của Trung Hoa. 


223 



làm mục tiêu của họ nhằm dẹp tan mọi đau khố của tất cả chúng 
sinh. Sau đó họ rèn luyện sáu Ba-la-mật-đa, hai giai đoạn 1 , và 
tuơng tự. [88] Trong tác phẩm Bồ-đề Đạo Đãng: 2 

Những nguời đuợc gọi là “thuợng căn” 

Thành tâm muốn dẹp tan tất cả 
Mọi đau khố của những nguời khác 
Qua cách hiếu nồi khố chính mình. 

Duới đây, tôi sẽ diễn giải phuong thức những nguời này đạt tới 
sự giác ngộ bao hàm trong cả Ba-la-mật-đa thừa lần mật chú 
thừa. Liên quan đến những điều kiện dành cho ba loại nguời, các 
lời giáo huấn này trong tác phấm Bồ-đề Đạo Đăng Luận có ý 
nghĩa tuông tự với lời giáo huấn trong Quyết Định Yeu Luận của 
tác phẩm Du-già Hạnh Địa Luận: 2 

Hon nữa, có ba loại nguời nhu sau: có những nguời trì giữ 
phát nguyện về giới là từ bỏ muời việc bất thiện, điều này 
vốn không đuợc xem xét là một giới nguyện, tuy nhiên nó 
cũng tuông tự nhu giới nguyện. Có những nguời phát 
nguyện về Thanh Văn giới. Có những nguời phát nguyện về 
Bồ-tát giới. Trong số này, loại nguời đầu tiên có khả năng 
thấp nhất; loại nguời thứ hai là trung bình; và loại nguời thứ 
ba là thuợng hạng. 


^ức là Giai đoạn Phát khởi và Giai đoạn Hoàn tất hay Hoàn mãn 
trong tu tập Mật thừa. 

2 BA219 Bodhi-patha-pradĩpa, P5343: 20.4.6. 

3 BA220 Tác phẩm Du-già Hạnh Địa Luận - rNaỉ 'byor spyod pa'i sa 
mam par gtan la dbab pa bsdu ba (Vs), P5539: 9. 2. 4-5. P5539, tập 
110 được trích dẫn khác nhau như gTan la dbab pa bsdu pa 
( Viniscaya-samgrahani) và rNam par ngcs pa bsdu pa ( Nirnaya - 
samgrahà). Tên đầy đủ trong danh mục Pali là Yogã-caryã- 
bhũmau-nirnaya-samgraha. 

224 



Ngoài ra, các kinh điển cũng đề cập nhiều cách để định vị một 
hành giả có khả năng thấp nhất, trung bình và thuợng hạng. 
Tuơng tự Bồ-đề Đạo Đăng Luận của ngài Atisa, tác phấm Vi 
Diệu Pháp Báu Luận của ngài Thế Thân 1 cũng xác định ba loại 
nguời. Thật sự có hai loại trong số những hành giả mang khả 
năng giới hạn - những nguời nồ lực cho kiếp sống này và những 
nguời nồ lực cho những kiếp vị lai. Tuy nhiên, ở đây tôi đang 
nói đến truờng họp sau, những nguời sẽ đuợc tôi nhận diện là 
thực hiện phuong pháp đúng đắn để đạt địa vị cao. 

2) Vì sao các đệ tử được hưÓTig dẫn theo các giai đoạn áp 
dụng các rèn luyện dành cho ba loại người 

Sự diễn giải này gồm hai phần: 

1 . Mục đích của việc hướng dần các đệ tử qua phưong tiện 
của các lộ trình về ba loại người 

2. Vì sao các đệ tử được hướng dần qua những giai đoạn như 
vậy 

a) Mục đích của việc hưóng dẫn các đệ tử qua phương tiện 
của các lộ trình về ba loại người 

Tôi đã đưa ra sự diễn giải về ba loại người. Tuy nhiên, các giai 
đoạn trong lộ trình dành cho hành giả có khả năng cao cũng bao 
hàm trọn vẹn những lộ trình dành cho hai loại người còn lại. Vì 
thế, hai lộ trình này là những phần, hay những chi, của đạo Đại 
thừa. [89] Như đạo sư Mã Minh đề cập trong tác phấm Thế Tục 
Bồ-đề Tâm Tu Tập (Samvrti-bodhicitta-bhãvanã): 2 ’ 

Không hại ai, với tâm chân thật, 

Và trong sạch; không hề trộm cắp, 

Và bố thí mọi tài sản của ngươi 
Là hành vi khiến tái sinh hạnh phúc. 


1 BA221 Abhidharma-kosa-bhasya (AKbh), P5591:189. 1.4-6. 

2 BA222 Samviti-bodhicitta-bhãvanopadesa-varna-samgraha, P5307: 18.3.4- 
7. 


225 



Một khi thấy khố đau của luân hồi, 

Nguơi theo lộ trình đúng đế rời khỏi nó, 

Và loại trừ hai hành động tội lỗi; 

Đó là hành vi khởi tạo sự an nhiên. 

Nguời thuợng căn nên tu tập tất cả điều này; 

Đó là những ngả đuờng của sự quyết tâm tối cao cho giải 
thoát. 

Tri nhận rằng chu pháp giai không 
Tạo dòng chảy từ bi cho mọi chúng sinh. 

Những phuong tiện thiện xảo vô hạn 

Là hoạt động của quyết tâm tối thuợng đế giải thoát. 

Vì vậy, trong việc này các vị đạo su không dần dắt quý vị theo 
con đuờng dành cho những hành giả có khả năng giới hạn, 
những nguời lập mục tiêu chỉ đon thuần vì hạnh phúc trong luân 
hồi, hay con đuờng dành cho những hành giả có khả năng trung 
bình, những nguời chỉ lập mục tiêu đon thuần là sự giải thoát 
khỏi luân hồi cho bản thân họ. Đúng hon là, các đạo su chọn ra 
một số lộ trình có chung cho hai loại nguời này và dùng chúng 
làm những điều kiện tiên quyết đế dần dắt quý vị theo lộ trình 
dành cho những hành giả thuợng căn. Vì thế họ dùng chúng làm 
những thành phần của lộ trình rèn luyện dành cho những hành 
giả thuợng căn. Do vậy, một khi quý vị đã phát triển uớc mong 
tận dụng lợi thế của kiếp nguời an lạc và thuận duyên này nhu 
giải thích truớc đây, quý vị phải biết đuợc làm cách nào đế tận 
dụng lợi thế trọn vẹn của nó. Liên quan đến điều ấy, tác phẩm 
Trung Đạo Tâm Yếu Luận của ngài Thanh Biện nói rằng : 1 

Những tấm thân này thật quá mỏng manh, 

Nhu cây chuối và nhu bong bóng nuớc. 


1 BA223 Madhyamaka-hrdaya-karika, P5255: 3.4.2-4. 
226 



Ai sẽ không mang lại cho chúng sự vững vàng như núi Tu-di 
Bằng việc lấy chúng làm điều kiện đế giúp đỡ cho những 
người khác? 

Những tấm thân này là co sở của bệnh tật, tuối già, và sự 
chết 

Những ai có phấm cách tốt và lòng từ bi 
Khiến cho chúng trong từng khoảnh khắc 
Làm nền tảng thăng tiến hạnh phúc của tha nhân. 

Đời an lạc tránh khỏi tám duyên không an lạc 
Do bởi ngọn đèn của giáo pháp tối thượng sáng soi 
Hãy tận dụng thật tốt an lạc này 
Qua hành động của một người thượng trí. 

Vì vậy, hãy bước vào Đại thừa với suy nghĩ: “ngày đêm, tôi sẽ 
luôn ứng xử như một hành giả thượng căn, tận dụng tốt thân này, 
vốn là một noi trú ngụ của bệnh tật, một co sở của các đau khố, 
của tuổi già và điều tưong tự, cũng như nó vốn thiếu vững chắc 
tựa như cây chuối hay bong bóng nước”. 

Vấn: Từ lúc bắt đầu, vị đạo sư nên hướng dần đệ tử qua các tu 
tập của một hành giả thượng căn. [90] Đâu là công dụng của sự 
rèn luyện theo những lộ trình được chia sẻ với những hành giả 
có khả năng giới hạn và trung bình? 

Đáp: Rèn luyện theo các lộ trình được chia sẻ với hai loại người 
này là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển lộ trình của một 
hành giả thượng căn. Tôi sẽ giải thích cách điều này là như thế. 

b) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn qua những giai đoạn 
như vậy 

Việc vì sao các đệ tử được hướng dẫn qua những giai đoạn như 
vậy được diễn giải về các mặt nguyên nhân thật sự và mục đích. 

i) Nguyên nhân thật sự 

227 



Đường vào Đại thừa chỉ có tâm Bồ-đề vô thượng. Một khi điều 
này phát sinh trong dòng tâm thức của quý vị thì như được đề 
cập trong tác phấm Nhập Bồ-đề Hành Luận của ngài Tịch 
Thiên : 1 

Khi chúng sinh vô vọng, 

Bị trói trong ngục tù 
Luân hồi bao đau khố 
Phát khởi tâm Bồ-đề 
Họ sê được gọi là 
“con của đấng Thiện Thệ” 2 
Và thật đáng tôn vinh 
Trong chư thiên, nhân giới . 3 

Vì thế, những chúng sinh này bước vào Đại thừa được đặt tên là 
“những đứa con của bậc Điều Ngự” hay “những vị Bồ-tát”. Nếu 
họ hủy hoại tâm Bồ-đề của mình, họ sẽ tự trục xuất bản thân ra 
khỏi đoàn thế những hành giả tu tập Đại thừa. 

Do đó, những người ước mong bước vào Đại thừa phải phát 
triển tâm Bồ-đề này bằng cách thực hiện nhiều dạng nồ lực. 
Những bản văn tối cao dạy về những giai đoạn của lộ trình Bồ- 
tát đạo, các tác phấm Bồ-tát Học Luận và Nhập Bỏ -đẻ Hành 
Luận của ngài Tịch Thiên, đề cập đến phưong pháp phát triển 


*Ý trong hai câu thơ cuối của đoạn kệ này không thấy trình bày trong bản 
Anh ngữ mà chúng được thay bằng dấu ..., nhưng lại có thấy trích dẫn 
trong bản chú giải của Sopa Rinpoche nên chúng tôi thay thế các các 
dấu chấm này cho rõ. Steps on the Paht to Enlightenment. P248. Voll. 
Lhundub Sopá. VVisdom. 2004. 

2 "con của đấng Chiến Thẳng", "con Phật", "con của đấng Thiện Thệ" 
v.v... chỉ đến các Bồ-tát đã thọ giới và được xem như trong gia đình 
con Phật. Chữ Hán-Việt ban đầu là "Phật tử" nhưng về sau, chữ này đã 
bị mở rộng về mặt nội hàm bất kể là cho người có Bồ-tát giới hay 
không. Cho nên từ "Phật tử" có thể gây hiểu nhầm dù không sai về 
cách viết. 

3 BA224 BCA: 1.9a-c; P5272: 245.2.3-4. 

228 



tâm Bồ-đề ấy. Các tác phấm đó nói rằng trước tiên quý vị cần 
thiền quán về những ích lợi của nó. Sau đó, quý vị làm mạnh mẽ 
nỗi hân hoan về những lợi lạc này từ tận đáy lòng của mình. 
Điều này phải đồng hành với việc thực hành bảy hạnh nguyện 
{Phổ Hiền} cùng với sự thực hành quy y. 

Neu quý vị viết cô đọng lại những lợi ích được đề cập theo cách 
này, thì chúng bao gồm hai phần: tạm thời và rốt ráo. Phần đầu 
tiên lại gồm hai khía cạnh nữa: không roi vào những cảnh giới 
khốn khố và được tái sinh trong những cảnh giới hạnh phúc. 
Điều đó nghĩa là, một khi phát tâm Bồ-đề, quý vị sẽ loại bỏ được 
nhiều nguyên nhân tích lũy từ trước cho những sự tái sinh đau 
khố, và quý vị chấm dứt sự tích lũy liên tục về chúng trong 
tưong lai. Quý vị cũng tăng trưởng mạnh mẽ những nguyên 
nhân đã tích lũy từ trước cho những sự tái sinh hạnh phúc bởi 
chúng được thấm nhuần tâm Bồ-đề này. Hon nữa, bởi quý vị 
được tâm Bồ-đề này thúc đấy, nên những nhân mà quý vị gây 
tạo lại sẽ là khoog thế nào cạn kiệt. [91] Nưong tựa tâm Bồ-đề 
này, quý vị sẽ dề dàng đạt đến những mục tiêu cuối cùng, sự giải 
thoát và toàn giác. 

Ngay từ lúc bắt đầu, quý vị phải có ước vọng chân thành mong 
cầu đế đạt đến những lợi ích tối hậu và tạm thời này. Neu không 
có điều đó, quý vị có thế nói rằng: “Tôi sẽ nồ lực phát triển tâm 
Bồ-đề này” vì những lợi ích vốn sinh khởi từ việc phát triển tâm 
Bồ-đề, nhưng đó sẽ chỉ là những lời nói suông. Sự rồng tuếch 
của lời tuyên bố này rất rõ ràng một khi quý vị kiếm chứng lại 
tâm thức của mình. 

Vì thế, trước tiên quý vị phải rèn luyện trong tư tưởng chung cho 
những cá nhân có khả năng giới hạn và trung bình nhằm phát 
triển một niềm ước ao đạt được hai lợi ích, trạng thái cao [là 
người hoặc trời] và điều tốt lành chắc chắn [sự giải thoát hay sự 
toàn giác]. Sau khi phát triển được điều ước như vậy, quý vị 
nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, là thái độ giúp sinh khởi những lợi ích 
ấy. Khi làm điều này, quý vị phải phát triển lòng đại từ bi vốn là 
nền tảng cho thái độ này. Nói cách khác, khi quý vị quán chiếu 
rằng mình đã lang thang trong luân hồi, bị mất đi hạnh phúc và 


229 



bị nồi đau khố hành hạ như thế nào, thì những sợi lông trên 
người quý vị phải nên dựng đứng lên. Neu không có sự trải 
nghiệm này, quý vị sẽ chang thế trở nên bất nhẫn với sự đau kho 
của những chúng sinh khác khi họ phải chịu đựng và bị tước đi 
hạnh phúc bởi họ lang thang trong luân hồi. Trong tác phấm 
Nhập Bồ-đề Hành Luận: 1 

Những ai chưa nghĩ tưởng 
Đen một thái độ như vầy 
Cho lợi ích riêng họ; 

Thì ngay cả trong mo 
Làm sao khởi được nó 
Cho hạnh phúc tha nhản? 

Do vậy, trong bối cảnh người có khả năng giới hạn, quý vị quán 
chiếu cách mà mình bị hãm hại trong những cảnh giới khốn 
cùng đến như thế nào. Trong bối cảnh của hành giả có khả năng 
trung bình, quý vị quán chiếu theo phưong cách rằng thậm chí ở 
trạng thái cao, thì cũng có đau khố và không có được hỷ lạc an 
tịnh. Sau đó, quý vị thúc đấy sự phát triển tình yêu thưong và 
lòng từ bi bằng cách nuôi dưỡng sự đồng cảm với các chúng 
sinh, những người quý vị xem là gần gũi với mình. Từ đây quý 
vị sẽ phát tâm Bồ-đề. Vì thế, sự rèn luyện suy nghĩ chung với 
những người có khả năng giới hạn và trung bình là phưong pháp 
phát khởi một tâm Bồ-đề chân thật; đó không phải là một lộ 
trình riêng biệt nào mà vị đạo sư dần dắt quý vị theo. 

Tưong ứng theo đó, quý vị thực hiện nhiều phưong cách khác 
nhau đế thanh tịnh hóa bản thân khỏi sự bất thiện và tích lũy 
công đức nhờ sử dụng những tu tập đế phát triển được cả thái độ 
chia sẻ với những hành giả có khả năng giới hạn lần thái độ chia 
sẻ với những hành giả có khả năng trung bình. Các ví dụ là việc 
quy y và việc suy nghĩ về nghiệp và nghiệp báo. [192] Hãy hiếu 
rằng những điều này cũng giúp quý vị phát tâm Bồ-đề, bởi 


1 BA225 Ibid.: 1.24; P5272: 245.3.6-7. 
230 




chúng phù hợp với bảy hạnh nguyện Phố Hiền hoặc với tu tập 
quy y, vốn là những phuơng pháp rèn luyện đóng vai trò tiên 
quyết cho tâm Bồ-đề trong bối cảnh của những tu tập dành cho 
hành giả thuợng căn. 

Ớ điểm này, vị đạo sự trình bày chi tiết một cách xuyên suốt về 
những phuong cách mà trong đó, các rèn luyện của những hành 
giả có khả năng giới hạn và trung bình đóng vai trò nhu các 
thành phần cho sự phát tâm Bồ-đề vô thuợng. Hon nữa, quý vị, 
nguời đệ tử, sẽ đạt đến tri thức chắc chắn về điều này. Sau đó, 
bất cứ khi nào quý vị duy trì thiền, điều tối quan trọng là quý vị 
giữ vững hiếu biết này trong tâm và rèn luyện những giáo pháp 
này nhu là các thành phần cho sự phát triển tâm Bồ-đề của quý 
vị. Neu không, lộ trình của hành giả thuợng căn và những lộ 
trình của những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình sẽ 
bị tách biệt và không liên quan. Và bởi quý vị sẽ không đạt tri 
thức chắc chắn về tâm Bồ-đề nào cả cho đến khi quý vị đạt đến 
lộ trình thật sự của hành giả thuợng căn, nên việc thiếu rèn luyện 
trong những chủ đề này, nhu là những phần của sự phát triển 
tâm Bồ-đề của quý vị, sẽ khiến ngăn trở quý vị không phát triển 
đuợc tâm Bồ-đề ấy, hoặc, trong khi quý vị thiếu sự rèn luyện 
này, sẽ khiến cho quý vị lệch khỏi mục tiêu to lớn của bản thân 
về việc phát tâm Bồ-đề ấy. Do đó, hãy lưu ý kỹ ở điếm này. 

Theo phuong cách này, hãy rèn luyện theo các lộ trình của 
những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình và rèn luyện 
tốt những điều được diễn giải trong bối cảnh dành cho hành giả 
thượng căn. Sau đó, bằng tất cả khả năng tốt nhất, hãy phát khởi 
một tâm Bồ-đề chân thật trong dòng tâm thức của mình. Tiếp 
theo, để tinh thần này trở nên ốn định, hãy tiến hành một sự tu 
tập đặc biệt về quy y và sau đó thực hiện nghi lễ về sự phát tâm 
Bồ-đề mạnh mẽ. Sau khi quý vị đã tiếp nhận tinh thần nguyện 
ước {Bồ-đề tâm nguyện} mạnh mẽ này qua nghi lễ, quý vị phải 
nồ lực học hỏi các giới luật của nó. Tiếp đến, hãy phát triển sự 
ước ao mãnh liệt đế học hỏi những hạnh Bồ-tát, như sáu Ba-la- 
mật-đa và bốn cách thu nhận đệ tử. Một khi sự ước ao này sinh 
khởi từ tận đáy lòng quý vị, hãy kiên định áp dụng lời thệ 


231 



nguyện thanh tịnh về xúc tiến Bồ-đề tâm {Bồ-đề tâm hành}. Sau 
đó, với sự dấn thân, hãy tránh bị những vi phạm căn bản làm cấu 
nhiễm. Hãy nồ lực đế ngay cả những sự ô uế nhỏ nhoi và trung 
bình hoặc sự gây tạo những lồi lầm cũng không làm quý vị ô 
nhiễm. Ngay cả nếu quý vị bị ô nhiễm, hãy làm thanh tịnh bản 
thân một cách triệt đế bằng cách sửa đối những sự vi phạm nhu 
đuợc chỉ dạy trong kinh. 

Tiếp theo, hãy rèn luyện bao quát về sáu Ba-la-mật-đa. Một cách 
cụ thể, hãy rèn luyện thật tốt về bình ốn thiền - cốt lõi của định 
- đế làm cho tâm thức của quý vị có khả năng đuợc đặt lên một 
đối tượng thiền thiện đức, theo sự ước mong của quý vị. [93] 
Tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận của Trưởng lão 1 nói rằng quý 
vị nên phát triển định từ thiền nhằm sinh khởi những tri kiến 
siêu việt. Ngài dần ra một ví dụ đon giản. Trong những tình 
huống khác, Ngài nói rằng quý vị nên phát triển định lực nhằm 
sinh khởi tuệ giác. Vì vậy, đạt được định chủ yếu nhằm mục tiêu 
cho tuệ. Sau đó, để cắt bỏ những trói buộc của quan niệm về hai 
bản ngã {nhân vô ngã (tib. qp-gqvã-qra-ỉìEỘ và pháp vô ngã (tib. ấsr 
l^qpìEỘ}, hãy lập một xác định triết lý về ý nghĩa của tánh 
Không, tức là sự vô ngã. Sau khi duy trì một phưong pháp thiền 
không sai sót, hãy đạt đến sự thấu suốt, tức là trái tim của trí tuệ. 
Theo đó, tác phấm Bồ-đề Đạo Đãng Luận Thích của ngài Atisa 2 
đề cập rằng, ngoại trừ những tu tập về định và tuệ, tất cả những 
sự tu tập trong mức độ giới luật và bao gồm việc rèn luyện các 
giới luật của Bồ-đề tâm hành sẽ cấu thành việc rèn luyện giới 
luật. Định là việc rèn luyện về sự tập trung hoặc việc rèn tâm. 
Tuệ là việc rèn luyện về trí tuệ. Hon nữa, tất cả những tu tập 
trong mức độ định từ thiền và bao gồm định từ thiền cấu thành 
nên nhân tố của sự giác ngộ được gọi là phưong tiện, tức là sự 
tích lũy công đức, những đạo pháp phụ thuộc vào các chân lý 
ước lệ {tục đế}, hay còn được gọi là những giai đoạn của lộ trình 


1 BA226 Bodhi-patha-pradĩpa, P5343: 21.2.6-7. 

2 BA227 Bohdi-mãrga-pradĩpa-panjikã-nãma, P5344, vol. 103. 
232 



bao quát. Sự phát triển của ba loại trí tuệ thấu suốt 7 cấu trúc nên 
nhân tố của sự giác ngộ đuợc gọi là trí tuệ, sự tích lũy trí tuệ, 
vốn phụ thuộc vào những chân lý tối hậu {chân đế}, hay còn gọi 
là những giai đoạn của lộ trình uyên thâm. Vì thế, hãy biết thật 
chắc chắn về trình tự của chúng, về sự thật rằng chúng là một 
danh mục toàn diện, và rằng quý vị không thế đạt đến sự giác 
ngộ chỉ bằng phuong tiện hay trí tuệ đon thuần. 

Đây là cách mà những chú ngồng hoàng gia, những đứa con của 
bậc Điều ngự, tức những kẻ đang trên con đuờng ra đại duong 
mênh mông những phấm hạnh diệu hảo của một vị Phật, sải đôi 
cánh của chúng và bay lên. Một cánh là những chân lý quy uớc 
- tất cả những nhân tố về phuong tiện, lộ trình bao quát. Một 
cánh kia, dựa vào những chân lý tuyệt đối, đang hiếu biết rõ cả 
thực tại lần vô ngã. Tuy nhiên, chúng không thế chỉ sử dụng một 
phần đon lẻ của lộ trình, hay bay lên nhu chú chim gãy một 


*Ba loại trí huệ hay tam minh (chn. ■E.la) này được giải thích trong 
Giáo Pháp Về Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bao gồm (1) trí huệ thấu 
hiểu khía cạnh phổ dụng của các pháp. Đây là loại trí huệ của Thanh 
Văn thừa và Duyên Giác thừa thấy biết được chân lý về bản chất không 
cố hữu không thật có của các hiện tượng {các pháp}, (2) Trí huệ thấu 
hiểu về các lộ trình khác nhau đến giác ngộ. Chư Bồ-tát có loại trí huệ 
này vốn khiến họ thấy biết về khía cạnh đặc thù về sự tồn tại hay chân 
lý về sự tồn tại tạm bợ, cũng như là nhiều lộ trình khác nhau đến giác 
ngộ, nên theo đó họ có thể cứu độ các chúng sinh khác, (3) trí huệ hiểu 
biết cả khía cạnh phổ dụng lẫn khía cạnh đặc thù của các pháp. Đây là 
trí huệ Phật hay Phật trí. Phật trí vốn nhận thức cả hai khía cạnh này của 
toàn thể các pháp còn gọi Trung Đạo, cũng như nhận thức về nhiều lộ 
trình đến giác ngộ khác nhau. Tuy nhiên, theo như giải thích của Sopa 
Rinpoche thì có vẻ như ngài Sopa ám chỉ đó chính là Tam vô Lậu Học 
(giới định và tuệ). Xem thêm chi tiết trong chú thích kế. 
three kinds of vvisdom. The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism. Truy 
cập 12/02/2012. 

<http://www.sgilibrary.org/search_dict.php7kN2343>. 


233 



cánh. 1 Như tác phẩm Nhập Trung Quản Luận Thích của ngài 
Nguyệt Xứng đề cập: 2 

Dang đôi cánh trắng và rộng của thực tại và ước lệ, 

Những chú ngồng hoàng gia, hộ tống bởi đàn chúng sinh, 

Bay trên những ngọn gió đức hạnh đế đạt đến vô thượng 
Trên bờ xa, những phấm hạnh Phật lớn tựa đại dương. [94] 

Sau khi quý vị rèn luyện tâm thức bằng lộ trình thông thường, 
quý vị chắc chắn phải bước vào con đường mật chú bởi vì khi 
thực hiện, quý vị sê nhanh chóng hoàn thành hai sự tích lũy. Neu 
quý vị không thế tu tập xa hơn lộ trình thông thường, hoặc 
không muốn làm điều đó do thiên hướng của quý vị thừa kế từ 
những kiếp trước quá yếu, vậy thì chỉ cần cải thiện trên từng giai 
đoạn này của lộ trình. 

Quý vị được chỉ dạy rằng tất cả các thừa nói chung và mật chú 
thừa nói riêng nương tựa vào vị đạo sư đều rất cốt yếu. Bởi thế, 
một khi bước vào con đường chân ngôn, quý vị nên làm theo 
những sự giải thích về mật chú, và tu tập một pháp môn dựa vào 
vị đạo sư thậm chí còn chuyên sâu hơn những gì tôi diễn giải 
trước đây. Sau đó, hãy làm cho tâm thức quý vị trở nên chín 
muồi với những quán đảnh đến từ những nguồn Mật thừa thanh 


^rong chú giải đến ba đoạn giảng luận cuối này, theo giải thích của 
Sopa Rinpoche thì tu tập sáu Ba-la-mật-đa tương ứhg với Tam vô lậu 
học (giới-định-tuệ) như sau: bốn Ba-la-mật-đa đầu là giới, Ba-la-mật-đa 
thiền định là định Vã Trí huệ Ba-la-mật-đa là tuệ. Việc tu tập để đạt giác 
ngộ được so sánh như hai cánh chim bay đến thành tựu, không có cả 
hai thì không thể đạt giác ngộ. cánh chim thứ nhất là phương tiện bao 
gồm tất cả các tu tập từ đầu cho đến nhất tâm định, được xem là khía 
cạnh tích lũy công đức và được chú trọng như là chân lý ước lệ (tục đế). 
Cánh chim còn lại là tất cả các loại tu tập để đạt đến sự chứng ngộ trực 
tiếp về bản chất thật sự của con người (bản ngã người) và các pháp 
cũng như là chính trí tuệ này. Các tu tập này được xem là sự huân tập 
về trí huệ và được chú trọng như là chân lý tối hậu (chân để). 

Steps on the Path to Enlightenment. Voll. P292. Lhùndub sópa. 2004. 
2 BA228 Madhyamakãvatãra-nãma: 6.226; P5262: 106.2.4-5. 

234 



tịnh, trì giữ một cách đúng đắn với ngay cả sự rủi ro cho tính 
mạng của quý vị, về tất cả những lời thệ và nguyện mà quý vị 
nhận đuợc trong suốt các quán đảnh của quý vị. Quý vị có thế 
phát nguyện lại nếu mình bị một sự vi phạm căn bản tác động, 
tuy nhiên tâm thức quý vị sẽ bị hu hoại, và sẽ rất khó khăn đế 
tăng truởng những phấm hạnh diệu hảo. Vì thế, hãy nỗ lực một 
cách cụ thế để không bị những vi phạm căn bản làm hu hỏng và 
không bị những vi phạm thứ cấp làm ô nhiễm. Ngay cả nếu quý 
vị bị ô uế bởi những điều này, hãy thanh tịnh hóa bản thân với 
sự sám hối và kiềm chế, vì những sự thệ nguyện là nền tảng của 
lộ trình. 

Tiếp đó hãy rèn luyện theo những lời huớng dần tốt đẹp về Du- 
già với các biếu tuớng (nói về những cấp độ Mật thừa thấp hon), 
hoặc Du-già của giai đoạn phát khởi (nói về Mật thừa Du-già ở 
mức cao nhất). Sau khi sự rèn luyện này đã vững vàng, hãy rèn 
luyện thật tốt về Du-già không biểu tuớng (nói về những cấp độ 
Mật thừa thấp hon), hoặc Du-già của giai đoạn hoàn mãn (nói về 
Mật thừa Du-già ở mức cao nhất). 1 

Tác phấm Bồ-đề Đạo Đăng Luận trình bày phần chính yếu của 
lộ trình nhu vậy; những giai đoạn của lộ trình cũng huớng dần 
quý vị theo cách này. Đại Trưởng lão cũng đã giáo huấn điều 
này trong những bản văn khác. Tác phàm Đại Thừa Đạo Thành 
Tựu Pháp Tập của Ngài nói rằng: 2 

Neu ngưoi ước mong chứng vô thượng Bồ-đề, 

Vốn cao quý bất khả tư lường, 

Hãy dốc lòng tu tập và thảnh tựu tâm Bồ-đề, 


1 Du-già với biểu tướng là loại thiền mà trong đó hành giả quán tưởng 
sự trình hiện của một bổn tôn hay một giác thể và mật chú trong 
mục tiêu thành tựu sắc thân Phật, loại thiền này không liên hệ đến 
hiểu biết về tính Không. Loại thiền lên tính Không trong đó nhắm đạt 
đến trực chứng tính Không được gọi là Du-già không có biển tướng. 
Xem thêm chuyên về chủ đề này: Yoga Tantra: Paths to Magicaỉ Feats. 
Dalai Lama, Tsongkhapa and Jeffrey Hopkins. Snow Lion. 2005. 

2 BA229 Mahãyãna-patha-sãdhana-samgraha, P5352:51.5.23. 


235 



Bởi sự giác ngộ phụ thuộc vào tu tập. [95] 


Bởi thân thế an lạc và thuận duyên toàn hảo này 
Thật khó lòng đạt đuợc, và một khi nhận đuợc 
Sẽ rất khó mà sở hữu lại lần sau, 

Hãy khiến nó đầy ý nghĩa nhờ nồ lực tu tập. 

Và tác phấm Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Hạng Huống Tập 
của Ngài nói rằng: 1 


Khi một co duyên sinh khởi 

Cho những phạm nhân trốn khỏi ngục tù, 

Họ bỏ chạy khỏi nơi ấy, 

Bởi mục tiêu họ không nhu những thuờng nhân. 

Cũng thế khi cơ duyên sinh khởi 
Để vuợt qua biển cả luân hồi, 

Nguơi trồi lên ra khỏi chốn luân hồi, 

Bởi mục tiêu nguơi không nhu những kẻ khác. 

Tuơng tự: 2 

Hành Bồ-tát giới bằng cách trì theo 
Tu tập quy y, giữ giới cao hơn, 

Và nền tảng Bồ-đề tâm nguyện mãnh liệt, 

Hãy tu tập đúng đắn, theo các giai đoạn, bằng năng lực của 
ngươi, 

Tất cả những Bồ-tát hành - 
Sáu Ba-la-mật-đa và tương tự. 

Hơn nữa: 3 


1 BA230 Mahayana-patha-sadhana-varna-samgraha, P5351:50.3.3-5. 

2 BA231 Ibid., P5351: 50.4.8-50.5.2. 

3 BA232 Ibid., P5351: 51.3.5-6. 

236 



Nuôi dưỡng trí huệ tâm và phương tiện - 
Trí huệ định lực, và hợp nhất chúng. 

Ngoài ra, tác phấm Định Tập Phẩm của Bodhihadra {Giác 
Hiền} đề cập rằng: 1 

Đầu tiên, hãy vững vàng tâm Bồ-đề toàn hảo của ngươi, 

Sinh khởi từ sức mạnh từ bi. 

Đừng tham chấp tận hưởng những nguồn vui trong luân hồi, 
Và quay lưng đừng bám lấy chúng. 

Được ban những bảo vật toàn hảo như niềm tin, 

Hãy tôn kính đạo sư của ngươi, người ngang hàng đức Phật. 

Với những lời nguyện đạo sư đã dạy, 

Hãy tinh tấn trong thiền. 

Nhận qua lòng từ của thầy 

Sự ban tặng những quán đảnh, cả bình cam lồ và mật ngữ. 

Làm thanh tịnh thân, khấu, và ý, 

Những hành giả như vậy thích hợp để chứng ngộ. 

Bằng việc hoàn thành những sự tích tập 
Sinh khởi từ định chi, 

Họ sẽ chóng đạt sự chứng ngộ vô thượng. 

Đó là con đường của mật chú. 

ii) Mục đích 

Vẩn: Neu những giáo pháp dành cho những hành giả có khả 
năng giới hạn và trung bình là các điều kiện tiên quyết cho hành 
giả thượng căn, chúng có lẽ cũng được xem là những giai đoạn 
cho lộ trình của hành giả thượng căn. [96] Vì sao lại sử dụng 
thành ngữ này: “các giai đoạn của lộ trình được chia sẻ với 
những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình”? 


1 BA233 Samadhi-sambhara-parivarta, P3288: 257.5.2-5. 


237 



Đáp: Có hai mục đích to lớn của việc phân biệt ba loại người và 
theo đó hướng dần các đệ tử: (1) điều đó đánh tan suy đoán cho 
rằng quý vị là một hành giả thượng căn cho dù không phát triển 
những trạng thái tâm thức tưong tự như những hành giả có khả 
năng giới hạn và trưng bình, và (2) điều đó mang lại lợi ích to 
lớn cho những người có tâm thức ở mức tốt nhất, trưng bình và 
thấp nhất. Nó mang lợi ích cho họ như thế nào? Ngay cả hai loại 
hành giả có khả năng cao hon cũng phải tìm cầu địa vị cao và sự 
giải thoát, vì vậy không có gì sai lầm khi giáo huấn các đệ tử có 
khả năng trung bình và cao về những sự tu tập phát triển những 
thái độ của những hành giả có khả năng giới hạn và những hành 
giả có khả năng trưng bình. Họ sê phát triển được những phấm 
hạnh diệu hảo. 

Những hành giả có khả năng giới hạn nhất có thế rèn luyện 
những sự tu tập cao hon, nhưng điều này sê dần đến việc họ từ 
bỏ nhãn quan thấp hon của họ mà lại không tăng trưởng lên 
được một nhãn quan cao hon, và vì vậy họ sẽ không được gì cả. 
Hon nữa, có thế có những hành giả nhiều thiện duyên đã phát 
khởi những lộ trình cao hon trong những kiếp trước. Neu họ 
được giáo huấn về những lộ trình chia sẻ với những hành giả khả 
năng thấp hon và sau đó rèn luyện chúng, thì họ sẽ nhanh chóng 
tăng trưởng những phấm hạnh diệu hảo đã phát khởi trước đó 
hoặc những phấm hạnh chưa phát khởi từ trước. Vì vậy, bởi họ 
đã phát khởi những lộ trình thấp hon, nên họ có thế được dần dắt 
theo những lộ trình lần lượt cao hon, và do đó lộ trình của chính 
họ đã tu tập trong những kiếp trước sẽ không bị trì hoãn. 

Tác phẩm Chân Ngôn Vương vẩn Kỉnh 1 dùng ví dụ về một thợ 
kim hoàn khéo tay dần dần tinh luyện được món trang sức đế 
minh họa sự cần thiết cho việc hướng dần tâm thức của đệ tử 
theo các giai đoạn. Đe thận trọng tránh sự dài dòng, tôi không 
trích dần chúng đầy đủ ở đây. Vị hộ pháp Long Thọ cũng đã 


1 BA234 Đà-la-ni vương vấn Kinh - gZungs kyi dbang phyug rgyal pos zhus 
pa ( Dhãrahĩsvara-rãja-pariprcchã) là tác phẩm Arya Ãrya-tathãgata- 
mahã-karunã-nirdesa-nãma-mahãyãnã-sũtra, P8 14:300.5.4. 

238 



hướng dần các đệ tử theo những giai đoạn trong suốt những lộ 
trình để đạt đến địa vị cao và sự tốt lành chắc chắn: 1 
Ban đầu có những giáo pháp về trạng thái cao; 

Rồi đến với những giáo pháp về sự tốt lành chắc chắn. 

Bởi khi đạt đến trạng thái cao, 

Ngưoi dần vưon tới sự tốt lành chắc chắn. 

Tuông tự, Tôn giả Vô Trước cũng nói rằng: 2 

Hon nữa, các vị Bồ-tát hướng những đệ tử của họ thành tựu 
nhân tố đức hạnh của sự giác ngộ một cách đúng đắn và theo 
các giai đoạn. Đế làm được điều này, ban đầu họ đưa ra 
những giáo pháp dề dành cho những chúng sinh có trí tuệ 
non trẻ, yêu cầu họ tu tập theo những huấn thị và giải nghĩa 
ở mức dề dàng. Khi nhận thấy trí tuệ của những chúng sinh 
này phát triển lên khả năng trung bình, các vị yêu cầu họ tu 
tập những giáo pháp và huấn thị ở mức trung bình, và những 
sự giải nghĩa trung bình. [97] Khi nhận thấy trí tuệ của 
những chúng sinh này trở nên rộng mở, các vị yêu cầu họ tu 
tập những giáo pháp và huấn thị uyên thâm, và những sự giải 
nghĩa vi diệu. Đây là luồng hoạt động mang tính quyết định 
cho hạnh phúc của những chúng sinh này. 

Ngoài ra, tác phấm Hạnh Hiệp Đăng Luận của ngài Thánh Thiên 
mô tả phưong pháp trước tiên quý vị rèn luyện tư duy về Ba-la- 
mật-đa thừa và sau đó bước vào mật chú thừa. Tác phàm chứng 
minh rằng quý vị phải thực hiện điều này theo các giai đoạn. Sau 
đó điểm này được tóm tắt như sau: 3 

Phưong pháp những chúng sinh khởi đầu 
Tham gia vào mục tiêu tối thượng 


1 BA235 Raja-parikatha-ratnavall, Ra: 1.3-4; P5658:173.5.7-8. 

2 Bbh, P5538: 186.1.3-6. 

3 Carya-melapaka-pradipa, P2668: 295.3.8-295.4.1. 


239 



Được đức Phật toàn hảo huấn thị 
Tưong tự từng bậc của cầu thang. 

Hon nữa, tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng 1 cũng đề cập rằng trình tự 
của con đường là xác định: 

Thoạt tiên, ngừng các việc thất đức. 

Tiếp theo, ngừng sai lầm về ngã. 

Cuối cùng, dứt tất cả tà kiến; 

Ai hiếu điều này là bậc tinh thông. 

Tuông tự, vị đa văn đạo sư Mầu Hầu đã nói rằng : 2 

Tựa như việc nhuộm vải không còn vết nho: 

Trước tiên họ phát triển điều thiện trong tâm đệ tử 
Thông qua những bàn luận về bố thí và tưong tự, 

Và rồi họ bảo đệ tử quán tưởng về giáo pháp. 

Viện dần bản văn này, đại sư Nguyệt Xứng cũng cho rằng đạo 
pháp có một trình tự xác định. Vì trình tự mà chúng tôi dùng đế 
hướng dần những người khác đi theo con đường một cách rõ 
ràng là rất thiết yếu cho sự tu tập của họ, hãy đạt đến sự chắc 
chắn vững vàng về phưong pháp này. 


kă: 8.15; P5246: 136.3.2-3. 

2 Trong tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng - Sata-pancasatka-natna- 
stotra ( Một trăm năm mươi kệ xưhg tụng): 12.5; P2038. Tác giả là 
ngài Mã Minh theo bản Pali. 

240 




Chương 9: Chánh Niệm về Cái Chết 


b. Con đường thật sự để tận dụng cuộc sống an lạc và đầy thuận 
duyên 

1) Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho 
người có khả năng giới hạn. 

a) Điều phục tâm thức cho một người có ít khả năng {căn 
co thấp} 

i) Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nồ lực tinh tấn 
cho lợi ích của những kiếp sống vị lai. 

a’ Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý 
vị sẽ không tồn tại lâu trên cuộc đời này. 

1’ Sai lầm của việc không trau dồi chánh 
niệm về cái chết 

2’ Lợi ích của việc trau dồi chánh niệm về cái 
chết 

3’ Loại chánh niệm về cái chết mà quý vị cần 
khai triển 

4’ Phưong pháp trau dồi chánh niệm về cái 
chết 

a’ ’ Tư duy rằng cái chết là lẽ tất nhiên 
1” Hãy quán chiếu rằng thần chết 
chắc chắn sẽ đến và vì vậy điều đó là 
không thế tránh khỏi. 

2” Hãy quán chiếu rằng đời sống của 
quý vị không thế kéo dài và thường 
xuyên suy giảm. 

3 ’ ’ Hãy quán chiếu về cái chết là chắc 
chắn ngay cả trong lúc quý vị còn 
sống thì cũng có rất ít thì giờ cho tu 
tập tôn giáo 

b” Hãy quán chiếu về thời điếm bất định 
của cái chết 


241 



1” Quán chiếu về tuổi thọ trên thế 
gian này thật không chắc chắn 
2” Quán chiếu rằng có quá nhiều 
nguyên nhân dần đến cái chết và rất ít 
nguyên nhân dành cho sự sống 
3” Quán chiếu rằng thời điểm xảy ra 
cái chết là không chắc chắn bởi vì 
thân thế con nguời rất mong manh dề 
hu hoại. 

c” Quán chiếu rằng vào thời điểm diễn ra 
cái chết, sẽ không ai có thế hồ trợ ngoại 
trừ sự tu tập tôn giáo 

1 ’ ’ Bạn bè sẽ không thế hỗ trợ. 

2” Tài sản vật chất không thế hồ trợ. 
3” Thân thế của quý vị cũng không 
thể giúp ích. 

$ 

b. Con đưòng thật sự để được lợi thế trọn vẹn của một cuộc 
sống an lạc và thuận duyên. [98] 

Con đường thật sự đế được lợi thế trọn vẹn của một cuộc sống 
an lạc và thuận duyên được trình bày trong ba phần: 

1 . Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho 
hành giả có khả năng giới hạn (chuông 9-16). 

2. Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho 
hành giả có khả năng trung bình (chuông 17-24). 

3. Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho 
hành giả có khả năng siêu việt 

1) Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho 
hành giả có khả năng giói hạn 

Có ba phân đoạn trong phần này: 

1 . Sự rèn luyện thật sự về tâm thức cho hành giả có khả năng 
giới hạn (Chuông 9-15) 


242 



2. Sự đo lường thái độ dành cho hành giả có khả năng giới 
hạn (Chưong 16) 

3. Loại bỏ những nhận thức sai lầm về thái độ của hành giả 
có khả năng giới hạn (Chưong 16) 

a) Sự rèn luyện thật sự về tâm thức cho hành giả có khả 
năng giói hạn 

Sự rèn luyện này có hai phần: 

1 . Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nồ lực tinh tấn cho lợi 
ích của những kiếp sống vị lai. (Chuông 9-10) 

2. Dựa vào những phưong tiện đế đạt được hạnh phúc trong 
kiếp sống tiếp theo (Chuông 11-15) 

i) Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho 
lợi ích của những kiếp sống vị lai 
Điều này được diễn giải trong hai phần: 

1 . Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không 
tồn tại lâu trong cõi đời này (Chuông 9) 

2. Quán chiếu điều gì sẽ xảy ra trong đời sống tưong lai của 
quý vị: hạnh phúc hay khố đau của hai loại sự sống (Chuông 
10 ) 

a’ Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không 
tồn tại lâu trong cõi đời này 

Chánh niệm về cái chết bao gồm bốn phần: 

1 . Các sai lầm vì không trau dồi chánh niệm về cái chết 

2. Những ích lợi của việc trau dồi này 

3. Loại chánh niệm về cái chết mà quý vị cần phát triển 

4. Phưong pháp trau dồi sự chánh niệm về cái chết 

1’ Các sai lầm vì không trau dồi sự quán niệm về cái chết 
Như đã đề cập trong phần trước, có bốn sai lầm ngăn trở quý vị 
hướng đến cuộc sống hoàn toàn an lạc: [(1) lấy sự bất tịnh làm 
tịnh, (2) lấy khố làm vui, (3) vô thường mà cho là thường còn, 
(4) vô ngã mà cho là tự ngã]. Thoạt đầu, chỉ có quan niệm cho 
sự vô thường là vĩnh hằng chính là con đường dần đến khố đau. 
Quan niệm này bao gồm hai phần: nghĩa thô thiến và tinh tế. 
Trong hai phần trên, từ phần suy nghĩ thô thiến của quý vị về sự 
vô thường, hay chính là sự chết, thì con đường dần đến đau khố 


243 



chính là ý nghĩ “Tôi sẽ không chết” [99] Tất cả mọi người đều 
biết rằng cái chết cuối cùng rồi sẽ đến. Tuy vậy, với từng ngày 
trôi qua, họ đều cho rằng “Ngày mai tôi vẫn chưa chết đâu, ngày 
mai tôi vẫn chưa chết đâu” và họ gắn chặt suy nghĩ này cho đến 
phút giây diễn ra cái chết. Neu thái độ này che mờ lý trí và quý 
vị không tìm phưong thuốc cứu chữa cho tâm thức, quý vị sẽ 
tiếp tục nghĩ rằng quý vị tồn tại mãi trên cuộc đời này. Tiếp theo, 
khi quý vị vẫn còn thái độ này, quý vị sẽ tiếp tục suy nghĩ đon 
thuần về cách đạt được hạnh phúc và tránh đau khố chỉ cho kiếp 
sống này “Tôi cần điều này và điều kia”. Quý vị sẽ không tinh 
tấn tu tập tôn giáo bởi lẽ quý vị không nghĩ về những điều quan 
trọng vô cùng, như về những kiếp sống tưong lai, sự giải thoát, 
và nhất thiết trí {toàn giác}. Dù rằng quý vị có thế tình cờ tham 
gia học hỏi sự quán chiếu, thiền định, v.v..., thì điều đó chỉ phục 
vụ cho mục đích của kiếp sống này, và bất cứ phấm hạnh nào 
quý vị tạo ra cũng chỉ có năng lực yếu ớt. Hon nữa, bởi vì sự 
thực tập của quý vị bao gồm cả những việc sai trái, tội lồi và sự 
vi phạm, sẽ rất hiếm đế việc thực tập phấm hạnh này không bị 
trộn lần với nguyên nhân dần đến sự tái sinh đầy đau khố. Thậm 
chí nếu quý vị cố gắng thực tập để hướng đến những kiếp sống 
tưong lai thì quý vị cũng không thế tránh được trì hoãn do lười 
biếng với suy nghĩ “Cuối cùng tôi cũng sẽ làm thôi”. Bằng việc 
tiêu phí thời gian cho những sự xao lãng như ngủ nghê, thờ ơ, 
những cuộc tán gẫu vô nghĩa, ăn uống, quý vị sẽ không đạt được 
thành quả thích đáng, vì chỉ có những nồ lực tinh tấn mới vưon 
đến được thành quả ấy. 

Do đó, nếu quý vị bị cám dỗ bởi mong nghĩ rằng co thế và cuộc 
sống này sẽ kéo dài trong một thời gian dài, quý vị sẽ tạo ra sự 
tham chấp to lớn vào vật chất và dịch vụ phục vụ cho bản thân. 
Như thế bị cuốn vào dòng sông, quý vị sẽ đắm chìm vào sự thù 
nghịch hướng đến những điều đã cản trở quý vị, hay những điều 
mà quý vị lo ngại rằng sẽ cản trở quý vị có được những thú vui 
mà quý vị đang bám víu; quý vị sẽ đắm chìm vào ảo tưởng vốn 
thiếu hiếu biết về những sai trái của chúng; và hậu quả của cả 
hai là, quý vị sẽ đắm chìm vào các phiền não của sự kiêu ngạo 


244 



và đố kỵ, cũng như những phiền não hệ lụy tiếp theo. Hậu quả 
của những điều này là quý vị tiếp tục gây tạo thêm những việc 
bất thiện mỗi ngày như mười ác nghiệp của thân, khấu, ý, năm 
tội ác ngũ nghịch, các hành động xấu khác tiếp cận với các tội 
ngũ nghịch 1 , và sự từ bỏ những lời huấn thị vĩ đại, tất cả chúng 
đều có mãnh lực hoàn toàn trong việc tạo ra sự khốn khố cùng 
cực ở những noi ví dụ như những giới bất hạnh. [100] Bằng việc 
tạo khoảng cách ngày càng lớn giữa bản thân với những phưong 
pháp chữa trị - vị cam lồ của những lời huấn thị vĩ đại, quý vị sẽ 
phá hủy cuộc đời quý vị ra khỏi địa vị cao đẹp 2 và những điều 
tốt lành khác. Rồi thì, cái chết sẽ mang quý vị đi và ác nghiệp sẽ 
đưa quý vị đến noi đầy khó chịu và nóng bức với sự đau khố 
cùng cực và khắc nghiệt của những giới bất hạnh. Còn điều gì tệ 
hon thế nữa không? Trong tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng 3 : 

Điều gì có thể nguy hiểm hon 

Việc ngủ vùi như thế thật no ấm 

Trong khi lại phó mặc cho thần chết 

Là thủ lĩnh ba giới, chỉ mình hắn mà không có bậc đạo sư? 

Tuông tự, trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận 4 

Ta sẽ phải từ bỏ tất cả 
Nhưng bởi không nhận biết điều này 
Nên ta đã phạm nhiều lầm lỗi 
Chỉ vì lợi ích về bạn hay thù 


1 BA240 Đó là năm loại trọng tội kế sau tội ngũ nghịch: (1) Loạn luân 
với mẹ mình nếu bà ấy là một A-la-hán; (2) Giết một vị Bồ-tát; (3) 
hay giết một vị tôn giả theo lộ trình thiền Tiểu thừa; (4) trộm cắp 
các tài nguyên, nguồn IỢÍ của cộng đồng; và (5) thù hận, phá hủy 
một ngôi chùa hay một bảo tháp. 

2 Địa vị cao đẹp ở đây chính là việc sinh ra làm người hay làm một vị 
trời. 

3 BA241 Cs: 1.1; P5246: 131.2.3-5. 

4 BA242 BCA: 2.34; P5272: 246.3.4. 


245 



2’ Lọi ích của việc trau dồi sự hiểu biết về cái chết 

Khi người ta có một ít hiếu biết về lời huấn thị rằng họ sẽ chết 
vào hôm nay hoặc ngày mai, họ nhận thấy rằng bạn bè và những 
sở hữu vật chất sẽ không đồng hành cùng họ, và vì vậy họ từ bỏ 
sự khát vọng về chúng. Rồi một cách tự nhiên, họ mong muốn 
tận dụng hữu ích cuộc sống của con người thông qua đức hạnh 
ví dụ như hạnh bố thí. Vì vậy, nếu quý vị hình thành sự hiếu biết 
đích thực về cái chết, quý vị sẽ nhận thấy mọi nồ lực vất vả đế 
đạt đến những điều trên thế gian như vật chất, sự tôn kính và nổi 
tiếng đều vô ích tuông tự như hành động lựa trấu mà thôi, và đó 
cũng là căn nguyên của sự lừa dối. Tiếp đó, quý vị sẽ rời xa 
được những việc làm sai trái. Với sự nồ lực bền bỉ và tinh tấn, 
quý vị tích lũy thiện nghiệp bởi những việc đức hạnh như quy y 
và duy trì sự kỷ luật đạo đức. Bằng phưong tiện ấy, quý vị sẽ 
mang lại ý nghĩa lâu bền cho những thứ vốn dĩ không có ý nghĩa 
như vậy, ví dụ như thân thế này. Quý vị sẽ vưon đến một tư cách 
cao thượng và hướng dần người khác cùng đi con đường này. 
Còn điều gì ý nghĩa hon thế nữa không? 

Vì nguyên do ấy, nhiều ví dụ được sử dụng trong kinh tạng 
nhằm ca ngợi sự chính niệm về cái chết. Kinh Đại Bát Niết Bàn 1 
nói rằng 2 : 

Trong tất cả các mùa thu hoạch, thì vụ gặt mùa thu là quan 
trọng nhất. Trong các dấu chân thì dấu chân voi là to lớn 
nhất. [101] Trong tất cả sự hiếu biết thì sự hiếu biết về vô 
thường và cái chết là cao cả nhất bởi vì với điều ấy, ngưoi 
loại bỏ được sự chấp thủ, vô minh, và tự ngã của ba giới. 


^heo bản kinh Tạng ngữ cùng tên chương 3 Phẩm Ai Thán - rất tiếc 
không tìm thấy đầy đủ trong các bản dịch Việt cùng phẩm này, tất 
cả đều thiếu mất một câu trong các mùa thu hoạch, thì vụ gặt mùa 
thu tà quan trọng nhất. 

2 BA243 'Phags pa yongs su mya ngan /as 'das pa chen po'i mdo, 
P787: 147.3.5,147.3.7-8 
246 



Tương tự như vậy, thật đáng xưng tụng đế là một cái búa lập tức 
đập tan những phiền não và hành động sai trái, đế là cửa ngõ mở 
ra cho mọi đức hạnh và tốt lành, V.V.... Trong tác phấm - Tiểu 
Bộ Kỉnh {Udãna-varga} 1 : 

Hiếu rằng thân thế tựa như chiếc bình bằng đất sét. 

Và tương tự, hiếu rằng các hiện tượng {pháp} chỉ là ảo ảnh, 
Như vậy các ngươi sẽ phá hủy được thứ vũ khí hoa tấm độc 
của quỷ ma 

Và vượt ra khỏi cái nhìn của thần chết. 

Tương tự 2 : 

Bằng cách nhận biết sự lão hóa, kho sở vì bệnh tật 
Và cơ thế chết đi mà tâm thức rời khỏi từ đó, 

Các ngươi sẽ kiên quyết từ bỏ ngôi nhà ngục tù này, 

Trong khi những phàm phu thông thường không bao giờ 
buông được sự dính mắc. 

Tóm lại, thời điểm duy nhất đế hoàn thành các mục đích của 
cuộc sống là ngay bây giờ, khi quý vị đã đạt đến cuộc sống đặc 
biệt đầy an lạc và thuận duyên. Phần lớn quý vị vẫn tiếp tục sống 
trong những giới đau khổ; một số ít người đến được những cõi 
hạnh phúc, tuy nhiên đa số họ vẫn ở trong tình trạng thiếu sự an 
lảnh. Vì vậy, quý vị sẽ không có cơ may thực tập các lời huấn 
thị trong những tình huống như thế. Ngay cả khi quý vị ở vào 
hoàn cảnh thuận lợi cho sự thực tập, thì lý do quý vị không thực 
tập những lời huấn thị rất có thế là ý nghĩ “Tôi sẽ chưa chết 
đâu”.Do vậy, chính ý nghĩ rằng quý vị sẽ chưa chết là căn 
nguyên của sự sa đọa, và phương pháp chữa trị cho điều này 
chính là chánh niệm về cái chết, nguồn gốc của mọi điều thù 


1 BA244 Ud: 18.19; P992: 95.5.7-8. 

2 BA245 Ibid.: 1.27; P992: 90.1.2-3. Thay vì lus in line 3, Bernhard 1965 
đọc là 'jig rten. Hb. Jm: 31.60-62; P5650: 58.1.2-6. 


247 



thắng. Bởi thế, quý vị không nên nghĩ rằng việc thực tập này chỉ 
dành cho những người không có được lời huấn thị thâm diệu 
khác đế trau dồi trong lúc thiền. Hay quý vị cũng không nên cho 
rằng mặc dù điều này này có giá trị cho sự thiền tập, quý vị chỉ 
nên trau dồi nó một ít vào thời điểm bắt đầu quá trình thiền định 
bởi vì nó không thích hợp cho tu tập tiếp theo. Trái lại, từ sâu 
thắm con tim, quý vị phải kiên định rằng sự chánh niệm ấy cần 
thiết cho cả tiến trình từ ban đầu, trong khi và kết thúc thiền, và 
sau đó trau dồi điều đó trong quá trình thiền. [102] 

3’ Loại quán niệm về cái chết mà quý vị cần phát triển 
Đối với những ai chưa hề tu tập con đường này thì sự sợ hãi cái 
chết tự nó hiện ra như một nồi lo lắng rằng họ sê phải rời xa 
những người thân của mình, V.V.... Sự bám víu mạnh mẽ của họ 
chính là nguyên nhân gây ra nồi sợ này. Vì thế, đừng tiếp tục 
phát triển điều này ở đây. Vậy thì, quý vị nên phát triển điều gì? 
Dĩ nhiên, không có bộ phận nào trên co thế quý vị, cái mà quý vị 
chiếm giữ thông qua nghiệp và những phiền não, sẽ tồn tại trước 
cái chết. Nhưng, điều này có thế làm quý vị sợ hãi, quý vị không 
thế ngừng sợ hãi được. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên e sợ cái chết 
nếu quý vị không đảm bảo được hạnh phúc cho mình trong 
những kiếp sống tuông lai bằng cách chấm dứt những nguyên 
nhàn dần đến những giới khốn khố và gieo nhân cho địa vị cao 
đẹp và những điều tốt lành khác. Neu quý vị soi xét nồi sợ của 
mình về điều này, thì quý vị hoàn toàn đủ năng lực đế không 
phải sợ hãi vào thời điểm diễn ra cái chết bởi vì quý vị có thế 
làm những việc đế đảm bảo hạnh phúc trong tưong lai. Neu quý 
vị không hành động những việc này, quý vị sê bị nồi hối tiếc dày 
vò vào thời điểm cái chết đến, một cách khái quát, quý vị sợ hãi 
rằng mình sẽ không được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử 
hay một cách cụ thế, quý vị sợ mình sẽ bị đọa vào cảnh giới đau 
khổ. Kinh Bổn Sanh 1 nói 2 : 


^ay Túc Sinh Truyện Kinh, dàtakamàlà còn có tên gọi khác là 
Bodhisattva A vadànamàlà. 

2 BA246 Jm: 31.60-62; P5650: 58.1.2-6. 

248 



Dù các ngươi có giữ nhanh thì các ngươi cũng không thế ở 
lại. 

Điều gì lợi ích ở nơi đó 

Ngoài sự kinh sợ và hãi hùng 

về những điều không thể thay đổi 

Vì vậy, nếu các ngươi phân tích về bản chất của thế gian, 

Con người hối tiếc trước cái chết vì họ đã phạm tội 
Và không tạo được những đức hạnh. 

Họ lo lắng về những đau khố sê đến trong đời sống tương lai 
Và nồi sợ hãi cái chết đã phủ mờ tâm trí của họ. 

Tuy nhiên, tôi không hề biết về bất cứ điều gì tôi đã làm 
Sẽ khiến tôi hối tiếc, 

Và tôi đã giúp bản thân quen với những hành động lương 
thiện 

Vậy thì vì sao một người làm theo lời huấn thị lại phải sợ hãi 
cái chết? 

Trong Tứ Bách Kệ Tụng'} 

Những ai thấy chắc chắn rằng, 

“Tôi sẽ chết”, 

Từ bỏ được nồi sợ hãi. 

Vì vậy, 

Làm sao họ có thế sợ hãi ngay cả khi tử thần đến? [103] 

Do đó, khi quý vị liên tục quán chiếu về sự vô thường, quý vị 
nghĩ rằng “Chắc chắn tôi sẽ sớm lìa xa thân thế của tôi và mọi 
nguồn khác”, và quý vị chấm dứt lòng khát khao đã khiến mình 
hy vọng về việc không rời bỏ chúng. Ket quả là, quý vị sẽ không 
còn nồi sợ hãi cái chết gây ra bởi sự đau buồn về việc rời bỏ. 

4’ Làm thế nào để trau dồi chánh niệm về cái chết 

Tu tập điều này thông qua ba căn nguyên, chín lý do, và ba 

quyết định. Ba căn nguyên là: 


1 BA247 Cố: 1.25; P5246: 133.3.4-5. 


249 



(1) Chêt là điêu chăc chăn 

(2) Không thế biết rõ ràng về thời điểm chết 

(3) Vào thời điểm diễn ra sự chết, không điều gì giúp ích 
đuợc ngoài sự thực hành tu tập tôn giáo 

a” Quán chiếu rằng cái chết là điều chắc chắn 
Sự thiền về lẽ tất nhiên của cái chết bao gồm ba khía cạnh: 

(1) Tử thần dứt khoát sẽ đến, và vì vậy không thế né tránh 
được; 

(2) Cuộc đời của quý vị không thế kéo dài và dần dần suy 
giảm; và 

(3) Khi quý vị còn sống, có rất ít thời gian đế thực hành tu 
tập tôn giáo 

1” Quán chiếu rằng Tử thần (thần chết) dứt khoát sẽ đến, và 
vì vậy không thê né tránh được 

Bất kế khi sinh ra quý vị mang thân hình như thế nào, thì cái 
chết sẽ đến. Trong Tiểu Bộ Kỉnh 1 -. 

Neu tất cả các vị Phật, các vị Bích Chi Phật và các đệ tử 
Thanh Văn, 

Đeu rời xa thân thế họ, 

Thì có thế nói gì về thân phàm phu? 

Bất kể quý vị ở đâu, thì cái chết sẽ đến. Trong tác phẩm cùng 
tên 2 : 

Noi sinh sống nào không bị cái chết ảnh hưởng - 
Một noi như thế không hề tồn tại. 

Noi ấy không tồn tại ở không trung, không tồn tại ở biến 
khơi, 

Hay không tồn tại ngay khi các ngươi sống giữa vùng núi 


1 BA248 Ud: 1.25; P992: 90.1.1-2. Kệ này trích trong bản skt. của 
Bernhard. 

2 BA249 Ibid.: 1.26-27 (1.25-26 Bản của Bernhard); P992: 90.1.2-3. 

250 



Sự hủy hoại do cái chết của chúng sinh đang sống là như nhau ở 
bất kỳ thời điếm nào trong quá khứ hay tưong lai. Trong tác 
phẩm cùng tên: 

Người khôn ngoan hiểu rằng 

Tất cả những ai đã sinh ra cũng sẽ mất đi, 

Rời bỏ thân này, và đi đến cuộc đời kế tiếp 

Vì vậy, hãy tạo những nghiệp lành bằng cách tuân theo lời 

huấn thị. 

Quý vị không thế thoát khỏi cái chết bằng việc trốn chạy, quý vị 
cũng không thể xua đuổi cái chết bằng những câu thần chú. 
Trong Gián Vưong Kinh {Kinh Như Lai Thị Giáo Thắng Quân 
Vương} 1 : 

Lấy ví dụ, bốn ngọn núi vĩ đại từ bốn hướng - rắn chắc, 
cứng cỏi, đặc ruột, không thế phá hủy, không thế làm hỏng, 
không khe nứt, vô cùng kiên cường và cùng hiệp thành một 
- vươn thắng lên bầu trời và hủy hoại trái đất. [104] Tất cả 
cỏ cây, thân, cành, lá và tất cả chúng sinh, sự sống, và sinh 
vật đều bị nghiền thành tro bụi. Khi những ngọn núi này đến, 
thì không dễ dàng đế trốn chạy nhanh chóng, hay xua đuối 
chúng bằng vũ lực, của cải, những chất liệu ma thuật, Mật 
chú hay thuốc men. Đại Vương, ngài cũng vậy, bốn điều 
đáng sợ này đến, và không dề dàng để trốn chạy nhanh 
chóng, hay xua đuổi chúng bằng vũ lực, của cải, những chất 
liệu ma thuật, Mật chú hay thuốc men. Bốn điều ấy là gì? Đó 
là tuối già, bệnh tật, cái chết và sự suy tàn. Tâu Đại Vương, 
tuối già đến và hủy hoại thời thanh niên, bệnh tật đến và hủy 
hoại sức khỏe, sự suy tàn đến và hủy hoại tất cả những điều 
thù thắng, và cái chết đến đế hủy hoại cuộc sống. Thật không 
dề dàng để trốn chạy nhanh chóng khỏi chúng, hay xua đuổi 

1 BA250 Ầrya-rãiavavãdaka-nãma-mahãyãnã-sũtra, trích dẫn trong Vaidya 
1960b: 114;P887:79.5.4-80.1.2. 


251 



chúng bằng vũ lực, của cải, hay dập tắt chúng với chất liệu, 
Mật chú hay thuốc men. 

Ga-ma-pa (Ka-ma-ba) nói rằng “Hiện giờ chúng ta nên sợ hãi 
cái chết. Đen thời điểm diễn ra cái chết chúng ta không nên sợ 
hãi. Nhung chúng ta đang làm nguợc lại - hiện tại chúng ta 
không sợ chết và đến thời điểm chết chúng ta lại đâm móng tay 
vào ngực mình”. 

2” Quán niệm rằng cuộc đời của quý vị không thể kéo dài và 
dần dần suy giảm 

Trong Kỉnh Nhập Thai 1 2 -. 

Hiện tại, nếu chúng ta bảo vệ tốt co thế đế sống thoải mái, 
thì chúng ta sẽ thọ lâu nhất là một trăm năm hoặc hon một 
chút. 

Vì vậy, tuối thọ tối đa không vuợt qua con số này. Ngay cả khi 
có thế sống lâu, thì thời gian dần đến cái chết sẽ trôi qua rất 
nhanh. Một năm qua đi bởi nhiều tháng, tháng qua đi bởi nhiều 
ngày, ngày qua đi bởi ban ngày và ban đêm, tưong tự như vậy 
đối với bình minh, v.v... Do đó, ít ai trong quý vị đạt đuợc tuổi 
thọ một trăm năm nhu mong đợi, vì hầu hết quãng đời của quý 
vị duờng nhu đã kết thúc, và những gì còn lại không thế kéo dài 
hon thậm chí trong một khoảnh khắc [105]. Cuộc đời làm giảm 
đi ngày và đêm mà không hề có khoảng dừng. Trong tác phấm 
Nhập Bồ-đề Hành Luận 1 : 

Cuộc đời này dần dần mất đi 
Cả ngày và đêm mà không dừng 
Không gì có thế kéo dài thêm. 

Vì sao cái chết lại không đến với một nguời nhu ta? 


1 BA25 1 Garbhavakranti-sutra P760: 108.4.7-8. 

2 BA252 BCA: 2.40; P5272: 246.3.7-8. 

252 



Hãy quán chiếu điều này qua nhiều ví dụ. Khi dệt vải, nguời dệt 
chỉ cần sử dụng một con thoi cho mỗi lần dệt, tuy vậy họ cũng 
nhanh chóng hoàn tất công việc. Khi những loài vật nhu con cừu 
bị đua đến lò sát sinh, chúng ngày càng tiến gần đến cái chết 
trong từng buớc đi. Nuớc bị cuốn đi bởi dòng chảy mạnh mẽ của 
sông hay nuớc ở thác trên dốc núi nhanh chóng trôi đi mất. 
Tuông tự nhu những ví dụ này, cuộc đời quý vị sẽ trôi qua và 
mất đi nhanh chóng. Giống nhu khi những nguời chăn gia súc 
gio gậy lùa, thì đàn thú nuôi buộc phải theo họ về nhà, vì vậy 
bệnh tật và tuổi già sẽ đua quý vị đến noi hiện diện của thần 
chết. Bằng cách này, hãy quán tuởng về lẽ tất nhiên của sự chết 
từ nhiều viền cảnh. Trong Tiểu Bộ Kỉnh 1 : 


Ví nhu khi dệt vải 
Các nguôi hoàn tất việc 
Do kết từng sợi vải 
Thì đời nguời cũng thế. 

Ví nhu thú giết thịt 
Tiến gần lò sát sinh 
Qua mỗi buớc của mình, 

Thì đời nguời cũng thế. 

Nhu dòng nuớc chảy xiết 
Không thể đảo nguợc, 

Thì đời nguời cũng thế 
Không đảo nguợc đuợc đâu. 
Đời khắc nghiệt, ngắn ngủi 
Và đầy dẫy khổ đau. 

Nó thật nhanh tàn lụi 
Tựa như viết trên nước 
Bằng một que củi kia. 

Tựa đàn gia súc về 
Người chăn dắt lùa gậy, 


1 BA253 Ud: 1.13-17; P992: 89.5.1-4. 


253 



Bệnh tật và tuối già 

Đưa người đến thần chết. 

Hơn nữa, kinh điến nói rằng những vị Đại Trưởng lão đã đi đến 
bờ sông và thiền, dạy rằng chính dòng nước chảy lăn tăn hữu ích 
cho việc quán tưởng về vô thường. Trong Phật Truyện Kỷ Kỉnh 1 , 
sự vô thường cũng được nói đến qua nhiều ví dụ [106]: 

Ba cõi thế gian đều vô thường tựa như áng mây mùa thu. 

Sự sống chết của chúng sinh tựa như xem một vũ điệu. 

Dòng đời như tia chóp giữa bầu trời; 

Trôi đi thật nhanh, tựa dòng thác đố. 

Vì vậy, khi sự quán chiếu nội tâm mang lại ý thức vững vàng về 
vô thường, hãy quán tưởng vô thường bằng cách ứng dụng hiếu 
biết của quý vị về nó vào nhiều vấn đề, bởi vì tất cả mọi điều 
diễn ra xung quanh ta đều dạy về vô thường. 

Sau khi liên tục quán tưởng điều này, quý vị sẽ đạt được tri thức 
vững vàng. Sẽ chắng ích lợi gì nếu quý vị chỉ quán tưởng sơ sài 
và rồi cho rằng không có điều gì xảy ra. Ngài Ga-ma-pa đã nói: 
“Các ngươi cho rằng không có gì xảy ra khi các ngươi tư duy về 
vô thường, nhưng các ngươi đã thật sự quán chiếu vào lúc nào? 
Neu đó là ban ngày, thì các ngươi thường xuyên bị phân tán, và 
nếu là ban đêm thì các ngươi đã ngủ rồi. Đừng nói dối như vậy!” 
Vào cuối cuộc đời này, thần chết sẽ hủy hoại quý vị và quý vị sẽ 
bước vào thế giới tiếp theo. Cho đến thời điếm đó, sẽ không có 
khoảnh khắc nào mà cuộc đời của quý vị không bị suy giảm, bất 
kế quý vị đang đi đâu, dạo lòng vòng, hay nằm xuống. Vì vậy, 
bắt đầu từ thời điểm nhập thai, quý vị không thế dừng lại dù chỉ 
trong một khoảnh khắc mà luôn luôn tiến đến đời sống tiếp theo. 
Do đó, thậm chí cuộc sống bị can thiệp của quý vị hoàn toàn tiêu 
hủy trong một tiến trình đưa đến cái chết mà dần đầu là những 


1 BA254 Arya-lalita-vistara-nama-mahayana-sutra Vaidya 1958:13.70; 

P763: 195.1.6. 

254 



sứ giả của bệnh tật và sự lão hóa. Cho nên, đừng hân hoan với ý 
nghĩ rằng khi còn sống, quý vị ốn định một noi và không di 
chuyển đến kiếp sống tiếp theo. Lấy ví dụ, khi bị roi xuống từ 
hẻm núi cao, thì khoảng thời gian ở trong không trung đến khi 
roi xuống mặt đất không dề chịu chút nào. Nhu lời trích dần của 
Nguyệt Xứng trong tác phấm Tứ Bách Kệ Tụng ( cãtuh-ẩakata - 
tĩkã ) 1 : 

Này những con nguời anh hùng, 

bắt đầu từ đêm đầu tiên 

Nhập thai vào thế giới này 

Nguời sê di chuyến hằng ngày, không hề trì hoãn 

Đe đến nơi Tử thần hiện diện 

Trong tác phấm Tứ Ngộ Đoạn Diệt Truyện {Truyện về Đoạn 
Diệt Bốn Sai Sót} ( Catur- viparyaya-parihãra-kathã ) 2 : 

Liệu những ai từ đỉnh núi cao rơi xuống? 

Có thấy chăng hạnh phúc giữa khoảng không đang hủy diệt? 
Neu họ luôn đuổi theo cái chết từ lúc sinh ra, [107] 

Làm sao họ có thế tìm đuợc hạnh phúc trong khoảng thời 
gian ấy? 

Đoạn văn này ngụ ý rằng cái chết chắc chắn sẽ nhanh chóng đến 
với quý vị. 

3” Quán niệm về sự chắc chắn của cái chết đến nỗi thậm chí 
khi còn sống, quý vị cũng có rất ít thời gian để thực hành tu 

tập 

Thậm chí nếu quý vị có thế sống thọ đuợc khoảng thời gian dài 
nhất nhu đã diễn giải ở trên, quý vị sẽ sai lầm khi nghĩ rằng 


1 BA255 Bodhisattva-yogã-caryã-Catuh-sataka-tĩkã P5266 : 184.5.2-3. 

2 BA256 Catur-viparyaya-[panhãra]-kathã P5669: 213.3.2-3. Theo danh 
mục p thì tác giả là Matricitra. 


255 



mình có nhiều thời gian. Hầu hết cuộc đời của quý vị đã và đang 
bị lãng phí. Một nửa quãng đời dành cho việc ngủ, và rất nhiều 
khoảng thời gian tỉnh thức của quý vị bị hao phí cho những sự 
phân tán tu tuởng. Hon thế nữa, khi tuối trẻ tàn phai, thời điểm 
cho sự già nua sê đến. Sức mạnh của quý vị về thế chất lần tinh 
thần bị thoái hóa đến mức ngay cả nếu quý vị muốn thực hành tu 
tập, quý vị cũng không còn đủ khả năng làm đuợc. Vì vậy, quý 
vị chỉ có một vài co hội ít ỏi đế thực hành những lời giáo huấn. 
Kinh Nhập Thai nói rằng 1 : 

Vả lại, một nửa thời gian của quãng đời một trăm năm dành 
cho việc ngủ. Muời năm trải qua thời tho ấu. Hai muoi năm 
là của tuối già. Sự phiền não, than van, nỗi đau đớn về thân 
xác, bực dọc về tinh thần, và sự lo âu đã chiếm hết thời gian. 
Hàng trăm loại bệnh tật khác nhau cũng tiêu tốn thời gian 
của các nguôi. 

Trong phấm Tứ Ngộ Đoạn Diệt Truyện {Truyện về Đoạn Diệt 
Bốn Sai Sót } 2 

Trong quãng đời một trăm năm này, ngay cả nguời thọ nhất 
cũng kết thúc cuộc đời trong vỏn vẹn một trăm năm. Trong 
số đó, khoảng thời gian khởi đầu của tuối ấu thơ và kết thúc 
của tuổi già là hoàn toàn vô ích. Những điều nhu ngủ nghỉ và 
bệnh tật làm tiêu hủy mọi hy vọng về việc tu tập, không còn 
thời gian cho điều đó. Vậy thì còn lại bao nhiêu thời gian 
trong quãng đời của một chúng sinh đế đuợc sống hạnh 
phúc? 

Hơn nữa, Chay-ga-wa nói rằng nếu trừ sáu muơi năm quý vị mất 
đi cho việc ăn mặc, ngủ nghỉ, và bệnh tật, thì thời gian còn lại 


1 BA257 Garbhãvakrãnti-sũtra P760: 108.4.7-8. Dường như Tsongkhapa 
dùng bản dịch khác cho đoạn này. 

2 BA258 Catur-viparyaya-[parihãra]-kathã P5669 : 213.4.2-3. 

256 



quý vị dành đế thực hành những lời giáo huấn là không quá năm 
năm. 

Điều này có nghĩa là, những điều kỳ diệu của cuộc đời sẽ chỉ 
còn là ký ức vào thời điếm của cái chết, nhu thế quý vị tỉnh dậy 
và nhớ lại những trải nghiệm thú vị trong một giấc mo. Hãy suy 
nghĩ xem: “Neu kẻ thù của quý vị, cái chết, chắc chắn sè đến và 
không thế ngăn cản, thì vì sao tôi lại hân hoan trong những ảo 
tuởng về cuộc đời này?” [108] Sau đó hãy quyết tâm rằng quý vị 
phải thực hành lời giáo huấn và dành những sự phát nguyện 
thành tâm đê thực hiện. 

Trong Kỉnh Bổn Sanh {Túc Sinh Truyện Kinh} 1 : 

Alas, này những nguời thế tục đầy khổ đau, 

Ta không yêu thích những điều tạm bợ. 

Đen cả đóa sen trắng lộng lẫy này 
Rồi sê thành ký ức mà thôi. 

Alas, thật đáng kinh ngạc rằng nguời không biết sợ, 

Khi sống trong cảnh giới nhu thế này. 

Nguời vui suớng và hành động không hề lo lắng 
Dù Thần chết đã khóa kín mọi con đuờng. 

Bởi vì nguời có những kẻ thù đầy quyền năng, 

Hiểm nguy và không thế ngăn chặn 
Đó là bệnh tật, tuổi già và sự chết, 

Nguời hắn phải đến noi kinh khiếp trong kiếp sống tiếp kề. 
Ta tự hỏi nguời chín chắn sẽ vui thích điều gì trong việc 
đấy? 


Tuông tự như vậy, trong tác phấm Ka-nị-sẳc Đại Vương Thư 
{Thư Gửi Vua Kaniska }{Mãha-rãja-kaniska-ỉekha ) 2 : 

Sự nhẫn tâm của Thần chết, 


1 BA259 Jm: 32.7-9; P5650: 59.5.7-60.1.2. 

2 BA260 Mãha-rãja-kaníska-lekha P5411: 221.1.5-7. Tác giả theo danh 
mục của p. là Mãticitra. 


257 



Tiêu diệt chúng sinh đầy sức mạnh một cách vô tình 
Khi sự tàn sát ấy chắc chắn đến, 

Người khôn ngoan có thanh thản gì chăng? 

Nên, khi kẻ chiến binh không khoan nhượng ấy 

Chưa đốt cháy chiếc tên bất khả dừng 

Mà chúng ta không thoát nổi 

Thì hãy tự nồ lực cho chính hạnh phúc của mình. 

Hãy quán chiếu theo phưong pháp này. 

b” Quán niệm về thòi điểm không chắc chắn của sự chết 

Cái chết chắc chắn sẽ đến vào một thời điểm giữa ngày hôm nay 
và một trăm năm sau; nhưng quý vị không chắc chắn trong 
khoảng thời gian này nó sẽ đến vào ngày nào. Vì vậy, quý vị 
chang thế xác định được liệu rằng hôm nay mình sẽ chết hay 
không. Tuy nhiên, quý vị phải thừa nhận mình sẽ chết và nên 
nghĩ là “Tôi sẽ chết hôm nay”. Bởi vì, nếu quý vị không thừa 
nhận mình sẽ chết và nghĩ là “Hôm nay tôi sẽ không chết”, hay 
“Có lẽ hôm nay tôi chưa chết đâu”, thì quý vị sẽ tiếp tục dành 
những sự chuẩn bị đế ở lại cuộc đời này mà không chuẩn bị cho 
kiếp sống tiếp theo của mình. Trong khi đó, quý vị sẽ bị Tử thần 
bắt đi, và rồi quý vị sẽ chết trong sự hối tiếc. Neu mỗi ngày quý 
vị đều chuấn bị cho cái chết, quý vị sẽ thành tựu được nhiều mục 
tiêu cho kiếp sống tiếp theo. Vì thế, ngay cả nếu hôm nay quý vị 
không chết thì trong tuông lai quý vị sè hoàn thành điều này rất 
tốt. Neu quý vị chết, thì điều đó thậm chí ý nghĩa hon bởi quý vị 
đã thực hiện những việc mình cần phải làm. [109] Lấy ví dụ, khi 
chắc chắn rằng kẻ thù lớn sẽ đến và làm hại quý vị nghiêm trọng 
vào thời điểm giữa hiện tại và một lúc nào đó trong tưong lai, 
nhưng quý vị không biết nó sẽ đến vào ngày nào, thì quý vị đều 
phải cấn trọng từng ngày. Đó chính là như thế. 

Neu quý vị suy nghĩ từng ngày rằng “Hôm nay tôi sẽ chết”, hoặc 
ít nhất là “Có thế hôm nay tôi sẽ chết”, quý vị sẽ hành động tất 
cả những điều mang lại lợi ích cho kiếp sống tiếp theo mà mình 
sẽ đi tới, và quý vị sẽ không chuấn bị đế ở lại cuộc đời này. Nếu 
quý vị không tư duy như vậy, quý vị sẽ nhận thấy mình đang ở 


258 



tại kiếp sống này, và quý vị tích trữ mọi thứ cho cuộc sống hiện 
tại thay vì vì sự lợi lạc cho kiếp sống tiếp theo. Ví như khi dự 
định ở lại noi nào đó trong khoảng thời gian dài thì quý vị sẽ 
dành nhiều sự chuấn bị đế ở lại đó. Neu quý vị nghĩ rằng quý vị 
sẽ không ở noi đó, mà đi đến chỗ khác, quý vị sẽ chuấn bị đế rời 
khỏi. Vì thế, mỗi ngày quý vị phải tăng trưởng nhận thức rằng 
cái chết là điều nhất định sẽ đến bằng cách sau. 

1” Quán niệm rằng kiếp sống trong thế giói này 
(Jambudvĩpa {Diêm Phù Đề}) thật bấp bênh 
Nói chung, tuối thọ ở Bắc Câu Lư Châu là khá rõ ràng. Dù ở các 
châu khác bên cạnh Diêm Phù Đe và Bắc Câu Lư Châu, không 
hề có sự chắc chắn rằng liệu một người có thế hoàn thành trọn 
vẹn kiếp sống của chính mình hay không, nhưng phần nhiều có 
một tuổi thọ xác định. Tuối thọ ở cõi Diêm Phù Đe vô cùng bất 
định, vào khoảng từ khởi đầu ngắn không thế đo đạc được, cho 
đến độ dài tối đa cuối cùng là mười năm. Xa hon, quý vị có thế 
nhận thấy rằng không có gì chắc chắn về việc cái chết sẽ đến vào 
tuổi thanh niên, tuổi già hay vào khoảng giữa. Cùng trong nguồn 
cảm hứng ấy, tác phấm Vi Diệu Pháp Báu Luận nói rằng 1 : 

Tuối thọ noi đây thật bất định: 

Vào lúc kết thúc chu trình, nó là mười năm; 

Vào lúc khởi đầu, không thế đo được. 

Trong tác phẩm Tiểu Bộ Kinh 2 : 

Trong số chúng sinh mà ta gặp buối sáng 
Chiều đến ta không còn thấy một vài người 
Trong số chúng sinh mà ta gặp buối chiều nay 
Sớm mai vài người ta không còn thấy nữa 

Tuông tự: 


1 BA261 AK: 3.78cd; P5590: 120.2.5. 

2 BA262 Ud: 1.7-10; P992: 89.4.6-8. 

259 



Khi rất nhiều đàn ông và phụ nữ 
Và ngay cả những thanh niên qua đời, 

Làm sao nguời tự tin đế nói, 

“Nguôi ấy còn quá trẻ đế chết đi”? 

Một số nguời chết trong bụng mẹ, 

Một vài nguời chết mới đẻ ra 
Số kia chết ở lứa biết truờn 
Số nữa chết khi vừa biết chạy. 

Một số đã già, một vài trẻ 
Số tuối thanh niên, số tuối choi 
Đeu phải ra đi từng kẻ một, 

Tựa trái chín kia phải rụng rời. [110] 

Hãy ghi nhớ những truờng hợp khi quý vị chứng kiến hoặc nghe 
tin về các vị đạo su hay bạn bè đã đến đoạn cuối của kiếp sống 
nhung lại ra đi mà chua hoàn thành đuợc những dự định, hay đột 
ngột qua đời bởi các nguyên do nội tại hoặc ngoại cảnh. Hãy 
nhận thức về cái chết, ngẫm nghĩ và ngầm nghĩ rằng: “Mình 
cũng phải lệ thuộc vào cái chết nhu thế thôi”. 

2” Quán chiếu rằng nguyên nhân của cái chết thì vô cùng và 
nguyên nhân cho sự sống thật ít ỏi 

Nhiều chúng sinh hữu tình và những vật vô tri đã làm tốn hại 
cuộc sống này. Hãy nghĩ sâu sắc về nhiều loại tốn thuong do con 
nguời và ma quỷ gây ra; bao nhiêu loài vật nguy hiểm gây tốn 
hại đến sự sống và tay chân; và tuông tự, những điều tai hại thật 
lớn xảy ra bởi những chứng bệnh bên trong và các yếu tố ngoại 
cảnh. Hơn nữa, cơ thế của quý vị đuợc cấu thành từ bốn yếu tố - 
đất, nuớc, lửa và gió - và ngay cả chúng sê gây nguy hiểm cho 
nhau nếu bị mất cân bằng. Khi một yếu tố nào đó du thừa và các 
yếu tố kia thiếu hụt thì bệnh tật phát sinh, và cuộc đời của quý vị 
bị cuóp đi. Do vậy, khi những điều nguy hiểm có mặt bên trong 


260 



quý vị thì cơ thế và cuộc sống sẽ không đuợc an toàn. Trong 
nguồn cảm hứng này, Kỉnh Đại Bát Niết Bàn 1 : 

Ý niệm về cái chết là những kẻ thù đáng ghét đó luôn vây 
quanh cuộc đời này, hủy hoại cuộc sống trong từng khoảnh 
khắc. Không điều gì có thể kéo dài tuổi thọ của các nguơi. 

Tuơng tự, trong tác phấm Bảo Hành Virơng Chỉnh Luận {Tràng 
Hoa Qúy Báu} của Long Thọ 2 : 

Các nguơi đứng giữa những nguyên nhân của cái chết 
Nhu ngọn đèn hiu hắt đứng giữa cơn gió mạnh. 

Thêm vào đó là tác phấm Bằng Hữu Thư {Lá Thu Bằng Hữu} 
của Ngài 3 4 : 

Cuộc đời vô thuờng hơn cả bong bóng nuớc 

Bị đập vỡ bởi những làn gió hiểm nguy 

Nên, nguơi có the thở ra rồi hít vào 

Hay thức dậy sau giấc ngủ - đã là những điều kỳ diệu. 

Trong tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng*: 

Khi Tứ Đại không đủ sức mạnh làm hại lần nhau, 

Đuợc gọi là họp thể cân bằng, và sự hỷ lạc về thể chất xuất 
hiện 

Nhung thật hoàn toàn không hợp lý khi dành tên gọi “hỷ lạc” 
Cho một họp thế vốn xảy ra nguợc lại. 

Vì đây là thời điểm mà năm điều không thanh tịnh {ngũ chủng 
bất tịnh } 1 nhanh chóng lan tỏa nên rất ít nguời tích lũy đuợc đại 


1 BA262 Ud: 1.7-10; P992: 89.4.6-8. 

2 BA263 Rãja-parikathã-[mala]ratnãvalĩ { Ra ) : 4.17; P5658, 179.5.2. 

3 BA264 Suhrl-lekha: 57, P5682: 236.4.5-6. 

4 BA265 Cs: 2.41; P5246: 133.4.7. 


261 



lực của những nghiệp lành, điều giúp cho tuổi thọ lâu dài. Tuơng 
tự, vì năng lực chữa bệnh của thực phấm và v.v... mà ta dùng rất 
yếu, nên quý vị kém sức đề kháng bệnh tật. Thực phấm dự trữ 
mà quý vị dùng không dề dàng tiêu hóa và vì vậy, điều đó làm 
giảm khả năng thúc đấy những thành tố tốt cho co thế. Hơn nữa, 
bởi vì quý vị rất ít làm những việc tích lũy công đức và những 
việc sai trái của quý vị lại đầy sức mạnh, nên những việc thực 
hành nhu tụng đọc Mật chú rất ít công hiệu. Tất cả những điều 
này khiến cho việc kéo dài tuổi thọ của quý vị vô cùng khó 
khăn. 

Hơn nữa, không có nguyên nhân nào đế sống còn lại không trở 
thành nguyên nhân của cái chết. Nói cách khác, quý vị tìm kiếm 
những điều nhu thức ăn và nuớc uống, chồ nuơng náu và bằng 
hữu đế không phải chết đi, nhung thậm chí những điều này có 
thế trở thành nguyên nhân cho cái chết. Ví dụ nhu quý vị có thế 
ăn nhầm thực phấm hoặc uống nhầm nuớc, hoặc tiêu thụ quá 
nhiều hay quá ít. Nơi ở của quý vị có thế bị sập đố, hoặc bạn hữu 
có thế lừa dối quý vị. Vì vậy, rõ ràng là không có nguyên nhản 
nào đế sống còn lại không the trở thành nguyên nhân của sự 
chết. Bởi vì bản thân cuộc đời luôn di chuyến về phía cái chết, 
nên những điều kiện phục vụ cuộc sống không mang lại sự an 
toàn cho dù chúng có nhiều vô số. Trong tác phấm Bảo Hành 
Vương Chính Luận 1 2 '. 

Nguyên nhân của cái chết thì nhiều 

Nguyên nhản cho sự sống lại ít ỏi 

Chúng cũng thành nguyên nhân gây cái chết 

Nên hãy luôn thực hành lời huấn thị. 


1 BA266 Năm bất tịnh (snyigs ma Inga) là các bất tịnh về (1) chúng sinh, 
(2) phiền não, (3) các ngã, (4) quan điểm triết học và (5) các nguồn 
tài nguyên. 

2 BA267 Ra: 3.79; P5658: 179.1.5. 

262 




3” Quán niệm rằng thòi điếm diễn ra cái chết là không chắc 
chắn bỏi cơ thể con người rất mong manh 

Thân thế quý vị thật mong manh như một bong bóng nước. Vì 
vậy, việc tiêu hủy nó không gây ra nhiều thiệt hại. Cuộc đời của 
quý vị có thế bị lấy đi bởi những điều mà quý vị chỉ tưởng tượng 
rằng nó có hại, như thế bị một cái gai châm chích. Do đó, quý vị 
sẽ dễ dàng bị bất kỳ nguyên nhân nào của cái chết đánh bại. 
Trong tác phẩm Bằng Hữu Thư 1 [112]: 

Neu ngay cả tro tàn cũng không còn lại khi thế giới vật chất 

Trái đất, núi Tu-di, và biến cả 

Bị bảy vầng thái dương nóng rực đốt cháy tan, 

Liệu có cần đề cập đến con người, vốn tạm bợ mong manh? 

Sau khi quán chiếu theo cách này, quý vị nên quyết tâm rằng bởi 
vì không có gì chắc chắn về thời điểm thần chết sẽ hủy hoại cơ 
thế và cuộc sống của quý vị, nên quý vị sè thực hành giáo huấn 
ngay bây giờ, và không còn tự cho rằng mình vẫn còn thời gian. 
Hãy cam kết điều này nhiều lần từ sâu thắm con tim quý vị. 
Trong tác phấm Ka-nị-sắc Đại Vương Thư {Thư Gửi Vua 
Kaniska) 2 : 

Thần chết không là 
bằng hữu của ai, 

Đột ngột tấn công. 

Nên đừng chờ đợi 
Đe mà nói rằng 
“Đe đến ngày mai 
Tôi làm điều đó”. 

Hãy nên nhanh chóng 
Thực hành lời dạy 
Siêu tuyệt thâm sâu. 


1 BA268 Suhrl-lekha/ 57; P5682: 236.4.5-6. 

2 BA269 Mãha-rãja-kaniska-lekha P5411: 221.1.4-5. 

263 



Thật là không hay 
Người ta nói rằng, 

“Tôi hoãn việc kia 
Đen ngày mai làm 
việc của hôm nay” 

Rồi ngày mai đến, 

Ngươi phải ra đi 
Chắc chắn sẽ đến. 

Hơn nữa, vua của các nhà du-già, srĩ Jagata mitrananda {tên 
dịch nghĩa Thượng sư Toàn Hữu Lạc} trong tác phấm Nguyệt 
Vương Thư nói rằng 1 : 

Này vị vua thế gian, 

Khi thân vay mượn này 
Vần hãy còn khỏe mạnh, 

Chưa bệnh tật yếu suy, 

Hãy tận dụng thân kia 
Một cách thật hữu ích, 

Hãy hành động để dứt 
Nồi sợ hãi của người 
về bệnh, chết, hư hoại. 

Khi bệnh, chết, suy tàn, 

Và tương tự xảy ra, 

Có lẽ người nhớ đến 
Việc thực hành tu tập, 

Nhưng rồi điều chi nữa 
Có thể làm được đây? 

Quán niệm về thời điểm bất định của cái chết là một trong ba 
điều căn bản quan trọng nhất. Đây chính là điều sẽ tái định 
hướng tâm trí của quý vị, vì vậy hãy thật nồ lực cho việc ấy. 


1 BA270 Candra-raja-tekha ( Thư gửi cho Nguyệt vương), P5689: 251.2.2- 
4. Danh mục p liệt kê tác giả là Jagata-mitrãnanda. 

264 



c” Quán niệm rằng vào thòi điếm diễn ra cái chết, không 
điều gì có thể giúp đỡ cho quý vị ngoài sự thực hành tôn giáo 
1” Bạn hữu sẽ không giúp được 

Khi quý vị nhận thấy mình phải đi đến kiếp sống tiếp theo, bất 
kế có nhiều người thân và bạn hữu lo lắng, yêu thưong và ở 
xung quanh quý vị vào thời điểm ấy, thì quý vị cũng không thế 
mang một ai đi cùng với mình. 

2” Vật chất sẽ không giúp được 

Bất kể quý vị có hàng đống trang sức đẹp đẽ như thế nào thì quý 
vị cũng không thế mang theo dù chỉ một món đồ nhỏ. 

3” Thân thể quý vị sẽ không giúp được 

Bởi vì quý vị phải vứt bỏ ngay cả thịt xưong mình mà quý vị đã 
được sinh ra cùng nó, thì liệu có cần đề cập điều gì khác nữa 
không? 

Vì vậy, hãy nghĩ rằng: “Điều tất nhiên xảy ra là mọi thứ tuyệt 
vời trên thế gian này sẽ rời bỏ tôi; Tôi cũng phải bỏ chúng lại 
phía sau, và đi tới một thế giới khác. Thật vậy, hôm nay điều ấy 
sẽ xảy ra!”. [113] Quán niệm rằng bằng cách nào, để ở thời điểm 
của cái chết, chỉ có sự thực hành tôn giáo sẽ là noi nưong tựa, là 
sự bảo vệ và phòng hộ cho quý vị. Trong tác phấm Ka-nị-sẳc 
Đại Vương Thư {Thư Gửi Vua Kaniska) 

Khi nghiệp quá khứ đã tạo nên kiếp sống này 
Trôi qua, 

Và các ngưoi được kết nối bởi tạo nghiệp mới 
Và được thần chết dần dắt đi, 

Thì mọi người đều quay trở về. 

Ngoại trừ công đức và tội lỗi của các ngưoi, 

Thì không điều gì sẽ đi theo các ngưoi được. 

Hãy hiếu điều này và thực hành thật tốt. 

Tuông tự, Sri Jagata-mitrananda nói rằng 1 2 : 


1 BA271 Maha-raja-kaniska-lekha T54U: 242.4.8-242.5.2. 

2 BA272 Candra-rajã-lekha P5689: 251.4.8-251.5.2. 


265 



Thánh Vương, bất kế người đã đạt giàu sang đến mức nào, 
Khi người khởi hành đến kiếp sống khác, 

Như chiến binh đại bại trên sa mạc, 

Người cô độc không con trẻ vợ hiền, 

Không bằng hữu, và cũng không y phục 
Không vương quốc, không cung điện nguy nga. 

Dù quyền lực và đội quân bất bại, 

Thì người cũng không nghe hay thấy họ. 

Rút cuộc không một người hay một vật 
Sẽ đi theo người. 

Tóm lại, nếu cái tên người cũng thiếu, 

Liệu cần nói về điều gì nữa không? 


Hãy cố gắng đạt đến hạnh phúc vĩnh cữu cho những kiếp sống 
tiếp theo của quý vị bằng việc quán niệm về cái chết theo cách 
này, quán chiếu về sự an lạc và thuận duyên quan trọng, khó đạt 
được, và dề dàng đánh mất như thế nào bất kế quý vị phải khó 
khăn đế nhận về. Neu thay vào đó, quý vị chỉ đi tìm kiếm niềm 
vui và né tránh né đau khố cho đến thời điểm chết, thì quý vị sẽ 
cần tham dự một khóa học về đạo hạnh đế vượt qua hành vi của 
loài vật, bởi vì những con vật giỏi hơn loài người trong việc tìm 
những niềm vui tạm thời. Neu không, dù quý vị có đạt được một 
cuộc sống trong cảnh giới hạnh phúc, điều đó cũng vô nghĩa như 
là quý vị không có mà thôi. Bởi vì, như trong tác phấm “ Nhập 
Bồ-đề Hành Luận ” nói rằng 1 : 

Những người bị nghiệp xấu hành hạ, 

Đã lãng phí sự an lạc và cơ duyên tuyệt vời thật khó đạt 
Đe tìm lấy những điều vặt vãnh 

Những điều không hiếm hoi mà ngay cả loài vật cũng có 
được. 


1 BA273 BCA: 8.81; P5272: 256.2.2-3. 
266 



Vì vậy, dù răng thật khó khăn trong việc sinh khởi chánh niệm 
về cái chết, quý vị vẫn phải thực hiện vì đó là nền tảng cho con 
đường giác ngộ. Bo-do-wa đã nói rằng: 


Đối với tôi: “sự trình hiện và loại trừ” 1 chính là phưong 
pháp thiền của tôi về vô thường. [114] Với cách đó, tôi gạt ra 
tất cả những trình hiện trong cuộc đời này như bạn bè, người 
thân họ hàng, và tài sản sở hữu. Sau đó, nhận thức rằng tôi 
luôn phải một mình đi đến kiếp sống tiếp theo mà không 
mang gì bên mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều gì 
ngoài tu tập tôn giáo. Từ đó, cuộc sống không dính mắc bắt 
đầu. Trước khi điều này sinh khởi được trong tâm trí các 
ngưoi thì con đường thực tập những lời huấn thị vẫn còn 
đóng kín. 

Tưong tự, ngài Dõl-wa nói rằng: 

Đi theo con đường này, hãy tích lũy những sự góp nhặt tri 
thức và thanh lọc những ngăn trở. Hãy gửi lời thỉnh cầu đến 
đức Phật và đạo sư. Hãy quán niệm một cách thiết tha với sự 
kiên trì bền chí. Neu các ngưoi thực hiện những điều này, 
cho dù các ngưoi có thế nghĩ rằng tri thức ấy không nảy sinh 
thậm chí trong một trăm năm nữa, thì nó vẫn sẽ sinh khởi 


1 BA274 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan, mChan: 223.6, cho rằng po-to-wa 
được hỏi một cách nhún nhường bởi một triết gia: có khẳng địnnh gì 
về hệ thống của ông trong mối liên hệ đến sự trình hiện và sự loại trừ 
cũng như là các hiện tượng tích cực và tiêu cực. Ngài đã khéo léo trả 
lời qua việc dùng thuật ngữ trong khuôn khổ kinh nghiệm về tôn giáo 
của mình, hơn là trong khuôn khổ bàn luận triết lý. Việc chơi chữ của 
ông ta về các thuật ngữ trình hiện và loại trừ thật rõ ràng trong bản 
dịch, nhưng không được rõ cho các hiện tượng tích cực (sgrub pa) và 
tiêu cực (sgrub pa), ông dùng từ ngữ cho hiện tượng tiêu cực để tạo 
thành một lối chơi chữ qua việc sử dụng từ có âm tương tự vốn nghĩa 
là "ngăn trở" ('gags pa). 


267 



bằng cách nào đó bởi vì không một pháp cấu họp nào giữ 
nguyên nhu ban đầu. 


Khi có nguời hỏi ngài Ga-ma-pa về việc thay đổi đối tuợng 
thiền, ngài bảo vẫn sử dụng lại cùng một đối tuợng ấy. Khi có 
nguời hỏi ngài về điều gì sẽ đến tiếp theo, ngài bảo: “Không có 
điều gì nữa” 1 . 

Điều này nghĩa là nếu trong truờng hợp tâm thức của quý vị 
thúch hợp, hãy thiền về những điều tôi đã giải thích bên trên 2 . 
Neu tâm không hợp, hãy nắm bắt bất cứ điều gì thích hợp trong 
số chín nguyên nhân và ba căn nguyên. Hãy quán chiếu lặp lại 
nhiều lần cho đến khi quý vị xoay chuyến đuợc tâm thức khỏi 
những hoạt động trong cuộc sống, nhu thế tô điểm cho chính 
quý vị trong quá trình dần đến nền tảng của sự thực tập. 

Bất kế những lời huấn thị phụ thuộc vào vị đạo su, sự an lạc và 
thuận cảnh, và sự vô thuờng có thế xảy ra ngay trong lời dạy của 
đức Phật và những luận giải, hãy nhận biết rằng những điều này 
cần phải đuợc thực tập và duy trì bằng thiền. Neu thực hiện nhu 
vậy, quý vị sẽ dề dàng nhận thấy mục tiêu của Bậc Điều Ngự. 
Hãy hiếu biết rằng quý vị cũng phải tiến lên theo phuong pháp 
này trong bối cảnh của những lời huấn thị khác. 


1 BA275 Locho Rimbochay nói rằng hai điều này hoán đổi nhau nghĩa là 
quý vị phải ở lại với một đối tượng thiền. 

2 BA276 Locho Rimbochay chú giải rằng điều này nghĩa là sự thông tuệ 
của quý vị đủ rõ để quán chiếu lên điều đã được giải thích trên. 

268 



Chương 10: Quán Tưởng về Kiếp sống 
Tương Lai của Quý Vị 


b’ Quán chiếu những điều sẽ xảy đến trong đời sống tuơng lai 
của quý vị: hạnh phúc và khố đau của hai hạng chúng sanh 
1 ’ Quán chiếu sự đau khố của chúng sinh ở những địa ngục 
a” Quán chiếu sự đau khố của chúng sinh trong những 
địa ngục nóng 

b” Quán chiếu sự đau khố trong những địa ngục cận biên 
c” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục lạnh 
d” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục phụ 
2’ Quán chiếu sự đau khố của súc sinh 
3 ’ Quán chiếu sự đau khố của ngạ quỷ 

a” Loài ngạ quỷ không lấy đuợc thức ăn và nuớc uống 
do những trở ngại bên ngoài 

b” Loài ngạ quỷ không lấy đuợc thức ăn và nuớc uống 
do những trở ngại bên trong 

c” Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và 
nuớc uống 


& 

b’ Quán chiếu những điều sẽ xảy đến trong đời sống tưotig 
lai của quý vị: hạnh phúc và khố đau của hai hạng chúng 
sanh 

Nhu đã đề cập trong phần truớc, bởi việc quý vị sẽ sớm chết đi 
là điều tất nhiên nên quý vị không thế duy trì mãi kiếp sống này. 
Vì quý vị không chấm dứt sự hiện hữu sau khi chết nên quý vị sẽ 
tái sinh. Hơn nữa, quý vị sẽ tái sinh vào cảnh giới hạnh phúc 
hoặc khố đau, bởi vì không có một nơi đầu thai nào khác cho hai 
hạng chúng sinh này. Vì quý vị bị nghiệp của mình kiếm soát và 
không thế lựa chọn nơi đầu thai, nên quý vị sẽ tái sinh theo cách 
những nghiệp thiện và bất thiện buộc quý vị phải tái sinh vào. 


269 



[115] Trong trường hợp này, khi quán chiếu về sự khố đau ở 
những cảnh giới khốn cùng, hãy suy tư rằng: “Mọi việc sẽ thế 
nào nếu tôi bị sinh vào cảnh giới đau khố?” Như ngài hộ pháp 
Long Thọ Bồ-tát nói: 

Ngày ngày quán chiếu những địa ngục, 

Cả hai cực nóng và cực lạnh. 

Cũng suy tư về các ngạ quỷ 
Bị gầy mòn vì đói và khát. 

Quan sát và quán chiếu súc sinh 
Bị khố đau vô minh đánh bại. 

Hãy diệt trừ nhân gây ra chúng 
Cấy duyên lành cho bao phúc hạnh. 

Thân người đây đời nay khó thảnh 
Có được nó, tinh tấn, đừng gieo 
Những nhân gây tái sanh đau khố. 

Thiền quán về những đau khố của luân hồi nói chung và những 
đau khố trong những cảnh giới khốn cùng nói riêng là điều tối 
quan trọng, bởi vì nếu quý vị quán chiếu về việc mình phải roi 
vào đại dưong đau khố như thế nào, thì sau đó quý vị sẽ tránh xa 
khỏi nó, và nhờ vậy quý vị vượt qua được sự ngã mạn và kiêu 
ngạo. Nhận thấy đau khố chính là kết quả của nghiệp bất thiện, 
quý vị sẽ cẩn trọng đế tránh xa những tội lồi và những sự vi 
phạm. Bởi vì quý vị mong mỏi hạnh phúc chứ không phải khố 
đau, và hiếu rằng hạnh phúc là kết quả của sự đức hạnh nên quý 
vị sẽ yêu thích việc trau dồi phấm hạnh. Một khi đánh giá được 
tình trạng của chính mình thì quý vị sè phát triển được lòng từ bi 
dành cho người khác. Sau khi chuyến hóa được vòng sinh tử 
luân hồi, quý vị sẽ phát triển được lòng ước mong giải thoát. Vì 
sợ hãi đau khố nên quý vị quy y tam bảo một cách đầy nhiệt 
thành. Thiền quán về đau khố là sự tóm lược tuyệt vời bao gồm 
những điều này và những điểm quan trọng khác của việc thực 
tập. 


270 



Tương tự, trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận : 1 

Bởi không có khố đau, sẽ không có quyết tâm được giải 
thoát 

Các ngươi, tâm thức, hãy giữ trong chánh niệm! 

Và tương tự như vậy: 

Vả lại, đặc tính tốt của đau khố - đó là 

Giúp các ngươi tỉnh ngộ và xua tan ngạo mạn 

Tăng trưởng lòng bi mẫn với chúng sinh trong vòng luân hồi 

Cấn trọng tránh xa tội lồi, và yêu thích đức hạnh 

Và xa hơn nữa là: 

Bị nồi sợ hãi tràn ngập lòng 

Tôi dâng mình cho đức Phố Hiền Bồ-tát 

Mặc dù tác phấm Nhập Bồ-đề Hành Luận thảo luận những đặc 
tính này của đau khố trên quan điểm nói về sự đau khố đã trải 
nghiệm trong quá khứ, thì sự đau khố trong tương lai cũng có 
những tính chất tương tự như vậy. [116] 

1’ Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh ở những địa ngục 
a” Quán chiếu sự đau khố của chúng sinh trong những địa 
ngục nóng {đại địa ngục} 

[Trong tác phấm Du-già Sư Địa Luận]: 2 


1 BA277 Vaidya 1960b: 72; P5336: 216.5.7. 

2 BA278 Ngài Tsongkhapa sử dụng đề tựa Du-già Hạnh Địa Yếu Luận 
{Sa'i dngos gzhi), theo tác giả Thurman (1984: 410), để nói đến 
các phân đoạn trong Du-già sư Địa luận chứ không phải là Bbh và 
Sbh. Phần trích dẫn dài này (P5536: 230.3.8-231.5.6) là phần đầu 
của Du-già sư Địa luận. 


271 



Có tám Địa Ngục nóng 1 . Đầu tiên là Đẳng Hoạt Địa Ngục, 
nằm bên dưới quý vị ba mươi hai ngàn dặm; dưới nơi ấy là 
bảy Địa Ngục khác mỗi nơi nằm cách nhau bốn ngàn dặm. 
Chúng sinh ở Đắng Hoạt Địa Ngục hợp lại và chém chặt 
nhau bằng nhiều loại vũ khí xuất hiện lần lượt thông qua 
nghiệp lực, cho đến khi họ bất tỉnh và ngã xuống sàn. Sau 
đó, một giọng nói từ trên trời ra lệnh: “Hãy hồi sinh!” và họ 
đứng lên trở lại, chém nhau giống như trước đó, và trải qua 
vô vàn đau khổ. 

Ớ Hắc Thằng Địa Ngục, những quản ngục dùng các dây 
thừng đen đế đánh dấu và chia cơ thế của chúng sinh nơi này 
thành bốn phần, tám phần và nhiều phần nhỏ khác. Chúng 
sinh chịu đựng sự đau đớn khi bị chia cắt và chặt ra từng 
mảnh theo những đường đánh dấu này bằng các loại vũ khí. 
Khi chúng sinh ở Chúng Hợp Địa Ngục tập hợp lại, những 
quản ngục dồn họ vào giữa hai ngọn núi sắt có hình dạng 
như những đầu dê và sau đó nén chặt họ giữa những ngọn 
núi ấy, khiến những dòng máu phun ra từ miệng họ. Họ cũng 
bị ép vào những ngọn núi có hình đầu cừu, đầu ngựa, đầu 
voi, đầu sư tử và đầu hổ. Khi họ tập hợp lại lần nữa, thì họ bị 
chèn vào một cồ máy khống lồ bằng sắt và bị ép chặt như thế 
ép mía đường. Sau đó, họ tái hợp trên một mặt phang sắt đá, 
nơi những tảng đá cuội khống lồ bằng sắt được ném mạnh 


1 còn gọi tám hỏa ngục hay bát nhiệt địa ngục. Chữ Phạn Naraka có 
nghĩa là thế giới bên dưới (hạ thế). Tên Phạn ngữ của tám địa 
ngục tương ứng kể trên và các tên Hán-Việt thường dùng trong 
kinh điển là: (1) samjĩva-naraka (Đẳng Hoạt Địa Ngục hay Địa 
Ngục Hoàn Sinh), (2) kãlasũtra-naraka (Hắc Thằng Địa Ngục hay 
Địa Ngục Dây Trói Chết), (3) sarpghãta-naraka (Chúng HỢp Địa 
Ngục), (4) raurava-naraka (Hào Khiếu Địa Ngục hay Địa Ngục Kinh 
Khiếp), (5) mahãraurava-naraka (Đại Khiếu Địa Ngục hay Địa Ngục 
Kinh Khiếp Lớn), (6) tãpana-naraka (Viêm Nhiệt Địa Ngục hay Địa 
Ngục Gây Đau Đớn), (7) pratãpana-naraka (Đại Nhiệt Địa Ngục 
hay Địa Ngục Gây Đau Đớn Lớn), (8) avĩci-naraka (Vô Gián Địa 
Ngục, Địa Ngục Không Suy Giảm, hay Địa Ngục A-tì). 

272 



vào họ, chia cắt thân thế họ, đập họ tan ra từng mảnh, san 
phẳng họ, và tiếp tục khiến những dòng máu vọt ra phía 
trước. [117] 

Ớ Viêm Nhiệt Địa Ngục, những chúng sinh đang đi tìm nhà ở 
bị dồn vào một ngôi nhà sắt và bị những ngọn lửa và đám 
cháy nóng rực thiêu đốt thành tro. 

Đại Nhiệt Địa Ngục cũng tuông tự như thế, chỉ khác một 
điều là chúng sinh ở trong hai ngôi nhà sắt, một cái nằm bên 
trong cái còn lại. 

Trong Hào Khiếu Địa Ngục, những quản ngục ném chúng 
sinh vào một cái ấm đun nước nóng rực sâu vài dặm và đun 
sôi, chiên họ như thế chiên cá. Sau đó, các quản ngục dùng 
những cây xiên sắt nóng rực đâm xuyên qua hậu môn lên 
đến đỉnh đầu của họ; những ngọn lửa nóng rực phừng cháy 
phía trước từ miệng, mắt, mũi, tai và các lỗ chân lông của 
họ. Tiếp đến, cả lưng hoặc mặt của họ bị đặt xuống một bề 
mặt nóng rực bằng sắt, noi mà họ bị giã đập phang lì bởi một 
cái búa sắt nóng như thiêu đốt. 

Trong Đại Khiếu Địa Ngục, những quản ngục đâm các đinh 
ba bằng sắt vào hậu môn của các nạn nhân, hai ngạnh trái và 
phải xuyên lên vai họ và ngạnh chính giữa xuyên lên đỉnh 
đầu họ, khiến cho những ngọn lửa cháy bỏng bùng lên từ 
miệng và những lỗ khác. Thân the họ bị đặt vào một cái máy 
ép bằng sắt nóng rực, họ bị ném theo hướng từ đầu vào một 
ấm đun nước cực nóng bằng sắt chứa đầy nước sôi và họ bị 
nấu sôi, trôi nổi lên xuống và xung quanh, cho đến khi da, 
thịt, máu bị tiêu hủy và chỉ còn lại bộ xưong. Ngay sau đó, 
những quản ngục moi họ ra, trải dài thân họ trên một bề mặt 
bằng sắt - noi mà da thịt và máu của họ được tái tạo - và 
tiếp đó chúng lại ném họ vào ấm đun nước. Những sự tra tấn 
còn lại tưong tự như trong Hào Khiếu Địa Ngục. 

Ớ Vô Gián Địa Ngục, mặt đất bốc cháy dữ dội đến hàng trăm 
dặm từ hướng đông. Khi ngọn lửa này bốc lên thì nó chất chứa 
sức mạnh của một tai họa lớn. Tiếp đó, lửa dần dần thiêu đốt da 


273 



thịt, ruột và xương của chúng sinh thành tro, thâm nhập mọi ngõ 
ngách dần đến phần cốt tủy của họ. [118] Toàn thân của chúng 
sinh bị nhận chìm trong những ngọn lửa nóng rực, như thế họ là 
những con bấc trong ngọn đèn. Điều tương tự cũng diễn ra từ ba 
hướng khác. Khi những ngọn lửa đến từ cả bốn phương thì 
chúng kết hợp lại, và chúng sinh phải trải qua sự đau đớn không 
ngừng nghỉ. Quý vị nhận biết họ là chúng sinh chỉ nhờ vào 
những tiếng than khóc thảm thương mà họ phát ra. Trong những 
tình cảnh khác, họ bị đặt cạnh những cục than hồng nóng rực 
bằng sắt trong một cái rổ sàn bằng sắt, và cái rổ được lắc rất 
mạnh. Trong những tình cảnh khác, họ bị buộc phải leo lên 
những ngọn núi sắt khống lồ, sau đó ngã từ núi xuống một bề 
mặt bằng sắt. Trong những tình cảnh khác, lưỡi của họ bị một 
trăm cái móc sắt kéo ra từ miệng và bị căng dài ra, giống như 
những tấm da bò, cho đến khi chúng không còn nếp gấp hay 
đường rãnh. Vào những dịp khác, lưng họ bị đặt nằm trên mặt 
phang bằng sắt, miệng họ bị cái kẹp sắt cạy mở ra, trong lúc đó 
những cục sắt nóng rực và đồng đỏ đun sôi được nhét vào cho 
đến khi miệng, thực quản và ruột họ bị đốt cháy và phần cặn bã 
trôi xuống bên dưới. Những sự tra tấn khác tương tự như trong 
Đại Khiếu Địa Ngục. 

Đây chỉ là sự mô tả sơ lược về những sự hành hạ, nhưng còn có 
nhiều hình phạt khác. Ta đã viết về các vị trí và những nồi kho 
sở trong những địa ngục này một cách chính xác như được trình 
bày trong tác phàm Du-già Sư Địa Luận. 

Tiến trình của những nỗi đau khố này được giải thích trong tác 
phẩm Bằng Hữu Thư : 1 

Dù các ngươi trải bao đau khố 

Khủng khiếp dài đến một tỷ năm 

Thì các ngươi cũng không thế chết 

Đen khi nghiệp bất thiện trả xong. 


1 BA279 Shurl-lekha: 87; P5682: 237.2.8-237.3.1. 
274 



Vì vậy, quý vị phải trải nghiệm những sự đau khố này cho đến 
khi nghiệp lực của quý vị cạn kiệt. Liên quan đến điều này, 
nguời ta nói rằng năm muơi năm ở cõi nguời là một ngày của 
các vị thần tiên ở cõi trời {thiên giới} Tứ Thiên Vuơng [là cảnh 
giới thấp nhất trong sáu loại chu thiên ở dục giới], ba muơi lần 
của năm muoi năm là một tháng, và mười hai lần của con số này 
là một năm. Năm trăm năm theo cách tính ấy là tuối thọ của 
những vị thiên này. Lấy tất cả khoảng thời gian này tính là một 
ngày, ba mươi ngày như thế là một tháng, mười hai tháng như 
thế là một năm, kiếp sống của những cư dân ở Địa Ngục Đắng 
Hoạt là bằng năm trăm năm theo cách tính như vậy. [119] 
Tương tự, một trăm, hai trăm, bốn trăm, tám trăm, và sáu trăm 
năm ở cõi người, lần lượt tương đương với từng ngày của các vị 
tiên từ cung trời Đao Lợi cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
[những cảnh giới còn lại trong sáu cõi chư thiên ở dục giới]. 
Kiếp sống của họ dài một ngàn, hai ngàn, bốn ngàn, tám ngàn, 
và mười sáu ngàn năm thánh 1 . Những chu kỳ thời gian này lập 
thành từng đơn vị ngày cho các cư dân Địa Ngục tương ứng lần 
lượt từ Hắc Thằng Địa Ngục đến I lào Khiếu Địa Ngục, những 
kẻ phải chịu đựng từ một ngàn đến mười sáu ngàn năm tính theo 
thời gian của chính họ. Trong tác phấm Vỉ Diệu Pháp Báu 
Luận: 2 

Năm mươi năm trong cõi người 


kló tổng cộng 6 cõi trời (hay cung trời) thuộc về dục giới. Đó là: (1) 
cõi Tứ Thiên vương cai trị bởi 4 vị vua trời (skt. 
Caturmahãrãjakãyika), (2) cõi Đạo LỢi có 33 vị trời làm chủ (skt. 
Trãyastrirpsa), (3) cõi vô Chiến hay Dạ-man (skt. Yãma), (4) cõi 
Đâu Suất (skt. Tushita) nơi các vị Phật trụ thế trong đó có Phật Di 
Lặc, (5) cõi Hóa Lạc Thiên (skt. Nirmãnarataya) nơi các vị trời có 
thể tạo ra hưởng thụ các thú cực lạc của họ, và cõi Tha Hóa Tự Tại 
(skt. Parinirmitvashavartin) là cõi Thiên cao nhất trong dục giới. 
Các vị trời ở đây hưởng lạc thú tạo được từ các vị trời khác. 

2 BA280 AK: 3.79, 3.82-83b; P5590: 120.2.5-7. 


275 



Chỉ là một ngày trong tầng trời thấp 
Của cõi dục giới; 

Và gấp hai lần trong mỗi tầng trời cao hon. 

Và tưong tự: 

Kiếp sống của chư thiên trong dục giới tưong đưong một 
ngày 

Của Địa Ngục Đắng Hoạt trong sáu địa ngục, và v.v..., theo 
trình tự 

Vì vậy kiếp sống của họ 

Dài tưong tự như thần tiên trong dục giới. 

Kiếp sống trong Đại Khiếu Địa Ngục bằng phân nửa một 
niên kỷ trung bình 

Kiếp sống trong Vô Gián Địa Ngục tưong đưong một niên 
kỷ trung bình 

Tác phấm Du-gỉà Su- Địa Luận cũng diễn giải điều này theo cách 
tuông tự. 1 

b” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục cận biên 

Trong tám địa ngục nóng, mỗi noi đều có bốn bức tường và bốn 
cánh cửa và bị một hàng rào sắt với bốn cửa ấy bao quanh. Ớ 
mỗi cánh cửa này, có thêm bốn địa ngục dành cho chúng sinh: 
Hầm Than {hay Địa Ngục Thiêu Cước}; Đầm Lầy của những 
Tử thi thối rữa hay còn gọi là Đầm Phân, noi bốc mùi hôi thối 
giống như xác chết; Con đường dao {hay Địa Ngục Đao Đồ}; và 
Dòng sông không chồ cạn. 

Địa ngục đầu tiên chứa những cục than hồng mà cư dân trong đó 
bị lún đến đầu gối họ. Khi những chúng sinh này đến đây đế tìm 
kiếm một ngôi nhà, họ bước vào trong đó, và da thịt cũng như 
máu của họ hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ phục hồi khi họ nhấc 
được bàn chân lên. 


1 BA281 Yoga-carya-bhumi {Sa'i dngos gzhi), P5536: 230.3.8. 
276 



Cách đó không xa là địa ngục thứ hai, một đầm phân bốc mùi 
hôi thối như xác chết, ở nơi đó những chúng sinh đang đi tìm 
nhà cố gắng băng qua nhưng thất bại và bị lún xuống qua cả vai 
họ. Cái đầm này bị những con trùng mũi nhọn chiếm cứ, chúng 
chọc thủng da thịt, ruột, xương của họ và khoan đến tận cùng. 
[ 120 ] 

Gần đó là địa ngục thứ ba, nơi chúng sinh đi tìm nhà phải bước 
qua một con đường chứa đầy những mũi dao. Với mỗi bước họ 
đi, những mũi dao xé rách da thịt và máu, nhưng mồi lần họ 
nhấc bàn chân lên thì cơ thế họ lại được phục hồi. Gần đó là 
Rừng Lá Gươm. Khi chúng sinh đi tìm nhà ngồi xuống nghỉ 
ngơi trong bóng tối, những thanh gươm rơi xuống từ trên cây, 
đâm thủng và chia cắt các chi, các ngón tay và các ngón chân 
của họ. Khi họ bất tỉnh, những con chó lai tấn công họ, tóm gáy 
họ mang đi và ăn thịt họ. Gần đó là Rừng cây bông gòn sắt. 
Những chúng sinh đi tìm nhà đến đó và trèo lên những cây này 
với những cái gai bao quanh, chúng chĩa xuống khi họ leo lên và 
chĩa lên khi họ trèo xuống, đế cho gai đâm thủng và cắt đứt các 
chi, các ngón tay và các ngón chân của họ. Những con quạ mỏ 
sắt đậu trên vai hay đầu họ, móc nhãn cầu của họ ra và ăn mất. 
Vì tất cả những nơi này đều buộc cư dân phải chịu tốn hại bởi 
các loại vũ khí, chúng nên được tính như là một địa ngục cận 
biên. 

Địa ngục thứ tư ở gần đó là những cây bông gòn sắt. Dòng sông 
không chồ cạn chứa đầy nước sôi. Những chúng sinh đi tìm nhả 
té ngã vào đó, bị lật qua trở lại và bị nấu chín, như thế họ là 
những hạt đậu bị ném vào ấm nước trên một ngọn lửa lớn nóng 
rực. Ngồi ở cả hai bờ dòng sông là những kẻ được trang bị gậy, 
lưỡi câu và lưới, họ ngăn chặn những người bị tra tấn trốn thoát, 
hay dùng những lưỡi câu và lưới đế lôi họ đi và đặt lưng họ trên 
mặt đất nóng rực, gặng hỏi họ muốn cái gì. Khi họ trả lời rằng: 
“Chúng tôi không hiểu gì cả và không thế nhìn thấy, nhưng 
chúng tôi đói và khát”, thì họ bị cho ăn những cục sắt nóng rực 
và đồng xu đun sôi. [121] 


277 



Tôi đã nói về những địa ngục này theo như tác phấm Du-già Sư 
Địa Luận trình bày. Tác phấm nói rằng những kiếp sống của 
chúng sinh trong những địa ngục cận biên và địa ngục phụ 
không cố định, nhưng họ phải chịu đựng trong những noi này 
một thời gian dài cho đến khi nghiệp lực trải nghiệm những nồi 
kho này cạn kiệt. 

c” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục lạnh 1 
{Lãnh Địa Ngục} 

Tám địa ngục nóng, mỗi noi nằm cách nhau mười ngàn dặm 
theo chiều rộng, và tám địa ngục lạnh nằm bên ngoài chúng. Địa 
ngục đầu tiên là Át-phù-đà nằm bên dưới cách mặt đất ba mưoi 
hai ngàn dặm. Dưới noi ấy là bảy địa ngục khác mỗi noi nằm 
cách nhau hai ngàn dặm. 

Trong At-phù-đà Địa Ngục, cư dân bị tàn phá bởi một con gió 
khủng khiếp làm teo quắt người và sau đó nổi lên những vết 
bỏng giộp trên khắp cơ thế. Nỉ-la-phù-đà Địa Ngục cũng tương 
tự, chỉ thêm một điểm là những vết bỏng giộp bị bế ra khi cơ thế 
teo quắt lại. Các địa ngục A-đa-đa, A-bà-ba, và Hổ-bà-bà mang 
tên những âm thanh rên rỉ mà cư dân phát ra. Trong Ưu-bảt-la 
Địa Ngục, cư dân bị tàn phá bởi một cơn gió khủng khiếp, khiến 
da họ tái xanh và nứt vỡ ra thành năm hay sáu mảnh. Trong Bảt- 
đặc-ma Địa Ngục, da họ chuyến từ xanh sang đỏ và nứt vỡ ra 
thành mười mảnh hay nhiều hơn, trong khi ở Ma Ha Bát-đặc-ma 
Địa Ngục, da của cư dân trở nên đỏ sẫm và nứt vỡ ra thành hàng 
trăm mảnh hay nhiều hơn nữa. Tôi đã diễn giải về thứ tự, quy 
mô và những nồi khốn khố ở các địa ngục này dựa theo tác 
phàm Du-già Sư Địa Luận. 

Kinh Bon sanh nói rằng cư dân ở những địa ngục này sống trong 
bóng tối như sau: 1 


^ên Phạn của 8 địa ngục lạnh này lần lược là (1) Arbuda (nghĩa là 
bỏng dập), (2) Nirarbuda (nghĩa là nô’ vỡ bỏng dập), (3) Atata, (4) 
Hahava, (5) Huhuva, (6) utpala (nghĩa là hoa sen xanh lam), (8) 
Padma (nghĩa là hoa sen đỏ), (8) Mahãpadma (nghĩa là sen đỏ 
lớn). 

278 



Trong kiếp sống tương lai của kẻ theo thuyết đoạn kiến 
Luồng gió lạnh sẽ nổi lên từ nơi tuyệt nhiên tăm tối ấy. 

Bởi nó khiến các ngươi bệnh tật đến nồi xương bị hủy hoại, 
Thì liệu ai muốn vào giúp đỡ các ngươi? 

Tương tự, tác phẩm Đệ Tử Thư nói rằng: 1 2 

Làn gió vô song xuyên thấu xương; [122] 

Cơ thể ngươi run và đông lại; 

Ngươi cong người xuống và teo quắt. 

Trăm vết giộp nổi lên vỡ ra 
Thú vật ăn và cào xé ngươi; 

Mỡ, bạch huyết và tủy rỉ ra 
Kiệt sức, nghiến răng, tóc dựng đứng 
Thương tích ở mắt, tai và cố họng tra tấn ngươi 
Tinh thần và thế xác u mê bởi đau đớn, 

Ngươi sống trong hàn ngục và phát ra tiếng rên đau xót. 

Quý vị chịu đựng những nồi khố này cho đến khi nghiệp xấu 
(gây tạo đau khố) cạn kiệt. Tác phấm Du-già Sư Địa Luận nói 
rằng: 3 

Hãy hiểu rằng kiếp sống của chúng sinh trong những địa 
ngục lạnh dài hơn gấp một lần rưỡi so với kiếp sống của 
chúng sinh trong những địa ngục nóng tương ứng. 

Tác phấm Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích của ngài Thế Thân 
có trích dần một đoạn kinh như sau: 4 


1 BA282 Jm: 29.22; P5650: 52.2.3-4. 

2 BA283 ẩisya-ìekha: 52-53; P5683: 239.4.3-5. 

3 BA284 Yogã-caryã-bhũmí ( Sa 'í dngos gzhì), P5536: 230.4.1-2. 

4 BA285 AKbh, P5591: 187.1.4-6. 


279 




Ví dụ như, này các tỳ kheo: Một con thuyền lớn được chất 
đầy hạt vừng nhiều gấp tám mưoi lần so với diện tích xứ 
Ma-kiệt-đà này. Sau đó, hãy nhờ người nào đó cứ mỗi một 
trăm năm ném đi một hạt vừng. Này các tỳ kheo, với cách 
thức ấy, con thuyền này trở nên trống rồng hoàn toàn một 
cách rất nhanh chóng và sớm hon nhiều so với kiếp sống của 
những chúng sinh trong Át-phù-đà Địa Ngục, nhưng ta 
không thế nói được kiếp sống như thế có ý nghĩa gì. Này các 
tỳ kheo, hai mưoi kiếp trong Át-phù-đà Địa Ngục mới cấu 
thành một kiếp sống trong Ni-la-phù-đà Địa Ngục. 

Và {bài luận} tiếp tục như thế cho đến: 

Tuông tự, này các tỳ kheo, hai mưoi kiếp trong Bát-đặc-ma 
Địa Ngục mới cấu thành một kiếp sống trong Ma Ha Bát- 
đặc-ma Địa Ngục. 

Theo cách ấy, họ phải sống và chịu đựng trong một khoảng thời 
gian như vậy. 

d” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục phụ 

Những địa ngục phụ nằm sát những địa ngục nóng và lạnh, tác 
phấm Du-già Sư Địa Luận nói rằng chúng có tồn tại trong cõi 
người. Theo tác phẩm Các cơ sở giới luật , 1 chúng cũng hiện hữu 
gần những bờ hồ lớn, như mô tả trong Tăng Hộ Thuyết. 2 [123] 
Tác phấm Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích cũng nói rằng: 3 

Mười sáu địa ngục dành cho các chúng sinh này được tạo ra 
bởi nghiệp lực của tất cả chúng sinh. Những địa ngục phụ 


1 BA286 Vinaya-vastu, P1030: 42.5.2. 

2 BA287 Tăng Hộ Thuyết {skt. Samgharaksitavadãna } là câu chuyện 
thứ 67 trong tác phẩm Bồ-tát Bách Truyện {skt. 
Bodhisattvãvadãna-Kalpalarã} của Ksemendra, P5655: 83.4.3- 
85.1.6; cf. Vaidya 1959b: 204-212. 

3 BA288 AKbh: 717; P5591:184. 2.3-5. 

280 



được tạo ra bởi nghiệp của cá nhân một, hai, hay nhiều 
chúng sinh, và vì thế có rất nhiều loại khác nhau. Chúng 
không có một địa điểm cố định, bởi chúng tồn tại ở những 
con sông, những ngọn núi, những vùng đất hoang, dưới mặt 
đất cũng như ở những noi khác. 

Vì vậy, như đã giảng giải bên trên, việc gây tạo những co duyên 
dần đến bị sinh vào những địa ngục là rất dề dàng, và cứ mồi 
ngày qua quý vị càng tích lũy chúng nhiều hon. Bởi quý vị đã 
tích tụ vô số những nhân trong quá khứ nên sự tự mãn của quý 
vị là không thích đáng. Do đó, sau khi quán chiếu về những địa 
ngục này, hãy biết sợ hãi - không ai cách ly được quý vị khỏi 
chúng sau khi hoi thở cuối cùng của quý vị chấm dứt. 

Tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận nói rằng: 1 


Đã gây tạo nghiệp đọa địa ngục, 

Sao ngưoi còn tự mãn như thế? 

Và trong tác phẩm Bằng Hữu Thư : 2 

Những kẻ tội lỗi nghe về sự khốn khố khôn cùng noi địa 
ngục 

Chỉ cách biệt chúng đến khi trút hoi thở cuối cùng 

Mà không hoàn toàn khiếp sợ 

Chỉ khi họ có trái tim cứng như kim cưong. 

Neu các ngưoi sợ hãi đon thuần bởi nhìn thấy bức tranh địa 
ngục, 

Bởi nghe hay nhớ về chúng, 

Bởi đọc về chúng và bởi những sự miêu tả 


1 BA289 BCA: 8.12cd; P5272: 253.3.5. 

2 BA290 Shurl-lekha: 83; P5682: 237.2.4-6. 

281 



Thì đâu cần phải đề cập đến việc trải nghiệm nồi sợ thực tế 
về địa ngục? 

Trong những sự khốn khố của luân hồi, thì nồi đau khố trong các 
cảnh giới khốn cùng là khó chịu đựng nhất. Trong đó, những đau 
khố ở các địa ngục là điều khó kham nổi nhất, bởi vì nồi đau đớn 
khi thân thế liên tục bị ba trăm cây xiên sắc nhọn đâm thủng suốt 
cả ngày cũng không thể sánh nổi với ngay cả những sự đau khổ 
nhẹ nhất trong địa ngục. Trong số những địa ngục, thì sự khốn 
khố ở Vô Gián Địa Ngục là kinh khủng nhất. Tác phấm Bằng 
Hữu Thư: 

Trong tất cả những điều hạnh phúc 
Chấm dứt ái dục là niềm vui lớn nhất, [124] 

Vì vậy trong những nồi khố đau 

Thì nồi đau đớn trong Vô Gián Địa Ngục là đáng sợ nhất. 

Nồi đau khắc nghiệt khi bị đâm 
Bởi ba trăm ngọn giáo một ngày 
Không thế so sánh hay diễn đạt, 

Với nồi đau nhẹ nhất địa ngục. 

Hãy ý thức đuợc rằng nguyên nhân duy nhất gây tạo những nỗi 
khố nhu thế chính là việc làm sai trái của quý vị về thân, khấu và 
ý. Hãy nồ lực với tất cả khả năng có thế đế quý vị không bị 
những việc sai trái, ngay cả điều nhỏ nhất, làm ô uế. Trong đoạn 
văn tuông tự: 

Hạt giống gây quả xấu chính là 
Sự sai lầm về thân, khấu, ý 
Hãy nồ lực hết khả năng mình 
Không sai lầm dù điều nhỏ nhất! 


1 BA291 Ibid. : 84-86, 88; P5682: 237.2.6-8, 237.3.1-2. 
282 



2’ Quán chiếu sự đau khổ của súc sinh 

Những con vật mạnh giết những con yếu hon. Những thần thánh 
và con người khai thác loài vật. Do bị những kẻ khác kiểm soát, 
những con vật không có tự do, bị làm hại, đánh đập và giết chết. 
Tác phấm Du-già Sư Địa Luận giải thích bởi vì chúng ở cùng 
thần thánh và con người, nên chúng không còn noi cư ngụ nào 
khác. Tác phẩm Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích nói rằng: 1 

Loài vật có mặt khắp trên đất liền, dưới nước và trên trời. 
Noi ở đầu tiên của chúng là đại dưong bao la, và những loài 
vật khác bắt đầu nhân rộng ra từ đó. 

Tưong tự, trong tác phẩm Bằng Hữu Thư: 2 

Có nhiều nỗi khố khi tái sinh làm thú 
Bị giết, trói, đánh, và v.v... 

Những con vật không phàm hạnh an bình 

Ăn thịt lần nhau một cách khiếp đảm 

Một số bị giết đế lấy ngọc, lông, xưong, thịt hay da. 

Những con yếu hon bị bắt làm việc 

Do bị đá, đấm, quất, dùng lưỡi sắt đâm mạnh, hoặc bị chọc 
thúc. [125] 

Đoạn tho đầu tiên diễn giải tổng quát về những nồi khốn khổ của 
súc sinh và đoạn thứ hai mô tả cụ thế những nồi khố ấy. Cụm từ 
“và v.v...” trong “bị trói, đánh, và v.v...” bao hàm bị bất làm 
việc, bị xỏ mũi lôi đi, và tuông tự thế, và thậm chí ám chỉ việc 
loài người và những loài khác giết hại súc sinh, và V.V.... “Ăn 
thịt lần nhau” nói về những nguy hại nói chung đối với súc vật. 
“Phấm hạnh an bình” bao hàm những phấm chất dẫn đến niết 
bàn. Những kẻ đã rời xa các phấm chất này được ngụ ý là rất 
ngu dốt và không thích họp cho con đường dần đến niết bàn. Từ 


1 BA292 AKbh, P5591:184. 2.5-6. 

2 BA293 Shurl-lekha: 89-90; P5682: 237.3.2-4. 

283 



“bị đá” cho đến “bị chọc thúc” diễn tả năm cách thức bất loài vật 
làm việc - lần lượt dành cho ngựa, trâu, lừa, voi, và bò, và tưong 
tự. Những luận giải đã nói ở trên được trích từ tác phấm Thân 
Hữu Thư Thích của Mahãmati. 1 {Tên dịch nghĩa là Đại Huệ} 

Một số con vật bị sinh ra trong bóng đêm hay dưới nước, noi mà 
sau đó chúng già và chết đi. Một số khác bị kiệt sức bởi những 
gánh nặng chồng chất. Một số bị bất đi cày, bị cắt lông, hay bị 
đuối bắt. Một số bị giết bởi những cách thức khác nhau sau khi 
bị nạp mạng không ai giúp vào lò sát sinh. Một số bị những con 
đói, khát, nắng và gió hành hạ. Một số bị những kẻ đi săn làm 
hại bằng những cách khác nhau. Vì vậy, chúng lúc nào cũng lo 
lắng sợ hãi. Sau khi quán tưởng những đau khố mà súc sinh phải 
chịu đựng, hãy biết tỉnh ngộ và tránh xa. 

Đối với kiếp sống của súc vật, tác phấm Vỉ Diệu Pháp Báu Luận 
nói rằng: 2 “dài nhất đến tận một kiếp lượng”. Tác giả giảng giải 
rằng những con vật sống lâu nhất phải chịu đựng sự khốn khố 
khoảng một kiếp lượng, và những con vật có kiếp sống ngắn hon 
thì độ dài không cố định. 

3’ Quán chiếu sự đau khổ của ngạ quỷ 

Những kẻ hà tiện quá mức sẽ bị sinh làm ngạ quỷ. Những chúng 
sinh này đói khát và da, thịt, máu của họ bị sấy khô, khiến cho 
họ mang vẻ ngoài như những khúc gồ bị đốt cháy. Khuôn mặt 
họ bị tóc che phủ, miệng cực kỳ khô cằn, và lưỡi thường xuyên 
liếm môi. Có ba loại ngạ quỷ: 

a” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do 
những trở ngại bên ngoài 

Khi những ngạ quỷ này đến gần những con suối, hồ và ao thì 
những kẻ cầm kiếm, cầm giáo dài, ngắn chặn đường họ. [126] 
Hoặc nước sẽ biến thành mủ và máu trước mắt họ, khiến họ mất 
đi niềm khao khát được uống nước. 


1 BA294 Vyakta-pada-Shurl-lekha-tĩka, P5690: 267.3.5-268.1.1. 

2 BA295 ẨK: 3.83c; P5590: 120.7.8. 

284 



b” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do 
những trở ngại bên trong 

Những chúng sinh này có những bướu ở cố và cái bụng thật to, 
nhưng miệng họ phun ra lửa và nhỏ như cái lỗ kim. Dù những kẻ 
khác không ngăn cản họ nhưng họ cũng không thế tiêu hóa được 
thức ăn hay nước uống ngay cả khi họ lấy được chúng. 

c” Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và nước 
uống 

Một số loài ngạ quỷ không thế sử dụng thức ăn, nước uống sạch 
và lành mạnh được, họ cắt thịt của chính mình đế ăn. “Những kẻ 
sở hữu vòng hoa lửa” bị đốt cháy bởi bất kỳ món gì họ ăn hay 
uống vào đều nố tung thành những ngọn lửa. “Những kẻ ăn rác 
bẩn” chỉ có thể tiêu hóa được những món do bẩn, hôi hám, có 
hại và hèn hạ, vì thế họ ăn phân và uống nước tiểu, 
về noi ở của họ, tác phấm Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích nói 
rằng: 1 

Vua của các loài ngạ quỷ được gọi là “Diêm-la Vưong”. Noi 
ở nguyên thủy của chúng là cách bên dưới thành Vuông Xá 
{skt. Rãjagrha nay là Rajgir} trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu 
{skt. Jambudvĩpa} năm trăm dặm. Những loài ngạ quỷ khác 
bắt đầu nhân rộng ra từ đó. 

Tưong tự, trong tác phẩm Bằng Hữu Thư : 2 

Ngạ quỷ không bao giờ chữa lành được 

Nồi khố sở thiếu thốn do tham dục 

Họ bị nồi khốn khố kinh sợ thống trị 

Đến từ sự đói khát, nóng, lạnh, kiệt sức, và sợ hãi. 


1 BA296 AKbh: 517; P5591:184. 2.6-7. 

2 BA291 Shurl-lekha: 91-95; P5682: 237.3.4-8. 


285 



Một số miệng nhỏ bằng lồ kim 
Và bụng tròn như những trái núi 
Cơn đói hành hạ không đủ sức 
Tìm thức ăn dù chỉ rác bân. 

Một số thân trơ xương và da 
Tựa như thân cây không chút lá, 

Tựa như cây cọ không có ngọn. 

Một số miệng hóa lửa mồi đêm, 

Bởi thức ăn bốc cháy khi vào miệng. 

Những kẻ cùng khô thì thậm chí 
Không tìm được cả thứ bân dơ 
Như phân, mủ, máu và tương tự; 

Đấm vào mặt nhau đế uống mủ 
Rỉ ra từ bướu chín ở cô. 

Cõi ngạ quỷ, mùa hè mặt trăng nóng, 

Và mặt trời lạnh vào mùa đông. [127] 

Cây có trái trở thành không trái 
Chỉ một ánh nhìn, suối cạn khô. 

Đoạn thơ đầu tiên diễn giải tống quan về những nồi khốn khố 
của ngạ quỷ, và những câu kệ còn lại mô tả cụ thế những sự 
thống khố ấy. “Kiệt sức” ý chỉ sự mệt mỏi khi phải chạy theo 
tìm thức ăn. “Kinh sợ” ám chỉ nỗi kinh hoàng khi thấy những kẻ 
cầm gươm, dùi và thòng lọng. “Rác” ám chỉ đến rác rưởi không 
mong muốn. “Mồi đêm” cho thấy lửa từ miệng của họ hằng 
đêm. “Thức ăn bốc cháy khi vào miệng” ngụ ý rằng những thứ 
họ ăn vào miệng sẽ bốc thành lửa cháy. Những cái nhìn chằm 
chằm của một số ngạ quỷ sẽ làm khô cạn ngay cả một con suối 
mát mẻ và ngọt ngào, như thế ánh mắt họ đốt cháy dòng suối với 
chất độc cực mạnh. Tác phấm Thân Hữu Thư Thích 1 giảng giải 


1 BA298 Vyakta-pada-suhrl-lekha-tĩka, P5690: 267.3.1-6. 
286 



rằng với một số ngạ quỷ, một dòng suối trở nên nhu thế nó bị 
một đống than hồng nóng rực lấp đầy; với một số khác nó tựa 
nhu một dòng suối toàn mủ với nhiều loại côn trùng khác nhau. 
Tuong tự, hãy quán chiếu những điều trong tác phấm Đệ Tử 
Thư 2 của ngài Nguyệt Quan: 

Bị con khát khủng khiếp hành hạ, họ tìm thấy dòng suối 
trong lảnh 

Từ phía xa và khát khao đuợc uống nuớc 
Khi họ đến, suối hóa thành dòng sông hồn tạp đầy vỏ sò, 
Những lọn tóc, chất mủ thối rữa, một hầm cầu chứa đầy máu 
và phân. 

Neu họ đi lên một đỉnh đồi mát mẻ 
với những con gió nhẹ mùa xuân 
Và một lùm cây đàn huong xanh tuoi, 

Nó sẽ thành đám cháy rừng trong mất họ 
với những ngọn lửa nhấp nhô 
Và những khúc gồ cháy ngã thành đống. 

Khi họ đi đến một bờ biến 

Sủi đầy bọt lấp lánh trong veo từ những con sóng vỗ 

Nó lập tức biến thành một hoang mạc 

Héo tàn bởi cát nóng, suông đêm và gió khô. 

Ớ noi ấy, họ mong chờ những đám mây báo mua xuất hiện 

Khi mây đến, một con mua roi xuống 

Gồm những mũi tên sắt, tro thuốc lá, 

và những tảng đá lăn sắc và cứng nhu kim cuông, 

Và ngay sau đó, những tia sét vàng và cam 
đột ngột đánh xuống nguời họ nhu mua. 

Những kẻ bị sức nóng hành hạ 

2 BA299: 35-40; P5683: 239.2.1-7. 


287 



thì bão tuyết cũng trở nên nóng; [ 128 ] 

Những kẻ bị gió bão dày vò 
thì lửa cũng trở thành lạnh lẽo. 

Với ngạ quỷ, vũ trụ này hoàn toàn đảo nguợc 
Rối tung bởi kết quả nghiệp ác. 

Dù một kẻ kho sở với cái miệng chỉ bằng lồ kim 
Và bụng to vài dặm, uống hết nuớc đại duong rộng lớn 
Thì nuớc cũng không thể qua khỏi cổ 
Và miệng độc làm bay hoi từng giọt. 

về kiếp sống của họ, tác phẩm Du-già Sư Địa Luận 1 và Vỉ Diệu 
Pháp Báu Luận 2 giảng giải rằng ngạ quỷ phải chịu đựng năm 
trăm năm tính theo thời gian của ngạ quỷ, nghĩa là một ngày của 
họ tuông đuong một tháng của loài nguời. Trong tác phầm Bằng 
Hữu Thư'? 

Một số chúng sinh, tiếp tục chịu đựng đau khổ, 

Bị dây thừng của nghiệp sai trái, 

Trói chặt lại mà không đuợc chết 

Trong khoảng năm ngàn, thậm chí mười ngàn năm. 

Tác phẩm Thân Hữu Thư Thích 4 giảng giải rằng một số ngạ quỷ 
sống năm ngàn năm và một số khác sống đến mười ngàn năm. 
Tác phấm Du-già Sư Địa Luận nói rằng kích thước co thế của họ 
không cố định trong cả ba cảnh giới đau khố - nó biến đối tùy 
theo nghiệp bất thiện của họ. 

Vì vậy, khi quý vị quán chiếu về những nồi khố này trong những 
cảnh giới khốn khố, hãy tư duy rằng: “Hiện tại, tôi thật khó lòng 
chịu đựng nối việc ngồi với bàn tay đặt trong lò than hồng nóng 
hối dù chỉ trong một ngày, hoặc trần trụi chỉ một ngày trong 


^300 Yoga-carya-bhumi ( Sa 'i dngos gzhì), P5536:230.2.8-230.4.1. 
2 BA301 AK: 3; P5590:187.ì.3. 

3 BA302 Shuri-lekha: 96; P5682: 237.3.8-237.4.1. 

4 BA303 Vyaktapada-Shurl-lekha-tĩkã, P5690: 268.1.1-2. 

288 



hang đá dưới những cơn gió đông, hoặc đi đâu vài ngày mà 
không thức ăn nước uống, hoặc cơ thế bị ong đốt và tương tự 
thế. Neu ngay cả những điều này thật khó mà chịu nổi, thì làm 
sao tôi chịu đựng những khốn khố của những địa ngục nóng, 
những địa ngục lạnh, của ngạ quỷ, hay những súc sinh đang ăn 
tươi nuốt sống ngấu nghiến lần nhau?” Sau khi quý vị đánh giá 
được hoàn cảnh thực tại của mình, hãy thiền quán đến khi tâm 
thức quý vị mang đầy nồi sợ hãi và khiếp đảm. Neu chỉ đơn 
thuần nhận biết điều này mà không điều phục tâm thức tập trung 
vào nó, hoặc chỉ thiền quán về điều này trong một chốc lát, quý 
vị sẽ không đạt được gì cả. Tác phấm Các cơ sở giới luật dạy 
rẩng: 1 ^] 

Hai người con trai của người chị của tôn giả A-nan {skt. 
Ãnanda} gia nhập tăng đoàn và được yêu cầu nghiên cứu và 
đọc sách. Sau khi đọc được vài ngày, họ trở nên lười biếng 
và ngừng học. Sau đó họ được giao cho tôn giả Mục-kiền- 
liên {skt. Maudgalyãyana} trông coi, nhưng vẫn lười nhác 
như trước, vì vậy A-nan bảo Mục-kiền-liên: “Ngài phải buộc 
họ từ bỏ thói biếng nhác”. 

Vì vậy Mục-kiền-liên dần họ đi dạo và bằng thần thông ngài 
khai mở cho họ thấy địa ngục của chúng sinh. Khi nghe 
những âm thanh của tiếng cắt, chém, và những hành động 
khác, hai người cháu trai bèn đi khám phá và chứng kiến sự 
đau đớn khi bị cắt xén, v.v... Vì nhìn thấy hai ấm nước sôi 
khống lồ ở đó, họ hỏi rằng liệu có ai bị đem bỏ vào đó hay 
không. Những quản ngục bèn đáp: “Hai người cháu của A- 
nan đã trở thành tu sĩ và đang lãng phí thời gian cho sự lười 
nhác; nên khi chết, họ sẽ tái sinh vào đây”. Cả hai đều khiếp 
sợ và tự nghĩ: “Neu tôi thật sự sáng suốt, tôi sẽ nồ lực ngay 
bây giờ!” 

Họ trở về nơi của Mục-kiền-liên và tường thuật lại những 
điều đã xảy ra. Sau đó Mục-kiền-liên bảo rằng: “Này các Sa- 


^304 Vínaya-vastu (Lunggzhì), P1030: 36.3.3-37.1.3. 


289 



di, sự lười nhác sê gây ra các vấn đề như vậy cũng như gây 
ra những điều khác. Các ngươi hãy hoan hỷ kiên trì!” Ke từ 
đấy, cả hai bắt đầu tinh tấn tu tập một cách nhiệt thành. Neu 
họ nhớ đến cảnh tượng địa ngục trước khi ăn thì họ không 
the ăn nổi. Neu họ nhớ đến sau khi ăn, họ lập tức bị nôn 
mửa. 

Sau đó, Mục-kiền-liên đưa họ dạo bước trên con đường 
khác, nơi họ nghe được giai điệu đầy lôi cuốn của những vị 
thần tiên từ một hướng khác. Khi tiến đến khám phá, họ nhìn 
thấy những cung điện đẹp tuyệt trần đầy những vị nữ thần, 
nhưng không hề có vị chư thiên nào. Khi họ hỏi vì sao không 
có chư thiên thì được đáp rằng: “Hai người cháu của A-nan 
đã trở thành tu sĩ và đang hoan hỷ tinh tấn tu tập; nên khi 
chết, họ sẽ tái sinh vào đây”. Cả hai vui mừng và về thuật lại 
với Mục-kiền-liên, ngài bảo họ: “Này các Sa-di, vì điều đó 
đem lại những lợi ích, hãy gia tăng sự hoan hỷ tinh tấn, hãy 
tinh tấn tu tập một cách hoan hỷ!” 

Họ đã làm như vậy, và khi nghe giảng kinh, họ được dạy từ 
những bài kinh tối thượng rằng các ngươi có thế bị tái sinh 
từ những cảnh giới hạnh phúc xuống những cảnh giới khốn 
khố, như đã trích dần phần trước. [130] Kh i nghe những điều 
này, họ đến hỏi Mục-kiền-liên: “Kính thưa thầy, khi là thần 
tiên hoặc con người, có phải chúng con cũng phải chết và 
sau đó tái sinh vào ba cảnh giới đau khố?” Ngài đáp rằng: 
“Này các Sa-di, chừng nào các ngươi chưa dứt được những 
phiền não, thì các ngươi vần phải di chuyến như những bánh 
xe nước vào năm cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi”. Cả 
hai sau khi đã quyết tâm từ bỏ luân hồi, thưa rằng: “Từ đây 
trở đi, chúng con sẽ không tham đắm trong những phiền não 
nữa; vì vậy, xin người ban những lời huấn thị cho chúng 
con!” Bởi thế, Mục-kiền-liên đã giảng dạy cho họ, và họ đã 
trở thành những vị A-la-hán. 

Vì vậy, quán tưởng về nồi đau khố sẽ giúp chấm dứt sự lười 

nhác và phát sinh sự tinh tấn hoan hỷ đế hoàn tất lộ trình tu tập. 


290 



Nó sẽ khích lệ quý vị tìm đến sự giải thoát và là căn nguyên đế 
đạt đuợc sự giải thoát. Chính vì điều này đuợc tán duong ngay 
khi Đạo su còn sống, ông đã không ban bố những huấn thị cá 
nhân siêu việt nào đế đạt sự giải thoát. Đoạn văn này đã trình 
bày rõ về lộ trình quán chiếu dành cho những hành giả có căn co 
giới hạn và trung bình, về biện pháp đo luờng thái độ của hai 
hạng nguời này, quý vị phải liên tục nồ lực thiền quán về những 
điếm trên cho đến khi quý vị phát triển đuợc thái độ nhu những 
nguời cháu trai của A-nan. 

Ngài Neu-sur-ba (sNe’u-zur-pa) đã nói: 

Hãy tự kiểm chứng xem truớc đây các nguôi đã gây tạo 
những nhân duyên đế sinh vào những cảnh giới đau khố 
chua, hiện tại các nguôi có đang gây tạo chúng không, và 
các nguôi có định gây tạo chúng trong tuông lai không. Vì 
các nguôi sẽ đến những cảnh giới ấy nếu các nguôi đã, đang 
và sẽ gây tạo chúng, hãy tu duy rằng: “Neu tôi sinh vào đó 
thì tôi sẽ làm gì, liệu tôi có đủ khả năng làm đuợc điều gì 
không?” Với trái tim nguôi đập thình thịch hay tựa nhu một 
kẻ chiến đấu trên sa mạc, hãy cân nhắc rằng các nguôi sẽ 
hoàn toàn không thế làm đuợc gì, và khai triển sự sợ hãi 
khiếp đảm càng nhiều càng tốt. 

Rõ ràng điều này là điếm mấu chốt. Hiện tại quý vị đang có 
đuợc cuộc sống thuận lợi để khai triển con đuờng tu tập. Vì vậy, 
nếu quán chiếu theo cách này, quý vị sẽ dẹp bỏ đuợc những 
nghiệp bất thiện đã tích lũy truớc đây và ngăn chặn những sự 
tích lũy trong tuông lai của quý vị. Những lời cầu nguyện thế 
hiện khát vọng nhiệt thành của quý vị sẽ dần dắt những công đức 
tích lũy trước đây và khiến chúng ngày càng tăng trưởng. Quý vị 
có thế bước vào những chặng đường mới đế thực hiện những 
việc làm đức hạnh. Vì vậy, quý vị sẽ tạo sự an lạc và thuận 
duyên đầy ý nghĩa cho mình mồi ngày. [131] 

Neu quý vị không quán chiếu những điều này ngay bây giờ, thì 
khi roi vào một cảnh giới đau khố, quý vị sẽ không tìm được noi 


291 



nương tựa đế bảo vệ mình khỏi những nồi khiếp sợ này cho dù 
quý vị có tìm kiếm. Vào thời điểm ấy, quý vị sẽ không có khả 
năng sáng suốt đế hiếu được điều gì quý vị nên áp dụng và điều 
gì nên loại bỏ. Như tác phấm Nhập Bồ-đề Hành Luận đã nói : 1 

Neu tôi xao lãng việc tu công đức 
Ngay cả khi có thuận duyên thực hiện, 

Thì tôi làm được gì khi bấn loạn 
Bởi đau khố nơi cảnh giới khốn cùng? 

Và tương tự: 

Hãy nói: “Ai sẽ bảo vệ tôi 
Khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng này?” 

Tôi sè hiểu rõ, sê kinh hãi 
Và đi khắp tìm nơi quy y. 

Nhận thấy không nơi nào nương tựa 
Tôi sè hoàn toàn bị thất vọng 
Neu chốn ấy không nơi nương tựa 
Liệu tôi sẽ phải làm gì đây? 

Nên từ nay tôi xin quy y 
Đấng Điều ngự chở che chúng sinh 
Người nồ lực giải thoát chúng sinh 
Người vĩ đại xua tan sợ hãi. 

Sự bàn luận trên đây chỉ là mô tả khái quát. Quý vị chắc chắn 
cần phải đọc tác phấm Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại , 2 bởi 
những điều này được giảng giải kỳ lưỡng hơn trong đó. Hãy đọc 
đi đọc lại, và quán chiếu những điều quý vị đọc được. 


^305 BCA: 4.18, 2.46-48; P5272: 247.5.8-248.1.1,246.4.4-6. 
2 BA306 Sad-dharmãnusmrty-upasthãna, P953. 

292 



Chương 11: Quy Y Tam Bảo 


ii) Nương tựa vào những phương tiện mang đến hạnh phúc cho 
kiếp sống tiếp theo 

a’ Điều phục tâm thức cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù 
thắng đế đến với lời huấn thị 

1 ’ Những nguyên nhân cho việc quy y 
2’ Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y 
a” Nhận diện những đối tượng quý vị sê quy y 
b” Những nguyên nhân vì sao các đối tượng này 
xứng đáng để quý vị quy y 
3 ’ Con đường quý vị sẽ quy y 

a” Quy y thông qua sự hiếu biết những phấm hạnh tốt 
1” Những phấm hạnh tốt của đức Phật 

(e) Những phấm hạnh tốt của thân Phật 

(f) Những phàm hạnh tôt của khâu Phật 

(g) Những phấm hạnh tốt của ý Phật 

(iii) Những phấm hạnh tốt về tri thức 

(iv) Những phấm hạnh tốt về lòng từ bi 

(h) Những phấm hạnh tốt của những hành 
động giác ngộ 

2” Những phấm hạnh tốt của Pháp 
3” Những phấm hạnh tốt của Tăng đoàn 
b” Quy y thông qua hiếu biết những sự thù thắng 
1” Sự thù thắng dựa vào những tự tướng của tam 
bảo 

2” Sự thù thắng dựa vào những hành động giác 
ngộ của tam bảo 

3” Sự thù thắng dựa vào lòng thành kính 
4” Sự thù thắng dựa vào việc thực tập 
5” Sự thù thắng dựa vào sự hồi tưởng 


293 



6” Sự thù thắng dựa vào cách thức của ba ngôi 
báu làm tăng trưởng công đức 
c” Quy y thông qua nguyện lực 
d” Quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào 
những đối tượng khác 


áb 


ii) NưoTig tựa vào những phưotig tiện mang đến hạnh phúc 
cho kiếp sống tiếp theo. 

Những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống tiếp theo 
được diễn giải trong hai phần: 

1. Rèn luyện cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù thắng đế 
đến với giáo pháp (Chương 11-12) 

2. Phát triển niềm tin kiên cố về việc quy y là gốc rễ của tất 
cả sự hạnh phúc tạm thời và sự tốt đẹp chắc chắn (Chương 
13-15) 

a’ Rèn luyện cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù thắng để 
đến với giáo pháp 

Việc quy y được diễn giải trong bốn phần: 

1 . Những nguyên nhân cho việc quy y 

2. Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sè quy y 

3. Con đường quý vị sẽ quy y 

4. Một khi quý vị quy y, các tầng bậc của những giới luật 
(Chương 12) 

1’ Những nguyên nhân cho việc quy y 

Một cách tống quát có nhiều nguyên nhân cho việc quy y. Tuy 
nhiên, đối với những mục tiêu của quý vị thì nguyên cớ sau đây 
được áp dụng. Như đã giải thích trước đây, quý vị không thế duy 
trì kiếp sống này mãi - quý vị sẽ sớm chết đi - và sau khi chết, 


294 



quý vị không thế kiếm soát được nơi mình sẽ tái sinh, bởi quý vị 
bị chính nghiệp lực của mình kiếm soát. Đe cập đến nghiệp, tác 
phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận nói: 1 

Như ánh chớp trong đám mây mù 
Tức thì soi sáng bóng đêm đen [132] 

Phật lực cũng hiếm khi xuất hiện 
Những khoảnh khắc thông tuệ ít ỏi 
Đế nuôi dưỡng tu tập công đức 
Nên nghiệp lành luôn luôn yếu ớt 
Và tội ác mạnh mẽ vô cùng 

Bởi nghiệp thiện thì yếu và nghiệp ác mạnh mẽ vượt trội, nếu 
quý vị quán chiếu về việc mình dề dàng rơi vào những cảnh giới 
đau khố như thế nào, quý vị sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi và khiếp đảm 
bao trùm, và sẽ quyết tâm tìm một nơi nương tựa. Ngài Vực 
Long nói rằng: 2 

Lênh đênh trên đại dương không đáy 
Của vòng xoay luân hồi sinh tử, 

Bị quái vật biến cả tàn phá 
Sự tham chấp và điều tương tự 
Với ai tôi phải quy y hôm nay? 

Tóm lại, những nguyên nhân dần đến việc quy y của quý vị gồm 
hai phần: nồi sợ hãi về những cảnh giới đau khố và những điều 
tương tự như vậy, và niềm vững tin rằng tam bảo có thế bảo vệ 
quý vị thoát khỏi những điều ấy. Vì vậy, quý vị cần phải nồ lực 
nhận chân được hai nguyên nhân này, bởi nếu chúng đơn thuần 
là những lời lẽ suông thì sự quy y của quý vị cũng sẽ như thế, 


^307 BCA: 1.10; P5272: 245.1.5-245.2.1. 

2 BA308 Đây là tác phẩm Miắraka-stotra-nãma { Đan Tạp Kệ tụng}-. 1; 
P2041; 87.5.2-3, của cả hai tác giả Mitracita và vực Long. 


295 



nhưng nếu chúng mạnh mẽ và vững bền thì sự quy y sẽ chuyển 
hóa tâm thức của quý vị. 


2’ Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y 
a” Nhận diện những đối tượng quý vị sẽ quy y 

Tác phấm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng ( Sata-pahcãẳataka - 
stotra) nói rằng : 1 


Người không một khiếm khuyết 
Sẽ tồn tại vĩnh hằng 
Người có mọi phấm hạnh 
Sẽ tồn tại luôn luôn 
Neu ngươi biết nhận thức, 

Quy y người như thế 
Tán thán tôn trọng Người 
Làm theo lời Người dạy 
Là hoàn toàn đúng đắn. 


Vì vậy, nếu quý vị biết phân biệt đâu là nơi nương tựa và đâu 
không phải, thì quy y với Đức Thế Tôn, nơi nương tựa đích 
thực, là một việc hoàn toàn đúng đắn. Lời trích dẫn này cũng 
ứng dụng cho Pháp bảo và Tăng bảo. Như tác phàm Tam Quv Y 
Hành Thất Thập Tụng ( Triảarana-ganmana-saptati ) của ngài 
Nguyệt Xứng nói : 2 


Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo 
Là nơi quy y cho những ai 
Khát khao ước mong sự giải thoát. 


b” Những nguyên nhân vì sao các đối tưọng này xứng đáng 
để quý vị quy y [133] 


^309 Sata-pancasataka-stotra\ 1.1-2; P2038: 53.5.4-5. 
2 BA310 Triắarana-ganmana-saptati, P5478: 281.1.3. 

296 



Có bốn nguyên nhân vì sao Đức Phật xứng đáng là đối tượng đế 
quy y. Đầu tiên, Ngài đã tự giác ngộ và đạt đến trạng thái tối 
thượng của sự vô úy [không sợ hãi]. Neu không đạt được điều 
này thì Người đã không thế bảo vệ người khác thoát khỏi những 
nỗi lo sợ, như thế một người bị roi xuống vực chang thế cứu 
được những kẻ cùng cảnh ngộ. Thứ hai, Người có tất cả những 
pháp phưong tiện thiện xảo đế huấn luyện các đệ tử. Neu không, 
Người đã không thế hoàn thành viên mãn những nhu cầu của 
quý vị ngay cả nếu quý vị quy y Người. Thử ba, Người có tấm 
lòng đại bi. Neu không có điều này, Người đã không thế bảo vệ 
quý vị ngay cả nếu quý vị quy y Người. Thứ tư, Người luôn 
hoan hỷ bố thí, không bằng vật chất, mà là sự tu tập. Neu không, 
Người chỉ giúp đỡ những kẻ trước đây đã giúp Người chứ không 
phải là noi nưong tựa cho tất cả chúng sinh. 

Tóm lại, chỉ có một người thoát khỏi tất cả những sự sợ hãi, 
thiện xảo trong các pháp phưong tiện đế giải thoát người khác 
khỏi nồi sợ, có tấm lòng đại bi vô tư dành cho tất cả chúng sinh, 
và hành động vì lợi lạc cho mọi chúng sinh mà không màng đến 
việc họ có đem lại lợi ích cho Người hay không. Bởi vì chỉ Đức 
Phật mới có những phấm chất này, và một đấng tạo hóa hay 
tưong tự không có được, nên chỉ Người là noi nưong tựa duy 
nhất. Vì vậy, giáo pháp và tăng đoàn những đệ tử của Người 
cũng xứng đáng là đối tượng để quy y. 

Do đó, sau khi quý vị đã hiếu rõ những điều này, vốn được giảng 
giải trong tác phẩm Quvết Định Yếu Luận 1 , hãy giao phó bản 
thân cho Tam Bảo với sự nhất tâm. Hãy phát triển điều vững 
chắc ấy từ sâu thắm con tim, vì một khi quý vị làm được điều 
này thì chắc chắn quý vị sẽ được Tam Bảo hộ trì. Bởi lẽ có hai 
nguyên nhân đế bảo vệ quý vị: một bên ngoài và một bên trong. 
Đấng Đạo sư đã nhận thức đầy đủ các yếu tố hoặc nguyên nhân 
bên ngoài, nhưng quý vị đau khố bởi chưa phát triển được nhản 
tố nội tại, phó thác bản thân vào nơi nương tựa. 


^311 Vs, P5539:17. 2.2-3. 


297 



Vì vậy, hãy hiếu biết rằng Đức Phật, từ lòng đại bi của Người, 
đã cảm kích và trợ giúp quý vị ngay cả nếu quý vị không khấn 
cầu sự giúp đỡ ấy; rằng Người không hề xao lãng với việc ấy; và 
rằng Người là nơi quy y tối thắng và triển vọng, an trụ như vị hộ 
pháp cho bản thân quý vị. [134] Nhận biết được điều này, hãy 
quy y Người. Tác phấm Tản Tụng Vinh Danh Thế Tôn nói rằng: 1 

Người tuyên thuyết rằng: “Ta là bạn 
Của những ai không người bảo hộ”. 

Bởi tấm lòng đại bi của Người, 

An trụ ôm thế giới vào lòng. 

Đấng Đạo sư, Người thật từ bi 
Và quan tâm nồ lực hành động 
Với tình thương không chút giải đãi 
Còn có ai làm được như Người? 

Đấng hộ pháp cho cả chúng sinh 
Vị thí chủ của khắp mọi người. 

Những chúng sinh chìm trong bế kho 
Bởi không tìm che chở nơi Người. 

Thậm chí Người có thế trợ giúp kẻ hèn mọn 
Neu họ tiếp nhận đúng đắn lời huấn thị. 

Ngoài người ra, 

Không ai biết lợi ích các giáo pháp. 

Người thật sự chứng ngộ tất cả 
Nhân tố hay sức mạnh bên ngoài. 

Bởi không đạt năng lực nội tại 


1 BA3 1 2 Varnã- varne-bhaga vato-buddhasya-stotre-sãkya-sta va, 

P2029:46.3.4-8. Bản Pali bao gồm phần đầu tiên của bài tán tụng, 
the Asakya-stava ( Praise That Falls Shorĩ), trong tiêu đề. Tác giả là 
Maticitra theo bản Pali. 

298 



Kẻ phàm phu tiếp tục khổ đau. 

3’ Con đường quý vị quy y 1 

Có bốn khía cạnh để quy y: 

1 . Thông qua sự hiếu biết những phấm hạnh tốt 

2. Thông qua hiếu biết những sự thù thắng 

3. Thông qua nguyện lực 

4. Bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng 
khác 

a” Quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt 

Bởi việc quy y thông qua sự hiếu biết những phấm hạnh tốt đòi 
hỏi quý vị nhớ lại những phấm chất tốt của nơi nương tựa, nên 
có ba phần nhỏ trong chủ đề này: 

1 . Những phấm hạnh tốt của Phật 

2. Những phấm hạnh tốt của Pháp 

3. Những phấm hạnh tốt của Tăng 

1” Những phẩm hạnh tốt của Phật 

Điều này được lý giải trong bốn phần: 

1 . Những phấm hạnh tốt của thân Phật 

2. Những phàm hạnh tôt của khâu Phật 

3. Những phấm hạnh tốt của ý Phật 

4. Những phấm hạnh tốt của những hành động giác ngộ 

(a)Những phẩm hạnh tốt của thân Phật 

Điều này dần đến sự hồi tưởng về những dấu hiệu cát tường và 
những nét đẹp mẫu mực của đức Phật. Hãy hồi tưởng vì những 
điều này được giảng giải trong Tỉ Dụ Tán Thán (; upamã-stava ) 
[một phân đoạn của tác phẩm Tản Tụng Vinh Danh Thế Tôn]: 2 


^313 Đoạn văn (134.11) đề cập rằng, "bốn phần phụ của chủ đề 
này được dạy trong [Viniscaya-] samgrahani", P5539: 17.2.4. 

2 BA314 varnãrha-vama-stotra, P2029: 48.5.3-7. 


299 



Thân Người, tô điếm bởi tướng lành 
Là vẻ đẹp, linh dược cho tuệ nhãn 
Như trời thu không một áng mây 
Được trang hoàng bởi các chòm sao. 

Hỡi bậc thông thái tối thượng 

Đẹp rạng ngời với áo choàng tín ngưỡng 

Người tựa thế ngọn núi vàng 

Với mây bình minh hay hoàng hôn bao phủ. 

Đấng hộ pháp! Cả đến ánh trăng rằm 
Không có mây cũng chăng sao sánh được 
Vầng hào quang tỏa sáng mặt Người 
Vần không hề điểm trang bằng bảo ngọc 

Nếu chú ong được thấy cả 
Đóa sen trên gưong mặt người 
Lần nhành sen nở dưới vầng dưong 
Ong kinh ngạc: đâu là sen thật nhỉ? 

Răng trắng trong, 

Mặt sáng vàng 

Như muôn ánh trăng thu thanh khiết 
Rót vào giữa những ngọn núi vàng. 

Ôi kính ngưởng bàn tay phải Người 
Trang điểm bởi ảnh bánh xe chuyến pháp 
Tạo ra bao dấu hiệu an lành 
Cho chúng sanh đang kinh hãi bởi luân hồi. 

Hỡi đấng Mâu-ni, khi Người bước 
Đà in lại dấu chân trên đất 


300 




Như những đóa hoa sen lộng lẫy 
Đẹp làm sao tô điểm cho vườn sen? 

(b) Những phẩm hạnh tốt của khẩu Phật 

Hãy quán chiếu về phong thái tuyệt diệu của lời Phật thuyết. 
Ngay cả khi từng chúng sinh trong vũ trụ đặt từng câu hỏi khác 
nhau ở cùng thời điếm, Người lĩnh hội tất cả một cách thấu đáo 
ngay lập tức bằng trí tuệ của Người. Sau đó Người trả lời các 
câu hỏi chỉ với một từ duy nhất mà tất cả chúng sinh hiểu được 
với ngôn ngữ của chính họ. Trong Đe Thoại Giả Phẩm {thuộc 
Bồ-tát Hạnh Cảnh Biến Hiện Phưcmg Tiện Cảnh Đại Thừa 
Kinh}'} 

Như vầy: nếu đồng thời tất cả chúng sinh 
Diễn đạt khác nhau đế hỏi Người 
Người hiếu chúng ngay trong khoảnh khắc, 

Và thốt một lần đáp lời cho tất cả. 

Cho nên hãy hiếu đấng Thế Tôn 

Thấu rõ cách thuyết giảng 

Người chuyến bánh xe pháp 

Xua tan đau khố của thiên và nhân giới. 

Hon thế nữa, hãy hồi tưởng lại lời dạy trong tác phẩm Nhất Bách 
Ngũ Thập Kệ Tụng: 2 

Gưong mặt Người rạng rỡ; 

Lắng nghe lời Người dạy 
Như thấy được Cam lồ 
Rót xuống từ cung trăng. [136] 

Lời Người như con mưa 
^315 Satyaka-parivarta, P813: 261.5.5-7. 

2 BA316 Sata-pancasatka-nama-stotra: 3.72-78; P2038: 55.1.8-55.2.5. 

301 



Lắng đọng bụi tham chấp 
Như Ca-lưu-đa điểu ; 

Xua tan rắn hận thù. 

Lần nữa và lần nữa, lời Người như ánh dương 
Xua tan bóng tối vô minh. 

Do san bằng núi cao tự ngã 
Lời Người cũng tựa kim cương. 

Bởi Người nhìn thấy sự thật, Lời Người không dần sai 
đường 

Bởi không sai, lời Người luôn đúng đắn 
Bởi cô đọng, lời Người thật dề hiểu 
Những lời Người thật viên mãn. 

Thoạt tiên lời Người thu hút 
Tâm thức của những người nghe 
Neu họ tư duy lời ấy 
Dẹp tan chấp trước ảo vọng. 

Lời Người xoa dịu kẻ cơ cực 
Hộ trì cho những ai phóng túng, 

Thuyết phục người từ bỏ hoan lạc 
Lời Người phù họp mọi nhu cầu. 

Lời Người làm thiện tri thức hân hoan 


1 ĐÓ là danh từ phiên âm từ tiếng Phạn garuda , nhắc lại là loài chim 
còn có tên phiên âm khác là Ca-lâu-la hay Đại Bàng Kim sí Điểu, 
một loài chim thần thoại có mặt trong Ấn giáo và Phật giáo. Chim 
này được xem là kẻ thù của các loài rồng và rắn. Giống chim này 
tượng trưng cho nhiều biểu tượng trong Phật giáo như: (1) Chim 
thần thoại, (2) Một trong tứ linh vật tượng trưng của khí lực nội tại 
(ị garuda rồng, sư tử, cọp), (3) vị chư thiên hộ pháp và (4) Bản 
tánh nguyên sơ. Garuda. Rigpa Shedra. Truy cập 1/1/2012. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Garuda>. 

302 



Trưởng dưỡng tâm cho kẻ trung căn 
Xua tan bóng đêm cho hạ cấp 
Là linh dược cho cả mọi chúng sinh. 

(c) Những phẩm hạnh tốt của tâm Phật 

Những điều này được diễn giảng theo những phấm hạnh tốt về 
tri thức và những phấm hạnh tốt về lòng từ bi. 

(i) Những phấm hạnh tốt về tri thức 

Với sự không chướng ngại, Như Lai trí bao trùm bản chất thật sự 
và tính phân hóa của tất cả hiện tượng, như thế chúng là Thiên 
Nhật quả 1 đặt trong lòng bàn tay Người. Vì vậy, tri kiến của 
đấng Thế Tôn thấu suốt mọi hiện tượng, trong khi tri thức giới 
hạn của những người khác không thế thông hiếu thấu đáo những 
đối tượng bao la cần được nhận biết. Quý vị nên quán chiếu tri 
thức này như được mô tả trong tác phấm Tán Tụng Vinh Danh 
Thế Tồn : 2 

Chỉ trí tuệ siêu phàm của Người 
Thông suốt mọi đối tượng của tri kiến; 

Với tất cả chúng sinh trừ Người 
Còn nhiều đối tượng chưa nhận biết. 

Và tưong tự, 

Hỡi Thế Tôn, nguồn gốc rốt ráo 
Của mọi hiện tượng xuyên thời gian 
Đeu nằm trong tâm thức của Người, 

Như trái am ba lan ’ trong lòng tay. 


^317 Tib. skyu ru ra; Skt. trái dhatrí) Latin Emblica offinalis. {dhatri 
dịch nghĩa là một thần thái dương hay thần mặt trời}. 

2 BA318 varnãrha-varna-stotra, P2029: 43.5.4, 43.4.1-3. 

3 Trái am ba lan là là một loại trái cây cùng họ với các giống xoài 
(mangitera) mọc ở vùng Đông Ân màu vàng xanh, mùi thơm dịu. 
Paxton's magazine of botany, and register of fìowering p/ants, 
Volume 15. P42. VVilliam s. 1870. 


303 



Như làn gió bay ngang bầu trời, 

Tâm thức Người không trở ngại bởi 

Sự vật riêng lẻ hay đa dạng 

Hiện tượng chuyến động hay bất động. [137] 

(ii) Những phẩm hạnh tốt về lòng từ bi 

Tương tự như chúng sinh bị giới hạn bởi những phiền não không 
thế thoát, thì đấng Giác Ngộ giới hạn trong lòng đại bi vốn bởi 
đó khởi sinh liên tục như khi Người chứng kiến nồi đau khố của 
chúng sinh . 1 Quý vị nên quán chiếu điều này như được trình bày 
trong tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng: 2 

Phiền não trói buộc tất cả 
Các chúng sanh này không ngoại lệ 
Người giới hạn trong lòng từ bất diệt 
Đe giải thoát họ khỏi buồn đau. 

Con nên tôn kính Người trước tiên, 

Hay kính phục tấm lòng đại bi 
Đã khiến Người lưu lại thật lâu 
Trong vòng xoay sinh tử luân hồi 
Mặc cho những khiếm khuyết của nó? 

Tương tự, trong Dẻ Thoại Giả Phẩm: 

Đấng Thế Tôn khởi lòng đại bi 
Khi Người nhìn tâm thức chúng sinh 
Bị bóng tối vô minh che mờ, 

Bị giam ở tù ngục luân hồi. 

*Ý tưởng ở đây là: chúng sinh bị giới hạn ở trong luân hồi do trói buộc 
của nghiệp lực, trong khi các bậc đã giác ngộ không bị trói buộc 
mà do lòng đại bi muốn giải thoát chúng sinh nên tự nguyện giới 
hạn mình vào luân hồi một cách liên tục. 

2 BA319 ắata-pancãsataka-stotra: 13.138-139; P2038: 54.5.6-7. 

304 



Và tương tự như vậy: 1 

Bậc Điều ngự khởi lòng đại bi 

Khi Người thấy tâm thức chúng sinh 

Bị tràn ngập bởi tình tham luyến 

Là những kẻ khát khao tột độ 

Và luôn mong đối tượng cảm giác 

Và ai rơi vào đại dương tham ái 

Đấng Thành tựu Thập Lực khởi lòng đại bi 

Tìm cách xua tan mọi đau kho 

Khi Người thấy chúng sinh phiền não 

Bị tốn thương bởi bệnh tật khố đau. 

Lòng từ bi đấng Thế Tôn thường phát khởi; 

Thật không thê không làm như vậy 

Đức Phật không khiếm khuyết do bởi mối quan tâm 

Với nhu cầu của toàn chúng sinh. 

(d) Những phấm hạnh tốt của những hành động giác ngộ 

Những hoạt động giác ngộ của thân, khấu và ý Phật đều là tự 
động và bất diệt, giúp ích cho tất cả chúng sinh. Neu các đệ tử 
mở lòng với sự hướng dần của Người, đấng Thế Tôn sẽ chỉ cho 
họ thấy con đường nào là thù thắng, và dần dắt họ thoát khỏi sự 
rắc rối. [138] Vì vậy, những hoạt động của đức Phật chắc chắn là 
nhằm thực hiện tất cả những điều cần làm. Quý vị nên quán 
chiếu điều này như được trình bày trong tác phấm Nhất Bách 
Ngũ Thập Kệ Tụng: 2 

Người giải thích sự hủy hoại của phiền não, 

Nêu lên sự lừa dối của chướng ma, 

Tuyên thuyết bản chất hãi hùng của luân hồi, 

Và hướng dần con đường vô ngại. 


1 BA320 Sạlyaka-parìvarta, P813: 263.2.1-2, 263.3.1-4. 

2 BA321 Sata-pancãsataka-nãma-stotra, P2038,56.3.4-5. 

305 



Hỡi Đấng Từ Bi, việc ước mong giúp đỡ, 

Người tiến hành vì lợi ích chúng sinh, 

Liệu còn điều gì khác lợi lạc, 

Người chưa thực hiện cho chúng con? 

Và trong tác phẩm Tản Tụng Vinh Danh Thế Tôn : 1 

Liệu còn có vấn đề nào 

Mà Người không thế dần dắt chúng sinh? 

Liệu còn điều thù thắng nào 

Mà Người không thế dành tặng thế gian? 

Đoạn văn vừa rồi đã tóm lược phưong thức quán chiếu về đức 
Phật. Neu quý vị quán chiếu bằng nhiều cách, niềm tin của quý 
vị cũng sẽ khởi sinh theo nhiều cách khác nhau. Quý vị càng 
quán chiếu nhiều bao nhiêu thì niềm tin của quý vị càng mạnh 
mẽ và bền bỉ bấy nhiêu. Cùng một cách áp dụng tuông tự như 
vậy đối với việc quán chiếu về những phấm hạnh tốt của hai 
ngôi bảo còn lại {là Pháp Bảo và Tăng Bảo}. 

Khi đã đạt sự chắc chắn bằng việc thiền quán theo phưong thức 
này, quý vị sè hiếu rằng những kinh điến và luận giải chính là 
các hướng dần, hầu hết trong số đó huấn thị về những phấm 
hạnh tốt của ba noi nưong tựa. Những người từ chối việc thiền 
quán phân tích như một sự tu tập, nghĩ rằng điều đó chỉ đon 
thuần là khái niệm, tự tách biệt bản thân ra khỏi nhiều phưong 
pháp tích lũy công đức và xua tan sự ngăn che. Vì vậy, hãy nhận 
thức rằng sự chối bỏ ấy chính là trở ngại lớn cho việc tận dụng 
tiềm năng vô hạn của một đời sống an lạc và đầy thuận duyên. 
Càng thực tập những điều này nhiều, tâm thức quý vị sẽ ngày 
càng trở nên quen thuộc với chúng, và quý vị sẽ càng thực tập dề 
dàng hon với những điều ban đầu mình từng cho là khó khăn đế 
học hỏi. Quý vị sẽ tăng trưởng tâm Bồ-đề và tư duy rằng: “Tôi 


1 BA322 Varnarha-varna-stotra, P2029:46.2.2. 
306 



cũng nên đạt được Phật quả, giống như vị Phật mà tôi tưởng 
nhớ”. Quý vị sẽ thấy các thị hiện của đức Phật cả ngày và đêm. 
[139] Dù có đau khố lúc chết đến mức nào, thì quý vị cũng sẽ 
không đánh mất sự nhớ tưởng về đức Phật. Tác phấm Định 
Vương kỉnh nói rằng: 1 

Ta chỉ dần các ngươi 
Và nên nhận hiếu rằng: 

Tâm thức con người sẽ tiếp thụ những điều 
Ớ mức độ mà họ quán chiếu chúng. 

Vì vậy, hãy tưởng nhớ đấng Đạo sư Mâu-ni 

Như đang có tư thế và trí tuệ tối thượng vô hạn của bậc điều 

ngự. 

Neu bản thân ngươi thường làm quen với nhớ tưởng này, 
Tâm thức ngươi sẽ tiếp thụ điều ấy. 

Ngươi sẽ khát khao trí tuệ siêu phàm của bậc thánh 
Cho dù đang đứng, đi, ngồi hay đang tựa. 

Bởi bản thân ngươi muốn thành bậc điều ngự tối thượng thế 
gian, 

Ngươi sê luôn cầu nguyện ước mong giác ngộ. 

Và tương tự như vậy: 

Thường xuyên nguyện cầu đến chư Phật 
Với thân khấu ý trong niềm tin rõ ràng. 

Tạo duyên cho dòng tâm thức theo phương cách này, 

Ngươi sẽ luôn thấy vị Hộ trì Thế gian. 

Neu ngươi khổ do tiếp cận cái chết 
Trong nồi buồn phiền và trong hênh tật 

1 BA323 SR: 4.16-18,4.20-21; P795: 278.2.3-5,278.2.6-7. 


307 



Niềm tưởng nhớ đức Phật sẽ không bị mất; 

Sẽ không bị xóa bởi nồi khố của ngươi. 

Bo-do-wa đã nói: 

Neu liên tục quán chiếu về những phấm hạnh tốt của đức 
Phật, quý vị sẽ nhận được hỷ lạc tương xứng với sức mạnh 
của lòng tin và sự thanh tịnh trong tâm thức quý vị. Bởi đạt 
được sự chắc chắn về chúng, quý vị sê quy y một cách tự 
nguyện từ đáy lòng và điều phục bản thân theo giới luật quy 
y. Và rồi tất cả mọi điều quý vị thực hiện đều sẽ trở thành sự 
thực hành giáo pháp. 

Người ta nói rằng chúng ta trân trọng tri thức của đức Phật 
thậm chí còn kém hơn những lời phán của một thầy bói 
trúng. Neu một ông thầy bói đáng tin phán rằng: “Ta biết là 
năm nay ngươi sẽ không phải đối mặt với những rắc rối nào 
cả”, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Neu ông ấy nói: “Năm nay 
ngươi sẽ gặp phải nhiều vấn đề - hãy làm điều này, và không 
làm điều kia”, chúng ta sẽ nồ lực làm theo lời khuyên này. 
Neu chúng ta không làm, chúng ta sẽ nghĩ rằng: “Tôi đã 
không nghe theo lời ông ấy”, và cảm thấy lo lắng. Nhưng khi 
đức Phật dạy: “Các ngươi nên từ bỏ điều này; các ngươi nên 
tu tập điều này”, thì bản thân chúng ta có cam kết thực hiện 
những lời huấn thị này không? Chúng ta có lo âu nếu chúng 
ta chang làm theo hay không? [140] Hay chúng ta nói rằng: 
“Vâng, lời giáo huấn đã dạy như thế, nhưng hiện giờ trong 
những hoàn cảnh này, tôi không thế làm theo - thay vào đó 
tôi phải làm thế này”, và hoàn toàn từ bỏ lời dạy của đức 
Phật, cứ tiếp tục thắng hướng làm theo ý chúng ta với sự bất 
chấp xem thường? 

Neu như không kiểm chứng tâm thức của mình, quý vị sẽ thấy 
hài lòng. Neu quý vị không bị sự hời hợt dần lạc lối, thì hãy nhìn 
sâu vào tâm thức của mình và quán chiếu cấn thận: “Tình trạng 
này thật là đáng khinh”. 


308 



Vì vậy, hãy liên tục quán chiếu về những phấm hạnh tốt của đức 
Phật, và nồ lực đạt đến sự chắc chắn từ sâu thắm con tim của 
quý vị. Một khi đạt đuợc điều này, quý vị tiến đến sự thực hành 
rất cốt lõi về quy y, bởi quý vị sẽ đạt đuợc sự xác quyết đối với 
giáo pháp mà từ đó đức Phật đã khởi lên, và tăng đoàn đã thực 
hành theo giáo pháp. Không có điều này, thì không có tu tập quy 
y nào chuyến hóa đuợc tâm thức của quý vị chứ chua đề cập đến 
những lộ trình khác. 

2” Những phấm hạnh diệu hảo của Pháp 

Một khi quý vị đã tôn kính đức Phật nhu nguyên nhân chính yếu 
của mình, tiếp đến quý vị nên tuởng nhớ đến Pháp bảo nhu sau: 
“Đức Phật có những phấm hạnh tốt vô biên, tất cả đều sinh khởi 
từ việc thiền quán và giác ngộ cả những giáo pháp bằng lời nói 
lần những giáo pháp đuợc đua vào tu tập. Nghĩa là, Nguời đã 
thực chứng các đoạn diệt đích thực, bằng cách ấy loại trừ những 
sai lầm, và thiền quán trên những lộ trình đúng, bằng cách ấy 
tăng truởng những phàm hạnh tôt”. Tác phàm Pháp Tập Kỉnh 
nói rằng: 1 

Các vị Phật Thế Tôn sở hữu vô luợng những phấm hạnh tốt. 
Những phấm hạnh này đuợc sinh khởi từ giáo pháp, từ sự tu 
tập giáo pháp một cách thích hợp. Giáo pháp tạo ra và chi 
phối chúng. Chúng sinh khởi từ giáo pháp và ở trong nội 
hàm của giáo pháp. Chúng phụ thuộc vào giáo pháp, và giáo 
pháp sinh ra chúng. 

3” Những phấm hạnh tốt của Tăng đoàn 

Vị thủ tọa trong Tăng đoàn là những bậc Tôn giả. Hãy tu duy về 
họ duới ánh sáng chánh niệm của họ về những phấm chất ưu 


1 BA424 Arya-dharma-sarpgĩti-nama-mahayana-sutra, P904: 23.4.6-7. 
Bản Sankrit xuất hiện trong Vaidya 1960b: 171. 


309 



việt của giáo pháp và sự thực tập giáo pháp một cách thích họp 
của họ. Trong tác phẩm Pháp Tập Kinh : 1 


Hãy tư duy rằng: “Tăng đoàn giảng dạy giáo pháp, tu tập và 
quán chiếu chúng. Tăng đoàn là tầm ảnh hưởng của giáo 
pháp. Họ giữ gìn duy trì giáo pháp, giao phó bản thân cho 
giáo pháp, thờ phụng giáo pháp, và bản thân họ thực hành 
giáo pháp. [141] Họ lấy giáo pháp làm giới hành của họ, và 
là người thực hành giáo pháp thù thắng nhất. Họ vốn mang 
chân thật tánh và thanh tịnh. Họ được thiên phú phấm hạnh 
từ bi và có tấm lòng đại bi. Họ luôn có được noi cô tịch làm 
chốn hoạt động, luôn tiếp thụ lời huấn thị và luôn thực hành 
đức hạnh. 

b" Quy y thông qua hiểu biết những đặc thù 

Theo tác phẩm Quyết Định Yếu Luận, 2 quý vị sẽ quy y sau khi 
hiếu biết những đặc thù của ba ngôi báu. 

1" Đặc thù dựa vào những đặc tính danh định của Tam Bảo 

Phật bảo mang đặc tánh danh định của sự giác ngộ trọn vẹn và 
toàn hảo. Pháp bảo mang đặc tính danh định là chúng được sinh 
khởi từ Phật bảo. Tăng bảo mang đặc tính danh định của việc 
thực hành đúng đắn nhờ các giáo huấn cá nhàn. 

2" Đặc thù dựa vào những hoạt động giác ngộ của Tam Bảo 

Hoạt động giác ngộ của đức Phật là ban cho những bài thuyết 
pháp. Hoạt động giác ngộ của giáo pháp tập trung vào việc nhố 
tận gốc phiền não và đau khố. Hoạt động giác ngộ của Tăng 
đoàn là việc thúc đấy sự tinh tấn. 

3" Đặc thù dựa vào lòng thành kính 


1 BA325 Ibid., Vaidya 1960b: 172; P904: 24.2.1-3. 

2 BA326 Vs, P5539: 17.3.2-17.4.2. 

310 



Quý vị nên cảm kích đức Phật như một vị đáng tôn kính và 
phụng sự. Quý vị nên cảm kích giáo pháp như là điều đế giác 
ngộ. Quý vị nên cảm kích Tăng đoàn như là người quý vị nên 
kết giao bởi họ có những đức tính tưong tự với bản thân quý vị. 

4" Đặc thù dựa vào việc thực tập 

Quý vị nên tôn kính và phụng sự đức Phật. Quý vị cần trở nên 
quen thuộc với giáo pháp bằng cách áp dụng bản thân vào tu tập 
du-già. Quý vị nên nuôi dưỡng mối liên hệ với Tăng đoàn thông 
qua việc chia sẻ giáo pháp và vật dụng. 

5" Đặc thù dựa vào việc hồi tưỏng 

Quý vị nên nhớ tưởng đến những phấm hạnh tốt của từng ngôi 
Tam Bảo bằng cách đọc tụng “Vì vậy, đức Thế Tôn. . ,” 1 

6" Đặc thù dựa vào cách thức của Tam bảo làm tăng trưởng 
công đức 

Công đức vô thượng sẽ được tăng trưởng nhờ sự tác động của 
con người hay giáo pháp. Đức Phật và Tăng đoàn là điến hình 
cho điều đầu tiên. Quý vị cũng có thế tăng trưởng công đức dựa 
vào một người hay nhiều người. Tăng đoàn là điển hình cho điều 
sau bởi yêu cầu cần có {ít nhất} bốn vị tu sĩ. [142] 

c" Quy y thông qua nguyện lực 

Theo tác phấm Luận giải Giới Luật Kinh của Pháp Hữu, 2 {skt. 
Dharmamitra} quy y thông qua nguyện lực mang ý nghĩa tán 
thành đức Phật là một vị đạo sư đế quy y, giáo pháp - niết bàn - 
là noi quy y thực thụ, và Tăng đoàn là những vị hồ trợ quý vị 
trên con đường quy y. 


1 BA327 Đoạn này là khởi đầu tác phẩm Ãrya-buddhamismrti hay 
'Phngs pa sang rgyas rjes su dran pa ( Nhớ tưởng đức Thế Tôn), 
P5433: 247.4.7. Tác phẩm bắt đầu với, '"Di Itar bcom Idan 'das de 
ni..." 

2 BA328 Vynaya-sũtra-tika, P5622, vols. 124-126. 


311 



d" Quy y bằng cách khước tù’ sự nương tựa vào những đối 
tưọtig khác 

Quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng 
khác mang ý nghĩa là trước tiên hãy hiếu biết về các khác biệt 
trong giá trị giữa những vị đạo sư, những giáo pháp và những đệ 
tử Phật giáo với các đạo sư, giáo pháp và đệ tử không phải Phật 
giáo, để sau đó quý vị sẽ duy trì Tam Bảo là nơi nương tựa duy 
nhất, khước từ các đạo sư, giáo pháp và đệ tử không phù họp với 
Tam Bảo. Sự khác biệt giữa những vị thầy Phật giáo và không 
phải Phật giáo, v.v, được diễn giải như sau. 

Sự khác biệt của vị đạo sư: Đức Phật không có khiếm khuyết và 
mang những phấm hạnh toàn hảo, nhưng những vị thầy của các 
tôn giáo khác thì ngược với điều này. Tác phấm Thù Thẳng Tản 
Dương của Diệu Tất Đạt Thánh {skt. Udbhatasiddhasvãmin} nói 
rằng: 

Từ bỏ những vị thầy khác, 

Con nương tựa Người, hỡi đức Thế Tôn. 

Neu ai hỏi vì sao, đó là bởi 

Người không khiếm khuyết, có muôn phấm hạnh. 

Và tương tự: 

Càng quán chiếu thật nhiều 
Vào những đạo khác, phi Phật giáo 
Niềm tin của con càng dâng trào 
Đặt vào đấng Hộ trì chúng sinh. 

Tâm thức họ bị hủy hoại 
Bởi sai lầm của những giáo lý 
Do người không toàn trí đưa ra. 

Những ai bị hủy hoại tâm thức 
Không thể thấy được Người, 

Vị đạo sư không khiếm khuyết. 


1 BA329 1 /isesa-stava, P2001: 1. 2.3-4, 4.2. 6-7. 
312 



Sự khác biệt của giáo pháp: Giáo pháp của đấng Điều ngự cho 
phép quý vị đạt đến mục tiêu hỷ lạc thông qua một lộ trình an 
lạc. Giáo pháp ấy ngăn chận dòng luân hồi, xóa tan những phiền 
não, không dần những ai uớc mong giải thoát đi lạc lối, hoàn 
toàn đức hạnh và dẹp bỏ những khiếm khuyết. Những giáo pháp 
không thuộc Phật giáo thì nguợc lại. Trong tác phấm Thù Thẳng 
Tản Dương : 1 

Lời Nguời dạy khiến chúng sinh 
Đạt hỷ lạc trong vui suớng; 

Vì vậy, hỡi vị Sư Tử Hống, 

Kẻ thông minh tin cậy đạo Người. [143] 

Và tưong tự, trong tác phẩm Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn: 2 
Sự khác nhau giữa lời huấn thị 
Của vị Anh hùng và kẻ khác: 

Lời Người dạy cần được tiếp thu 
Lời người khác phải nên từ bỏ; 

Lời Người thanh tịnh, lời khác nhiễm ô. 

Lời của Người hoàn toàn thực tiễn 
Lời người khác sai đường lạc lối 
Các ngưoi cần thêm khác biệt nào 
Giữa lời Người và lời kẻ khác? 

Lời của Người đức hạnh thanh tịnh; 

Lời khác chỉ tạo thêm chướng ngăn 
Các ngưoi cần thêm khác biệt nào 
Giữa lời Người và lời kẻ khác? 


^330 Ibid., P2001:4.2.8. 

2 BA331 Varnãrha-varna-stotra, P2029: 45.3.5-8. 


313 



Lời của Người thuần khiết thanh tịnh 
Những lời khác vấn đục nhiễm ô 
Đấng Hộ trì, đó là sự khác, 

Giữa lời Người và lời thế gian. 


Qua lời trích dần này, quý vị cũng có thế hiểu biết được đặc thù 
của Tăng đoàn. 


314 



Chương 12: Giói Quy Y 


4’ Sau khi quy y, các giai đoạn giữ giới 

a” Các giới này đuợc ghi lại nhu thế nào trong Quvết Định 
Yeu Luận 

1” Tập họp phân chi thứ nhất 

(a) Nuông tựa noi bậc xuất chúng 

(b) Lắng nghe giáo pháp siêu việt 

(c) Định tâm đúng mức vào các giáo pháp này 

(d) Trau dồi thực hành tuông họp với giáo pháp 
2” Tập họp phân chi thứ hai 

(a) Đừng kích thích các giác quan 

(b) Thọ giới một cách đúng đắn 

(c) Có lòng bi mẫn đối với chúng sinh 

(d) Gắng sức cúng duờng định kỳ lên Tam Bảo 

b” Các giới này đuợc trình bày nhu thế nào trong truyền 
thống khẩu truyền 
1” Giới đặc biệt 

(a) Giới cấm 

(b) Giới tập quán 
2” Các giới tống quát 

(a) Bằng cách nhớ lại những điểm ưu việt và những 
phàm hạnh cao quý của Tam Bảo, không ngừng quy 

y 

(b) Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam 
Bảo, nồ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng và 
dâng lên Tam Bảo miếng ăn, thức uống trước tiên 

(c) Khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong 
cách hành trì này bằng cách thưong xót chiếu cố đến 
họ 

(d) Bất cứ làm việc gì với bất cứ mục đích gì, cúng 
dường và khấn cầu Tam Bảo, từ bỏ mọi phưong pháp 
thế gian khác 


315 



(e) Sau khi đã hiểu những lợi ích, quy y ba lần ban 
ngày và ba lần ban đêm 

(i) Những lợi ích đuợc trình bày trong Quvết 
Định Yeu Luận 

(a’) Tập họp đầu tiên gồm bốn lợi ích 
( 1’) Tạo đuợc rất nhiều phuớc đức 
(2’) Đuợc hỷ lạc và hỷ lạc tối thuợng 
(3’) Đạt đuợc định 
(4’) Đạt đuợc sự thanh tịnh 
(b’) Tập hợp thứ hai gồm bốn lợi ích 
( 1’) Sẽ nhận đuợc nhiều hộ trì 
(2’) Làm giảm, chấm dứt và hoàn toàn 
tiêu trừ mọi ngăn che xuất phát từ niềm 
tin không chân chính 

(3’) Đuợc liệt vào bậc xuất chúng, nguời 
thực sự thành tựu tình trạng siêu phàm 
(4’) Làm vui lòng và đuợc sự chấp thuận 
của thầy và bạn đạo, và của chu thần hoan 
hỷ noi giáo pháp 

(ii) Những lợi ích đuợc trình bày trong các chỉ 
dạy riêng 

(a’) Đuợc kể là Phật tử 

(b’) Xứng đáng đuợc thọ trì tất cả các giới 

(c’) Làm giảm và diệt trừ những ngăn che do 

nghiệp báo đã tích lũy truớc đây 

(d’) Tích lũy đuợc rất nhiều phuớc đức 

(e’) Không bị rơi vào các cõi khố 

(f ) Không bị các chuông ngại nhản hoặc phi 

nhàn ngăn trở 

(g’) Thành tựu mọi điều uớc muốn 

(h’) Mau chóng đạt đuợc Phật quả 

(i’) Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo 

ngay cả khi nói đùa hoặc phải mất mạng 



4’ Các giai đoạn giữ giới sau khi quy y 

Giới được giải thích bằng hai cách: 

1 . Cách thức giới được trình bày trong Quyết Định Yeu Luận 

2. Cách thức giới được trình bày trong truyền thống khấu 
truyền 

a” Giới được trình bày như thế nào trong Quyết Định Yếu 
Luận 1 

Ớ đây giới được giải thích bằng hai tập họp 2 nhóm nhỏ 

1” Tập họp phân chi thứ nhất 

(a) Nưotig tựa noi bậc thiện nhân 

Như đã giải thích trước đây, quý vị nưong tựa noi các bậc thiện 
sư khi quý vị thấy các vị thầy này là nguồn gốc của tất cả các 
phấm hạnh cao quý, bởi vì quý vị đã quy y Đức Phật do đó quý 
vị tôn dưong vị thầy dần đường làm chồ quy y. Thực hành tuông 
hợp với điều này là thực sự nuông tựa vào vị thầy dạy đạo. 

(b) Lắng nghe giáo pháp siêu việt, và (c) Định tâm đúng mức 
vào các giáo pháp này 

Quý vị nên nghe bất cứ những gì thích họp trong kinh điển và 
những giảng dạy tuông tự. Đây là những giáo pháp siêu việt bởi 
vì Đức Phật và các đệ tử đã giảng giải. Thêm vào đó, hãy tập 
trung sự chú ý cố định vào bất cứ những gì giúp xua tan những 
phiền não, bởi vì quý vị đã học giáo lý về quy y và như thế đã 
nhận trách nhiệm để thực chứng được cả các giáo pháp truyền 
khấu lần các giáo pháp được chứng ngộ. Hành trì tuông hợp với 
điều này là lắng nghe và định tâm đúng mức vào giáo pháp siêu 
việt. 

(d) Tu tập tưong họp vói giáo pháp 


1 BA332 Vs, P5539: 17.2.4-5; cf. phần sau này: LRCM: 156.19. 


317 



Quý vị nên thực hành theo những giảng dạy về giải thoát tối hậu 
{niết-bàn}. Khi quý vị đến với tăng đoàn để quy y, nhu thế quý 
vị đã coi những nguời cùng đi trên con đuờng giải thoát là bạn 
đồng hành vốn đi trên lộ trình đến niết-bàn. [144] Hành trì phù 
hợp với điều này là việc tu tập theo cách thức của nguời có 
quyết ý giải thoát. 

2” Tập họp phân chi thứ hai 

(a) Đừng khích động các căn 

Khi các giác quan lôi kéo tâm lơ đễnh tới các đối tuợng bên 
ngoài, quý vị phải coi sự khích động liên quan đến đối tuợng 
giác quan này là một lầm lồi, và thu nhiếp tâm lại. 

(b) Thọ lãnh đúng các giới 

Quý vị cần bắt tay thực hành các tu tập mà Đức Phật đã đề ra - 
càng nhiều càng tốt 

(c) Có lòng thưong xót đối với chúng sinh 

Điếm nổi bật trong giáo pháp của Đấng Điều Ngự là lòng 
thuơng xót. Do đó, một khi quý vị đã quy y giáo pháp của ngài, 
quý vị cũng phải có lòng thuơng xót đối với chúng sinh và từ bỏ 
việc gây hại chúng sinh. 

(d) Gắng sức cúng dưÒTig định kỳ lên Tam Bảo 

Mỗi ngày quý vị nên cúng duờng lên Tam Bảo. 

b” Các giới này được trình bày như thế nào trong truyền 
thống khẩu truyền 

1” Giói đặc biệt 

Những giới này được giải thích dưới dạng giới cấm và giới tập 
quán 

(a) Giói cấm 

318 



Kỉnh Đại Bảt-nỉết-bàn nói: *' 

Ai quy y Tam Bảo 

Sẽ tới gần bậc chân đức hạnh; 

Những người ấy không bao giờ 

Quy y thần linh nào khác. 

Ai quy y Giáo Pháp tối thượng 

Không nuôi dưỡng ý nghĩ đả thưong, giết hại. 

Ai quy y Tăng Già 

Không thân cận các triết gia ngoại đạo 

Như thế, có ba giới cấm: không quy y noi các thần linh khác, 
thôi không làm hại và dứt bỏ ác tâm đối với các chúng sinh, 
không thân cận các triết gia ngoại đạo. 

Không quy noi các thần linh khác được giải thích như sau: bởi vì 
quý vị không tôn sùng những thần thế thế gian như Hắc Thiên 
(skt. Rudra) {thần gió bão} và Tỳ Ni Thiên (skt. Visnu) {vị 
thánh tối cao trong đạo Bà-la-môn} làm chồ quy y tối hậu, 
huống chi phải nhắc đến long thần {skt. Naga} và những thần 
địa phưong vốn chỉ là quỷ đói? Điều không chính đáng là phó 
thác bản thân mình cho những thần linh này mà không có niềm 
tin trọn vẹn noi ba quy y {Phật, Pháp và Tăng}, điều đúng đắn là 
chỉ tìm sự phù trợ của những thần linh này vì một mục đích tôn 
giáo tạm thời nào đó; chắng hạn, cũng giống như quý vị tìm sự 
trợ giúp của một mạnh thường quân đế có phưong tiện sinh 
sống, hoặc đi bác sĩ đế chữa trị một căn bệnh. [145] 

Giới cấm thứ hai đòi hỏi phải kiềm chế không làm hại hoặc 
thưong tốn các chúng sinh bằng ý nghĩ hoặc hành động. Điều 
này bao gồm các hành động đối với người và loài vật, chang hạn 
như đánh đập, trói buộc, cầm tù, xỏ mũi, và bắt khiêng chở quá 
sức, V.V.... Giới cấm thứ ba đòi hỏi không được tán đồng với 


^333 Mahaparinirvana-sutra V787 : 184. 1. 1-2. 


319 



những người không tin Tam Bảo là chốn đáng quy y và những 
người phủ nhận Tam Bảo. 

(a) Giói tập quán 

Có ba giới tập quán. Giới đầu tiên là xem hình tượng Phật là 
những đối tượng tôn kính - coi hình tượng như chính bản thân 
đấng Đạo Sư vậy - không vạch ra những lồi lầm của các hình 
tượng bất kể phẩm chất của chúng, và không bày tỏ sự bất kính 
hoặc đối xử khinh thường bằng cách đế hình tượng ở những chồ 
thiếu tôn nghiêm, hoặc đem cầm cố hình tượng, V.V.. Tác phấm 
Bằng Hữu Thư viết: 

Cũng như người thông thái phụng thờ hình tượng của đấng 
Thiện Thệ, 

Bất kế hình tượng đó được làm bằng vật liệu gì, dù ngay cả 
bằng gỗ... 

Giới Luật Phân Giải Luận 1 kể lại rằng Mãnavakapila, người đã 
dùng mười tám cách khác nhau đế phỉ báng cộng đồng những 
nhà thiện tri thức và những bậc vô lậu học {không còn gì đế 
học} - nói những lời, chang hạn như: “Ngưoi biết gì về giáo 
pháp hoặc phi giáo pháp, gã Đầu Voi?” - tái sinh thảnh một con 
cá kỳ quái gớm ghiếc với 18 cái đầu khác nhau, mãi làm thân 
thú vật từ thời Phật Ca-diếp {skt. Kãsyapa} tới thời Vua của 
dòng tộc Thích-ca [Đức Phật]. Cơ Sở Giới Luật Tạp Luận (skt. 
Vynaya-ksudraka-vastsu Ý kể lại sau khi đấng Đạo Sư Câu-Lưu- 


^335 Vinaya-vibhahga {Phân Giải về Giới Luật} ( Lung mam 'byed), 
P1032: 205.2.7-8. 

2 BA336 Vynaya-ksudraka-vastsu (Lung phran tshegs) (Những phần 
nhỏ hơn của truyền thống này) là phần 3 của Luật Tạng. Chúng ta 
cũng thấy câu chuyện này trong mDzang lun zhe bya ba'i mdo 
(Dama-mũko-nãma-sũtra {Hiền Ngu Kinh}), P1008: 106.3.6- 
107.1.3, ở đó tên nhà vua là Kri Kri, chứ không phải Carumat. 

320 



Tôn Đại Phật {skt. Krakucchanda} 1 nhập niết-bàn, Vua Karumat 
ra lệnh xây một đại bảo tháp. Một người thợ rủa bảo tháp hai 
lần, thốt lời: “Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thảnh được một 
tháp lớn như thế này!” [146] Sau đó, khi bảo tháp đã hoàn thành 
mỹ lệ, ông ta ân hận về những lời rủa của mình và dùng tiền 
lưong đế làm một cái chuông bằng vàng rồi an trí trên bảo tháp. 
Ket quả ông ta tái sinh thành Supriyavat {Diệu Âm}, với làn da 
xấu xí và thân hình nhỏ thó, nhưng có giọng nói tuyệt vời. Như 
thế, quý vị không bao giờ nên tranh cãi về phấm chất của hình 
tượng, khinh thường người khác vì họ sử dụng vật liệu tốt đế 
làm hình tượng và những điều tưong tự như vậy hoặc vì họ làm 
hình tượng to lớn, làm nản lòng và khiến những người xây cất 
không hoàn tất được công việc, và những điều tưong tự như vậy. 
Chuyện kế rằng đại hành giả du-già [Chang-Chup-Rin-Chen] có 
lần đưa pho tượng Văn-thù-sư-lợi cho Trưởng Lão đế xem xét. 
Vị hành giả du-già hỏi: “Pho tượng này tốt ra sao? Neu tốt, tôi sẽ 
mua bằng bốn đồng tiền vàng mà Rong-ba-gar-gay-wa (Rong- 
pa-mgar-dge-ba) đã cho tôi”. Trưởng Lão trả lời: “Thân ngài tôn 
giả Văn-thù-sư-lợi không có khuyết điểm nào — người thợ điêu 
khắc khả năng vào bậc trung”, rồi đặt pho tượng lên đầu. Người 
ta nói Trưởng Lão đều làm như vậy với mọi hình tượng đã hoàn 
tất. 

Giới cấm tập quán thứ hai là không bao giờ tỏ lòng bất kính đối 
với những bài viết về các giáo pháp, ngay cả với các bài chỉ vỏn 


^âu-lưu-tôn Phật là vị phật thứ tư trong bảy vị Phật quá khứ được 
mô tả trong Trường A-hàm Kinh (skt. Dĩrgha Ãgama - nghĩa là 
thánh điển dài), Thất Bộ Phật Kinh và các văn điển Phật giáo khác. 
Ba vị Phật đầu được biết là đã thị hiện trong thời Trang Nghiêm 
Kiếp (skt. Vyũha Kalpa) tức là kiếp lượng trước kiếp lượng hiện tại 
bao gồm các vị Phật là câu-lưu-tôn (skt. Krakucchanda), câu-na- 
hàm-mâu-ni (skt. Kanakamuni), Ca-diếp (skt. Kashyapa), và vị 
Phật thứ tư chính là đức Thích-ca-mâu-ni (skt. Shakyamuni) là vị 
phật thuộc về thời Hiền Kiếp (skt. Bhadrã Kalpa). (Wise Kalpa. 
Soka Gakkai International. SGI Dictionary of Buddhism. 
<http://www.sgilibrary.org/>. Truy cập 31/05/2011). 


321 



vẹn có bốn chữ mà thôi. Hơn nữa, quý vị không nên đem cầm cố 
kinh sách, coi kinh sách như hàng hóa, đế kinh sách trên đất trơ 
trụi hoặc ở những chỗ thiếu trang trọng, mang kinh sách cùng 
với giày dép, dầm lên kinh sách, v.v. Hãy đối xử với kinh sách 
bằng tấm lòng tôn kính, như kinh sách chính là Pháp Bảo vậy. 
Người ta kế rằng bất cứ khi nào Geshe Jen-Nga-Wa thấy có 
người cầm kinh sách, ông luôn đứng dậy, chắp hai tay lại ở đằng 
trước, cử chỉ cung kính. Ớ cuối đời, khi không thế đứng lên 
được nữa, ông chắp hai tay lại. Người ta cũng kế rằng Trưởng 
Lão có lần gặp một hành giả mật chú ở Nga-ri, người mà lúc đầu 
từ chối không chịu nghe Trưởng Lão giảng dạy. Tuy nhiên, một 
ngày kia Trưởng Lão chứng kiến một người sao chép các bản 
viết tay chà xát mảnh đá răng từ răng người này vào một trang 
sách giáo pháp. Không thế chịu nổi, ngài la lên: “Này! Đừng làm 
như vậy, đừng làm như vậy!” - kết quả của việc làm này là hành 
giả mật chú khởi được niềm tin nơi Trưởng Lão và chịu nghe 
Trưởng Lão giảng dạy. Hơn thế nữa, Sha-ra-wa nói: “Chúng ta 
cứ đùa cợt lên giáo pháp bằng nhiều cách. Tỏ lòng bất kính đối 
với giáo pháp và các vị thầy dạy giáo pháp làm tiêu tan trí tuệ 
của chúng ta. Hiện tại chúng ta đã quá đủ ngu dại rồi - đừng tạo 
thêm sụ ngu dại nữa! Neu chúng ta thành ngu dại hơn, chúng ta 
sẽ có thể làm được gì?” 

Giới tập quán thứ ba là không bao giờ chửi rủa hoặc khinh thị 
tăng ni, những người từ bỏ thế tục, hoặc những người chỉ mang 
những biếu tượng của người thực hành đức hạnh [người trang 
phục giống như tăng hoặc ni mà không thọ giới]. Quý vị cũng 
không thế xử sự như trên với những vật chỉ là biểu tượng [một 
mảnh cà-sa] của những hành giả này. Không bao giờ, dù bằng 
bất cứ cách nào, tách mình và người khác thành những phe 
nhóm đối nghịch và coi người kia như thù địch. [147] Đối với 
tăng ni, luôn luôn xử sự với lòng tôn kính như thế chính họ là 
Tăng Bảo vậy. 


322 



Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kỉnh nói: 1 

Những ai cư trú trong rừng, muốn những phẩm hạnh tốt 
lành, 

Không nên xét nét lồi lầm của người khác. 

Họ không nên nghĩ, 

“Tôi siêu đắng; tôi tốt nhất”- 

Lòng cao ngạo như vậy là cội rề của mọi điều bất trị. 

Đừng khinh thị những tăng sĩ thấp hon mình, 

Bằng không trong một đại kiếp nữa ngưoi cũng không được 
giải thoát. 

Đó là đường lối của giáo pháp này. 

Quý vị phải tự rèn luyện mình đế thực hành giống như Đạo Sư 
Tôn Giả [Drom-dỏn-ba] và Nal-jor-ba-chen-bo, khi thấy dù chỉ 
một mảnh vải vàng trên đường, những vị này sẽ không đạp lên 
mà sẽ phủi sạch bụi trên mảnh vải đó rồi mang tới đế ở một chồ 
sạch sẽ. Bởi vì, quý vị tôn kính Tam Bảo bao nhiêu thì các 
chúng sinh cũng sẽ kính trọng quý vị bấy nhiêu. Định Vương 
Kỉnh: 2 

Ngưoi sê nhận được một quả tưong tự như 
Các loại nghiệp ngưoi làm. 

2” Giói tổng quát 

Có sáu giới tống quát: 

1. Bằng cách nhớ lại những khác biệt và những phấm chất cao 
quý của Tam Bảo, 

hãy tiếp tục quy y lặp lại không ngừng. 


^337 Adhyasaya-samcodana-nama-mahayana-sutra, { Thâm Tâm 
Cảnh Tỉnh Đại Thừa Kinh } P760: 59.4.2-4 Skt. có trong Vaidya 
1960b: 62-63! 

2 BA338 SR: 24.41ab;P795:308.4.6-7. 


323 



2. Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam Bảo, nồ lực thờ 
phụng Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo miếng ăn, 
thức uống đầu tiên. 

3. Khiến các chúng sinh khác xác lập cách hành trì này bằng 
cách chiếu cố đến họ với lòng bi mẫn. 

4. Bất cứ làm việc gì, và bất cứ vì mục đích gì, hãy cúng duờng 
và khấn cầu Tam Bảo, từ bỏ mọi phuong pháp thế tục khác. 

5. Sau khi đã hiếu những lợi ích, hãy quy y ba lần ban ngày và 
ba lần ban đêm. 

6. Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi đùa giỡn 
hoặc khi phải mất mạng. 

(a) Bằng cách nhớ lại những khác biệt và những phẩm chất 
cao quý của Tam Bảo, quy y đi quy y lại không ngừng 

Nhu đã giải thích truớc đây, quý vị phải lặp đi lặp lại trong trí 
nhớ những điểm khác biệt giữa những nguời không phải là Phật 
tử và Phật tử, những phân biệt bên trong Tam Bảo, và những 
phấm chất cao quý của Tam Bảo. 

(b) Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực 
thờ phụng Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo 
miếng ăn, thức uống đầu tiên 

Định Vương Kinh dạy : 1 

Mặc dù nhờ noi công đức của các Đức Phật mà có đuợc thức 
ăn, 

Những nguời ngây dại nhu trẻ con không đền đáp lại lòng từ 
đó. 

Nhu thế, biết rằng mọi hạnh phúc tạm thời và điều tốt lành chắc 
chắn mà quý vị đuợc huởng, đuợc tuợng trung bằng thực phẩm, 
là do lòng từ của Tam Bảo, quý vị phải cúng duờng với ý định 
đền đáp lại lòng từ đó. 


ÌBA339 Ibid: 9.58cd;P795: 284.3.5-6. 
324 



về việc cúng dường, quý vị có (1) các hành động cúng dường và 
(2) các thái độ. Mục thứ nhất bao gồm mười loại sau đây: [148] 

1) Củng dường thân Đức Phật có nghĩa là cúng dường lên sự 
biểu hiện thật sự của Đức Phật dưới dạng sắc tướng. 

2) Củng dường bảo tháp có nghĩa là vì Đức Phật quý vị cúng 
dường lên bảo tháp và làm những hành vi tưong tự. 

3) Cúng dường một đối tượng cảm thấy được có nghĩa là 
cúng dường lên hai đối tượng được đề cập ở trên khi các đối 
tượng này thị hiện ra trước các giác quan của chính quý vị. 

4) Củng dường một đối tượng không cảm thấy được đế chỉ 
việc cúng dường dâng lên một Đức Phật hoặc các bảo tháp 
của Đức Phật này trong khi Đức Phật và bảo tháp không thật 
sự hiện diện ở đó, và vì tất cả các Đức Phật và bảo tháp mà 
cúng dường như vậy. Vì Đức Phật mà cúng dường lên một 
hoặc nhiều hình tượng và các bảo tháp sau khi Đức Phật đã 
nhập niết-bàn cũng được coi là cúng dường lên một đối 
tượng không lĩnh hội được {bất khả tư nghi}. Khi quý vị 
cúng dường một Đức Phật không lĩnh hội được hoặc các bảo 
tháp không lĩnh hội được của Đức Phật này, thì quý vị cũng 
đồng thời cúng dường lên cả hai đối tượng lĩnh hội được, bởi 
vì thực tại hoặc tánh Không của một thân Phật hoặc một bảo 
tháp là thực tại của tất cả thân Phật và các bảo tháp. Chuẩn 
mức thông thường là cúng dường lên cả đối tượng nhận lĩnh 
hội được và không lĩnh hội được với ý nghĩ: “Tôi cúng 
dường lên tất cả chư Phật trong ba đời và các bảo tháp trong 
mười phưong vũ trụ vô biên”. Người ta nói rằng cúng dường 
lên các đối tượng lĩnh hội được sẽ tạo ra phước đức to tát và 
cúng dường lên các đối tượng không lĩnh hội được sẽ tạo ra 
phước đức to tát hon nữa; cúng dường lên tất cả Đức Phật và 
bảo tháp sẽ tạo ra phước đức to lớn hon thế rất nhiều. Như 
vậy, điều quan trọng là khi quý vị cúng dường lên chỉ một 
Đức Phật hoặc hình tượng của ngài và những thứ tưong tự, 
quý vị hãy nhớ tới tính bất khả phân của thực tại và phát ra ý 


325 



nghĩ là quý vị đang cúng dường lên tất cả Đức Phật, tất cả 
hình tượng. 

5) Cúng dường các món tự quỷ vị làm ra những món cúng 
dường do chính tay quý vị làm ra. Đừng bảo người khác làm 
cho mình vì lười biếng, thờ ơ, hoặc cấu thả. 

6) Những món củng dường quý vị giúp người khác dâng 
củng đế chỉ những món cúng dường mà quý vị, vì lòng từ bi, 
khiến người khác dâng cúng. Điều này xảy ra khi quý vị có 
một vài món nhỏ đế cúng dường và quý vị nghĩ: “Những 
chúng sinh khố não này, những người có ít phước đức và 
không có gì đế cho cả, sẽ được hạnh phúc bằng cách cúng 
dường những phấm vật này”. Hon nữa, phước đức từ những 
phấm vật do quý vị và người khác mà quý vị giúp cúng 
dường được chia cho cả hai bên, sự khác biệt về tầm mức 
của những quả phước đức của ba điều này cũng tưong tự như 
đã được bàn luận trên đây trong phần 4. [149] 

7) Các vật phàm củng dường của cải và việc làm là những 
món cúng dường dâng lên một Đức Phật hoặc hảo tháp của 
Đức Phật bao gồm quần áo, thực phấm, giường nằm, ghế 
ngồi, thuốc men, những vật cần thiết cá nhân, hưong thom, 
bột thom và dầu xức, tràng hoa, âm nhạc, và các loại đèn 
khác nhau. Cũng có cúng dường lời nói kính ngưỡng, lề lạy, 
đứng lên trước khi người khác đứng, hai tay chắp lại cung 
kính, các lời tán tụng, tỏ lòng tôn kính với tay chân và đầu 
đụng đất, và đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ. Hon nữa, có 
thế dâng lên những món cúng dường không bao giờ cạn kiệt 
như đồng ruộng, cũng như có thế cúng dường các món trang 
sức bằng kim hoàn, bông tai, vòng đeo tay, và những món 
tưong tự. ít nhất, quý vị có thế cúng dường chuông, tiền xu 
bằng bạc, hoặc những ống chỉ. 

8) Củng dường rộng lớn có nghĩa là cúng dường của cải và 
việc làm nói trên trong một thời gian lâu dài. Hon nữa, 
những cúng dường này có bảy phấm chất: dồi dào, tuyệt hảo, 
cả cảm thấy được và không cảm thấy được, do chính quý vị 
và người khác làm ra, được cúng dường với lòng hoan hỷ 


326 



xuất phát từ sâu trong tâm khảm, uớc vọng nhiệt thành, và 
với phuớc đức đuợc hồi huớng cho giác ngộ toàn hảo. 

9) Cúng dường không bị cấu nhiễm bởi các phiền não là 
những cúng duờng có sáu phấm chất 

(1) do chính tay quý vị làm, không bảo nguời khác làm vì 
khinh thị, cấu thả, hoặc luời biếng; (2) hết lòng tôn kính; (3) 
không xao lãng tâm trí; (4) không vuớng lụy phiền não trong 
ý nghĩa cúng duờng không bị pha trộn với tham luyến và 
những thứ tuông tự; (5) không trông chờ nhận đuợc của cải 
và sự giúp đõ của vua chúa và những nhân vật quyền thế có 
niềm tin noi Đức Phật; và (6) với những món vật chất thích 
hợp đi kèm. Những món vật chất thích hợp đi kèm bao gồm 
bất cứ món gì không bị vuớng nhiễm những thứ không thích 
hợp, cũng nhu bao gồm những hành vi thích đáng chang hạn 
nhu xoa một vật gì đó bằng dầu thuốc bala ( ba-bla ), nhúng 
vào trong bo đã đuợc lọc trong, đốt một chất nhựa thom 
guguỉ, dâng hiến hoa arka màu trắng, V.V.... Nếu quý vị 
không tự mình chuẩn bị những phấm vật cúng duờng này 
hoặc không yêu cầu nguời khác cung cấp, thì quý vị phải 
hoan hỷ với tất cả các thứ cúng duờng thích hợp hiện hữu 
trong khắp vũ trụ và dâng lên các Đức Nhu Lai, tuởng tuợng 
những món này rộng lớn, tràn ngập khắp chốn, và vui mừng 
trong việc nguời khác cúng duờng. [150] Đã cúng duờng to 
lớn, vô luợng nhu vậy, quý vị sẽ chang khó khăn gì mà tích 
lũy đuợc những món tu luông cần thiết đế đạt giác ngộ. Hãy 
không ngừng nồ lực làm việc này với tâm hài lòng, hạnh 
phúc. Nhu đuợc đề cập trong Bảo Vân Kỉnh và Tam Muội 
Hoa Nghiêm Mật Điển 1 quý vị cũng có thể cúng bông hoa, 


^340 Ãrya-ratna-megha-nãma-mahãyãnã-sũtra, {Bảo vân Đại Thừa 
Kinh - nghĩa là Kinh Đại Thừa về Mây Báu vật} P897: 218.5.6-7; 
Tri-samaya-vyũha-rãja-tantra {còn có tên là Để-// Tam-muội-da Bất 
Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Mật Pháp}, P134: 101.2.8- 
101.3.3. ĐƯỢc trích dẫn trong Vaidya 1960b: 152, ở đây tên chỉ là 
T ri -samaya-raja {dịch : Tam-muội Bảo}. 


327 



trái cây, cây cối, châu báu, và những thứ tuơng tự vốn không 
thuộc về ai cả. 

10) Cúng dường tu tập đòi hỏi tuởng nhớ bốn tâm vô luợng 
{Tứ Vô Luợng Tâm}, bốn điểm cô đọng của giáo pháp {Tứ 
Pháp Ân} [(1) mọi hiện tuợng cấu họp {hiện tuơng có đuợc 
do các duyên} đều vô thuờng, (2) mọi thứ cấu nhiễm đều 
khố, (3) mọi hiện tuợng đều vô ngã, và (4) niết-bàn là tịch 
tịnh và an lạc], ba quy y {Tam Quy}, và các ba-la-mật; 
nguởng mộ tánh Không thâm diệu và đặt tâm ở noi đó mà 
không khởi ý niệm; điều phục tâm bằng giới luật; thiền quán 
và nồ lực về các giác chi {các nhân tố của giác ngộ}, các ba- 
la-mật, và bốn cách thâu nhiếp đệ tử, thực hành tất cả những 
điểm này ít nhất cũng trong khoảng thời gian vắt sữa một 
con bò [mười tới mười lăm phút]. 

Cúng dường Tam Bảo mười thứ trên là cúng dường đầy đủ. 

Khía cạnh thứ hai của cúng dường, các thái độ, được trình bày 
như sau. Khi quý vị cúng dường mười thứ này, có sáu thái độ sẽ 
khiến cho kết quả của việc cúng dường dù chỉ một phấm vật nhỏ 
lên bất kỳ đối tượng nào trong Tam Bảo cũng trở thành vô 
lượng. Quý vị nên cúng dường với ý nghĩ như sau: 

(1) không có ruộng điền phước hạnh nào cao hon; 

(2) không có thí chủ {người cúng dường} nào cao hon; 

(3) ngài là đấng thiện hảo nhất trong tất cả mọi chúng sinh; 

(4) ngài cực kỳ hy hữu, giống như hoa ưu đàm vậy; 1 

(5) bởi vì chỉ có một Đức Phật xuất hiện trong một tam thiên 
đại thiên thế giới, ngài là duy nhất; và 

(6) ngài là nền tảng của mọi điều thiện lảnh cả ở thế gian lần 
xuất thế gian. 

Tôi đã viết về mười loại cúng dường và sáu thái độ này như 
được trình bày trong Bồ-Tảt Địa 1 


^341 Hoa ưu-đàm {skt. udumbara} là một loại hoa rất lớn và có 
hương thơm tỏa khắp. Hoa này ra đời khi Đức Phật đản sinh và 
biến mất khi Đức Phật nhập niết-bàn. 

328 



Quý vị nên luôn luôn cúng duờng những thứ tốt nhất có thế 
đuợc. Với hết khả năng của mình, cúng những món đặc biệt tốt 
vào những dịp cát tuờng và những ngày lễ. Hơn nữa, bởi vì quý 
vị thuờng xuyên phải ăn uống, hãy luôn luôn cúng duờng phần 
ăn và phần thức uống đầu tiên. [151] Neu quý vị làm việc này 
không sai chạy, quý vị sẽ dề dàng thu thập đuợc phuớc đức to 
lớn. Nhu thế, từ đáy lòng mình, quý vị hãy luôn luôn cúng 
duờng phần đầu tiên của bất cứ món ăn thức uống nào, ngay cả 
nuớc nữa. 

Hơn nữa, Sha-ra-wa nói: 

Đừng cúng duờng những thứ nhu phô-ma ngọt đã mọc nấm 
và lá đã vàng úa, nhung dùng những thứ quý vị có mà vẫn 
còn tốt. Cúng luợc nuớc trà đầu tiên sẽ chang đem lại lợi lạc 
gì nếu làm việc này giống nhu đế rửa sạch bụi bặm thôi. 

Kinh có nói: 

Thí dụ, gieo hạt giống vào đất màu mỡ mà không đúng mùa 
sẽ không đem lại kết quả. Vậy điều thích hợp là liên tục 
trong suốt bốn mùa gieo hạt hạnh phúc tạm thời và hạt thiện 
lảnh chắc chắn vào trong đất màu mỡ đế sinh ra tất cả hạnh 
phúc tạm thời và thiện lành chắc chắn trong đời này và các 
đời tuơng lai - nhung nguơi hãy canh tác thửa ruộng này với 
luỡi cày tín tâm. 

Neu quý vị không làm việc này, phuớc đức của quý vị sẽ vô 
cùng thiển bạc. Do đó, nhu Tản Tụng Vinh Danh Thế Tôn nói: 1 2 

Không phuớc điền nào nhu ngài 
Có ở trong tam giới- 


1 BA342 Bbh: P5538: 187.4.4-190.2.2. 

2 BA343 Varnãrha-varne-stotra {tên Phạn đầy đủ: Varnã-varne- 

bhaga vato-buddhasya-stotre-sãkya-sta va} P2029:48.3.4-5. 


329 



Ngài là đấng ứng cúng tối thượng 

Bậc thanh tịnh khiến cho lớp lớp chúng tăng được thanh 
tịnh. 

Giống như chiều cao và bề rộng 
Của vòm trời không có ngằn mé, 

Quả của việc làm giúp ngài hoặc làm hại ngài 
Cũng không có ngằn mé. 

Bởi vì sự hành trì của quý vị có ngần đó nên quý vị ngay cả 
không thế nghĩ tới một phước điền tối thượng như quý vị nghĩ 
về một thửa ruộng bình thường, quý vị nên luôn nồ lực cúng 
dường Tam Bảo. Làm như vậy năng lực của tâm liên quan đến 
các giai đoạn trên đường đạo sẽ gia tăng do kết quả của sức 
mạnh các thiện căn được vun trồng trong phước điền tuyệt hảo 
này. Do đó, khi năng lực của tâm quý vị còn yếu đến nỗi quý vị 
không thế ghi nhớ được từ ngữ khi học hỏi, không hiếu được ý 
nghĩa khi suy ngầm, hoặc đạt được sự hiểu biết khi thiền quán, 
quý vị cần nưong tựa vào năng lực của phước điền. Đây là một 
huấn thị cá nhân. Trong cùng nguồn cảm hứng này này, Srĩ 
Mãtrceta {Bảo Trang Mầu Hầu} cũng nói: 1 

Bằng cách nưong tựa noi ngài, [Đấng Thế Tôn] 

Tâm con, dù yếu cũng đà rộng mở 
Như dòng sông vào mùa mưa, 

Đạt được kỳ năng lớn trong sáng tác thi ca. [152] 

Quý vị được dạy rằng việc cúng dường được xác định không 
phải bằng đối tượng vật chất đem cúng dường, mà bằng niềm 
tin. Như thế, nếu quý vị không có các sở hữu vật chất đế cúng 
dường, thì cúng dường manậala 2 và nước, hoặc những món 


^344 1 /arnãrha-varna-stotra {Xưng Tụng Tôn Kính Tán Dương}, 
P2029: 48.5.1-2. Tiếng Tây Tạng ia dPal Idan ma khol. 

2 TrƯờng hỢp ở đây mandala là biểu tượng của hệ thống vũ trụ với núi 
Tu-di ở giữa, bốn châu lớn ở bốn hướng chính và tám châu nhỏ ở 
330 



không được xem là của cải và những thứ tương tự, cũng đủ nếu 
quý vị có niềm tin. Có người có các vật sở hữu nhưng không thế 
nào đem cho những món này, như trích dần câu kệ 1 : “Vì không 
có phước đức nên tôi rất nghèo; tôi không có của cải nào khác đế 
cúng dường”. Điều này, như Bo-da-wa nói, cũng giống như 
người mù muốn đánh lừa người sáng mắt bằng cách bỏ một chút 
hương cỏ vào trong một cái chén hôi hám làm bằng vỏ ốc tù và 
rồi nói: “Đây là nước được làm thơm bằng trầm và long não”. 
Pu-chung-wa nói: “Đầu tiên tôi cúng hương cỏ có mùi hăng. Kế 
đến tôi kiếm những nén hương dài, thơm làm bằng bốn chất đem 
dâng cúng. Bây giờ tôi cúng akaru, turuska có mùi thơm và 
những thứ tương tự”. Cho nên nếu quý vị khinh thường những 
món cúng dường nhỏ và không đem cúng, toàn bộ cuộc đời 
mình sẽ trôi qua giống như thế. Tuy nhiên, nếu quý vị sốt sắng 
cố gắng trong từng giai đoạn, bắt đầu với những món nhỏ, tình 
trạng sẽ cải tiến. Quý vị nên thực hành giống như Pu-chung-wa. 
Người ta nói rằng có lần Pu-chung-wa đã tạo sư chuẩn bị cho 
một cúng dường hương trị giá 22 đồng tiền vàng. 

Những bậc đại nhân có khả năng điều khiến được vật chất thị 
hiện ra hàng trăm ngàn thân, mỗi thân lại thị hiện ra hàng trăm 
ngàn tay. Đen thăm tất cả các cõi Phật, những vị này cúng 
dường các Đấng Điều Ngự trong nhiều kiếp lượng. Các bậc đại 
nhân có thế làm được tất cả những việc này, trong khi người 
khác chỉ nghĩ đến những thành tựu nhỏ trông như là đã tốt, và 
nói: “Tôi không trông chờ được giác ngộ qua việc cúng dường”. 


các hướng phụ. cúng dường mandala là cúng dường toàn thể vũ 
trụ và những thứ tốt đẹp trong đó như cây như ý, bảo châu, v.v. 
Lối cúng dường trong trường hỢp này biểu thị bằng một loại thủ ấn 
đặc biệt. The Meaning and Use of a Mandala. Alexander Berzin. 
2003. 

<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/advanced/tantra 
/levell_getting_started/meaning_use_mandala.html>. Truy cập 
06/06/2011. 

^345 BCA: 2.7ab; P5272:245.5.6. 


331 



Đây là điều vô lý của những người chỉ học hỏi được một chút ít 
giáo pháp. Như thế, quý vị nên làm như Bảo Vân Kỉnh : 1 

Học hỏi bất kỳ những cúng dường rộng lóư và những hành 
động phục vụ trong những kinh điển giống như kinh này. 
Với quyết ý toàn tâm tối thượng, trước chư Phật và Bồ-Tát 
thành khấn hồi hướng những cúng dường và những hành 
động phục vụ này. 

(c) Khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong cách 
hành trì này bằng cách chiếu cố đến họ vói lòng bi mẫn [153] 

Điều này có nghĩa là quý vị nên dùng mọi phưong tiện sẵn có, 
quan tâm chăm sóc khiến các chúng sinh khác được thuần thục 
trong việc thực hành quy y. 

(d) Khi tiến hành bất cứ việc gì, và vói bất cứ mục đích gì, 
hãy cúng dưòng và khấn cầu Tam Bảo, hãy từ bỏ mọi 
phương pháp thế gian khác 

Khi tiến hành bất cứ việc gì, với bất cứ vì mục đích gì, hãy 
nương tựa nơi Tam Bảo và làm những điều phù họp với Tam 
Bảo, chang hạn như cúng dường Tam Bảo. Không bao giờ làm 
điều gì không phù hợp với Tam Bảo, chắng hạn như nương tựa 
nơi đạo Bon. Luôn giao phó thân mình cho Tam Bảo. 

(e) Sau khi đã hiếu những lợi ích, hãy quy y ba lần ban ngày 
và ba lần ban đêm 

Những lợi ích của việc quy y trước hết được giải thích theo 
Quvết Định Yeu Luận và sau đó theo những huấn thị các nhân. 


^346 Ratna-megha-sutra, P897: 183.5.8-184.1.1. 
332 




(i) Những lợi ích như được trình bày trong Quyết Định Yếu 
Luận 


Những lợi ích này được giải thích thành hai nhóm mỗi nhóm có 
bốn lợi ích 

(a’) Nhóm bốn lọi ích đầu tiên 

(1’) Quý vị sẽ tạo được rất nhiều phước đức 

Như Luật về Nhịp Trống Bất Tử ( 'Chi med rnga sgra 7 gzungs ) 
nói: 1 


Đức Thế Tôn thật không thế nghĩ bàn. 

Giáo pháp siêu tuyệt cũng không thế nghĩ bàn. 

Tăng-già cao quý không thế nghĩ bàn. 

Ai có niềm tin noi những điều không thế nghĩ bàn 
Thì kết quả cũng không thế nghĩ bàn. 

Cũng vậy, Ba-la-mật-đa Tập Luận ( Paramitã-samãsa ) của ngài 
Thánh Dũng nói: 2 

Neu công đức của việc quy y có sắc tướng, 

Ngay cả ba cõi này cũng quá nhỏ không thế chứa hết công 
đức đó được - 

Bàn tay chụm lại không thế đong đo 
Đại dưong, kho tích trữ nước. 

(2’) Quý vị sẽ được cả hỷ lạc lẫn hỷ lạc tối thưọng 


^347 'Chi med rnga sgra'i gzungs (P359, vol. 7) được trì tụng cùng 
với Tri-ratnãnusmựi {Tam Bảo Tưởng Nhớ Kinh, tên đầy đủ: Ảrya- 
tri-ratnãnusmrti-sũtra } trước khi dùng bữa. 

2 BA348 Paramitã-samãsa-ratna, { Ba-la-mật-đa Tập Bảo Luận } 
P5340:11.5.1. 


333 



Tự Thuyết Kỉnh nói: 1 


Những ai tưởng nhớ Đức Phật 
Cả ngày lần đêm, 

Quy y nơi ngài, 

Hưởng được lợi thế của kiếp người. 

Quý vị cũng cần áp dụng việc làm này cho hai bảo {Pháp và 
Tăng bảo} còn lại. Như thế những ai về nương tựa ba nơi quy y 
này sê được hỷ lạc hơn với ý nghĩ: “Ta thật sự đã được cái đáng 
để được!” 

(3’) Quý vị sẽ đạt được định và (4’) đạt được sự thanh tịnh 

Quý vị sê được giải thoát qua việc tu tập thiền định và trí tuệ. 

(b’) Nhóm bốn lọi ích thứ hai 
(1’) Quý vị sẽ được bảo vệ 

Phần này sẽ được giải thích sau 

(2’) Quý vị sẽ làm giảm, chấm dứt và hoàn toàn hủy diệt mọi 
ngăn che xuất phát từ niềm tin không chân chính 

Quý vị sẽ làm giảm và thanh trừ những nghiệp xấu tích lũy do 
nơi quý vị đã tin theo những người thầy xấu, giáo pháp không 
chân chính và bạn hữu xấu và coi đó là chốn quy y. 

(3’) Quý vị sẽ được liệt vào bậc xuất chúng, ngưòi thực sự 
thành tựu tình trạng siêu phàm 

Quý vị được kể là bậc xuất chúng. 


^349 Ud {còn gọi là vô Vấn Tự Thuyết hay Tán Thán Kinhy. 15.9: 
P992: 94.5.1-3. 

334 



(4’) Quý vị làm vui lòng và được sự chấp thuận của thầy và 
bạn đạo, và của chư thần hoan hỷ noi giáo pháp 


Quý vị làm vui lòng thầy và bạn đạo. Chư giác thế hoan hỷ như 
thế nào? Chư giác thế ca hát tán tụng những người như vậy, 
hoan hỷ nghĩ: “Người có tên như thế này, người này giống như 
quý vị, đã quy y, sẽ quá vãng và sẽ tái sinh ở đây. Bởi vì người 
này đã quy y và đã thuần thục trong quy y, người này sẽ là bằng 
hữu của quý vị”. 

(ii) Những lọi ích như được trình bày trong các huấn thị cá 
nhân 

Như được trình bày trong các huấn thị cá nhân, những lợi ích 
của quy y gồm có 8 điều. 

(a’) Quý vị được kể là các Phật tử 

Nói chung, có nhiều cách đế phân biệt một Phật tử và một người 
không phải là Phật tử. Tuy nhiên, bởi vì cách phân biệt theo các 
quy y của Trưởng Lão và Santipa được nhiều người công nhận, 
quý vị nên kể xem những ai đã quy y và không từ bỏ quy y là 
những Phật tử. Như thế đế so khởi được liệt vào hàng Phật tử, 
quý vị phải bảo lưu việc tôn Tam Bảo làm thầy, v.v... Không có 
điều này, quý vị không được liệt vào hàng Phật tử cho dù quý vị 
đã vun trồng được bất cứ phấm hạnh gì. 

(b’) Quý vị xứng đáng đưọc thọ trì tất cả các giới 

Vì Diệu Pháp Tự Thích nói: 1 

Quy y là ngưỡng cửa dần tới việc thọ nhận mọi giới. 


^350 Akbh: 630; P5591: 201.3.5. 

335 



Cũng vậy, Thất Thập Kệ Tam Quv Y Hạnh của ngài Nguyệt 
Xứng nói: 1 

Này các hành giả cư sĩ, quy y Tam Bảo là cơ sở đế thọ nhận 
tám giới. 2, [155] 

Ý nghĩa muốn nói ở đây của các đoạn văn này là quý vị củng cố 
vững chắc ước nguyện đạt tới niết-bàn bằng cách quy y, và mọi 
giới đều từ đó mà khởi ra. 

(c’) Làm giảm và diệt trừ những ngăn che do nghiệp đã tích 
lũy trước đây 

Trong phần dạy rằng quy y sẽ thanh trừ các tội chướng, Bồ-tát 
Học Luận dạy: 

Ớ đây quý vị nên lấy câu chuyện đầy tính cách giáo dục nói về 
con heo làm thí dụ. 

Như thế, cũng như một vị trời sắp sửa phải tái sinh làm một con 
heo đã tránh được kiếp tái sinh như vậy bằng cách quy y, quý vị 
cũng có thế diệt trừ điều kiện đế tái sinh trong một cõi khốn kho 
bằng cách quy y. Do đó, có câu nói: 

Những ai quy y Đức Phật 

Không phải đi tới những cõi khốn khố. 

Sau khi bỏ thân người, 

Họ được thân giác thế. 


^351 Trí-sarana\gamana\ -saptatí; P5478: 281.1.2-3. 

2 BA352 Tám giới là các giới của tăng, ni, sa-di, sa-di ni, người tại gia 
nam, người tại gia nữ, người giữ giới một ngày nam và nữ. 

3 BA353 Vaidaya 1960:b: 98; P5336: 228.5.4. câu chuyện này cũng có 
trong Sukarikavadana-nama-sutra {{Chúng Sinh Thí Dụ Kinh } - 
Kinh Khai Trí về loài Heo), và là đoạn 14 của Divyavadana (Vaidaya 
1959b). 

336 



Giáo huấn này cũng áp dụng cho quy y Pháp và Tăng: một số tội 
chuông tích lũy truớc đây đuợc giảm đi, và một số đuợc diệt trừ. 

(d’) Quý vị sẽ tích lũy được phước đức to tát 

Điều này đã được giải thích trước đây. 

(e’) Quý vị sẽ không bị roi vào các cõi khổ 

Quý vị nên hiểu được điều này qua các giải thích trước đây. 

(P) Quý vị sẽ không bị các chưÓTig ngại nhân hoặc phi-nhân 
ngăn trở 

Như kinh có nói 1 

Chúng sinh, những người hoảng sợ 
Hầu hết quy y noi thần núi, rừng, đền đài, 

Và cây cối ở những noi chốn thiêng liêng. 

Những chồ quy y này không phải là trước hết; 

Những chồ quy y này không phải là tối thượng. 

Neu nuông tựa noi quy y như vậy, 

Các ngưoi sẽ không thoát khỏi mọi khố não. 

Khi quy y Đức Phật, 

Giáo pháp và Tăng-già, 

Với trí tuệ các ngưoi sẽ thấy 
Bốn Chân lý Cao cả - 

Khổ, nguồn gốc của khổ, 

Cách Đúng đắn vượt khổ, 

Bát Chánh Đạo an lạc 


^354 Những câu kệ này tương tự như những câu kệ trong Ud, được 
trích dẫn trong Akbh: 3.32 (Shastri 1973: 630); P5591: 201.1.1-5. 

337 



Đe đưa tới niết-bàn 


Đây là chồ quy y đứng đầu; 

Đây là chồ quy y tối thượng. 

Neu về nương tựa nơi quy y như vậy, 

Các ngươi sẽ thoát khỏi mọi khố não. 

Ớ đây quý vị nên dùng làm thí dụ những câu chuyện về một 
người ngoại đạo đã sai khiến được sợi dây thần, V.V.... 1 [156] 

(g’) Quý vị sẽ thành tựu mọi ước muốn 

Trước khi thực hiện một việc làm tôn giáo, nếu quý vị cúng 
dường Tam Bảo, quy y, và cầu nguyện đế được thành công, quý 
vị sẽ dề dàng thành tựu việc làm đó. 

(h’) Quý vị sẽ mau chóng đạt được Phật quả 

Sư Tử Cầu Vấn Kinh ( Sỉmha-parỉprcchã-sũtra ) nói: 2 

Bằng niềm tin ngươi vượt qua tình trạng thiếu an lạc. 

Như thế, ai có được sư an lạc đặc biệt, gặp được chốn quy y, và 
tu tập theo con đường đặc biệt sẽ thành tựu Phật quả không 
chậm trề. 

Mỗi ngày, hãy tưởng nhớ tới các lợi ích theo cách trên đây. Rồi 
quy y ba lần ban ngày và ba lần ban đêm. 


^355 Lochõ Rimbochay kể câu chuyện về một người, vốn không 
phải là Phật Tử, thắng được bất kỳ ai mà ông ta không thích bằng 
một sỢi dây thừng phép thuật, nhưng khi ông ta dùng sợi dây này 
với một Phật Tử mà sau đó người này quy y Tam Bảo, sợi dây trở 
thành vô dụng. 

2 BA356 Ãrya-simha-parìprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, {Sư Tử Cầu 
Vấn Đại Thừa Kinh } Vaidya 1960b: 6, P760: 149.2.5. Đây là phần 
27 của Ratna-kũta { Bảo Hằng Tập Kinh}. 

338 



(i’) Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi đùa 
giòn hoặc phải mất mạng 

Phải mất thân này, cuộc sống này và các phương tiện vật chất là 
điều không thế nào tránh được. Nhưng nếu vì những thứ này mà 
quý vị từ bỏ Tam Bảo, thì quý vị phải chịu khố đau liên tục 
trong nhiều kiếp. Như thế, quý vị phải liên tục phát nguyện rằng 
cho dù việc gì xảy ra quý vị cũng sẽ không từ bỏ Tam Bảo - 
ngay cả không thốt ra những lời này trong lúc đùa giỡn. 

Những vị thầy xưa nói có một giới là quý vị nên thực hành việc 
quy y đức Như Lai của bất cứ phương nào mà quý vị đang đi tới. 
Tôi chưa thấy từ nguồn nào về lời khuyên này. 

Tôi đã trình bày sáu giới tống quát theo cách các giới này xuất 
hiện trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận của ngài Atisa . Ba giới đầu 
tiên trong các giới đặc biệt được giải thích trong các kinh, ba 
giới còn lại được giải thích trong Lục Chỉ Quv Y Hành (Saậ- 
anga-sarana-gamana ): 1 

Một hình tượng, một câu kệ hoặc 
Một mảnh vụn vải vàng bị vất đi: 

Do niềm tin và lòng tin tưởng, hãy xem đó là đấng Đạo Sư; 
Đừng nhầm lần phủ nhận bất cứ điều gì ngài nói, 

Nên đế vật đó lên đảnh đầu; 

Hãy coi người thanh tịnh và người bất tịnh 
Như thế họ đều là người cao quý. [157] 

về những giới được rút ra từ Quyết Định Yếu Luận, 2 những câu 
của ngài Ga-ma-pa nói: “Neu-sur-ba không dạy những điều này 
[giới quy y], nhưng ngài và ta cùng nhận chúng từ ngài Gon-ba- 
wa”. Những giới quy y cũng có trong trình bày về các giai đoạn 
của đường đạo được truyền từ ngài Gon-ba-wa tới ngài Lum-ba- 
wa (Lum-pa-ba). 


^357 Sad-ahga-ắarana\gamana\, {Lục Chỉ Quy Y Hành tức là 6 tôn 
chỉ về việc quy y} P5637: 176.2.5. 

2 BA358 Vs, 5539:17.2.1-17.4.2. 


339 



Bằng cách nào mà việc vi phạm những giới này sẽ làm suy yếu 
sự quy y và khiến quý vị từ bỏ quy y đuợc giải thích nhu sau. 
Một số nguời khắng định rằng nếu quý vị phạm phải sáu trong 
số các giới quy y - ba giới đặc biệt đầu tiên, cộng với các giới 
thuờng xuyên quy y, không từ bỏ quy y ngay cả phải mất mạng, 
và cúng duờng Tam Bảo - tức là quý vị đã từ bỏ quy y. Những 
nguời khác lại bao gồm thêm ba giới đặc biệt sau cùng và khắng 
định rằng vi phạm chín giới cấu thành việc từ bỏ quy y. Vi phạm 
những giới còn lại làm suy yếu quy y. 

Tuy nhiên, thật sự từ bỏ quy y có nghĩa là quý vị đã vi phạm giới 
không đuợc từ bỏ quy y cho dù phải mất mạng. Tuong tự, ngay 
cả khi quý vị không từ bỏ Tam Bảo, nhung nếu quý vị vừa theo 
Tam Bảo lại vừa theo một nguời thầy, giáo pháp, và giáo đoàn 
đi nguợc lại Tam Bảo, thì quý vị vi phạm giới không nhìn nhận 
những quy y khác. Bởi vì quý vị không hoàn toàn phó thác mình 
đế quy y, thì quý vị đã từ bỏ quy y. Tôi nghĩ rằng nếu không 
phạm hai điều này, những vi phạm khác chỉ là vi phạm mà thôi, 
chứ không phải là các nguyên nhân của việc từ bỏ quy y. 

Nhu vậy, quy y là cánh cửa chính dần tới giáo pháp của Đức 
Phật. Neu quý vị quy y không phải chỉ bằng ngôn từ, quý vị sẽ 
không bị khuất phục bởi những trở ngại bên trong và bên ngoài 
bởi vì quý vị đang nuông tựa vào năng lực cao cả nhất. Bởi vì 
những phấm chất tốt phát triển dễ dàng và khó bị suy thoái, 
chúng chỉ có thế tiếp tục tăng truởng mà thôi. Do đó, điều cực 
kỳ quan trọng, nhu đuợc giải thích truớc đây, là giữ gìn các quy 
y bởi ý nghĩa của việc sợ khố não, việc nhớ tới các phấm chất 
cao quý của đối tuợng quy y, v.v..., và việc cố gắng không vi 
phạm giới. 

Câu hỏi: Nhu thế khi quý vị phát sinh sợ hãi thông qua chánh 
niệm về cái chết và qua suy nghĩ rằng, sau khi chết, quý vị sẽ tái 
sinh vào cảnh giới khố não, chốn quy y che chở cho quý vị khỏi 
nồi khố này là Tam Bảo. Quý vị giữ gìn Tam Bảo làm chốn quy 
y và không phạm giới quy y. Tuy nhiên, bằng cách nào các quy 
y có thế bảo vệ quý vị? 


340 



Trả lời: Vô vấn Tự Thuyết Phẩm ( Tiểu Bộ kinh ) nói: 1 

Ta, Như Lai, bậc Đạo Sư, 

Chỉ cho các ngưoi 

Con đường chấm dứt khổ đau của kiếp sống; 

Các ngưoi cần phải theo con đường đó. [158] 

Như thế, Đức Phật là thầy chỉ dạy quy y, và Tăng Già giúp quý 
vị thành tựu quy y, nhưng noi quy y thật sự là Pháp Bảo, bởi vì 
một khi quý vị thành tựu Pháp, thì quý vị được giải thoát khỏi sợ 
hãi. Liên quan đến điều này, Pháp Bảo tối hậu được định nghĩa 
là sự hoàn thành đặc biệt của việc tăng trưởng tiệm tiến hai sự 
việc - sự xóa bỏ chỉ một phần những lỗi lầm của hành giả so co, 
và sự hiểu biết của hành giả này mang lại chỉ một phần phấm 
chất thiện lành. Đây không phải là một việc xảy ra ngẫu nhiên. 


ÌBA359 Ud: 12.10; P992:93.5.3. 


341 



342 



Chương 13: Các Tính Chat Tông Quát của 

Nghiẹp 


b’ Phát triển được niềm tin xác tín rằng nghiệp là cội rề của mọi 
hạnh phúc tạm thời và điều thiện lành chắc chắn 

1 ’ Quán chiếu về nghiệp và ảnh hưởng của nó nói chung 
a” Phương cách thật sự đê quán chiêu một cách tông quát 
1” Tính chắc chắn của nghiệp 
2” Tính khuếch đại của nghiệp 
3” Không phải chịu những hậu quả của các hành 
động quý vị không làm 

4” Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 


Ớ thời điểm này quý vị cần nắm vững những phân loại thiện 
hạnh và bất thiện hạnh cũng như các hậu quả của nó. Ke đó quý 
vị phải thực hành việc loại bỏ các bất thiện hạnh và thực hiện 
các thiện hạnh một cách đúng đắn. Bởi vì, trừ khi quý vị quán 
chiếu lâu dài về hai loại nghiệp này, 1 các hậu quả của nó, rồi loại 
bỏ bất thiện hạnh và thực hiện thiện hạnh một cách đúng đắn, 
quý vị sẽ không chấm dứt được các nguyên nhân dần tới các 
kiếp tái sinh khổ đau. Như thế, quý vị có thể sợ các cõi khổ đau 
mà vẫn không thế thoát khỏi điều quý vị sợ. 


^360 Las, karma. Karma [ nghiệp ] là một thuật ngữ, trong hầu hết 
các trường hỢp, có nghĩa là hành động, nhưng đôi khi lại có nghĩa 
là kết quả. Bởi vì "karma" đã trở thành một từ phổ biến trong tiếng 
Anh, các dịch giả bản tiếng Anh đã dùng karma để dịch chữ las 
( Tạng ngữ) trong một số ngữ cảnh; trong các ngữ cảnh khác họ 
đã dịch chữ /as là "hành động". {Trong tiếng Việt, karma được dịch 
là "nghiệp" và actions được dịch là hành "động" (hay hành "vi"); 
riêng trong trường hỢp "paths of actions", cụm từ này được dịch là 
"nghiệp đạo".} 


343 



Do đó, đê giữ mình khỏi phải sinh vào các giới khô đau lúc phải 
nhận quả, quý vị phải tự kiềm chế không làm những điều bất 
thiện lúc tạo nhân. Điều này đến luợt nó lại còn tùy thuộc vào 
việc phải có đuợc niềm xác tín về nghiệp và nghiệp quả. 

b’ Phát triển được niềm tin xác tín rằng đó là cội rễ của mọi 
hạnh phúc tạm thòi và cội rễ của thiện lành chắc chắn 1 

Phần hai trong giải thích làm thế nào đế đạt được hạnh phúc 
trong đời kế tiếp - phát triển niềm tin xác tín vào nghiệp và 
nghiệp quả - bao gồm việc quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả 
một cách tống quát (Chưong 13-14) và chi tiết (Chưong 14). 

1’ Quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tống quát 

Giải thích này được chia ra làm hai phần: 

1. Cách thực tiền để quán chiếu tổng quát (Chuông 13) 

2. Quán chiếu về những phân biệt trong những loại nghiệp 
khác nhau (Chuông 14) 

a” Cách thực tiễn để quán chiếu tổng quát 

Nói chung, cách thực tiền đế quán chiếu về nghiệp và nghiệp 
quả bao gồm bốn điểm: 

1 . Tính chắc chắn của nghiệp 

2. Tính khuếch đại của nghiệp 

3. Không phải chịu những kết quả của các hành động quý vị 
không làm 

4. Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 

1” Tính chắc chắn của nghiệp 


^361 Khung dàn bài này bắt đầu từ phần 2. {Xem trình bày trong 
đầu chương 9 là phần b. 1) a) 2.} "Dựa vào những phương tiện để 
đạt được hạnh phúc trong kiếp sống tiếp theo". Phần đầu của 2' là 
"Tu tập cho việc quy y, cánh cửa tuyệt diệu cho việc nhập môn 
giáo pháp", tức phần thứ nhì trong dàn bài của chương 11. 

344 



Mọi hạnh phúc về ý nghĩa các cảm giác thoải mái - cho dù là 
của người thường hoặc bậc hiền thánh, kế cả ngay chỉ một chút 
khoan khoái nhỏ nhất như một con gió mát nổi lên cho một 
chúng sinh ở địa ngục - đều phát sinh từ thiện nghiệp đã tích lũy 
từ trước. Hạnh phúc không thế nào phát sinh từ nghiệp bất thiện 
được. 

Mọi khố đau về ý nghĩa các cảm giác đau đớn - kế cả ngay chỉ 
một chút khố nhỏ nhất xảy ra trong dòng tâm thức của bậc A-la- 
hán - phát sinh từ nghiệp bất thiện đã tích lũy từ trước. Khố đau 
không thế nào phát sinh từ thiện nghiệp được. Trong Bảo Hành 
Vương Chính Luận : 1 {skt. Rãja-parỉkathă-ratnãvalĩ } 

Từ bất thiện hạnh mọi khổ đau sẽ đến 

Và cũng từ đó đến mọi cõi khố đau. 

Từ thiện hạnh mọi cõi hạnh phúc sê đến 

Cùng những niềm vui trong các kiếp lai sinh. 

Do đó, hạnh phúc và khố đau không xảy ra mà lại không có các 
nguyên do, và cũng không xảy ra từ những nguyên do không 
tưong hợp chang hạn như từ một đấng sáng tạo thiêng liêng hoặc 
một nguyên chất căn bản 2 . Đúng hon, hạnh phúc và khố đau, nói 
chung, phát sinh từ nghiệp thiện và nghiệp bất thiện và những 
khố đau và hạnh phúc cá biệt phát sinh riêng rẽ từ những trường 
họp cụ thế của hai loại nghiệp này mà không hề có chút mảy 
may lần lộn nào. Đạt được một hiếu biết nào đó về tính xác định, 
hoặc không lừa dối, của nghiệp và nghiệp quả được gọi là chánh 
kiến đối với tất cả Phật tử và được ca ngợi là nền tảng của mọi 
đức hạnh. 


1 BA362 Ra: 2.21; P5658: 174.2.5-6. 

2 BA363 Theo những người thuộc trường phái Sãrpkhya hữu thần 
{Sãmkhya hay Số Luận Phái là một học phái cổ của Bà la môn giáo 
ở Ấn Độ có mặt trước khi đức Phật ra đời chủ trương nhị nguyên}, 
đấng thần linh tối cao ( dbang phyug, Isvarà) khởi sự và giám sát 
sự tạo lập thế giới từ "bản thể cơ bản" ( rang bzhin, prakrti), cũng 
được gọi là "nguyên chất căn bản" {gtoso bo, pradhana ). 


345 



2” Tính khuếch đại của nghiệp 

Quả hạnh phúc to lớn có thế sinh ra từ một nghiệp thiện nhỏ. 
Quả khố đau to lớn có thế sinh ra từ một nghiệp bất thiện rất 
nhỏ. Vì vậy quan hệ nhân quả bên trong [về nghiệp] có vẻ nhu 
bao hàm một sự khuếch đại mà quý vị không thấy ở quan hệ 
nhân quả bên ngoài. Hon nữa, Vô vấn Tự Thuyết 1 nói: 

Giống nhu đã ăn phải chất độc, 

Phạm chỉ một tội nhỏ 

Cũng tạo ra trong những đời sau 

Nhiều sợ hãi và suy tàn ghê gớm. 

Giống nhu lúa chín trở thành thu hoạch dồi dào, 

Ngay cả việc tạo một phuớc đức nhỏ 

Sẽ dần tới hạnh phúc lớn lao trong những đời sau 

Và cũng sẽ mang đầy ý nghĩa. 

Hãy tin chắc về việc những hậu quả to lớn có thế phát sinh từ 
những hành động nhỏ bằng cách nghiên cứu những câu chuyện 
thuật lại về các diễn biến đã xảy ra trong quá khứ đuợc trình bày 
trong những kinh văn nhu Cơ Sở Giới Luật, Hiền Ngu Kỉnh 
( Dama-mũko-sũtra Ý và Bách Nghiệp Kỉnh ( Karma-sataka ). Thí 
dụ, có những câu chuyện trong Cơ Sở Giới Luật 3 , về mục tử 
Nanda {Tên dịch nghĩa Hỷ Lạc} và con ếch bị Nanda dùng gậy 
đánh, về con ngồng, con cá, năm trăm con rùa, năm trăm con ma 
đói, nguời nông dân, và năm trăm con bò mộng; và, trong Hiền 


^364 Ud: 28.24-25; P992: 100.4.4-5. 

2 BA365 Tựa đề Ấn ngữ đặt trong ngoặc cho thuật ngữ mDzang tun 
zhe bya ba'i mdo là Dama-mũko-nãma-sũtra. Fry 1981 ghi là Skt 
Dama-mũrkha-sũtra P1008. 

3 BA366 Vinaya-vastu {Lung gzhì) P1030:174. 3. 8-176.4.1. 

346 



Ngu Kỉnh, những câu chuyện của Suvarnadevatã, Suvamavasu, 
và Hastipala 1 . [160] 

Hơn nữa, có những nguời đã một phần sa ngã trong bốn điều 
này - giới luật, nghi thức tôn giáo, phuơng kế sinh nhai, và quan 
điểm triết lý. Nghĩa là, họ đã không bị lầm lạc chút nào về quan 
điểm triết lý, nhung với ba điều trước chưa đạt được đến mức 
hoàn toàn thuần khiết. Đức Phật nói rằng những người này sẽ 
sinh làm rồng. Hải Long Vương vấn Kinh ( Sãgara-nãga-rãja - 
parỉprcchã ) nói: 2 

“Bạch Thế Tôn, vào đầu đại kiếp con sống trong đại dương 
lớn và Đức Như Lai Krakuchanda {Câu-lưu-tôn} đang trụ 
thế. Vào lúc đó, chư long thần cùng con trai và con gái của 
họ trong đại dương trở nên ít hơn và ngay cả quyến thuộc 
của con cũng giảm đi. Bây giờ, Bạch Thế Tôn, chư long thần 
cùng con trai và con gái của họ trong đại dương nhiều vô 
cùng và con số chư long thần này nhiều không có giới hạn. 
Bạch Thế Tôn, đâu là những nhân và duyên cho tình trạng 
này?” 

Đức Thế Tôn đáp: “Này Long Vương {Chúa Te của loài 
rồng}, đã từng có những người từ bỏ thế tục và đi vào con 
đường giới hạnh - giáo pháp đã được dạy rõ ràng - nhưng 
họ không hoàn toàn hoàn thiện được giới luật thanh tịnh. Họ 
không hoàn toàn hoàn hảo vì nghi thức tôn giáo của họ đã 
suy đồi, phương kế sinh nhai của họ đã suy đồi, và giới luật 
của họ đã suy đồi. Tuy vậy, cái nhìn của họ vẫn chân chính. 
Họ đã không bị sinh vào cõi địa ngục. Khi chết, họ tái sinh 
vào những nơi loài rồng sinh ra. 


Hen dịch nghĩa Suvarnadevatã, Suvarnavasu, và Hastipala lần lượt là 
Kim Thiên, Kim Bảo, và TƯỢng Hộ. 

2 BA367 Ãrya-sãgara-nãga-rãja-pariprcchã, 820:109.5.7-110.1.4. 
Sãgara-nãga là một vị vua của loài rồng, những sinh vật liên hệ tới 
nước, giống như rồng và rất hùng cường. 


347 



Hơn nữa, được kể lại rằng trong thời Trang Nghiêm Kiếp của 
đấng Đạo Sư Câu-lưu-tôn Phật, 980 triệu người tại gia và người 
xuất gia sinh làm rồng vì nghi thức, sinh kế và đạo đức buông 
lung của họ. Trong thời Trang Nghiêm Kiếp tiếp theo của đấng 
Đạo Sư Câu-na-hàm-mâu-ni Phật, có 640 triệu người như vậy. 
Trong thời Trang Nghiêm Kiếp của đấng Đạo Sư Ca-diếp Phật, 
có 800 triệu người như vậy. Trong thời Hiền Kiếp của đức Bốn 
Sư của quý vị {tức đức Thích-ca-mâu-ni}, có 990 triệu người đã 
sinh hoặc sẽ sinh làm rồng. Ngay cả từ lúc đức Bốn Sư nhập 
niết-bàn, trong hàng tứ chúng những người phạm tội và giới luật 
sa đà đều sinh làm rồng. [161] 

Tuy nhiên, người ta nói rằng, mặc dù sự hành trì của họ không 
tinh thuần, lúc chết khi bỏ thân rồng và chuyến tới cuộc đời mới, 
họ sẽ tái sinh làm thần thế hoặc làm người do sức mạnh của 
niềm tin vững chắc không lầm lạc của họ nơi giáo pháp. Trong 
số này, ngoại trừ những ai đã bước vào con đường Đại Thừa, tất 
cả sẽ nhập niết-bàn trong những thời giảng pháp của những Đức 
Phật sẽ thành trong đời hiền kiếp này. 

Do đó, hãy củng cố niềm tin vững chắc rằng ngay cả những việc 
làm thiện và bất thiện vi tế nhất cũng đi theo quý vị như hình với 
bóng và sẽ sinh ra hạnh phúc to tát và khố đau lớn lao. Ke đó 
hãy cố gắng vun trồng ngay cả những thiện hạnh vi tế nhất và 
diệt trừ ngay cả những tội lồi và xoá bỏ vi phạm vi tế nhất. 
Trong Vô vẩn Tự Thuyết 1 

Như các bóng của những chim di trú 
Sẽ dõi theo thân chúng trên bầu trời 
Các chúng sinh kia bị theo đuối bởi 
Những điều đã làm dù đúng hay sai. 

Giống như những người có ít tư lương 


^368 Ngoại trừ hai câu kệ cuối cùng (Ud: 17.5-6; P992:95.3.8- 
95.4.1), cách dùng chữ không giống hệt như các bản Tạng ngữ 
hoặc bản tiếng Phạn của Bernhard trong Udãna-varga. 

348 



Bắt đầu lên đường và ra đi trong đau khổ, 
Những chúng sinh chưa vun trồng thiện nghiệp 
Sẽ phải về tới các cõi khố đau. 

Như những ai đã có đủ tư lương 
Lên đường và ra đi trong hạnh phúc, 

Những chúng sinh đã vun trồng thiện nghiệp 
tái sinh đến các nơi hạnh phúc. 

Và tương tự: 


Đừng khinh thường ngay cả tội nhỏ nhất, 
Vì nghĩ rằng nó chang hại gì; 

Chính do tích lũy nhiều giọt nước 
Mà thùng chứa lớn sẽ dần tràn đầy. 

Và thêm vào đó: 


Đừng nghĩ rằng tội nhỏ bé 
Sẽ không theo đuổi chúng ta. 

Như bình lớn sẽ đầy 
Do vì các giọt nước rơi, 

Cũng vậy kẻ khờ sẽ đầy ắp những tội 
Tích chứa thêm mồi lần một chút. 

Đừng nghĩ rằng phước đức nhỏ nhoi 
Sẽ không theo đuổi chúng ta. 

Giống như chậu lớn sẽ đầy 
Do vì các giọt nước rơi, 

Cũng vậy người trung kiên sẽ chứa đầy 
Công đức tích chứa mồi lần một chút. 

Lại nữa, trong Bổn Sanh Kỉnh : 1 


^369 Jm: 15.1,28.16-17,29.2; P5650:26.4.5,40.2.3-5,51.3.6-7. về 
nội dung, xem tnChan: 309.3-6. 


349 



Bằng cách huân tập nghiệp thiện và bất thiện 

Con người trui thành tập quán với các hành động này. 

Dù ngươi có thế vô minh về những chuyện như vậy, 

Trong những đời khác ngươi sẽ lãnh nghiệp quả, tựa một 
giấc chiêm bao. [162] 

Những ai không tu tập bố thí, trì giới, 1 và những phẩm chất 
tương tự 

Có thế có được các dòng dõi hạnh đức, thân thế tốt lành và 
sức khỏe, 

Và có thế có quyền hành lớn, của cải vô vàn, 

Nhưng họ sẽ không tìm được hạnh phúc trong các đời tương 
lai. 

Còn với những ai thuộc dòng dõi thấp kém hay tương tự 

nhưng không bám chấp vào tội lồi 

Và có những phấm hạnh như bố thí và trì giới, 

Hạnh phúc của họ trong các đời tương lai sẽ tăng trưởng 

Chắc chắn như những cơn mưa gió của mùa hè làm đầy đại 
dương. 

Một khi ngươi chắc chắn rằng nghiệp thiện và bất thiện 
Sinh ra hạnh phúc và khố đau trong những đời sắp đến, 

Hãy diệt trừ tội lồi và nồ lực làm những việc thiện lảnh. 

Hỡi những người không có niềm tin, hãy làm theo ý ngươi 
muốn. 

3” Không phải chịu những hậu quả của các hành động quý 
vị không làm 

Neu quý vị không tích lũy nghiệp làm nguyên nhân cho việc trải 
nghiệm hạnh phúc hoặc khố đau, thì sẽ không có cách nào đế 


: Ở đây ngài Tsongkhapa nhắc đến các tu tập chính trong 6 đại hoàn 
thiện tức 6 Ba-la-mật-đa bao gồm bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn 
nhục, thiền định, và trí tuệ. 


350 



quý vị phải trải qua hạnh phúc hoặc khô đau là quả của nhân đó 
cả. Những ai đuợc huởng quả của vô luợng công đức do đấng 
Đạo Su thu thập không cần phải tích lũy tất cả những nhân của 
những quả này, nhung họ chỉ cần tích lũy một phần {công đức 
ấy}. 

4” Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 

Hành động thiện và bất thiện tạo ra các quả xứng ý và không 
xứng ý. Nhu trong Tán Thản Thế Tôn của Udbhatasiddhasvãmin 
{Tên Dịch nghĩa Diệu Tất-đạt Thánh} nói: 1 

Nguời Bà-la-môn nói tội và phuớc 

Có thế chuyến cho nguời khác - nhu biếu và nhận quà vậy. 
Ngài [đức Phật] dạy rằng điều các nguôi làm sẽ không mất 
đi 

Và nguời ta không phải nhận kết quả của những điều họ 
không làm. 

Thêm nữa, Định Vương Kinh nói: 2 

Hon nữa, một khi các nguôi làm một việc gì, các nguôi sẽ 
nhận lãnh kết quả của nó; 

Và các nguôi sẽ không nhận lãnh kết quả của những việc 
những kẻ khác làm. 

Vả lại, Cơ Sở Giới Luật nói: 3 

Ngay cả trong một trăm kiếp luợng 
Nghiệp cũng không mất đi. 

Khi co duyên và thời gian tới 

Chắc chắn chúng sinh cảm nhận nghiệp quả. 


^370 1 /isesa-stava, {Tán Dương Tập } P2001: 3.5.2. 
2 BA371 Samãdhi-rãja-sũtra: 37.35; P795: 1.3.5. 
3 BA372 Vinaya-vastu (Lung gzhi), P1020:19.1.6. 


351 



352 



Chương 14: Các Loại Nghiệp Khác Nhau 

b” Quán chiếu những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp 
1” Những giảng dạy chính về muời nghiệp đạo 
2” Việc xác định các quả của hành động 

(a) Các hành động bất thiện và quả của nó 

(i) Những nghiệp đạo thật sự của các hành động 
bất thiện 

(ii) Phân biệt độ nặng 

(a’) Độ nặng của muời bất thiện đạo 

(b’) Bàn qua về những tiêu chuấn của các 

hành động mãnh liệt 

( 1’) Sức mạnh về phía nguời nhận 
(2’) Sức mạnh về mặt yếm trợ 
(3’) Sức mạnh về mặt đối tuợng 
(4’) Sức mạnh về mặt thái độ 

(iii) Bàn về quả 

(a’) Quả đã thành hình 

(b’) Quả tuong hợp với nhân 

(c’) Quả gián tiếp/phuong tiện quả 

(b) Các hành động thiện và quả của nó 

(i) Hành động thiện 

(ii) Quả của hành động thiện 

(c) Một trình bày về các cách phân loại khác của 
nghiệp 

(i) Phân biệt giữa biểu nghiệp và bố nghiệp. 

(ii) Nghiệp mà quả của nó quý vị chắc chắn sẽ 
trải qua hoặc chỉ có triển vọng trải qua 

2’ Suy ngẫm chi tiết về nghiệp và nghiệp quả 
a” Những tính chất của quả thành hình 
b” Những kết quả của quả 
c” Những nguyên nhân của quả 

*ẩb 


353 



b” Quán chiếu những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp 

Phần trình bày những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp gồm có 
hai phần: 

1 . Giáo pháp nền tảng của mười đạo pháp về hành vi. 

2. Việc xác định kết quả của các hành động 

1” Giáo pháp nền tảng của mưòi đạo pháp về hành vi 
{nghiệp đạo} 

Câu hỏi: [163] Cho rằng tôi đã hiểu biết chắc chắn về sự liên hệ 
nhân quả của hạnh phúc và khố đau như được giải thích trước 
đây, đã hiếu rằng nghiệp tăng trưởng, rằng tôi sẽ không gặp phải 
những kết quả của những hành động mình không làm, và những 
hành động tôi làm sẽ không mất đi - khởi đầu tôi nên phát khởi 
niềm tin chắc thật về những loại nghiệp và quả nào? Tôi nên 
chấp nhận những gì và loại bỏ những gì? 

Trả lời: Nói chung, quý vị có thể kểt luận rằng có ba cách để 
quý vị xử sự tốt hoặc xấu - qua thân, khẩu và ý. Mặc dù không 
phải tất cả những thiện hạnh và bất thiện hạnh của ba cửa ngõ 
này đều được bao gồm trong mười nghiệp đạo, tuy vậy Đức 
Phật, Đấng Thế Tôn, tóm lược những điểm chính yếu, dạy 
những điểm rõ nhất, hoặc thô so nhất, trong các thiện hạnh và 
bất thiện hạnh và đó là mười nghiệp đạo thiện và nghiệp đạo bất 
thiện 1 . Đức Phật dạy rằng những co sở cực kỳ lớn cho một hành 
vi sai trái là mười nghiệp đạo bất thiện. Ngài thấy rằng khi quý 
vị từ bỏ mười nghiệp đạo bất thiện này, quý vị sẽ làm theo các 
hành động thiện và những điểm quan trọng nhất của những hành 
động thiện này cũng có mười. Do đó Ngài dạy mười nghiệp đạo 
thiện. Trong Vỉ Diệu Pháp Báu Luận: 2 

Hệ thống hóa những điểm rõ ràng nhất về nghiệp, 


btin tham khảo thêm về Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (chẳng hạn 
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thích Trí Thủ. Trang Nhà Quảng 
Đức. Truy cập 27/06/2011. 

<http://www.quangduc.com/kinhdien/kinhthapthien.htm>. 

2 BA373 AK: 4.66b-d; P5990: 121.4.8. 

354 



Đức Phật nói các nghiệp đạo - 
Thiện hoặc bất thiện - đều có mười. 

Và Giới Luật Phân Biệt Luận nói rằng: 1 

Neu ngưoi thực hành ba con đường của hành vi - 
Giữ gìn lời nói, thu nhiếp tâm ý, 

Và không phạm những hạnh bất thiện về thân - 
Ngưoi sê thành tựu con đường bậc Mâu-ni giảng dạy. 

Biết được mười nghiệp đạo bất thiện và các kết quả của nó, hãy 
giữ mình không đế động lực nào thúc đấy quý vị phạm các 
nghiệp đạo này. Ke đó tu tập mười nghiệp đạo thiện hạnh trong 
đó thân, khấu, ý của quý vị không bị pha trộn một chút nào với 
các nghiệp đạo bất thiện. Tu tập này là co sở không thế thiếu 
được cho cả ba thừa cũng như cho việc thành tựu hai mục đích 2 
của chúng sinh. Cho nên đấng Điều Ngự từ nhiều cách nhìn đã 
không ngớt lời ca ngợi cách tu tập này. 

Hải Long Vương vấn Kinh dạy: 3 

Điều ta gọi là thiện hạnh là các rề cái cho mọi điều hoàn hảo 
của mọi giác thế và con người. Chúng là rề cái cho sự giác 
ngộ của các bậc Thanh Văn và Bích-chi Phật. Chúng là rề 
cái của giác ngộ toàn hảo, không gì hon. Và những rễ cái này 
là gì? Chúng là mười hành động thiện. [164] 

Và cũng nói: 

Thí dụ như, này Long Vưong, tất cả làng mạc, thành phố, thị 
xã, quận huyện, xứ sở, và cung điện của vua chúa; tất cả cỏ, 
lùm cây, dược thảo, và cây lớn; tất cả thành quả lao động, tất 


^374 Vinaya-vibhanga (Lung mam 'oyed) P1032:149.3.3-4. 

2 Tức là Mục đích tạm thời và mục đích tối hậu. Xem chi tiết đã chú 
thích trong chương 3 quyển 1. 

3 BA375 Sãgara-nãga-rãja-pariprcchã, P820:114.1.6-7,115.4.1-3. 


355 



cả hột giống dự trữ, sự tăng trưởng của tất cả mùa màng, 
việc cày, bừa và sản xuất - mọi thứ đều nương nơi đất. 
Nguồn gốc của chúng là đất. Cũng vậy, này Long Vương, 
mười nghiệp đạo thiện này là nguồn gốc đế được sinh ra ở 
chốn thiêng liêng hoặc ở cõi người, đế đạt tới mục tiêu tu tập 
thiện pháp của bậc hữu học và bậc vô lậu học, của sự giác 
ngộ của Bích-Chi Phật, của mọi hành động của Bồ-tát, và 
của tất cả mọi phấm hạnh của chư Phật. 

Vì thế ngài Nguyệt Xứng, trong Nhập Trung Quản Luận Thích, 
tóm tắt tầm quan trọng của lời ca ngợi của Đức Phật trong Thập 
Địa Kinh ( Daẳa-bhũmỉka-sũtra ) về giới luật theo đó quý vị loại 
trừ mười hạnh bất thiện: 1 

Đối với các phàm phu, những chúng sinh sinh ra từ Phật 
khấu {từ miệng của Phật} , 

Với những chúng sinh mà bản chất chắc chắn là tự giác, 
hoặc những người con của đấng Điều Ngự, 

Không có nguyên nhân nào sinh ra điều thiện lành chắc chắn 
Hoặc thân phận cao cả nào, vượt ngoài khỏi giới đức. 

Giữ gìn giới luật liên tục bằng cách duy trì một ý thức kiềm chế. 
Một số người không có được sự kiềm chế này ngay cả với chỉ 
một thực hành giới luật thôi, vậy mà vẫn nói: “Tôi là một hành 
giả Đại Thừa”. Điều này rất đáng hổ thẹn. Kỉnh Địa Tạng nói: 2 

Bằng mười con đường thiện hạnh này mà ngươi sẽ thành 
Phật. Tuy nhiên, có những người cả đời chắng bao giờ giữ 
gìn tối thiếu chỉ một hành vi thiện, nhưng lại nói những điều 
như: “Tôi là hành giả Đại Thừa; tôi mong tìm sự giác ngộ 
toàn hảo, vô thượng”. Những người này là người đạo đức giả 


^376 Madhyamakãvatãra: 2.7: P5262:100.5.1-2, tóm lược Dasa- 
bhũmika-sũtra, Vaidya 1960c: 15-16: P761: 250.5.4-251.3.4. Toàn 
bộ chương này thảo luận về giới đức. 

2 BA377 Ksitigarbha-sũtra, Vaidya 1960c:ll; P905:94.2.6-94.1.3. 

356 



và những kẻ nói dối cỡ lớn. Họ lừa dối thế gian trước mặt tất 
cả Đức Phật Thế Tôn, và họ thuyết giảng chủ nghĩa hư vô. 
Khi họ chết, họ rối loạn và bị rơi rớt lại. [165] 

Quý vị nên hiếu “rơi rớt lại” có nghĩa là hoàn toàn bị tái sinh vào 
cõi đau khổ 

2” Việc xác định các quả của hành vi 

Có ba phần trong việc xác định các quả của hành động: 

1 . Nghiệp bất thiện và quả của nó 

2. Nghiệp thiện và quả của nó 

3. Một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp 

(a) Nghiệp bất thiện và quả của nó 

Phần này được giải thích dưới ba tiêu đề: 

1 . Những nghiệp đạo thật sự của các nghiệp bất thiện 

2. Phân biệt độ nặng 

3. Một trình bày về các quả 

(i) Những nghiệp đạo thật sự của các nghiệp bất thiện 

Sau đây là mười nghiệp bất thiện: 

1. Giết hại {sát sinh) 

Giết hại là gì? Quyết Định Yeu Luận giảng nghiệp này qua năm 
yếu tố - cơ sở, nhận thức, thái độ, phiền não, và kết cuộc. Tuy 
nhiên, quý vị có thế cô đọng ba yếu tố giữa thành yếu tố thái độ 
và thêm vào yếu tố thực thi đế đưa ra một trình bày cô đọng về 
các nghiệp dưới bốn yếu tố - cơ sở, thái độ, thực hiện, và tột 
điểm kết thúc. 1 Một trình bày như vậy sẽ dề hiểu, và không có gì 
mâu thuẫn giữa cách trình bày này với chủ ý trong các lời giảng 
dạy của ngài Vô Trước. 


^378 Yếu tố loại thứ nhất theo nghĩa đen là "cơ sở", mặc dù ở đây 
rõ ràng muốn nói tới đối tượng của hành động - trong ý nghĩa là 
người hoặc vật mà hành động được hướng tới. Yếu tố thứ ba - 
thực hiện - để chỉ việc thật sự can phạm hành động. 


357 



Trong những yếu tố này, cơ sở của sự giết hại là một chúng sinh 
còn sống. Thêm vào đó, Dit-già Sư Địa Luận 1 (skt. Yogã-caiyã- 
bhũmi) đưa thêm vào điều kiện “khác”, như trong “một chúng 
sinh khác”. Làm như vậy là đế xét các trường họp tự tử, và khi 
có tội vi phạm nhưng thiếu tột điểm kết thúc. 2 
Xét về ba khía cạnh của thái độ - bao gồm nhận thức, động lực, 
và phiền não - nhận thức lại có bốn loại 

(1) việc nhận thức một chúng sinh còn sống (cơ sở) là một 
chúng sinh còn sống; 

(2) việc nhận thức một chúng sinh còn sống không phải là 
một chúng sinh còn sống; 

(3) việc nhận thức cái không phải là một chúng sinh còn 
sống không phải là một chúng sinh còn sống; 

(4) việc nhận thức cái không phải là một chúng sinh còn 
sống là một chúng sinh còn sống. 

Nhận thức thứ nhất và thứ ba là nhận thức đúng, trong khi nhận 
thức hai và bốn sai lầm. 

Trong một vài trường hợp, có thế có một động lực rõ rệt. Thí dụ, 
một người có thể trù tính chỉ giết một người tên là Devadatta 3 , 
và rồi người này giết người. Tuy nhiên, nếu người này lầm 
Yajnadatta {Hiến Đạt} là Devadatta và giết Yajnadatta, người 
này không thật sự có tội. 4 Do đó, một hành động giết hại như thế 


^379 Yogã-caryã-bhũmi, P5536: 254.2.5. 

2 BA380 Đê’ có tột điểm kết thúc, nạn nhân phải chết trước kẻ sát 
nhân, nhưTsongkhapa đề cập dưới đây. 

3 Còn gọi là Đề-bà-đạt-đa, Thiên-đạt dịch nghĩa là Thánh Thí. Theo 
truyền thuyết thì đây là một vi tăng sĩ anh em họ với đức Phật 
Thích-ca và là anh em ruột của ngài A-nan. vì ganh tỵ và muốn 
tranh giành ngôi vị thống trị tăng đoàn ông ta đã rời bỏ đức Phật 
cùng với 500 tăng sĩ. Truyền thuyết cũng có nói người này đã 
từng tìm cách giết hại đức Phật nhiều lần nhưng không thành. 

4 BA381 Khi Tsongkhapa nói "không thật sự có tội", ngài muốn nói 
rằng không có sự vi phạm hoàn toàn với sự hoàn tất của tất cả các 
358 



đòi hỏi phải có một nhận thức chính xác. Neu ở thời điểm thực 
hiện, kẻ giết người có phát khởi một động lực chung, nghĩ rằng 
dù chuyện gì xảy ra y cũng sê ra tay giết người thì một nhận 
thức chính xác không còn cần thiết nữa. Nên biết phải có điều 
kiện như vậy cho bất kỳ chín hành động bất thiện còn lại. 

Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc 1 và động lực là ý 
muốn giết hại. [166] về việc thực hiện, không có khác biệt gì về 
việc người đó tự mình làm hoặc khiến người khác làm. Bản chất 
của việc thực hiện là giết hại là bằng khí giới, chất độc, bùa chú, 
hoặc những thứ tưong tự. 

Điếm cao kết thúc là cái chết của một chúng sinh khác vì hành 
động này, hoặc ở thời điểm đó hoặc ở thời điểm khác. Hon nữa 
Vi Diệu Pháp Báu Luận nói: 2 

Neu kẻ sát hại chết trước hoặc cùng một lúc với nạn nhản 
Không thật sự có sự phạm tội ở đây bởi vì kẻ sát hại đã tiếp 
tới một đời sống khác. 

Tôi đồng ý. 

2. Trộm cướp 

Ca sở của hành động trộm cướp là bất cứ vật gì do người khác 
sở hữu. 

Trong số ba khía cạnh thái độ, nhận thức và phiền não đều giống 
như trên. Động lực là ý muốn lấy vật đó từ người khác mặc dù 
người đó không cho. 

về yếu tố thực thi, người thực hiện cũng giống như trên. Bản 
chất của việc thực hiện trong hành động trộm cưóp là cướp bằng 
võ lực hoặc lấy cắp bằng thủ đoạn gian trá - hai hành động này 
đều tưong đưong như nhau. Hon nữa, nếu người ta sử dụng sự 


khía cạnh của sự vi phạm đó {bao gồm đủ năm hay bốn yếu tố đã 
mô tả trên}. Hành động này vẫn sinh ra những kết quả tiêu cực 
cho kẻ gây tội. 

'Tam độc là tham lam, sân hận và si mê. 

2 BA382 AK: 4.72ab; P5590: 121.5.4. 


359 



lừa đảo trong các món nợ và các thế chấp tài sản, hoặc lấy cái 
không được người khác cho bằng các phưong tiện lừa dối khác, 
và nếu họ hành động vì lợi ích của chính bản thân họ hoặc của 
người khác, hoặc đế làm hại người khác - tất cả những việc làm 
này đều bị coi là trộm cướp. 

về điểm cao kết thúc, Quvết Định Yến Luận nói, 1 “chuyển vật 
đó đến một địa điểm khác”. Nhiều trường hợp sẽ không tưong 
hợp với ý nghĩa của đoạn văn này, cho nên chuyến vật đó từ vị 
trí nguyên thủy tới một vị trí khác chỉ là một thí dụ minh họa. 
Trong trường hợp như ruộng đồng, không thể nào di chuyển 
ruộng đồng được, tuy nhiên quý vị vẫn có thể định được điểm 
cao kết thúc. Vì thế trong trường họp như vậy, điểm cao kết thúc 
là khi quý vị nghĩ mình đã thủ đắc vật đó. Hon nữa, nếu quý vị 
khiến người khác ăn cưóp hoặc ăn trộm, chỉ cần người kia có ý 
nghĩ đó là cũng đủ rồi. Điều này cũng giống như trường hợp có 
người bị giết mà quý vị không hề hay biết, nhưng người này bị 
giết bởi một người do quý vị sai đi. Khi nạn nhân chết, người sai 
khiến kẻ sát nhân ra tay giết đã thực sự phạm tội. 

3. Tà dâm 

Có bốn co sở khả hữu cho tội tà dâm: người mà quý vị không 
được giao hợp, những chồ không thích họp trên thân thể, những 
noi chốn không thích hợp, và những lúc không thích hợp. Đối 
với đàn ông, những người mà chúng ta không được giao hợp là 
tất cả đàn ông khác và những người bị thiến. Quvết Định Yeu 
Luận đề cập tới trường hợp thứ nhất: 2 £167] 

Những người được nói tới trong kinh - chang hạn như mẹ 
của quý vị và những người được các bà mẹ bảo vệ - là 
“những người quý vị không được giao họp”. 


^383 Yoga-carya-bhumi-nirnayasamgraha, {Du-già Hạnh Địa Định 
HỢp Luạn) P5539: 289.4.6.’ 

2 BA384 Ibid., P5539: 290.4.2. 

360 



Ý nghĩa của câu này được học giả Mã Minh {skt. Asvaghosa} 
giải thích: 1 

“Những người ngươi không được giao phối” 

Là những người được người khác giữ gìn, người có mang 
biểu hiệu tôn giáo, 

Những người được sự bảo vệ của gia đình hoặc nhà vua, 

Một gái bán dâm đã được người khác trả tiền, 

Và những người có quan hệ thân tộc - 

Đây là những người ngươi không được giao phối. 

“Những người được người khác giữ gìn” là vợ của người khác. 
“Những người có mang biểu hiệu tôn giáo” là những phụ nữ từ 
bỏ cuộc sống thế tục. “Những người được gia đình bảo vệ” là 
người chưa lấy chồng và được bảo vệ bởi người thân chang hạn 
như cha, người được cha chồng hoặc mẹ chồng bảo vệ, người 
được một người canh giữ bảo vệ, hoặc những người - trong 
trường hợp không có những người kế trên - tự bảo vệ mình. 
“Những người được nhà vua” hoặc người đại diện của nhà vua 
bảo vệ là những người bị luật pháp trừng phạt. Câu giải thích 
rằng giao họp với một gái bán dâm mà người khác đã bỏ tiền là 
phạm tà dâm cho thấy không có sự phạm giới trong việc tự mình 
thuê gái bán dâm. Đại Trưởng Lão cũng dạy tương tự như vậy. 
“Đàn ông”, mục thứ hai trong danh sách những người chúng ta 
không được giao họp, chỉ chính bản thân mình và những người 
đàn ông khác. 

Những chỗ không thích hợp trên thân thế là những chồ trên thân 
thế không phải là âm đạo. Đạo sư Mã Minh nói: 

Những gì là những chồ không thích hợp trên thân thể? 

Miệng, hậu môn, bụng chân hoặc 


^385 Dasakusala-karma-pahta-nirdesa ({ Thập Thiện Đạo Hành sở 
Thuyết } - nghĩa là Giải Thích về Mười Nghiệp Thiện), P5678: 
232.3.8-232.4.1 (cùng nội dung như P5416:226.3.4— 5). 


361 



Đùi khép lại, và bàn tay hoạt động. 


Điều này phù họp với lời giảng của Đại Trưởng Lão: 1 

“Những chồ không thích hợp trên thân thế” là miệng, hậu 
môn, lồ trước hoặc lồ sau của con trai hoặc con gái, và bàn 
tay của chính mình. 

Những nơi chốn không thích hợp thí dụ như những chồ ở gần vị 
thầy của mình; chồ có bảo tháp; trước mặt nhiều người; và 
những chồ không bằng phang hoặc thô cứng có hại cho người 
mà chúng ta giao hợp. Đạo sư Mã-Minh nói: 2 

Trong trường hợp này, những noi chốn không thích họp 
Là những noi giảng dạy giáo pháp siêu việt, 

Bảo tháp, hình tượng, và những thứ tưong tự, và các bậc Bồ- 
tát; 

Và ở gần một vị phưong trượng, giáo thọ, hoặc cha mẹ mình. 
Đừng giao hợp ở những noi chốn không thích họp này. [168] 

Đại Trưởng Lão cũng dạy như vậy. 

Những lúc không thích hợp là khi người phụ nữ đang có kinh, 
đang ở cuối thai kỳ, khi có con nhỏ đang bú, khi đang giữ giới 
một ngày, và khi đang bị bệnh khiến cho việc giao hợp không 
thích họp. Giao họp cũng không thích họp khi vượt quá số lần 
thích đáng. Số lần thích đáng là giao họp cho tới tối đa là năm 
lần một đêm. Đạo sư Mã-Minh nói: 3 

Trong trường hợp đó, những lúc không thích họp là khi 


^386 Những từ ngữ mà Tsongkhapa trích dẫn lời Đại Trưởng Lão 
(jo bo chen pổ), thường là Atisa, được thấy trong chính 
Dasakusala-karma-pahta-nirdesa, P5678: 232.3.7-8. 

2 BA387 Dasakusala-karma-patha-nirdesa. P5678: 232.3.5-6. 

3 BA388 Ibid , P5678: 232.3.7. 

362 



Người phụ nữ có kinh, mang thai, 

Có con nhỏ, không muốn làm việc này, 

Bị đau đớn hoặc không vui và những thứ tưong tự, 

Hoặc đang giữ giới bát quan trai một ngày. 

Đại Trưởng Lão cũng giải thích tưong tự như ngài Mã-Minh với 
điểm khác biệt là ban ngày cũng không phải là lúc thích hợp. 

Cho rằng ba co sở - giao hợp ở chồ không thích hợp trên thân 
thế, ở một noi chốn không thích hợp, hoặc vào lúc không thích 
hợp - khiến thành phạm giới tà dâm ngay cả với vợ của mình, 
chắc chắn cũng phạm giới tà dâm khi vi phạm những điều này 
với người khác. 

về ba khía cạnh của các yếu tố thái độ - nhận thức, động lực, và 
phiền não - nhận thức được bàn tới trong Quvết Định Yeu Luận 
và các bản văn nói về giới luật. Quvết Định Yếu Luận 1 nói rằng 
“nhận thức cái này là điều nọ” cần phải chính xác. Tuy nhiên, 
đức Phật nói trong luật tạng rằng trong trường hợp vi phạm 
nghiêm trọng về thiếu trinh tiết trong sạch, cho dù nhận thức sai 
hoặc đúng vẫn bị coi là vi phạm. 

Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích 2 giải thích nếu quý vị tới gần 
vợ người khác với nhận thức rằng người phụ nữ này là vợ của 
mình, khi đó việc này không trở thành một nghiệp đạo thật sự 
bất thiện. Ngài Thế Thân trình bày hai hệ thống liên quan đến 
việc giao hợp khi nhận thức vợ của người khác là vợ của một 
người thứ ba - có trường hợp trong đó giao hợp là nghiệp đạo 
bất thiện và có trường hợp không phải là nghiệp đạo bất thiện. 
Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc. Động lực là khát 
khao được giao hợp do tính dâm dật. về mặt thực hiện, Quyết 
Định Yếu Luận 3 nói rằng ngay cả trong trường hợp khiến người 


^389 Yoga-carya-bhumi-nirnaya-samgraha, P5539: 289.4.7. 

2 BA390 Đây là một cách nói khác của AKbh về AK: 4.74; 5591: 
211.2.5-6. 

3 BA391 Yogã-caryã-bhũmi-nirnaya-samgraha, P5539: 290.4-6. 


363 



khác phạm phải tà dâm, người xúi bẩy một hành động như thế 
cũng phạm tà dâm. Tuy nhiên, Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự 
Thích 1 giải thích một sự xúi bẩy như vậy không thật sự tạo thành 
một nghiệp. Quý vị nên xét xem có phải lời giải thích của ngài 
Vô Trước có thế mang ý rằng một sự xúi bấy như vậy là một 
lầm lồi mà không phải thật sự là một nghiệp đạo. 

Điếm cao kết thúc là sự kết hợp tình dục của hai bộ phận. 

4. Nói dổi [1 69] 

Tám cơ sở của việc nói dối là nhìn thấy, nghe thấy, phân biệt, 
nhận thức, và bốn trái ngược của những điều này [cái không 
nhìn thấy, v.v...]. Nói dối xảy ra khi người khác - người nhận 
điều nói dối - hiếu ý nghĩa của lời nói dối. 
về ba khía cạnh của loại thái độ - nhận thức, phiền não và động 
lực - nhận thức bao gồm việc trình bày sai lạc một nhận thức, 
chang hạn như trình bày sai lạc rằng quý vị nhìn thấy một điều 
mà quý vị đã không nhìn thấy, hoặc trình bày sai lạc rằng quý vị 
không nhìn thấy một điều mà quý vị đã nhìn thấy. Phiền não là 
tam độc. Động lực là ý muốn trình bày sai lạc nhận thức của 
mình. 

Thực hiện là cho biết điều gì qua lời nói, qua việc chọn không 
nói, hoặc qua động tác. Hơn nữa, về khía cạnh mục đích, người 
ta nói không có gì khác biệt giữa việc quý vị nói vì mục đích của 
mình hoặc vì mục đích của người khác. Trong trường hợp này, 
người ta cho rằng ngay cả khiến người khác phạm phải ba thứ 
khấu nghiệp - nói dối, nói lời chia rẽ và nói lời xúc phạm - cũng 
giống y như quý vị tự mình nói những lời đó. Vỉ Diệu Pháp và 
Tự Thích 2 của ngài Thế Thân giải thích rằng cả bốn loại bất thiện 
hạnh về lời nói đều tạo thành nghiệp đạo khi quý vị khiến người 
khác phạm phải. Luật tạng nói rằng chính quý vị phải nói những 
lời đó thì quý vị mới hoàn toàn bị phạm giới. 

Điếm cao kết thúc của việc nói dối là khi người khác hiếu lời nói 
của mình. Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích giải thích rằng nếu 

1 BA392 AKbh so với AK: 4.74; 5591: 209.1.4. 

2 BA393 Ibid. So với AK: 4.78; 5591: 209.1.2. 

364 



không ai hiếu lời nói của mình, thì nói những lời này chỉ phạm 
phải nghiệp nói lời vô nghĩa, về khía cạnh này, nói lời chia rẽ và 
nói lời xúc phạm cũng được giải thích tương tự như vậy. 

5. Nói lời chia rẽ 

Cơ sở của nói lời chia rẽ là các chúng sinh thuận hảo hoặc không 
thuận hảo. Trong ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức và 
phiền não giống như đã bàn ở trên. Động lực là ý muốn những 
chúng sinh thuận hảo phải xa lìa nhau hoặc ý muốn những chúng 
sinh không thuận hảo giữ nguyên tình trạng như vậy. 

Thực hiện là việc diễn tả đề tài có thế vui thú hoặc không vui 
thú, và có thế đúng hoặc sai. Quý vị có thế vì mục đích của mình 
hoặc của người khác mà nói về những chuyện này. 

Điếm cao kết thúc là khi người khác hiếu những lời chia rẽ đã 
được nói ra. Quyết Định Yếu Luận nói 1 “Kết cuộc của nghiệp 
đạo này là khi những người quý vị muốn chia rẽ hiếu những lời 
chia rè đó”. 

6 . Nói lời xúc phạm 

Cơ sở của nói lời xúc phạm là một chúng sinh mà nơi người đó 
quý vị có thế gây ra sự thù địch. Trong ba khía cạnh của loại thái 
độ, nhận thức và phiền não giống như đã bàn ở trên. Động lực là 
ý muốn nói xúc phạm. [170] 

Sự thực thi là khi nói một điều khó chịu, điều này có thế đúng 
hoặc sai, về những thiếu sót thuộc dòng giống gia đình, thân thế, 
đạo đức, hoặc cách cư xử của một người nào đó. 
về điểm cao kết thúc, Quyết Định Yếu Luận nói, 2 “Kết cuộc là 
nói xúc phạm tới người đó”. Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích 
giải thích ý nghĩa của điều này là người mà ta nói lời xúc phạm 
phải hiểu lời nói đó. 

7. Nói lời vô nghĩa 


^394 Yoga-carya-bhumi-nirnaya-samgraha, {tên dịch là Du-già 
Hạnh Địa Định HỢp Luận } P5539: 289.5.3. 

2 BA395 Ibid.; P5539: 289.5.4. 


365 



Cơ sở của nói lời vô nghĩa là nói về một đề tài không có ý nghĩa 
gì. Trong ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức được trình bày 
như sau. Mặc dù ngài Vô Trước không nói gì hơn là “nhận thức 
điều đó là điều đó”, ở đây nói lời vô nghĩa có nghĩa là chính quý 
vị nhận thức được đề tài quý vị muốn nói và nói ra. Nó không 
bao gồm việc phải có một người khác hiếu điều đó. 

Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc. Động lực là ý muốn 
nói những lời tùy tiện, không liên quan gì với nhau. Thực hiện là 
nói ra những lời vô nghĩa. Điếm cao kết thúc là khi đã thốt ra 
xong lời nói vô nghĩa. 

Hơn nữa, nói lời vô nghĩa có bảy cơ sở: 

(1) nói về đánh nhau, bắt lồi, tranh chấp, và chia rẽ; 

(2) nói những điều chang hạn như truyền đạt và đọc tụng các 
văn bản với tâm ý vui thích nơi các luận giải của ngoại đạo 
hoặc chú thừa Bà-la-môn; 

(3) những diễn tả đầy tính cách bất lực, chang hạn như than 
khóc; 

(4) nói về sự cười đùa, vui chơi, giải trí, hoặc hưởng thụ; 

(5) nói về các tin tức khích động, chang hạn những tin tức về 
vua quan, quốc gia và kẻ trộm; 

(6) nói như người say rượu hoặc người điên; 

(7) lời nói của người sinh sống bằng phương cách sai lầm. 

Những lời nói rời rạc, không tôn trọng tín ngưỡng, vô nghĩa là 
những lời lộn xộn, biểu hiện tâm phiền não, hoặc được thốt ra 
trong khi cười đùa, ca hát, hoặc xem các diễn viên trình diễn và 
tương tự. 

Có hai hệ thống giải thích ba lồi lầm đầu tiên ở trên về lời nói - 
một hệ thống khắng định chúng là lời nói vô nghĩa và hệ thống 
kia cho rằng chúng không phải là lời nói vô nghĩa. Những điều 
tôi nói ở đây ăn khóp với hệ thống giải thích thứ nhất. 

8. Tham ì am 


366 



Cơ sở của tham lam là của cải hoặc vật sở hữu của người khác. 
Trong ba khía cạnh của thái độ, nhận thức tức là việc nhận biết 
được cơ sở là gì. [171] Phiền não là bất cứ món nào trong tam 
độc. Động lực là ý muốn khiến cho của cải hoặc tài sản đó trở 
thành của mình. Thực hiện là nồ lực đế đạt tới mục đích dự tính. 
Điếm cao kết thúc là suy nghĩ “Xin cho vật đó trở thành của tôi”, 
về của cải và những thứ tương tự. Vô Trước mô tả điều này là 
“quyết tâm khiến vật đó trở thành của quý vị”. Đe điều này trở 
thành tham lam toàn diện, năm tính chất cần phải có là: 

(1) có tâm cực kỳ tham luyến các của cải của mình; 

(2) có tâm tham luyến muốn tích lũy của cải; 

(3) có tâm khao khát vì đã hiếu hoặc trải nghiệm những thứ 
tốt lành của người khác - của cải của họ, v.v...; 

(4) có tâm ganh tị, nghĩ rằng bất cứ những gì của người khác 
phải là của mình; 

(5) có tâm, vì tham lam, bị khống chế bởi tính không biết 
xấu hố và tình trạng quên mất quyết tâm phải thoát khỏi 
những lồi lầm của tham lam. 

Neu bất kỳ tâm nào trong năm tâm trên không hiện hữu, quý vị 
không thật sự phạm phải tham lam. Du-già Sư Địa Luận nói 
rằng cần áp dụng năm tâm này cho tất cả mười điều bất thiện, 
về cách thức đế một hành động cấu thảnh đặc tính tham lam 
không toàn diện, đó là thứ tham lam khi quý vị khởi tâm đối với 
những ham muốn sau đây: 

(1) nghĩ: “Ô, thật là thú vị biết bao nếu người chủ của nhả 
này là người tôi tớ của ta và sự việc sẽ xảy ra như ý ta 
muốn”; 

(2) cùng một ý nghĩ như trên về vợ con và v.v. của người 
khác cùng những món sở hữu vật chất của họ chang hạn như 
thức ăn, v.v...; 

(3) nghĩ: “Ô, thật là thú vị biết bao nếu những người khác 
biết mình có những phấm hạnh tốt lành như tâm không say 
đắm, kín đáo, kiên nhẫn, thông thái, và rộng lượng”; 


367 



(4) nghĩ: “Thật là thú vị biết bao nếu như các vua quan và tứ 
chúng của đức Phật 1 kính trọng tôi và nếu như có được 
những thứ cần thiết như thức ăn và quần áo”; 

(5) phát khởi ham muốn, nghĩ: “Ô, xin cho tôi trong tưong 
lai được tái sinh làm thần linh và hưởng thụ ngũ dục 2 của 
thần linh, và xin cho tôi được tái sinh từ thế giới của những 
hung thần và thần Visnu, đế làm một vị thần trong cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại [cõi cao nhất trong sáu cõi trời của dục 
giới]”; [172] 

(6) phát khởi ham muốn vật sở hữu của cha mẹ, con cái, tôi 
tớ và những người tưong tự, hoặc vật sở hữu của người bạn 
cùng tu. 

9.ẤCV 

Cơ sở, nhận thức, và phiền não cũng giống như trường họp nói 
lời xúc phạm. Động lực là ý muốn làm những việc như đánh 
người khác, nghĩ những điều như: “Thật là thích biết bao nếu 
những người này bị giết chết, bị buộc trói, hoặc của cải của họ bị 
tiêu ma vì biến cố tự nhiên hoặc do người khác gây ra”. 

Thực hiện là suy nghĩ điều như vậy. Điếm cao kết thúc là quyết 
tâm hoặc quyết định làm những việc như đánh đập. Hon nữa, 
nghiệp này sẽ trọn vẹn nếu có sự hiện diện của năm thái độ sau 
đây, và không trọn vẹn nếu chúng không hiện diện. Năm thái độ 
là: 


(1) thái độ thù nghịch thúc đẩy bởi một hiểu biết cụ thể về 
đặc tính của các nguyên nhân gây hại và những sự kiện liên 
hệ voi chúng; 

(2) thái độ nôn nóng qua việc thiếu kiên nhẫn đối với người 
làm hại mình; 


chúng là tăng, ni, CƯ sĩ nam, và CƯ sĩ nữ. 

2 HƯỞng thụ ngũ dục là hưởng thụ các đối tượng của năm giác quan, 
đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

368 



(3) thái độ bực tức do thường hay chú tâm không chính đáng 
tới các nguyên nhân của sự tức giận của mình và do tưởng 
nhớ tới các nguyên nhân này; 

(4) thái độ ganh tị, nghĩ rằng: “Thật thú vị biết mấy nếu kẻ 
thù của ta bị đánh đập hoặc bị giết chết”; 

(5) thái độ bị khống chế bởi tâm không biết xấu hố về ác ý 
của mình và quên lãng mất quyết tâm muốn thoát khỏi 
những lồi lầm của thái độ này. 

Những thái độ của tâm ác ý đon giản được trình bày như sau. 
Tới mức mà quý vị suy nghĩ: “Người này đã hoặc đang hại ta”, 
và nghĩ về cách đế gây tốn thưong cho bất kỳ ai đã hoặc đang 
hại mình - tất cả những điều này là ác ý. Những thí dụ khác về 
ác ý đon giản là ước muốn sao cho họ hàng, tiền của, hoặc 
phước đức, v.v... của người nào đó bị suy tàn trong đời này và 
ước muốn người nào đó sẽ phải sinh trong một cảnh giới kho 
não trong đời tuông lai. 

10. Tà kiến 

Co sở của tà kiến là những đối tượng hiện hữu. về ba khía cạnh 
của thái độ, sự nhận thức là việc nhìn nhận một phủ nhận vốn sai 
lầm về sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu thì lại cho 
phủ nhận đó là đúng. Phiền não là bất kỳ món nào trong tam 
độc. Động lực là ý muốn phủ nhận sự tồn tại của một đối tượng 
đang hiện hữu. 

Thực hiện là khởi phát ra thái độ đó. [173] Hon nữa, thực hiện ở 
đây có bốn loại: phủ nhận sai lầm về nguyên nhân, hậu quả, hoạt 
động và các thực thế hiện hữu. Phủ nhận sai lầm về nguyên nhàn 
là việc suy nghĩ rằng hành vi đúng hoặc sai không tồn tại, v.v... 
Phủ nhận sai lầm về hậu quả là suy nghĩ rằng không có kết quả 
thành hình của những cách xử sự đó. 

Phủ nhận sai lầm về hoạt động gồm có ba loại: 

(1) Phủ nhận sai lầm về hoạt động gieo trồng và duy trì hạt 
giống là suy nghĩ rằng không có những người cha và mẹ. 


369 



(2) Phủ nhận sai lầm về hoạt động đi và đến là suy nghĩ rằng 
không có các đời trước và đời sau. 

(3) Phủ nhận sai lầm về hoạt động sinh sản là suy nghĩ rằng 
chúng sinh không thế có hóa sinh. 1 

Loại thứ tư về thực thi tà kiến, phủ nhận sai lầm về các thực thế 
hiện hữu, là suy nghĩ rằng các bậc A-la-hán và tuông tự không 
hiện hữu. 

Tột điểm kết thúc là sự tin chắc rằng quý vị đã phủ nhận một 
điều gì đó. Một tà kiến toàn diện có liên quan đến năm thái độ 
sau đây: 

(1) một thái độ bấn loạn do không hiếu biết đúng các đối 
tượng tri thức; 

(2) một thái độ thô bạo vì thích thú những điều tội lồi; 

(3) một thái độ liên tục vận hành trong chiều hướng sai lầm 
bởi vì suy gầm những lời giảng dạy không chính đáng; 

(4) một thái độ bị tốn hại do một phủ nhận sai lầm nghĩ rằng 
những thứ như quà tặng, các món cúng dường trong nghi lề 
tôn giáo, các phẩm vật đốt để cúng dường, và hành vi đúng 
thì không hiện hữu; 

(5) một thái độ bị khống chế, do những tà kiến này, bởi tâm 
không biết xấu hố và quên lãng mất quyết tâm muốn thoát 
khỏi những lồi lầm của thái độ này. 

Neu năm thái độ này không hiện hữu, tà kiến sẽ không toàn 
diện. 

Mặc dù điều chắc chắn là còn có những tà kiến khác, chỉ có điều 
này được gọi là “tà kiến” bởi vì nó là tà kiến lớn nhất trong tất 
cả mọi tà kiến và chính qua nó mà quý vị cắt đứt tất cả các thiện 


^óa sinh (tự nhiên mà sinh ra, như sinh ra ở cõi trời hay địa ngục, 
v.v...) là một trong bốn cách sinh ra của chúng sinh. Ba cách còn 
lại là noãn sinh (sinh ra từ trứng), thai sinh (sinh ra từ bào thai) và 
thấp sinh (sinh ra từ chỗ ẩm ướt). 

370 



căn của mình. Hơn nữa, chính tà kiến này dần tới việc quý vị 
làm mọi điều tội lồi mà mình muốn. 

về muời điều bất thiện này, quý vị có thế giết hại, nói lời xúc 
phạm, và khởi ác ý với động lực là bất kỳ món nào trong tam 
độc, nhung quý vị đạt tới điểm cao kết thúc với tâm thù nghịch. 
Quý vị có thế trộm cắp, tà dâm, và tham lam với động lực là bất 
kỳ món nào trong tam độc, nhung quý vị đạt tới điểm cao kết 
thúc chỉ với tâm tham luyến mà thôi, về nói dối, nói lời chia rẽ 
và nói lời vô nghĩa, quý vị có thế vừa phạm nghiệp vừa đạt tới 
điểm cao kết thúc với bất kỳ món nào trong tam độc. Quý vị có 
thế phạm phải tà kiến với bất kỳ món nào trong tam độc, nhung 
quý vị đạt tới đỉnh cao kết thúc chỉ với mê lầm mà thôi. [174] 
Trong số mười nghiệp bất thiện này, chủ ý là nghiệp (skt. 
Karma ), tuy nhiên chúng chưa phải là nghiệp đạo (skt. Karma- 
patha). Bảy hành động bất thiện của thân và khấu không những 
là hành động mà còn là nghiệp đạo bởi vì thân và khấu là cơ sở 
của hoạt động tác ý. Ba điều bất thiện của ý - tham lam, v.v. - là 
các nghiệp đạo chứ không phải là hành động. 

(ii) Phân biệt độ nặng nhẹ 

Phân biệt độ nặng được giải thích dưới hai mục: 

1 . Các độ nặng của mười nghiệp đạo bất thiện 

2. Các tiêu chuẩn cho hành động mãnh liệt 

(a’) Các độ nặng của mười nghiệp đạo bất thiện 

Có năm nguyên nhân khiến cho một hành động trở thành nặng. 
Hãy lấy hành động giết hại làm thí dụ thì năm nguyên nhân đó 
sẽ được trình bày như sau. Hành động giết hại trở thành nặng do 
thái độ là những hành động được thực hiện với tam độc ở dạng 
cao độ. 

Giết hại trở thành nặng do thực hiện gồm có: 

(1) giết với tâm hoan hỷ hoặc vui vẻ về việc đã giết một sinh 
mạng, đang giết một sinh mạng, hoặc sẽ giết một sinh mạng 
trong tương lai; 


371 



(2) tự mình thực hiện hành động, khiến người khác đảm 
nhận, và ca ngợi việc làm này; 

(3) làm với tâm vui thích khi việc làm này được người khác 
nhìn thấy, và làm việc đó sau một thời gian dài suy tính và 
chuẩn bị; 

(4) thường xuyên và cần mẫn thực hiện , và mỗi lần giết rất 
nhiều; 

(5) giết nạn nhân bằng hành hạ tra tấn; 

(6) giết sau khi khiến cho nạn nhân sợ hãi mà phải làm 
những hành động không chính đáng; 

(7) giết trong khi nạn nhân yếu ớt, đau khố, hoặc bị mất hết 
của cải, hoặc khi nạn nhân than khóc, hoặc thảm thưong lặp 
lại những lời than van. 

Giết hại trở thành nặng vì sự vẳng mặt một thực hành đối trị với 
điều đã làm: 

(1) khi không thọ giới hàng ngày; 

(2) khi không làm những việc như giữ giới một ngày vào ngày 
mới có trăng, vào ngày mùng tám, mười bốn, hoặc ngày rằm 
trong tháng; khi không thỉnh thoảng bố thí, tích lũy công đức, 
nói về giáo pháp, cung kính đảnh lề, đứng dậy khi một người 
đáng kính bước vào, chắp hai tay cung kính, hoặc có thái độ tôn 
kính; 

(3) khi không biết thỉnh thoảng xấu hố với người, thẹn với mình, 
hoặc không trồi dậy tâm ăn năn hối hận; 

(4) khi chưa đạt tới tình trạng thoát ly khỏi tham luyến thế gian 
hoặc một hiếu biết rõ rệt về giáo pháp. 

Giết hại trở thành nặng vì chấp trước vào điều hư vọng là giết 
hại được thực hiện dựa vào bất kỳ tà kiến nào. [175] Thí dụ, có 
kẻ giết hại vì ham muốn có tính tôn giáo, dựa vào kiến chấp của 
những người sát hại sinh vật đế tế tự. Họ nghĩ rằng không có 
lầm lồi gì trong việc giết hại gia súc bởi vì đấng Chúa Te Muôn 
Loài sinh chúng ra đế cho quý vị sử dụng. 


372 



Giết hại trở thành nặng vì cơ sở của hành động giết là lấy sinh 
mạng của một con vật lớn, của người, một thai nhi, cha mẹ 
mình, cô cậu chú bác mình, một người như đạo sư, người bạn 
thân, một nhà thiện tri thức, một vị Bồ-tát, bậc A-la-hán, hoặc 
Bích-chi Phật. Cũng vậy, giết hại trở thành nặng vì co sở của 
việc giết là khi quý vị biết rằng không thế giết một đức Như-lai 
mà quý vị lại làm cho thân Phật chảy máu với chủ ý làm hại. 

Giết hại được coi là nhẹ khi điều đó được tiến hành có những 
đối nghịch với năm nguyên nhân này. Quý vị nên hiếu rằng sự 
gia trọng của chín hành động bất thiện còn lại cũng tưong tự như 
trường họp giết hại, ngoại trừ các co sở của hành động được 
trình bày sau đây. Trộm cưóp sê nặng thêm vì co sở của hành 
động này nếu nó liên quan đến việc lấy rất nhiều, hoặc lấy 
những vật tốt; hoặc trộm cướp sau khi đã lừa dối người tín 
nhiệm mình; hoặc lấy của người thấp kém, người nghèo khó, 
người từ bỏ thế gian, hoặc những người tu hành Phật giáo khác; 
hoặc can dự vào việc lấy cắp vật có giá trị cao; hoặc trộm cưóp 
của cải của những thiện tri thức, bậc A-la-hán, Bích-chi Phật, 
tăng chúng, hoặc các bảo tháp. 

Tà dâm sẽ nặng thêm vì co sở của hành động này là ngủ với 
những người mà quý vị không được giao họp - mẹ mình, những 
người là bà con của mẹ mình, vợ của những người là bạn thân 
của mình; ni cô, ni cô tập sự, hoặc sa-di ni. về những bộ phận 
không thích hợp trên thân thế, tà dâm bị nặng thêm vì co sở của 
hành động này là giao hợp bằng miệng, về thời điếm không 
thích họp, đó là giao hợp với người đang giữ giới một ngày, phụ 
nữ có thai ở cuối thai kỳ, hoặc người bị bệnh, về noi chốn 
không thích hợp, đó là giao hợp gần noi có bảo tháp hoặc trong 
khuôn viên chồ ở của tăng ni. 

Nói dối sẽ nặng thêm khi co sở của hành động này là ý muốn 
đánh lừa và dối gạt, nói dối với nhiều mục đích; nói dối với 
người đã giúp mình - từ cha mẹ cho tới Đức Phật, người tốt và 
bạn bè; và nói dối dần tới một hoặc nhiều hành động trong số ba 
hành động nghiêm trọng - sát sinh, trộm cưóp và tà dâm. Nói 


373 



dối để chia rê tăng già là tội nặng nhất trong tất cả các tội nói 
dối. [176] 

Nói lời chia rẽ sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này là lời 
nói làm chia rẽ những người đã từng là bạn bè với nhau trong 
một thời gian lâu dài, thầy cô giáo, cha mẹ, cha mẹ và con cái, 
hoặc tăng chúng; và lời nói chia rẽ dần tới khởi lên các hành 
động nghiêm trọng - tức ba hành vi của thân {sát sinh, tà dâm, 
trộm cướp}. 

Nói lời xúc phạm sê nặng thêm khi cơ sở của hành động này là 
nói những lời xúc phạm với cha mẹ hoặc những người cùng vai 
vế với cha mẹ, hoặc với những người như vị thầy dạy đạo; nói 
xúc phạm dùng những lời nói dối không đúng và không chính 
xác; hoặc trực tiếp la mắng, chỉ trích, hoặc khiến trách. 

Nói lời vô nghĩa sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này được 
trình bày như sau. Độ gia trọng của lời nói vô nghĩa của ba hành 
động bất thiện còn lại về miệng - nói dối, v.v. - giống như đã 
được trình bày ở trên. Những hành động khác của nói lời vô 
nghĩa sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này gồm có nói lời 
vô nghĩa dựa vào việc đánh nhau, bắt lồi, tranh chấp, và chia rẽ; 
những hành động như đọc kinh văn ngoại đạo với một thái độ 
chấp thủ; và chế nhạo, mắng nhiếc, hoặc nói một cách không 
thích đáng với cha mẹ, người thân, và với người như bậc đạo sư. 
Tham lam sẽ nặng thêm khi cơ sở của tâm này gồm có ước 
muốn những vật cúng dường dâng lên tăng-già và bảo tháp; và 
kiêu ngạo về những phấm chất tốt lành của chính mình, ước ao 
nhận được lợi lộc và những phục vụ cho sự hiểu biết của mình từ 
vua chúa hoặc những người quyền thế tương tự như vậy hoặc từ 
những người bạn đồng tu thiện tri thức. 

Ác ý sẽ nặng thêm khi cơ sở của tâm này gồm có ác ý nhắm vào 
cha mẹ, người thân, thầy dạy đạo, những người không có lầm 
lỗi, người nghèo khó, người khố sở, người đáng thương hại, và 
người đã làm điều sai trái với quý vị nhưng sâu xa từ trong tâm 
đã hối lồi điều này với quý vị. 

Tà kiến sẽ nặng thêm khi cơ sở của các kiến chấp này là sự bác 
bỏ tất cả mọi luận thuyết tôn giáo cơ bản (điều này còn nặng hơn 


374 



các tà kiến khác) và kiến chấp cho rằng trên thế gian này chắng 
có bậc A-la-hán, những người đã đạt tới chân thực tại, cũng 
chang có người đã thế nhập vào chân thực tại. Nên hiếu rằng 
những tà kiến trái ngược với những điều này là những tà kiến 
nhẹ. 

Du-già Sư Địa Luận đề cập tới sáu cách theo đó các nghiệp sẽ 
trở thành nặng: 1 

(1) tính điều kiện - các hành động bị thúc đấy bởi các dạng cao 
độ của tam độc hoặc không có các dạng này; 

(2) huân tập - thường làm hoặc trở thành quen thuộc và dính líu 
sâu xa tới các hành động thiện hoặc bất thiện trong một thời gian 
lâu dài; [177] 

(3) bản chất - trong số ba hành động về thân và bốn hành động 
về miệng, những hành động đi trước nặng hon các hành động 
theo sau; và trong số ba hành động về ý, hành động đi sau thì 
nặng hon các hành động đi trước; 

(4) co sở - những hành động giúp ích hoặc làm hại những đối 
tượng như Đức Phật, giáo pháp, tăng-già, và đạo sư; 

(5) Gắn bó chặt chẽ với các yếu tố không tưong hợp - trong suốt 
cuộc đời mình chỉ đi theo những hành động bất thiện và không 
vun trồng một hành động thiện nào cho dù chỉ một lần; 

(6) diệt trừ các yếu tố không thuận lợi - đã đoạn trừ nhóm bất 
thiện, quý vị đã thoát ly khỏi tham luyến và vun trồng các hành 
động thiện. 

Bằng Hữu Thư nói: 2 

Năm loại hành động thiện và bất thiện 

Phát khởi từ sự bền bỉ, ám ảnh và thiếu cách đối trị, 

Và các nền tảng chính yếu của thiện hạnh 

Thì đồ sộ; trong số đó, hãy nồ lực vun trồng thiện đức. 


^396 Yoga-carya-bhumi (Sa'i dngos gzhi), P5536: 255.5.1-2. 
2 BA397 Suhrl-lekha: 42; P5682,236: 2.7-8. 


375 



Nghĩa là có năm loại bởi vì “những nền tảng chính yếu của thiện 
hạnh” được chia thành những nền tảng sở hữu thiện hạnh - 
chang hạn như Tam Bảo - và những nền tảng cung cấp sự giúp 
đỡ, chăng hạn như cha mẹ mình. 

(b’) Yếu lược về những tiêu chuẩn của các hành động mãnh 
liệt 

Sức mạnh của hành động được giải thích dưới bốn khía cạnh: 
người nhận, yểm trợ, các đối tượng, và thái độ. 

(1’) Sức mạnh về phía ngưòi nhận 

Có sức mạnh trong các hành động hướng tới Tam Bảo, đạo sư, 
những người giống như các đạo sư, cha mẹ, và những người 
tưong tự như vậy, bởi vì mặc dù quý vị hướng những ý nghĩ 
không mãnh liệt vào những đối tượng này và làm hại hoặc giúp 
ích ít thôi, hành động sai trái và công đức đi theo sẽ lớn lao. Hon 
nữa, Diệu Pháp Chánh Niệm nói: 1 

Ngay cả ngưoi lấy một vật nhỏ của Đức Phật, Giáo pháp, 
hoặc Tăng-già, lồi lầm đó sẽ lớn lao. Tuy nhiên, nếu ngưoi 
cúng một vật tưong tự nhưng lớn tốt hoư vật ngưoi đã lấy 
cắp của Đức Phật và Giáo pháp, ngưoi sẽ giải được nghiệp 
ăn cắp từ Đức Phật và Giáo pháp. Tuy nhiên, không thế giải 
được nghiệp ăn cắp từ Tăng già mà không phải nhận lãnh 
quả báo, đó là bởi vì độ gia trọng của người nhận lãnh hành 
động. 

Neu ngưoi đánh cắp vật gì là phưong tiện sinh tồn của Tăng- 
già, ngưoi sẽ tái sinh ở đại địa ngục. [178] Neu ngưoi ăn cắp 
vật không phải là phưong tiện sinh tồn của Tăng-già, ngưoi 
sẽ tái sinh trong phạm vi vùng đó, trong một địa ngục bao 
quanh Địa Ngục Vô Gián 2 chẳng hạn như Điạ Ngục Lớn Tối 
Đen. 


^398 Sad-dharmãnusmrty-upasthãna, P953: 123.1.7-123.2.1. 

2 Địa ngục vô Gián (skt. Avĩci - nghĩa là "không có sóng") hay địa ngục 
A-tì là địa ngục rất khổ não ở đó sự đau đớn khổ sở xảy ra không 
376 



Đặc biệt là những người chắng màng gì đến giới luật mà lại 
dùng của cải của Tăng-già - dù chỉ một lá cây, bông hoa, hoặc 
một miếng trái cây - họ sẽ bị tái sinh xuống đại địa ngục. Sau 
một thời gian dài họ mới thoát khỏi địa ngục này, nhưng sè bị tái 
sinh làm con vật không chân không tay ở chốn hoang vu, khô 
khan và tro trụi, hoặc làm loài ma đói mù mắt không chân không 
tay. Sau đó họ phải trải qua những khố não này trong nhiều năm. 
Hon nữa, Đức Phật nói rằng quý vị không thế ngay cả dùng 
những thứ như một bông hoa đã được dâng lên tăng đoàn hoặc 
một vị tăng. Thêm vào đó, quý vị không được đem vật đó cho 
người cư sĩ, và người cư sĩ dùng vật đó cũng là điều không thích 
hợp. Cũng thế, hành động sai trái này là một hành động sai trái 
lớn. Nhật Tạng Kinh nói: 1 

Đừng đem cho người tại gia 

Những thứ đã được dâng lên Tăng chúng - 

Thà chặt đứt tay chân mình bằng dao cạo sắc bén 

Còn tốt hon là đem cho như vậy. 

Những người bên ngoài Tăng đoàn 
Không được dùng đồ vật lấy từ bên trong Tăng đoàn - 
Thà ăn một cục sắt giống như một ngọn lửa rực cháy 
Còn tốt hon là làm như vậy. 

Những người là cư sĩ 

Không được dùng đồ vật của Tăng đoàn - 

Thà ăn lửa lớn như núi Tu-di 

Còn tốt hon là làm như vậy. 


gián đoạn do tội ngũ nghịch mà bị đọa. Đây là cõi địa ngục sâu 
nhất. Chúng sinh bị đày ở cõi này có thể lâu đến vô lượng kiếp. 
Avici. VVikipedia. Truy cập 08/06/2011. 

< http:/_/en . vvikipedia .org/wiki/Avici > . 

^399 Ãrya-sũrya-garbha-nãma-vaipulya-sũtra, {dịch: Nhật Tạng 
Phương Quảng Kinh} P923: 234.4.7-234.5.2. 


377 



Những người là cư sĩ 
Không được dùng đồ vật của Tăng đoàn - 
Thà bị mổ bụng và treo lên cọc nhọn 
Còn tốt hon là làm như vậy. 

Người cư sĩ không được ngủ qua đêm 
Tại chỗ ở của Tăng đoàn - 
Thà vào trong nhà đầy những than cháy đỏ 
Còn tốt hon là làm như vậy. 

Trong Tăng đoàn, các vị Bồ-tát là người nhận có năng lực mãnh 
liệt đối với những hành động thiện hoặc bất thiện. Tín Lực Tu 
Hành Thủ Ấn Kỉnh ( ẳraddhã-baỉãdhãnavatãra-mudrã-sũtra y 
nói rằng người nào nổi giận quay lưng lại với bậc Bồ-tát, nói 
“Ta sẽ không thèm ngó mặt con người xấu ác này”, sẽ phạm 
phải một tội nặng hon đến mức không thế đo lường được so với 
tội vì nổi giận mà đem giam cầm tất cả chúng sinh trong mười 
phưong vào ngục tối. [179] Hơn nữa, kinh này cũng nói 2 nếu có 
chúng sinh nào khinh thường một vị Bồ-tát, người này phạm 
phải một tội nặng hơn đến mức không thế đo lường được so với 
tội ăn cắp tất cả vật sở hữu của tất cả chúng sinh trong Nam 
Thiệm Bộ Châu 3 . Lại nữa, kinh này nói nếu có người khởi ác ý 
hoặc nổi giận đối với một vị Bồ-tát, người này vui theo đại thừa 
mà nói lời khó chịu với vị Bồ-tát đó, tội này sẽ nặng hơn đến 
mức không thế đo lường được so với tội phá hủy hoặc đốt cháy 
số bảo tháp nhiều bằng số cát sông Hằng. 


ÌBA400 Ãrya-raddhã-balãdhãnavatãra-mudrã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 
{ Tín Lực Tu Hành Thủ Ấn Đại Thừa Kinh nghĩa là Kinh về thủ ấn 
của việc thực hành nuôi dưõng lòng tin} được trích dẫn trong 
Vaidya 1960b: 51; P5336: 207.4.3-8. 

2 BA401 Ibid., Vaidya 1960b: 52; P5336: 207.4.8-208.2.7. 

3 Trong vũ trụ quan Phật giáo, Nam Thiệm Bộ Châu là một trong bốn 
châu lớn, nằm ở phía nam của núi Tu-di. Nam Thiêm Bộ Châu là 
châu chúng ta ở. 

378 



Hơn nữa, Nhập Định Bất Định Thủ Ân Hành Kinh 
( Nỉyatãnỉyata-mudrãvatãra-sũtra ) nói 1 về một người với niềm 
tin nhìn một vị Bồ-tát (người vui theo đại thừa) và người, muốn 
nhìn một vị Bồ-tát như thế với niềm tin trong sáng, nói lời tán 
thán vị Bồ-tát này. Người này sẽ tích lũy được công đức lớn hơn 
đến mức không thế đo lường được so với người vì nhân từ đem 
mắt bố thí cho tất cả chúng sinh trong mười phương sau khi các 
chúng sinh này đã bị mất mắt, và giải thoát họ khỏi tù ngục, đem 
họ an trú trong phúc lạc của vị Chuyến Luân Vương 2 hoặc của 
Trời Phạm-thiên. 

Lại nữa, Tịch Chiếu Thần Biến Định Kinh (Praẩãnta-viniẩaya- 
prãtỉhãrya-samãdhỉ-sủtraỸ nói về người chỉ làm một điều nhỏ 
nhặt như ngăn chặn hành động thiện lành của một Bồ-tát khi bố 
thí một nắm thức ăn cho một con vật thôi; người này phạm phải 
một tội lớn hơn tới mức không thế đo lường được so với người 
giết tất cả mọi chúng sinh ở Nam Thiêm Bộ Châu, hoặc lấy trộm 
tất cả các vật sở hữu của họ. Do đó, quý vị hãy coi đây là một 
vấn đề nghiêm trọng. 


1 BA402 theo F868; Niyatãniyata-gati-mudrãvatãra-nãma-mahãyãnã- 
sũtra {Nhập Định Bất Định Mệnh Thủ Ấn Hành Đại Thừa Kinh 
nghĩa là Kinh về thủ ấn của sự chắc chắc và bất định về số mạng} 
theo Bendall và Rouse (1971:89). Đây là cách diễn tả khác của 
đoạn văn được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 52; P5336: 208.1.4- 
6 . 

2 Chuyển Luân vương là một vị vua Bồ-tát hiện thân, cai trị thiên hạ 
bằng chánh pháp, dạy cho dân chúng thực hành thập thiện 
nghiệp. Nhà vua có nhiều người giúp việc tài giỏi, có nhiều vật báu 
(ngọc như ý, voi báu, ngựa báu, v.v.) và hưởng đầy đủ dục lạc của 
thế gian. Vị vua này cũng có 32 tướng tốt. 

Wheeỉ Turning King. Soka Gakkai Dictionary of Buddhism. Truy cập 
06/09/2011. 

<http://www.sgilibrary.org> 

3 BA403 Ãrya-prasãnta-vinisaya-prãtihãrya-samãdhi-sũtra-mahãyãnã- 
sũtra {Tịch Chiếu Thần Biêh Định Đại Thừa Kinh. Tức kinh Đại 
thừa về sự huyền diệu của định lực} P797: 45-4.6-7. Trích trong 
Vaidya 1960b:50. 


379 



(2’) Sức mạnh về mặt yểm trợ 

Ngay cả một cục sắt nhỏ cũng chìm xuống đáy nước, nhưng 
cùng một chất sắt này làm thành một chiếc tàu, ngay cả chiếc tàu 
lớn, sắt sè nổi trên mặt nước. Cũng như thế, đức Phật nói, các tội 
lồi do người không có tri thức và người có trí phạm phải cũng 
nặng nhẹ khác nhau. Kinh Đại Bát-nỉết-bàn đưa ra lý do như 
sau: 1 


Giống như con ruồi bị dính vào cứt mũi không thế tự nó 
thoát đi, cũng vậy người ngu dốt không thế tự mình thoát ly 
khỏi ngay cả những khuyết điểm nhỏ. Hon nữa, họ không 
thế làm những hành động thiện, bởi vì họ không biết hối hận. 
Cho dù họ đã từng làm các hành động thiện, họ làm do bấn 
các hành động thiện này bằng các tội lồi, bởi vì họ che giấu 
các lỗi lầm của họ. Do đó những nguyên nhân đế phải chịu 
quả báo của một điều bất thiện trong đời này được chuyển 
thành các nguyên nhân dần tới khố não lớn và trở thành các 
nguyên nhân đế phải chịu khố trong một địa ngục rất khắc 
nghiệt. [180] 

Điều này cũng giống như khi chúng ta bỏ một nắm muối vào 
một chút nước, nước sẽ trở nên rất khó uống, hoặc như khi 
một người đi mượn một đồng tiền vàng nhưng không thế trả 
lại tiền đó, lún sâu vào nợ nần và phải chịu khố. 

Hon nữa có năm cách theo đó những nhân nhỏ của quả trong 
hiện tại cũng sẽ chín ở địa ngục: vô minh [thiếu hiểu biết 
đúng đắn], có ít thiện căn, có các tội nặng, không ăn năn và 
làm lễ sám hối {hay phát lồ}, không tu tập công hạnh từ đầu. 

Do đó, Đức Phật nói các điều bất thiện thì nhẹ đối với người có 
trí biết ăn năn về hành động bất thiện khi trước của mình, tự 
kiềm chế không phạm các hành động bất thiện trong tuông lai, 
không che giấu tội lồi của mình, và làm những hành động thiện 
đế đối trị với những hành động bất thiện này. Tuy nhiên, các 

^404 Điều này không tìm thấy trong Phags pa yongs su mya ngan 
las 'das pa chen po'i mdo, P787. 

380 



điều bất thiện lại nặng đối với những người làm bộ tịch như 
người có trí, không làm những hành động thiện mà lại còn coi 
thường chúng và có ý thức rõ ràng khi làm các hành động bất 
thiện. 

Bảo Tạng Kinh 1 (ratna-rãẳi-sũtra) nói về một vị Bồ-tát đã từ bỏ 
đời sống tại gia, cầm một bấc đèn được tẩm một chút bơ trước 
một bảo tháp. Công đức tích lũy được từ việc làm này được đem 
ra so sánh với tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới 
đã bước vào Đại thừa đồng thời sở hữu quốc độ của bậc Chuyến 
Luân Vương, và mồi chúng sinh đó cúng dường bảo tháp của 
đức Phật với các đèn bơ mà bình đựng có kích thước như đại 
dương và bấc đèn lớn như núi Tu-di. Kinh nói rằng ngay cả làm 
như vậy công đức cũng không bằng một phần trăm của vị Bồ-tát 
nói trên. Đây là trường họp mà thái độ - tâm Bồ-đề - và nơi 
nhận - bảo tháp - không khác gì nhau, nhưng có một khác biệt 
nổi bật nơi vật được mang ra cúng dường. Tuy nhiên, đây rõ 
ràng là một trường họp làm thí dụ cho thấy sức mạnh của điều 
kiện yếm trợ [giới]. Theo lối suy luận trong đoạn văn này, hiến 
nhiên là, về việc tu tập của người không có sự yểm trợ của giới, 
của người có giới, và trong số những người có giới, sự yểm trợ 
của việc trì giữ một, hai hoặc ba giới, thì người sau sẽ tiến bộ 
nhanh hơn người trước. Quý vị cũng thấy rõ là khi những người 
tại gia thực hành những hạnh như bố thí, có thế có một sự khác 
biệt lớn về sức mạnh của thiện căn được sinh ra. Sở dĩ có sự 
khác biệt này là do họ hành động khi đang giữ giới chang hạn 
như giữ giới một ngày hoặc là họ hành động không giữ giới. 
[181] 

Thất Giới Điều Phục Kinh ( Duhsila-nỉgraha-sutra ) 1 nói về một 
nhà sư không giữ gìn giới luật nhưng ăn mặc trang phục của bậc 


^405 Ãrya-ratna-rãsi-sũtra-mahãyãnã-sũtra, {Bảo Tạng Đại Thừa 
Kinh } Vaidya 1960b: 165. Phần này không có trong đoạn 45 của 
bản Tạng ngữ Ratna-kũta {Bảo Tích Kinh}. 

2 BA406 Buddha-pitaka-duhsĩla-nigraha-nãma-mahãyãnã-sũtra {skt. 
Phật Tạng Thất Giới Điều Phục Kinh tức là kinh về tu sửa các phạm 
giới}, P886: 61.3.4-5. 


381 



hiền giả [tăng bào] '.Tội lồi mà nhà sư đó mắc phải khi hưởng 
thụ chỉ trong một ngày những thứ mà người thí chủ với tín tâm 
đã dâng cúng cho ông còn lớn hon rất nhiều những tội lồi mà 
một người làm mười nghiệp bất thiện tích lũy liên tục trong một 
trăm năm. Đức Phật nói đây là trường họp sức mạnh của tội lồi 
nhìn từ quan điếm của điều kiện yếm trợ. 

Lại nữa, Giới Luật Phân Biệt Luận nói về cả trường hợp lồi lầm 
trong giới luật và chểng mảng trong giới luật: 2 

Với những ai giới luật có lồi lầm 

Hoặc những người không kiềm chế mình cho đúng 

Thà ăn những cục sắt cháy rực lửa 

Còn hon ăn của cúng dường trong vùng của mình. 

Một trong những phưong ngôn của vị Đạo-Sư Trân-bảo Drom- 
dõn-ba nói rằng khi đem so sánh với những tội liên hệ tới giáo 
pháp, các tội của mười điều bất thiện không có gì đáng kế. 
Dường như đây là trường hợp được bàn tới ở đây. 

(3’) Sức mạnh về mặt đối tưọtig 

Trong số các món bố thí cho chúng sinh, pháp thí {tib. ấsrg-|ỉyq } 
siêu đắng hon tài thí {tib. ỉK-§c;'g'|cyq } rất nhiều. Trong số các 
món cúng dường lên Đức Phật, cúng dường sự hành trì của mình 
siêu đắng hon cúng dường tài vật rất nhiều. Qua những thí dụ 
này, quý vị hiểu được các trường hợp khác. 

(4’)Sức mạnh về mặt thái độ 

Bảo Tạng Kinh 1 đề cập đến việc tất cả các chúng sinh trong tam 
thiên đại thiên thế giới, mỗi chúng sinh đó xây một bảo tháp lớn 


^407 Tiếng Tây Tạng cho chữ "tăng bào" {áo tràng cho tăng sĩ} ở 
đây là drang srong gi rgyat mtshan, nghĩa đen là "tràng phan chiến 
thắng của bậc hiền giả". 

2 BA408 Vinaya-vibhahga {Kinh về sự phân loại các điều giới} (Lung 
mam 'byed), 1032: 1. 4.4-5. 

382 



bằng núi Tu-di, và mồi chúng sinh lại cung kính bảo tháp đó 
trong tất cả mọi hành động của mình trong mười triệu kiếp 
lượng. Kinh nói công đức này vẫn thua xa công đức của một Bồ- 
tát chỉ thảy lên bảo tháp một bông hoa với thái độ thấm nhuần ý 
nguyện đạt tới toàn trí. Cũng như vậy, nên hiếu rằng có những 
sai biệt trong số lượng công đức mà quý vị tạo được tùy theo 
thái độ muốn đạt tới các mục tiêu siêu việt hoặc thấp kém, hoặc 
tập trung vào lợi ích của mình hoặc của người khác, số lượng 
công đức cũng khác biệt tùy theo thái độ này mạnh hoặc yếu, lâu 
dài hoặc ngắn ngủi, v.v. về việc làm sai trái, những phiền não 
nào mạnh mẽ và kéo dài sẽ có sức mạnh lớn hon và, trong số 
những phiền não này, sân hận có sức mạnh rất lớn. Trong Nhập 
Bồ-đề Hành Luận 2 

Tất cả các hành vi thiện lành - 

Bố thí, cúng dường Như-lai và những việc làm tuông tự - 
Tích lũy trong một ngàn đại kiếp [182] 

Bị tiêu hủy bởi chỉ một chốc lát sân hận. 

Hon nữa, tức giận đối với các thiện hữu và, còn hon vậy nữa, đối 
với con cái của đấng Điều Ngự, thì rất nặng nề. Trong Định 
Virơng Kinh 3 

Khi người ta có ác ý với nhau, 

Học thức và giới luật không thế khiến họ tránh được nghiệp 
quả, 

Định không thế bảo vệ họ, sống ở chỗ tịch tịnh cũng vậy; 

Bố thí cũng không thế bảo vệ họ, cúng dường các đức Phật 
cũng vậy. 

Trong Nhập Bồ-đề Hành Luận 1 


^409 Ratna-rasi-sutra, Vaidya 1960b: 165. Phần này không có trong 
đoạn 45 của bản Tạng ngữ Ratna-kũta. 

2 BA410 BCA: 6.1; P5272: 250.3.8-250.4.1. 

3 BA411 SR:35 52; P795:14.1 3-14.3.4. 


383 




Neu ngươi mang ý nghĩ hãm hại 
Con của đấng Điều Ngự, người ơn ích, 

Ngươi sẽ ở địa ngục trong số đại kiếp 

Nhiều như những ý nghĩ đó - đó là lời dạy của đức Mâu-ni. 

(iii) Một trình bày về quả 
(a’) Quả kết trái 

Mười nghiệp đạo đều tùy thuộc vào cơ sở tam độc ở ba cường 
độ: nhẹ, vừa, và mạnh. Do đó, có ba quả kết trái cho mỗi hành 
động. Du-già Sư Địa Luận 2 nói qua mỗi hình thức của mười điều 
bất thiện - giết hại v.v. - ở cường độ mạnh, quý vị sê bị tái sinh 
ở địa ngục; ở cường độ vừa phải, quý vị sẽ tái sinh làm ngạ quỉ; 
ở cường độ nhẹ, quý vị sẽ tái sinh làm súc sinh. Tuy nhiên, Kỉnh 
Thập Địa đổi ngược kết quả của các hành động ở cường độ nhẹ 
và vừa phải. 

(b’) Quả tưong hợp với nhân 

Ngay cả sau khi từ các đường dữ được sinh trở lại làm người, 
[quý vị vẫn phải nhận lãnh quả của các nghiệp bất thiện] như 
sau: 


[quả tương họp với nhân giết hại,] thọ mạng ngắn ngủi; 

[quả của trộm cướp,] thiếu tiền của; 

[do tà dâm,] người chồng/vợ ngang bướng; 

[do nói dối,] bị nhiều vu khống; 

[do nói lời chia rẽ,] mất bạn bè; 

[do nói lời xúc phạm,] phải nghe những lời khó chịu; 

[do nói lời vô nghĩa,] người khác không nghe lời mình; và 
[do tham lam, ác ý, và tà kiến] lần lượt là các mức độ trầm 
trọng của tham luyến, thù nghịch, và lần lộn. 


412 BCA: 1.34; P5272: 245.4.5-6. 

2 BA413 Trong suốt đoạn này, Tsongkhapa dùng từ sa'i d'ngos gzhí để 
chỉ đoạn mở đầu của Du-già sư Địa Luận. 

384 



Chương Người Thuyết Chân Lý 1 và Kinh Thập Địa cả hai đều 
nói rằng mỗi hành động bất thiện có hai quả. Các kinh này nói, 
ngay cả đuợc sinh làm nguời, vần phải: 

[quả của giết hại] bị thọ mạng ngắn ngủi và nhiều bệnh tật; 
[quả của trộm cuóp] có ít tiền của và khi có thì cũng phải 
chung với nguời khác; 

[quả của tà dâm] những nguời giúp ta không có tính gọn 
gàng hoặc không đáng tín nhiệm, và sẽ có một nguời 
chồng/vợ hay gây gổ; 

[quả của nói dối] sẽ bị nhiều vu khống, và sè bị lừa dối; 

[quả của nói lời chia rẽ] nguời giúp việc sẽ không hòa họp 
và sẽ có hành vi sai trái; 

[quả của nói lời xúc phạm] sẽ phải nghe những lời khó chịu 
và những tiếng cãi cọ; [183] 

[quả của nói lời vô nghĩa] nguời khác sẽ không tôn trọng 
hoặc hiếu lời nói của nguôi, và nguôi sẽ không có lòng tự tin 
vững chắc; 

[quả của tham lam] nguôi sẽ có lòng tham muốn lớn và 
không biết hài lòng; 

[quả của ác ý] nguôi sẽ chỉ tìm những điều bất lợi hoặc sẽ 
không tìm những điều có lợi, và nguôi sẽ làm hại nguời khác 
hoặc nguời khác làm hại nguôi; 

[quả của tà kiến] nguôi sẽ có những kiến giải xấu và là nguời 
hay lừa dối. 

Những vị thầy xua nói ua giết hại, v.v. ngay cả khi đuợc sinh 
làm nguời thì các hậu quả hành vi tuông hợp một cách nhân quả; 
và những quả đuợc đề cập ở trên là hậu quả trải nghiệm tuông 
hợp một cách nhân quả. 

(c’) Quả hoàn cảnh 


^414 Satyaka-parivarta, P813:252.4.6-252.5.8,253. 1.1-6. Cách diễn 
tả ở đây không giống hệt như vậy. 


385 



Do hành động sát sinh bất thiện, những thứ ở hoàn cảnh bên 
ngoài như thức ăn, thức uống, thuốc men, và trái cây sẽ có ít 
năng lực, không hữu hiệu, có ít tác dụng và sức mạnh, hoặc, khó 
tiêu hóa, và sẽ gây ra bệnh. Do đó, hầu hết các chúng sinh sẽ 
chết trước khi sống hết thọ mạng trông chờ của mình. Quả hoàn 
cảnh của trộm cướp là quý vị sẽ ít có cây trái, cây trái sẽ không 
hoàn hảo, sẽ biến đổi, hoặc sẽ bị hư hại một phần. Sẽ có hạn hán 
khốc liệt hoặc mưa đố xuống như thác lũ. Cây trái sẽ khô đi hoặc 
biến mất. Quả hoàn cảnh của tà dâm là sống ở noi có phân và 
nước tiểu, bùn sình, những thứ bấn thỉu, những vật không sạch, 
nhiều mùi hôi thối, khố não, và khó chịu. 

Quả hoàn cảnh của nói dối là bất cứ việc gì làm trên đồng ruộng 
hoặc trên thuyền bè sẽ không phát đạt; những người làm công 
cho mình sẽ không có sự hòa hợp, và hầu hết những người này 
là những người lừa dối; và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ 
đế sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời chia rẽ là quý vị sê phải ở 
noi gồ ghề, lởm chởm, không bằng phắng, và khó đi qua; và quý 
vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ đế sợ hãi. Quả hoàn cảnh của 
nói lời xúc phạm là quý vị sẽ phải ở noi đầy những thân cây, gai 
góc, đá tảng, đá nhọn, và nhiều gạch vỡ; noi đó thiếu thác nước, 
hồ ao; noi đó thô ráp, buồn tẻ, khô khan, mặn chát, trơ trụi, ghê 
tởm, và là noi chốn có nhiều thú dữ; [ 1 84] và quý vị sẽ lo sợ và 
có nhiều nguyên cớ đế sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời vô 
nghĩa là quý vị sẽ ở noi cây không sinh trái, sinh trái không đúng 
thời, hoặc không sinh trái đúng thời; rề cây không vững mạnh; 
cây không sống lâu; không có nhiều những thứ tiện nghi như 
công viên, lùm cây, hồ nước; và quý vị sẽ có nhiều lý do đế sợ 
hãi. 

Quả hoàn cảnh của tham lam là mỗi năm, mồi mùa, mồi tháng 
và ngay cả mỗi ngày, mọi thứ tốt lành sẽ trở thành tệ hại và 
không tăng trưởng. Quả hoàn cảnh của ác ý là quý vị sẽ ở noi có 
bệnh dịch, bị thưong tích, có bệnh truyền nhiễm; cãi cọ, và có 
nhiều tranh chấp với quân đội của phe đối nghịch; noi có sư tử, 
cọp và những thứ tưong tự; có rắn độc, bọ cạp và nhiều đom 
đóm; có dạ-xoa {skt. yaksa} gây hại, quân cướp và những thứ 


386 



tương tự. Quả hoàn cảnh của tà kiến là quý vị sẽ ở vào tình 
huống trong đó những nguồn tài nguyên thiên nhiên chính và tốt 
nhất sẽ biến mất; nơi những thứ bất tịnh lại xuất hiện như là thứ 
thuần tịnh nhất, và khố não lại xuất hiện thành phúc lạc; và nơi 
quý vị không có nhà cửa, người bảo vệ, hoặc nơi nương tựa. 

(b) Hành động thiện và quả của nó 

(i) Hành động thiện 

Du-già Sư Địa Luận nói rằng những hành động thiện bao gồm 
những hành động thân thế của người quán chiếu về những lồi 
lầm của việc giết hại, trộm cướp và tà dâm và lại có thái độ thiện 
lành. Họ cũng thực hiện việc kiềm chế mình một cách đúng đắn 
đế không phạm các hành động bất thiện và đã có thế kiềm chế 
mình tới điểm cao kết thúc. Kinh cũng nói nguyên tắc này có thế 
áp dụng cho bốn hành động về miệng và ba hành động về ý, 
điểm khác biệt là quý vị thay thế “hành động về miệng” và 
“hành động về ý” cho “hành động thân thế”. 

Do đó, với mỗi một trong mười hành động, hãy áp dụng bốn 
khía cạnh cơ sở, thái độ, thực hiện, và điểm cao kết thúc. Điều 
này được minh họa trong thí dụ sau đây về nghiệp đạo từ bỏ việc 
giết hại. [185] Cơ sở của việc từ bỏ sát sinh là một chúng sinh 
khác. Thái độ là thấy các lồi lầm của việc sát sinh và muốn từ 
bỏ. Thực hiện là hành động kiềm chế mình một cách đúng đắn 
đế không sát sinh. Điếm cao kết thúc là hành động thân thế đế 
hoàn tất việc kiềm chế đúng. Cũng hiếu như vậy đối với các 
trường họp khác. 

(ii) Quả của hành động thiện 

Có ba loại quả - kết trái, tương họp với nhân, và hoàn cảnh. Quả 
kết trái là quý vị được sinh làm người, làm một vị trời ở cõi dục, 
hoặc một vị trời ở một trong hai cõi cao hơn qua các hành động 
thiện, theo thứ tự nhỏ, vừa phải và lớn. Quý vị sẽ thấy những 
quả tương họp với nhân và quả hoàn cảnh trái ngược với các quả 
này của hành động bất thiện. 


387 



Kỉnh Thập Địa nói 1 những ai tu tập mười hành động thiện này vì 
sợ sinh tử luân hồi và không có [đại] bi tâm, nhưng vì theo lời 
người khác, sẽ đạt được quả của bậc Thanh-văn. Có những 
người không có [đại] bi tâm mà cũng không theo lời người khác, 
nhưng muốn thành Phật. Khi họ tu tập mười hành động thiện qua 
việc liễu ngộ lý duyên khởi, họ sẽ đạt quả vị Bích-chi-Phật. Khi 
những người có tâm rộng lớn tu tập mười điều này với [đại] bi 
tâm, phưong tiện thiện xảo, đại nguyện, không hề bỏ bất cứ 
chúng sinh nào, tập trung vào trí tuệ siêu đắng và cực kỳ rộng 
lớn của Phật, họ sẽ đạt được địa vị Bồ-tát và tất cả các ba-la-mật. 
Qua việc thực hành rất nhiều các hành động này vào mọi lúc, họ 
sẽ đạt được tất cả các phấm hạnh của một đức Phật. 

Như thế là tôi đã trình bày hai nhóm mười nghiệp đạo cùng với 
những quả của nó. Tôi đã giải thích tất cả những điều không 
được rõ ràng trong các văn bản khác theo đúng với chủ ý trong 
Du-gỉà Sư Địa Luận và Quyết Định Yeu Luận. 

(c) Một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp 

Các cách phân loại khác về nghiệp được trình bày theo hai mục 
sau: 

1. Sự phân biệt giữa biểu nghiệp (hay còn gọi là “dần 
nghiệp” hay “nghiệp biểu tả” tức là nghiệp biếu hiện rõ ràng 
quả tốt xấu và là nghiệp quyết định cho sự tái sinh) và phi 
biểu nghiệp (hay còn gọi là “bố nghiệp” hay “nghiệp hoàn 
tất” tức là nghiệp không biếu rõ hệ quả tái sinh, chỉ có tính 
bổ sung hoàn tất cho nghiệp) 2 


^415 Dasa-bhumika-sutra, Vaidya 1960c: 21-28; P761: 251.3.1- 
251.4.2. 

2 Do tham chấp, dẫn nghiệp sẽ dẫn dắt cho một sự tái sinh chắc chắn 
vào một trong sáu dạng (lục đạo) của dục giới (skt. dhãtu) - bao 
gồm trời (skt. deva còn gọi là thiên), người (skt. manusya còn gọi 
là nhân), thần (skt. asura còn gọi là a-tu-la), súc sinh (skt. 
tiryagyoni), ngạ quỉ (skt. preta), và địa ngục (skt. naraka). Trong 
khi đó, các bổ nghiệp không dẫn dắt cho các tái sinh nhưng lại làm 
gia giảm các hậu quả của nghiệp báo như kể trên. 

388 



2. Nghiệp mà kết quả của nó quý vị chắc chắn phải trải qua 
{định nghiệp (tib. Ipq^srqặ-^i)} hoặc chỉ có xác suất trải 
nghiệm {bất định nghiệp (tib. gq-qq-s-qq-qã-qq)} mà thôi 

(i) Sự phân biệt giữa biểu nghiệp và bỗ nghiệp 

Mặc dù nghiệp nào phóng hoạt {tức là nghiệp chín muồi và bất 
đầu tác động quả của nó trong luân hồi} một sự tái sinh vào một 
cõi hạnh phúc là nghiệp thiện {phúc hành (tib. qSịk^sisi)} và 
nghiệp nào phóng hoạt một sự tái sinh vào cõi khố não là nghiệp 
bất thiện {nghiệp xấu}, nhung đối với bố nghiệp, quý vị không 
có tính chắc chắn này. [186] Các hành vi bất thiện tạo ra ngay cả 
ở trong các cõi hạnh phúc những quả nhu không có đầy đủ tứ 
chi, ngón tay, hoặc các co quan thụ cảm [các căn]; và có màu da 
khó coi, thọ mạng ngắn, nhiều bệnh tật và nghèo khó. Xa hon, 
các hành vi thiện tạo ra của cải sung túc ngay cả cho các loài súc 
sinh và ngạ quỉ. 

Nhu vậy, có bốn khía cạnh trong mối quan hệ giữa biểu tả và 
hoàn tất. Trong các kiếp sống vốn là kết quả của biếu nghiệp 
thiện thì sẽ có những kết quả của cả nghiệp hoàn tất tốt lần 
nghiệp hoàn tất xấu. Trong số các kiếp sống là kết quả của biếu 
nghiệp xấu có những kết quả của bố nghiệp bất thiện và bố 
nghiệp thiện. Vi Diệu Pháp Tập Luận ( Abhỉdharma-samuccaya ) 
của ngài Vô Truớc nói: 1 

Hãy hiểu rằng các nghiệp hoàn tất thiện hay bất thiện phóng 
hoạt và làm hoàn tất một kiếp tái sinh trong một cõi hạnh 
phúc hoặc khố đau. Biểu Nghiệp lại phóng hoạt một quả kết 
trái. Nghiệp hoàn tất là nghiệp mà từ đó, trong một kiếp tái 


Xem thêm Karma in Buddhism. Wikipedia.org. Truy cập 
06/28/2011. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_Buddhism>. 

1 BA416 Abhidharma-samuccaya {còn gọi A-tì-đạt-ma Tập Luận}, 
P5550: 257.1.2.4-5. 


389 



sinh, ngươi sẽ trải qua những điều ngươi mong muốn và 
những điều không mong muốn. 


Vỉ Diệu Pháp giải thích rằng một hành vi đơn độc phóng hoạt 
vào một kiếp tái sinh đơn độc chứ không phóng hoạt vào nhiều 
kiếp tái sinh. Có nhiều bố nghiệp có thế phóng hoạt cho một 
thân đon độc nhưng nhiều biếu nghiệp thì lại không phóng hoạt 
vào một thân đơn độc được: 1 

Một {nghiệp} phóng hoạt một kiếp tái sinh; 

Những {nghiệp} đế hoàn tất {sự tái sinh đó} thì có nhiều. 

Trong Vỉ Diệu Pháp Tập Luận: 2 

Có nghiệp mà nơi nghiệp này một hành động đon độc phóng 
hoạt lên một thân. Có nghiệp mà nơi nghiệp này một hành 
động đơn độc phóng hoạt lên nhiều thân. Có nghiệp mà nơi 
nghiệp này nhiều hành động phóng hoạt lên một thân đon 
độc. Có nghiệp mà nơi nghiệp này nhiều hành phóng hoạt ra 
nhiều thân. 

Chú giải này giải thích bốn loại nghiệp của ngài Vô Trước theo 
thứ tự như sau: một khoảnh khắc duy nhất của một hành động sẽ 
nuôi dưỡng một hột giống sinh ra một quả kết trái của một kiếp 
duy nhất; hành động đó nuôi dưỡng một hột giống sinh ra nhiều 
quả kết trái của nhiều kiếp; nhiều khoảnh khắc của một hành 
động trong nhiều lúc nuôi dưỡng một hột giống của một thân 
duy nhất; và nhiều hành động tùy thuộc vào nhau để trong nhiều 
lúc nuôi dưỡng nhiều hột giống sinh ra nhiều thân của một chuỗi 
các kiếp sống. 


^417 AK: 4.95ab; P5590: 122.2.4-5. 

2 BA418 Abhidharma-samuccaya , P5550: 257.1.4-5. 
390 



(ii)Nghiệp mà kết quả của nó Quý vị chắc chắn sẽ phải trải 
qua hoặc chỉ có triến vọng trải qua. 

Dit-già Sư Địa Luận dạy: 1 

Nghiệp mà kết quả của nó ngươi chắc chắn sẽ nhận lãnh là 
nghiệp làm xong một cách có ý thức và đã tích lũy. Nghiệp 
mà kết quả của nó ngươi không chắc chắn sè nhận lãnh là 
nghiệp làm một cách có ý thức nhưng không tích lũy. 

Luận này đưa ra sự phân biệt giữa nghiệp đã làm và một nghiệp 
đã tích lũy: 2 

Như thế nào là một nghiệp quý vị đã làm? Một hành vi quý vị đã 
nghĩ đến hoặc quý vị, với đầy đủ ý thức, đã phát động bằng thân 
hoặc bằng lời. 

Luận văn này tiếp tục: 

Nghiệp ngươi đã tích tụ là nghiệp không bao gồm trong 
mười hành động sau đây: (1) hành động thực hiện trong 
chiêm bao; (2) hành động làm mà không biết; (3) hành động 
làm mà không có ý thức; (4) hành động làm mà cường độ 
không mạnh hoặc không liên tục; (5) hành động làm nhầm; 
(6) hành động làm rồi quên; (7) hành động làm mà không 
muốn làm; (8) hành động vốn tự nhiên trung tính về mặt đạo 
đức; (9) hành động đã bị tiêu trừ vì ăn năn; và (10) hành 
động bị tiêu trừ vì biện pháp đối trị. 

Nghiệp ngươi đã tích tụ là những hành vi còn lại, những 
hành động không bao gồm trong mười loại hành động kế 
trên. Nghiệp ngươi không tích tụ là mười loại hành động đã 
được trình bày ở trên. 

Quvết Định Yếu Luận 1 trình bày bốn biến thể giữa nghiệp đã làm 
và nghiệp đã tích lũy. Giết hại là nghiệp đã làm nhưng không 


^419 Yogã-caryã-bhũmi, P5536: 256.3.8-256.4.1. 

2 BA420 Ibid., P5536: 256.3.4-7 

391 



tích lũy trong các trường họp sau đây: làm mà không biết, làm 
trong chiêm bao, không cố ý làm, do người khác bắt làm ngược 
lại ý muốn của mình, làm chỉ một lần và sau đó ăn năn, được 
giảm nhẹ rất nhiều do nhận giới từ bỏ giết hại sau khi vượt thắng 
ý muốn giết hại vì đã hiếu sâu xa các lồi lầm của nghiệp này, 
việc làm mà quý vị đã làm suy yếu hạt giống {chủng tử} của nó 
trước khi kết quả bắt đầu bằng cách thoát ly khỏi tham muốn thế 
gian, và việc làm mà quý vị đã tiêu diệt chủng tử của nó bằng 
đạo pháp siêu việt về sự giải trừ. 

Giết hại là nghiệp đã tích lũy nhưng không hoàn tất trong trường 
hợp sau đây: quý vị đã điều tra và phân tích trong một thời gian 
dài đế giết một chúng sinh nhưng quý vị không giết chúng sinh 
đó. Giết hại là nghiệp đã làm và đã tích lũy là hành động giết hại 
không bao gồm trong hai biến thế vừa kế. Giết hại là nghiệp 
không làm mà cũng không tích lũy là bất cứ hành động nào 
không bao gồm trong ba trường hợp trên. 

Hiếu cùng cách như vậy cũng thích họp cho các hành động từ 
trộm cướp cho tới nói lời vô nghĩa. Ba hành động bất thiện thuộc 
về ý không có biến thế thứ hai. Trong biến thế thứ nhất, không 
hành động thuôc về ý nào mà lại không cố ý làm và cũng không 
có hành động thuộc về ý nào mà lại do người khác cưỡng bách 
quý vị phạm phải. 

Nhìn từ góc cạnh thời gian mà quý vị phải nhận kết quả, có ba 
loại chắc chắn mà quý vị phải nhận lãnh quả của nghiệp: nhận ở 
đây và lúc này {quả báo nhãn tiền}; nhận sau khi tái sinh; và 
nhận ở một thời điểm khác. 

Nghiệp mà ngươi nhận ở đâv và vào lúc này là quả của những 
hành động chín mùi ngay trong chính kiếp sống quý vị làm hành 
động đó. Có tám loại nghiệp như vậy được đề cập trong Du-gỉà 
Sư Địa Luận: 


1 BA421 Vs, P5539: 292.3.8-292.4.8. 
392 




(1) những hành động bất thiện [quý vị làm] với thái độ [tham 
luyến] nổi bật nhằm chăm lo cho thân thế, của cải, và sự sinh 
tồn của mình; 

(2) những hành động thiện [quý vị vun bồi] với thái độ nổi 
bật không chăm lo cho những thứ kê trên; 

(3) cùng một cách nhu vậy, [những hành động bất thiện quý 
vị làm với thái độ] ác ý sâu đậm đối với chúng sinh; 

(4) [những hành động thiện quý vị vun bồi với thái độ] bi 
mẫn sâu xa và giúp ích nguời khác 

(5) [những hành động bất thiện quý vị làm với] tâm thù hận 
sâu xa đối với Tam Bảo, đạo su, và những đối tuợng tuông 
tự; 

(6) [những hành động thiện quý vị vun bồi] với đức tin và 
lòng tín nhiệm đối với những đối tuợng kế trên; 

(7) những hành động bất thiện [quý vị làm] với thái độ thù 
hằn đối với những nguời đã giúp mình nhu cha mẹ và đạo 
su, và một thái độ không báo đáp những điều họ đã làm cho 
mình; 

(8) những hành động thiện [quý vị vun bồi] với thái độ rất 
mong muốn báo đáp lại những nguời đã giúp mình. 

Nghiệp ngươi nhận lãnh sau khi tái sinh là kết quả của các hành 
động mà quý vị nhận lãnh trong đời thứ nhì [kế tiếp]. Nghiệp 
ngươi nhận lãnh ở những thời điếm khác là kết quả của các hành 
động sẽ chín trong đời thứ ba hoặc đời sau đó. 

Sau đây là cách thức các nghiệp thiện và bất thiện hiện hữu 
trong dòng tâm thức của quý vị sẽ chín nhu thế nào: 

(1) Nghiệp nào nặng nhất sẽ chín truớc hết; 

(2) Neu độ nặng ngang nhau, nghiệp nào xuất hiện vào lúc 
chết sẽ chín truớc hết; 

(3) Nếu lại cùng xuất hiện vào lúc chết, nghiệp nào quý vị 
quen thuộc hon cả sẽ chín truớc hết; 

(4) Neu điều này lại cũng nhu nhau, nghiệp nào quý vị làm 
truớc hết sẽ chín truớc hết. 


393 



Như được trích dần trong Vỉ Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích: 1 


Với những hành động phát khởi ra sinh tử luân hồi, 

Có những nghiệp nặng, nghiệp gần, 

Nghiệp ngươi đã quen thuộc, và nghiệp ngươi đã làm trước 
tiên. 

Trong số những nghiệp này, nghiệp đứng trước sẽ chín 
trước. 

2’ Quán chiếu chi tiết về nghiệp và nghiệp quả 

Điều chắc chắn là quý vị sẽ có được thân the và tâm trí tốt lành 
qua việc từ bỏ mười nghiệp bất thiện. Tuy vậy, nếu quý vị có 
được thân tâm với đầy đủ các phấm chất tốt lành, không có điều 
gì sẽ đấy nhanh con đường tu tập hơn điều này. [189] Do đó, hãy 
làm sao để có một đời sống như vậy. 

a” Những tính chất của các hậu quả 

Có tám quả: thọ mạng hoàn thiện, sắc tướng hoàn hảo, dòng dõi 
hoàn thiện, quyền lực hoàn thiện, lời nói được tín nhiệm, nổi 
tiếng là người có quyền hành lớn, làm thân nam, và có sức 
mạnh. Thọ mạng hoàn thiện là khi một hóa nghiệp thiện từ một 
đời trước phóng hoạt một thọ mạng dài và quý vị sống lâu như 
đã được phóng hoạt như vậy. sắc tướng hoàn hảo là có một thân 
thế tuyệt hảo vì màu sắc và hình thế tốt đẹp; người khác nhìn 
liền thấy vui thích bởi vì quý vị không có các căn bất toàn; 2 và 
đẹp đẽ bởi vì mọi thứ đều cân xứng. Dòng dõi hoàn hảo là sinh 
ra trong một dòng dõi tốt được yêu quí và nối tiếng trên đời. 


1 BA422 Đoạn này là cách diễn tả khác của Akbh, 5591: 220.4.3-8. 
Đoạn này cũng được Atisa trích dẫn trong Karma-vibhanga-sũtra, 
5356: 56.2.3. 

2 BA423 Trong chương 7 ở trên, khi nói tới kiếp sống quí báu của con 
người với đầy đủ cơ hội và thuận duyên ( Lamrim chenmo: 78.4), 
Tsongkhapa nói rằng có các căn không đầy đủ nghĩa là "có không 
đủ tay chân, tai, v.v. 

394 



Quyền lực hoàn hảo là các nguồn tài vật lớn, có rất nhiều nguời 
thân cận nhu họ hàng, và nhiều nguời giúp đỡ. Lủi nói được tín 
nhiệm là những lời nói mà nguời khác sẽ chấp nhận bởi vì quý vị 
là nguời đuợc tin là không đánh lừa nguời khác bằng lời nói 
hoặc bằng cử chỉ, và là chứng nhân đáng đuợc tin cậy trong mọi 
tranh chấp. Nối tiếng là người có quyền năng lớn là đuợc rất 
đông chúng sinh kính nguởng bởi vì có danh tiếng và đuợc 
nhiều nguời ca ngợi do lòng rộng luợng và do có những phấm 
hạnh nhu đức tính kiên trì. Làm thân nam là có nam căn. Có sức 
mạnh là, do nghiệp lực từ trước, tự nhiên ít có thưong tích, 
không có bệnh, và có nhiều hăng hái bắt nguồn từ các hoàn cảnh 
của đời này. 

Hon nữa, điều đầu tiên, thọ mạng hoàn hảo, là sống trong một 
cảnh giới hạnh phúc. Điều thứ nhì, sắc hoàn hảo, là thân thế. 
Điều thứ ba, dòng dõi hoàn hảo, là sinh ra đời. Điều thứ tư, 
quyền lực hoàn hảo, là tài vật và người giúp đõ. Điều thứ năm, 
lời nói được tín nhiệm, là người có thấm quyền trên đời. Điều 
thứ sáu, nổi tiếng là người có quyền năng lớn, là nổi tiếng về 
quyền năng này. Điều thứ bảy, làm thân nam, là có khả năng đế 
được mọi phấm hạnh. Điều thứ tám, sức mạnh, là có năng lực 
trong các hành động của mình. 

b” Hiệu quả của các quả 

Có tám hiệu quả của quả: 

1) Ket quả của thọ mạng hoàn hảo là quý vị tích lũy nhiều 
nghiệp thiện trong một thời gian lâu dài trong các việc làm 
đem lại phúc lạc cho bản thân và người khác. 

2) Ket quả của sắc thân hoàn hảo là chỉ cần nhìn quý vị thôi, 
các đệ tử đã thấy hoan hỷ và tụ tập chung quanh. Rồi họ lắng 
nghe quý vị nói và muốn thực hiện các điều chỉ dạy của quý 
vị. 

3) Kết quả của dòng dõi hoàn hảo là người khác thực hiện 
các lời huấn thị của quý vị mà không coi thường. 


395 



4) Kết quả của quyền lực hoàn hảo là qua hành động bố thí 
quý vị tụ tập đuợc các chúng sinh và sau đó làm cho họ 
truởng thảnh. 

5) Ket quả của lời nói đuợc tín nhiệm là qua lời nói từ ái, 
hành vi có mục đích, và là nguời mà các mục tiêu của mình 
giống nhu của các đệ tử, quý vị tụ tập đuợc các chúng sinh 
và làm cho họ truởng thảnh. 

6) Kết quả của việc nổi tiếng là nguời có quyền năng lớn là, 
bởi vì quý vị đã giúp đõ và trợ lực nguời khác trong mọi 
hoạt động, họ đền đáp lại lòng tốt này và tức thời lắng nghe 
các huấn thị của quý vị. 

7) Ket quả của việc làm thân nam là sẽ có khả năng đạt đuợc 
mọi phấm hạnh, khả năng hành động thiện xảo qua phuong 
tiện hạnh nguyện và tinh tấn, và khả năng đạt đuợc trí tuệ 
rộng lớn, phân biệt các đối tượng kiến thức. Hon nữa, quý vị 
sẽ không sợ hãi khi ở trong đại chúng và không bị trở mặt 
hoặc gặp các chướng ngại khi đi cùng với mọi chúng sinh, 
nói với họ, vui hưởng của cải với họ, hoặc khi ở riêng một 
mình. 

8) Ket quả của sức mạnh là, bởi vì quý vị không bị mất niềm 
tin về phúc lạc của chính bản thân mình hoặc của những 
người khác và bền vững trong lòng hăng say cao độ đối với 
họ, quý vị sẽ đạt được năng lực phân biện, và mau chóng có 
các thần thông. 1 

c” Các nguyên nhân của các quả 

Có tám nguyên nhân của các quả: 


1 BA424 Sáu thần thông ( tnngon shes, abhijnà) là thần nhãn, thần nhĩ, 
biết được tâm ý chúng sinh khác, nhớ các đời trước, thần lực, và 
trí tuệ diệt trừ cấu nhiễm. Thần thông thứ sáu này chỉ đạt được khi 
giải thoát. Năm thần thông đầu cũng được các trường phái không 
phải Phật giáo chấp nhận {Còn được gọi lần lượt là thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thân như 
ý thông và lậu tận thông}. 

396 



1) Nguyên nhân của thọ mạng hoàn hảo là không hại chúng 
sinh và thực hành thái độ bất bạo động. Hon nữa, người ta 
cũng nói: 

Bằng cách cứu giúp những ai đang tới gần noi mà họ sẽ 
bị giết, 

Và cũng như thế, cứu sinh mệnh cho các chúng sinh, 

Và khiến các chúng sinh không bị phưong hại, 

Ngưoi sê được thọ mạng lâu dài. 

Qua việc chăm sóc người đau bệnh, 

Qua việc thầy thuốc cho thuốc người bệnh, 

Và qua việc không làm tốn thưong chúng sinh bằng gậy 

gộc, 

Tảng đất, và những thứ tuông tự, ngưoi sẽ không bị bệnh 
tật. 

2) Nguyên nhân của sắc hoàn hảo là bố thí ánh sáng, chang 
hạn như đèn bo, và quần áo mới. Hon nữa, người ta cũng 
nói: 


Bằng cách nuông vào lòng từ 
Và bố thí nữ trang, ngưoi sẽ có một sắc thân tốt đẹp. 
Người ta nói quả của tánh không ganh tị 
Là sẽ được may mắn. 

3) Nguyên nhân của dòng dõi hoàn hảo là trước hết vượt 
thắng được lòng kiêu ngạo và rồi kính lề và làm những hành 
động tốt khác với các đạo sư và những bậc tưong tự, và kính 
trọng người khác như thế quý vị là tôi tớ của họ. [191] 

4) Nguyên nhân của quyền lực hoàn hảo là đem thức ăn, 
quần áo v.v. cho người hỏi xin; ngay cả khi không hỏi xin 
cũng giúp đõ như vậy; cho người khốn khố và người có 
phấm hạnh cao quý nhưng không có tài sản. 


397 



5) Nguyên nhân của lời nói được tín nhiệm là thường huân 
tập việc từ bỏ bốn điều bất thiện về lời nói. 

6) Nguyên nhân của việc được nổi tiếng là người có quyền 
năng lớn là cầu nguyện để có được các phẩm hạnh cao quý 
trong tưong lai, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, 
bậc Thanh Văn, Bích-chi Phật, phưong trượng, các bậc thầy, 
và đạo sư. 

7) Nguyên nhân của thân nam là vui thích với các phấm chất 
của người nam, không vui thích với các thứ của người nữ và 
thấy các điểm bất lợi của các điều này, ngăn chặn lòng khao 
khát của những ai muốn tái sinh làm thân nữ, và cứu vớt 
những ai nam căn của họ sắp bị cắt bỏ. 

8) Nguyên nhân của sức mạnh là hoàn thành những thứ mà 
người khác không cách nào làm được, hợp tác đế giúp làm 
những thứ có thế làm được, và đem cho thức ăn, thức uống. 

Neu tám nguyên nhân này có được ba nhân - [thái độ thuần 
khiết, tác hành thuần khiết, và người nhận thuần khiết] - các quả 
thành hình sẽ hết sức tốt. Trong ba nhân này, có hai loại thái độ 
thuần khiết - phát xuất từ chính mình và phát xuất từ người 
khác. Hai thái độ thuần khiết phát xuất từ chính mình là: 

(1) không mong quả, nghĩa là hồi hướng phước đức tạo được 
làm nguyên nhân đế đạt quả giác ngộ vô thượng; 

(2) năng lực mãnh liệt, nghĩa là đạt được các nguyên nhân từ sâu 
thăm đáy lòng. 

Hai thái độ tinh khiết phát xuất từ người khác: 

( 1) từ bỏ lòng ghen tị, ganh đua, và khinh thường khi quý vị thấy 
các bạn đạo giỏi hon, ngang bằng, hoặc kém quý vị, đồng thời 
khâm phục họ; 

(2) ngay cả khi quý vị không làm được điều kế trên, hằng ngày 
hãy ý thức rõ ràng nhiều lần rằng quý vị phải làm điều đó. 


398 



Có hai loại tác hành thuần khiết - phát xuất từ chính mình và 
phát xuất từ nguời khác. Tác hành thuần khiết phát xuất từ chính 
mình là chuyên tâm trau dồi đức hạnh trong một thời gian lâu 
dài, không gián đoạn, và với cuờng độ mãnh liệt. Tác hành 
thuần khiết phát xuất từ nguời khác là khiến cho những ai chua 
nhận giới và các hứa nguyện sẽ làm đuợc nhu vậy, ca ngợi 
nguời đã hứa nguyện đế họ vui với các hứa nguyện của mình, 
khiến họ tiếp tục, và khiến họ không từ bỏ các hứa nguyện. 
Ruộng thuần khiết đuợc gọi nhu vậy bởi vì hai thứ này — thái độ 
và tác hành - cũng tuông tự nhu cánh đồng sẽ cho vô số quả tốt 
lành. [192] 

Tôi đã giải thích ba điểm này theo một chú giải bố túc cho 
những điều ngài Vô Trước nói trong Bồ-tát Địa. 


399 



400 



Chương 15: Trau dồi Giói Hạnh 


3’ Làm thế nào để trau dồi đức hạnh và lánh xa điều ác sau khi 
đã quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tống quát và 
chi tiết 

a” Giải thích tống quát 

b” Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực 
1” Năng lực diệt trừ 

2” Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị 
3” Năng lực của việc xa lánh các lồi lầm 
4” Năng lực nền tảng 


*ẩb 

3’ Làm thế nào để trau dồi giới hạnh và lánh xa điều ác sau 
khi đã quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tống 
quát và chi tiết 

a” Giải thích tổng quát 

Nhập Bồ-đề Hành Luận : 1 

“Từ bất thiện hạnh mà có kho đau; 

Làm sao tôi có thế thật sự thoát khỏi việc này?” 

Điều thích đáng là tất cả mọi lúc, ngày và đêm, 

Tôi chỉ suy nghĩ về việc này thôi. 


Và cũng nêu ra: 

Vì đấng Mâu-ni nói rằng xác tín 
Là cội rề của mọi đức hạnh, 

Và không ngừng thiền quán về quả kết trái 


1 BA425 BCA: 2.63, 7.40; P5272: 246.5.8-247.1.1,254.1.1. 


401 



Là cội rề của xác tín này. 

Như thế, sau khi đã hiếu nghiệp thiện và nghiệp bất thiện cùng 
những kết quả của nó, đừng đế cho đó chỉ là một hiếu biết suông 
mà phải thiền quán về điều này không ngừng nghỉ, bởi vì đây là 
một đề tài rất khó thấy và khó có được xác tín. Hơn nữa, Định 
Vương Kinh nói: 1 

Ví như trăng sao có rơi rụng 

Và địa cầu cùng núi non và phố thị bị hủy diệt 

Hoặc cõi trời có hoàn toàn biến đổi, 

Ngài [Đức Phật] cũng không nói một lời hư dối. 

Như thế, hãy xác tín những lời giảng dạy của đức Như Lai, và 
liên tục thiền quán về những giảng dạy đó. Neu quý vị không có 
được niềm xác tín không giả tạo về tính chất chân thật trong lời 
giảng dạy của đức Phật thì với bất cứ giảng dạy nào của ngài, 
quý vị cũng sẽ không có niềm xác tín đế làm cho đấng Điều Ngự 
hoan hỷ. 

Một số người tự cho là họ đã đạt được một hiểu biết nào đó về 
tánh Không nhưng không có niềm tin chắc chắn về nghiệp và 
nghiệp quả và không biết giá trị của nó. Đây là một hiểu biết sai 
lầm về tánh Không. Bởi vì một khi quý vị hiểu tánh Không, quý 
vị sẽ thấy tánh Không là ý nghĩa của duyên khởi, và nó sẽ giúp 
quý vị tin chắc vào nghiệp và nghiệp quả. 

Cũng kinh đó nói rằng : 2 

Như huyễn tưởng, bóng nước, ảo ảnh, và tia chớp 3 . 

Vạn pháp tựa bóng trăng [phản chiếu] trên nước. 


1 BA426 SR: 14.9; P795:292.4.1-2. 

2 B427 Ibid:22.2cd-4ab;P795:302.3.6-7. 

3 Trong các kinh văn Hán-Việt thường thấy dịch câu này là Như mộng, 
huyễn, bào, ảnh. Như lộ diệc như điện, chỉ sự hư ngụy không thật 
sự thường tồn thấy đó nhưng tan biến hay thay đổi nhanh chóng 
của mọi vật. 

402 



Không phải chúng sinh - chết đi 

Và tiếp tục đời kế - là con cái của Manu [người đầu tiên vào 
lúc khởi thủy một đại kiếp]. 

Tuy vậy nghiệp của ngưoi không mất chi cả; 

Điều thiện và bất thiện theo đó mà sinh ra quả; 

Phép luận lý này có co sở; cho dù vi tế và khó thấy, [193] 

Nó nằm trong phạm vi giảng dạy của Đấng Điều Ngự. 

Cho nên hãy phát triển một hiếu biết nào đó về duyên khởi cùng 
với quan hệ nhân quả của hai loại nghiệp {thiện và bất thiện}, và 
hãy ngày đêm xét các hành động thân khấu ý của quý vị. Bằng 
cách này, quý vị sẽ chấm dứt các kiếp tái sinh khốn khố. Tuy 
nhiên, nếu lúc đầu quý vị chưa thông những phân loại về nhân 
và quả, chỉ hiếu một phần nhỏ về chiều sâu nhân quả và lại có 
một thái độ buông thả về các hành động của thân khấu ý, quý vị 
sẽ mở cánh cửa dần vào các cảnh giới khốn khố. Bởi vì, như Hải 
Long Vương cầu vấn nêu lên: 1 

Này Long Vưong, chỉ một cách hành trì duy nhất của Bồ-tát 
cũng chính xác xua đi những kiếp tái sinh trong các ác đạo. 
Cách hành trì duy nhất đó là gì? 

Đó là phân biện điều gì là thiện. Ngưoi phải nghĩ: “Tôi có 
chân thật không? Ngày đêm tôi sử dụng thời gian ra sao?” 

Khi những đạo sư thời trước của dòng truyền thừa này xét tâm 
mình như thế, các ngài nói: 

Vào dịp tu tập nghiệp và nghiệp quả này, khi so sánh những 
hành động thân khấu ý của mình với giáo pháp, những hành 
động này sẽ không tưong họp với giáo pháp, về mặt này 
chúng ta đã thiếu sót. Do đó, chúng ta không hề được giải 
thoát. Chúng ta phải xem mình có tuân thủ hay không bằng 
cách so sánh mình với các luật về nghiệp và nghiệp quả. Kh i 


1 BA428 Sagara-naga-raja-pariprccha, P820:114. 1.4-5. 


403 



đem giáo pháp ra đế xét tâm mình, chúng ta trở thành khôn 
ngoan nếu chúng ta thành thật nhận ra rằng mình không tuân 
thủ hoặc hoàn toàn thiếu tuân thủ. Vô vấn Tự Thuyết 1 

về mặt này, những ai trẻ con và tự thấy biết 
Trẻ con là khôn ngoan trong mặt này. 

Khi chúng ta so sánh mình với giáo pháp, điều này có thể 
giống nhu khiêng một xác chết 2 - chúng ta đi nguợc lại giáo 
pháp. Khi nguôi hy vọng làm nguời tốt nhất trong những 
nguời thánh thiện và những học giả đuợc kính trọng, thì 
nguôi đang là nguời tệ nhất trong số những trẻ con. Trong 
Vô Vấn Tự Thuyết 3 

Những ai trẻ con mà lại tự coi mình 

Là khôn ngoan - họ là những nguời đuợc gọi là trẻ con. 

ít nhất, hãy hiểu những gì đuợc giảng dạy về giáo pháp và 
theo đó mà xét mình. 

Cũng thế, Bo-do-wa đã trích dần giảng dạy này rút ra từ Bổn 
Sanh Kỉnh, khắng định rằng quý vị phải xét tâm mình. Nhu đuợc 
nói trong Bôn Sanh Kinh: 4 

Từ trời xuống đất là khoảng đuờng dài. 

Từ bờ xa xôi của đại duong tới rìa gần nhất cũng là một 
khoảng đuờng dài. 

Từ núi non của phía đông tới núi non của phía tây là một 
khoảng đuờng dài hon nữa. 


1 BA429 Ud: 25.22ab; P992: 98.4.7. 

2 BA430 Cách dễ làm nhất để khiêng một xác chết là cột xác chết lại 
rồi vác trên lưng. Như thế chúng ta và xác chết sẽ quay mặt về 
phía khác nhau. 

3 BA43 1 Ud: 25.22cd; P992:98.4.7. 

4 BA432 Jm: 31.75; 5650: 58.3.8-58.4.1. 

404 



Nhưng từ [con người] phàm phu tới giáo pháp cao cả còn dài 
hon thế nữa. [194] 

Bài kệ này nói rằng có một hố ngăn cách khổng lồ giữa quý vị, 
người phàm phu, và giáo pháp. Kệ này là một giảng dạy mà 
Subhãsĩtã {Thuận Giới}, người Bà-la-môn mang quà tặng, giải 
thích cho hoàng tử Bồ-tát Candra {Nguyệt Vuông} sau khi 
hoàng tử đã cúng cho ngài Subhãsĩtã một ngàn đồng tiền vàng. 
Hon nữa Dỏ-lung-pa nói: 

Neu có người biết cứu xét dòng tâm thức của mình và đã làm 
điều này, người đó sẽ mau chóng tìm được một thứ đã rời 
thật xa giáo pháp - như thả một cuộn chỉ lăn xuống con dốc 
đứng. 

Hon nữa, một khi đã quán chiếu như vậy, làm thế nào đế quý vị 
xa lìa hành vi sai trái được diễn đạt trong Chương Người Thuyết 
Chân Lý : 1 

Này nhà Vua, đừng giết hại. 

Mạng sống đều rất quý đối với mọi chúng sinh. 

Do đó, họ muốn giữ mạng sống lâu dài. 

Vậy đừng nghĩ đến chuyện giết hại, ngay cả ở chỗ sâu thắm 
trong tâm. 

Áp dụng thái độ kiềm chế này đối với mười nghiệp bất thiện 
cũng như với những hành động sai trái đã được giải thích trước 
đây. Làm như vậy mà không khởi lên ngay cả ý nghĩ về động 
lực thúc đấy. Hãy huân tập thái độ này và thường xuyên sử dụng 
nó. 

Neu quý vị không loại bỏ hành vi sai trái bằng cách này, quý vị 
sê phải trải qua đau khố. Cho dù quý vị có đi đâu chăng nữa, quý 
vị cũng không thoát khỏi khố. Do đó, sẽ là việc làm thiếu suy xét 


^433 Satyaka-parivarta, P813: 253.1.8-253.2.1. 


405 



nếu quý vị vuớng vào các hành động có vẻ nhu mang lại hạnh 
phúc nhất thời nhung có các hậu quả mà quý vị phải chịu đựng 
với nuớc mắt đầm đìa cả mặt. Trái lại, sẽ là việc làm sáng suốt 
khi quý vị thực hiện các hành động mang lại hạnh phúc và vui 
thú không lầm lỗi khi quả của nó chín mùi. Vô vấn Tự Thuyết : 1 

Neu nguơi sợ đau khổ 
Chăng thích thú khô đau, 

Đừng làm các hành vi tội lỗi 
Ớ chồ đông nguời hoặc khi ở riêng mình. 

Bất kế nguôi đã làm các hành động tội lỗi 
Hoặc đang phạm phải các hành động này, 

Nguôi sẽ không tránh đuợc khổ đau 
Cho dù nguôi cố gắng chạy trốn. 

Cho dù nguôi ở đâu, không một noi nào 
Mà nghiệp lại không tạo ra, 

Dù trên trời, dù duới biến, 

hoặc ngay cả ở trong núi non. [195] 

Và lại nữa: 

Những nguời trẻ con, có ít trí khôn, 

Hành động nhu kẻ thù với chính mình; 

Qua thái độ này, họ thực hiện các hành động tội lồi 
Quả của việc làm này sẽ thành mãnh liệt. 

Nguoi đuợc tốt lành không làm các hành động 
Phát sinh khổ đau dầy vò, 

Mà mỗi kết quả của nó nguôi đều phải chịu, 

Khóc lóc, nuớc mắt đầm đìa cả mặt. 


^434 Ud: 9.3-5,9.13-16,9.18-20; P992: 92.5.6-8,93.1.4-6,93.1.7- 
93.2.1. 

406 



Ngươi được tốt lành làm các hành động 
Không phát sinh khố đau dầy vò, 

Mà mỗi kết quả của nó ngươi đều được hưởng 
Một cách hạnh phúc và tâm đầy vui thích. 

Bởi vì ngươi ham muốn hạnh phúc 
Ngươi đã phóng dật và đã tội lỗi; 

Ngươi sê la khóc khi phải trải qua 
Các hậu quả của những tội lồi như vậy. 

Và lại nữa: 

Mặc dù tội lỗi sẽ không nhất thiết 
Cắt xẻ ngươi lập tức như một vũ khí, 

Các kiếp tái sinh do các hành vi tội lỗi 
Sẽ rạch ròi trong kiếp sống tương lai. 

Hành động tội lỗi sẽ mang lại 
Trong các đời tương lai 
Ở đó quả của chúng 
Sẽ mạnh yếu khác nhau. 

Giống như sét rỉ thoát ra từ sắt 
Và ăn chính sắt đó, 

Cũng vậy những kẻ hành động mà không xem xét 

Phải tới các cõi khố đau do chính những hành động của 

mình. 

Kam-lung-ba (Kham-lung-ba) nói với ngài Pu-chung-wa: “Thầy 
chúng ta, Geshe Drom-dõn-ba nói rằng chỉ có nghiệp và nghiệp 
quả là quan trọng, nhưng những học giả đương thời không coi 
đó là điều giá trị cần phải giải thích, lắng nghe, hoặc thiền quán. 
Tôi thắc mắc, có phải đó là hành trì duy nhất được kế là khó 
khăn không?” Ngài Pu-chung-wa trả lời: “Chính vậy”. 

Geshe Drom-dỏn-ba nói: “ Này các đệ tử của ngài Trưởng Lão, 
quá nhiều tự phụ là điều không thích đáng; lý duyên khởi này vi 

407 



tế”. Ngài Pu-chung-wa nói: “về già ta đã chuyến sự chú ý tới 
Hiền Ngu Kỉnh". Ngài Sha-ra-wa nói: “Đức Phật bảo bất kỳ lồi 
lầm hoặc thiếu sót nào xảy ra đều không phải là do noi chốn xấu 
hoặc là do việc xây cất nhà mới nhung chỉ là do sự khởi sinh của 
một nguời nhu thế nhu thế đã làm một hành động như vậy như 
vậy”. 

b” Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực 

Mặc dù quý vị hết sức cố gắng để không bị các hành vi sai trái 
làm cho cấu nhiễm, lỗi lầm vẫn có thế xảy ra do những điều như 
bất cẩn và quá nhiều phiền não. [196] Neu điều này xảy ra, thật 
không thích họp khi coi thường không quan tâm gì đến sự việc 
này, cho nên quý vị phải áp dụng biện pháp đối trị mà vị Thầy bi 
mẫn đã nói. 

Bây giờ, về cách làm thế nào đế đối trị các vi phạm, hãy làm như 
được giải thích trong khuôn khổ của ba giới luật. Tuy nhiên, quý 
vị phải đối trị tội lồi bằng bốn năng lực. Tứ Pháp Giải Kinh 
(Catur-dharma-nỉrdeẳa-sủtra) nói: 1 

Di-lặc, nếu các Bồ-Tát, các đại anh hùng, có được bốn điều 
giảng dạy này, họ sẽ vượt qua bất kỳ tội lỗi nào họ đã vi 
phạm và tích lũy. Bốn điều đó là gì? Đó là năng lực tiêu trừ; 
năng lực áp dụng các biện pháp đối trị; năng lực xa lìa lỗi 
lầm; và năng lực nền tảng. 

Quý vị chắc chắn sẽ phải trải qua kết quả của nghiệp mà quý vị 
đã làm và tích lũy. Bởi vì bốn năng lực có thế tiêu diệt loại 
nghiệp này trước khi nó bắt đầu tác động, vậy thì điều tự nhiên 
là bốn năng lực này có thế tiêu diệt các nghiệp mà quả của nó 
vẫn còn bất định. Sau đây là bốn năng lực: 


^435 Arya-catur-dharma-nirdesa-nama-mahayana-sutra {Tứ Pháp 
Giải Đại Thừa Kinh } được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 89; P102: 
224.3.3-6. 

408 



1” Năng lực tiêu trừ 

Năng lực đầu tiên là lòng ăn năn sâu xa vì đã làm những hành 
động bất thiện từ thời vô thủy. Đe cảm nhận đuợc điều này, điều 
cần thiết là phải thiền quán về cách quý vị tạo ra ba hiệu lực của 
các hành vi - hậu quả, v.v... {tính chất, hậu quả và nguyên 
nhân}. Khi đem điều này ra thực hành, hãy làm theo hai phuong 
pháp - sám hối tội lỗi theo Kim Quang Minh Kinh ( Suvarna - 
prahhãsa-sũtra ) 1 và sám hối bằng phuong pháp ba mươi lăm 
Đức Phật. 2 

2” Năng lực áp dụng các biện pháp đối trị 

Năng lực thứ hai có sáu phần: 

1) “Nương tựa vào các kinh điển thậm thâm” bao gồm 
những hành động như nhận khấu truyền các kinh như Bát 
Nhã Ba-ìa-mật, ghi nhớ ý nghĩa, và mang ra đọc. 

2) “Chú tâm vào tánh Không” có nghĩa là hiếu thực tại trong 
đó không có bản ngã và thực tại này trong suốt ngời sáng, và 
có niềm xác tín rằng từ ban sơ tâm vốn thanh tịnh. 

3) “Nương tựa vào tụng niệm” có nghĩa là đọc tụng, tùy theo 
nghi thức, những thế thức đặc biệt như một trăm mẫu tự 


1 BA436 Ãrya-suvarna-prabhãsottama-sũtrendra-rãja-nãma-mahãyãnã- 
sũtra {Kim Quang Minh Tối Thắng vương Kinh, tên khác là Ánh 
sáng Hoàng Kim, tuy nhiên chiếu theo tên Phạn ngữ cũng như đối 
chiếu với tên Hán thì chữ Hoàng không hiện diện trong tên Phạn 
này}, Bagchị 1967: 11-23; P176: 78.5-80.5.4. 

2 BA437 Xem Arya-tri-skandha-nãma-mahãyãnã-sũtra {Tam uẩn Đại 
Thừa Kinh } (Kinh về Ba Tập HỢp [Kính Le, sám Hối và Hồi 
Hướng]). Sám hối trước ba mươi lăm đức Phật là các đức Phật 
chúng ta trì tụng danh hiệu và sau đó trước các đức Phật này 
chúng ta đảnh lễ và tùy hỷ. {Xem về chi tiết danh tánh của 35 vị 
phật: Thirty-five buddhas of conTession. Rigpa Shedra. Truy cập 
15/06/2011. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Thirty- 

five_buddhas_of_confession>} 


409 



[chân ngôn của Đức Kim Cang Tát-đỏa]. Đồng Tử vấn Mật 
Điển nêu lên: 1 


Lửa từ những đám cháy lan rộng trong rừng mùa xuân 
Hoành hành dữ dội, đốt cháy mọi lùm cây; 

Cũng vậy, gió giới luật thối bùng lửa tụng niệm 
Và lửa đại kiên trì đốt sạch các tội lỗi. 

Cũng nhu tia nắng mặt trời làm tuyết tan 

Tuyết chảy ra trong ánh sáng chói không the chịu nối, 

Cũng vậy tuyết tội lồi tan biến 

Khi bị tia mặt trời tụng niệm và giới luật chiếu soi. 

Đốt một ngọn đèn bo trong bóng tối 
Hoàn toàn xua bóng tối đi; 

Cũng vậy, bóng tối tội lỗi tích lũy cả ngàn đời 
Nhanh chóng bị xua tan bằng ngọn đèn tụng niệm. 

Hon nữa, tụng niệm mãi cho tới khi quý vị thấy những dấu 
hiệu là quý vị đã rửa sạch tội lồi. Pháp Môn cổ Vũ ( sKul 
bved kỵi gzungs) nói rằng những dấu hiệu đó là chiêm bao 
thấy những thứ sau đây: mửa ra thức ăn ghê tởm; ăn những 
thứ nhu sữa chua và sữa; mửa ra; thấy mặt trời và mặt trăng; 
di chuyến trên không; lửa cháy chói lòa; chế ngự đuợc trâu 
hoặc những nguời mặc quần áo đen; thấy tăng đoàn hoặc ni 
đoàn; thấy cây chảy ra chất giống nhu sữa; cỡi voi hoặc bò 
mộng; leo lên tòa su tử; leo lên lâu đài hoặc leo lên núi; và 
nghe giáo pháp. 

4) “Nuông tựa vào hình tuợng” có nghĩa là tạo hình tuợng 
đức Phật một khi quý vị đã có niềm tin noi ngài. 

5) “Nuông tựa vào sùng kính” có nghĩa là cúng duờng nhiều 
thứ lên hình tuợng đức Phật hoặc bảo tháp 


1 BA438 Subahu-pariprccha-tantra, {Đồng Tử Vấn Mật Điển } P428: 
41.5.5-7. 

410 



6) “Nương tựa vào danh hiệu” có nghĩa là nghe đọc tụng và 
ghi nhớ danh hiệu các đức Phật và con cái của các đấng Đại 
Điều Ngự. 

Sáu loại đối trị này chỉ là những đối trị được nói tới trong Bồ-tát 
Học Luận của ngài Tịch Thiên. Còn có nhiều loại đối trị khác 
nữa. 

3” Năng lực quay đi vói lỗi lầm 

Năng lực thứ ba là thật sự kiềm chế mình không phạm mười 
nghiệp bất thiện. Trong Nhật Tạng Kinh, {Kinh Tạng về ánh mặt 
trời} Đức Phật nói sự kiềm chế này tiêu diệt mọi nghiệp, mọi 
phiền não, và mọi ngăn che đối với giáo pháp do thân, khấu, ý 
tạo nên vì nghiệp giết hại và những nghiệp tương tự. Năng lực 
thứ ba diệt trừ những hành động xấu mà trước đây do chính 
mình làm, khiến người khác làm, hoặc vui khi thấy người khác 
làm. Sám hối mà thiếu thái độ hết lòng kiềm chế sẽ là những lời 
nói suông. Giới Kinh Luận Thích của ngài Pháp Tú giải thích 
rằng Đức Phật nghĩ tới sự kiện này khi trong kinh ngài nói: “Có 
sự kiềm chế sau này không?” Do đó, điều tối quan trọng là phải 
có thái độ kiềm chế mà trong đó quý vị có niềm tin vững chắc là 
sẽ không tái phạm hành động đó nữa. Hơn nữa sự phát triển thái 
độ này tùy thuộc vào năng lực thứ nhất. 

4”Năng lực nền tảng 

Năng lực thứ tư là quy y Tam Bảo và nuôi dưỡng tâm Bồ-đề. 
[198] về điểm này, đấng Điều Ngự nói tổng quát về nhiều loại 
phương tiện mà nhờ đó người sơ cơ có thế tiêu trừ tội lồi. Tuy 
nhiên, một đối trị đầy đủ đòi hỏi sự hiện diện của tất cả bốn năng 
lực. 

Tội lỗi được tiêu trừ bằng một số cách. Một cách là các đau khố 
nhỏ xuất hiện thay vì phải chịu những đau khố lớn của kiếp tái 
sinh trong các cảnh giới khốn khố. Một cách khác là, ngay cả khi 
quý vị phải sinh ra trong một cảnh giới khốn khố, quý vị không 
phải chịu những khố đau của cảnh giới đó. Một cách khác nữa là 


411 



chỉ một cơn nhức đầu trong đời hiện tại cũng đủ tiêu trừ tội lồi. 
Cũng vậy, những tội mà quả của nó quý vị phải chịu trong một 
thời gian dài có thế trở thành tội mà quý vị chỉ phải nhận quả 
trong một thời gian ngắn hoặc không phải nhận quả gì hết. 
Không có gì chắc chắn về cách thức tội đuợc tiêu trừ bởi vì nó 
tùy thuộc vào nguời sám hối có nhiều sức mạnh hay ít sức mạnh, 
biện pháp đối trị có đủ bốn năng lực hay không, mãnh liệt hoặc 
không mãnh liệt, lâu dài hoặc ngắn ngủi, v.v. . . 

Câu nói “ngay cả trong một trăm đại kiếp nghiệp cũng không 
mất đi” trong kinh và luật là nói về nghiệp mà quý vị chua áp 
dụng cách đối trị gồm bốn năng lực. Tuy nhiên, nếu quý vị tịnh 
hóa bằng phuơng cách đối trị có bốn năng lực đuợc đề cập ở 
trên, nguời ta nói rằng quý vị sẽ tiêu trừ đuợc cả những nghiệp 
mà quý vị bắt buộc phải nhận lãnh. Hiện Quán Trang Nghiêm 
Chủ Giải (. Abhỉsamavaìamkaraìoka ) của ngài Haribhadrã {Su 
Tử Hiền} nêu lên: 1 

Nhu thế, với các phuơng cách đối trị mãnh liệt nguơi có thế 
hoàn toàn tiêu diệt các yếu tố không thuận lợi. Những yếu tố 
không thuận lợi này suy giảm khi nguơi làm chủ đuợc nhóm 
các phuơng cách đối trị. Điều này, lấy thí dụ, cũng giống 
nhu vết 0 trên vàng. Bởi vì tất cả những thứ chang hạn nhu 
các chuông ngại đối với giáo pháp nhất thiết là sẽ suy giảm 
nhu vừa đuợc giải thích, nguơi sẽ hoàn toàn tiêu diệt những 
vi phạm xuất phát từ lòng kiêu ngạo. 

Nguơi nên hiểu câu: “Bất kỳ nghiệp nào, dù cả một trăm đại 
kiếp...”, phải đuợc bổ nghĩa bằng: “Nấu nguơi chua tu tập 
nhóm phuơng cách đối trị”. Nếu không phải nhu vậy, câu 
nói này sẽ mâu thuẫn với suy luận và với nhiều kinh điển. 
Nguơi cũng có thế hiếu lời diễn tả của Đức Phật: “nghiệp mà 
quả của nó nguơi chắc chắn sê nhận lãnh”, đi kèm theo câu 


1 BA43 9 Ãryãsta-sãhasrikã-prajnãpãramitã- vyãkhyãna- 

abhisamayalamkãrãloka-nãma { Bát Thiên Bát- nhã Ba-la-mật-đa 
Luận Hiện Quán Trang Nghiêm Tập}, P5189: 510.14-19. 

412 



bổ nghĩa là ngươi chưa tu tập nhóm phương cách đối trị. Nên 
hiểu rằng lời diễn tả của Đức Phật: “nghiệp mà quả của nó 
ngươi sẽ không chắc chắn nhận lãnh”, nói tới những quả chỉ 
đôi khi xảy ra mà thôi, ngay cả cho dù ngươi có thế đã không 
tu tập nhóm phương cách đối trị. [199] 

Bằng cách thức này, sám hối, kiềm chế, v.v... làm suy yếu khả 
năng kết trái của nghiệp. Nghiệp như vậy sẽ không kết trái ngay 
cả khi tiếp xúc với các duyên khác. Cũng vậy, người ta nói rằng 
giận dữ và sự phát sinh tà kiến làm suy yếu khả năng sinh quả 
của các thiện căn. Luận Lý Tâm Yeu ( Tarka-jvãỉã ) của ngài 
Thanh Biện nói: 1 

Tà kiến và ác ý làm suy yếu các nghiệp lành. Các phương 
cách đối trị như từ bỏ, kiềm chế, và sám hối tội lồi làm suy 
yếu các nghiệp xấu. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của 
những thái độ này, chúng sẽ làm giảm tác dụng của các 
chủng tử do nghiệp thiện và bất thiện lưu lại, cho dù sự kết 
hợp các duyên đế nghiệp có tác dụng đã đầy đủ. Như vậy 
quả từ đâu lại, và nó sê như thế nào? Bởi vì không có sự kết 
hợp các duyên đế duy trì hiệu lực của các chủng tử do 
nghiệp lưu lại, thời gian đế chủng tử được duy trì đã thay 
đổi. Vì nguyên cớ này, nghiệp đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Như 
người ta từng nói: “Hơn nữa, bằng cách giữ gìn giáo pháp 
cao cả ngươi sẽ trải nghiệm trong đời này quả của một tội 
mà hệ quả của nó ngươi chắc chắn sẽ phải nhận lãnh”. Và: 
“Hơn thế nữa, với cách đối trị này, nghiệp phải tái sinh trong 
các cảnh giới khốn khố chuyến thành một cơn nhức đầu mà 
thôi”. 

Thắc mắc: Neu nghiệp mà đáng lẽ mang lại kiếp tái sinh 
trong một cảnh giới khốn khố có thế được làm cho suy yếu 


1 BA440 Madhyamika-hrdaya-tarka-jvala { Trung Đạo Tằm Yếu Luận}, 
P5256: 82.5.6-83.1.3. 


413 



và quả của nó trở thành một cơn nhức đầu mà thôi, làm sao 
nhu vậy lại có thế coi là hoàn toàn tiêu trừ? 


Trả lời: Quả cực điểm của một nghiệp tội lồi sê là việc phải 
trải qua đau khố trong các cõi địa ngục. Thế nhung với cách 
đối trị này, nguơi không phải trải qua dù chỉ một chút đau 
khố nhỏ ở các cõi địa ngục. Tại sao việc này lại không thế 
coi là hoàn toàn tiêu trừ? Tuy nhiên, làm sao mà kết quả 
nhức đầu và những thứ tuơng tự lại có thế là thí dụ của 
nghiệp không mang lại quả? 

Quý vị chua tìm ra cách đối trị tiêu diệt đuợc chủng tử của các 
phiền não. Tuy vậy, quý vị đã làm suy yếu nghiệp bằng một 
duyên tuơng phản. Hậu quả là, ngay cả các duyên khác có đến 
cùng nhau , nghiệp cũng không kết trái hoàn mãn. Quý vị có thế 
thấy rất nhiều truờng họp nhu thế qua cá nhân và quả bên trong 
chính mình và bên ngoài. 

Do đó, dù cố gắng tích lũy nhiều phuớc đức, nhung nếu quý vị 
không đề phòng các nguyên nhân tiêu hủy các nghiệp thiện 
chắng hạn nhu giận dữ, nghiệp lành sẽ không sinh quả, nhu nói 
ở trên. Cho nên quý vị phải gắng sức đề phòng các nguyên nhân 
tiêu hủy nghiệp thiện và nồ lực đối trị nghiệp bất thiện. [200] 

Thắc mắc: Neu quý vị có thế hoàn toàn tiêu trừ ngay cả những 
nghiệp rất sâu nặng, tại sao kinh lại nói: “Ngoại trừ những quả 
thành hình của những nghiệp khi truớc”? 

Trả lời: Không có sai lầm gì trong cách suy luận này. Đức Phật 
nói nhu vậy với chủ đích sau đây: khi quả thành hình nhu đui 
mù đang xảy ra, khó mà có thế dùng cách đối trị đế tiêu trừ. Tuy 
nhiên, điều dề dàng là ta có thế chặn đứng không cho quả phát 
khởi vào thời điểm nhân, nghĩa là vào lúc quả chua xảy ra. Luận 
Lý Tâm Yếu nói: 1 


^441 Ibid., P5256: 83.1.3-83.2.1. 
414 



Thắc mắc: Neu một tội chướng có thế hoàn toàn bị diệt trừ, 
tại sao Đức Phật dạy: “Ngoại trừ những quả thành hình của 
những nghiệp khi trước”? 

Trả lời: Đức Phật dạy điều này trong khi đang nghĩ tới 
trường họp các nghiệp đui mù, chột mắt, khập khiễng, què 
chân, câm, điếc, và các trường họp tưong tự khi không còn 
khả năng tiêu diệt quả của nghiệp đã thành hình. 

Chủ đích dưới dạng một nhân sẽ đi tới chồ kết thúc khi quý 
vị có một động lực khác. Điều này được minh chứng bằng 
trường họp những người [đã phạm tội sát nhân nhưng sau đó 
ăn năn] như Vô Não, A-xà-thế, A-dục và Svaka, và những 
người đã giết cha mình. 1 


1 BA442 vô-não (skt. Agulimãla) là một môn đồ Bà La Môn, người đã 
tu tập sai lầm bằng cách giết người và đeo chuỗi được xâu lại bằng 
những ngón tay của những người chết, và coi chuyện sát hại người 
là một hành động tín ngưõng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 
người, người thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. Trong khi đang đuối 
giết mẹ, thì Đức Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà đuối 
theo Phật. Tuy nhiên, sau vài câu trao đổi với Phật, ông được Phật 
cảm hóa. Hối hận vì những tội lỗi của mình, ông bèn xin theo Phật. 
Với thiên nhãn thông, Phật nhìn thấy có thể hóa độ được vì những 
thiện nghiệp trong những đời trước của ông nên nhận lời. Sau khi 
gia nhập tăng đoàn và dụng công tu tập ông đã đắc quả A4a-hán. 
A-xà-thế (skt. Ajãtashatru) là con vua xứ Ma-kiệt-đà (skt. 
Magadha). Theo truyền thuyết thì lúc mang thai A-xà-thế, mẹ ông 
thường đòi uống máu lấy từ đầu gối của chồng. Các nhà chiêm 
tinh đều tiên đoán sau nầy A-xà-thế sẽ giết vua cha. Thực đúng 
như vậy, A-xà-thế đã giết cha đoạt ngôi. Theo sử liệu Phật giáo, A- 
xà-thế đã bắt giam và bỏ đói cho vua cha chết trong ngục thất. 
Sau khi giết cha lên ngôi, A-xà-thế hối hận đến mức sinh ra bệnh 
nặng. Nhà vua đến gặp đức Phật và được Phật dạy cho kinh Đại 
Bát-niết-bàn để rửa sạch nghiệp chướng. Đạo Phật bắt đầu hưng 
thịnh vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch dưới sự bảo trợ của vua A- 
dục (skt. Asoka), người trị vì xứ Ma-kiệt-đà. Trước khi theo Phật 
giáo, vua A-dục đánh chiếm các nước lân cận biến Ma-kiệt-đà 
thành một đất nước hùng mạnh với lãnh thố bao trùm hầu hết 

415 



Thắc mắc: [Vào lúc chết] Vua A-xà-thế và những kẻ giết mẹ 
đã phát khởi các thái độ thiện lảnh. Tại sao họ phải tái sinh ở 
Địa Ngục Vô Gián? Có phải họ không tiêu trừ đuợc nghiệp 
chăng? 

Trả lời: Chúng ta đuợc dạy rằng họ tái sinh ở những chồ nhu 
Địa Ngục Vô Gián đế họ phát triển niềm tin chắc chắn vào 
nghiệp và nghiệp quả của họ. Đó không phải là truờng hợp 
họ không hoàn toàn tiêu trừ đuợc nghiệp còn sót lại của họ. 
Giống nhu trái banh bằng lụa roi xuống rồi nấy lên lại, họ 
sinh ở địa ngục và rồi đuợc giải thoát. Họ cũng không bị 
những vòng lửa của địa ngục, v.v. . . đụng chạm tới. Nhu thế, 
cả hai điều đã đuợc chứng minh là quý vị có thế hoàn toàn 
tiêu diệt tội lồi và nghiệp chắc chắn phải sinh quả. 

Với một số nguời đặc biệt, tiêu diệt nghiệp không phải là điều 
chắc chắn có the làm đuợc. Đức Phật nói về điểm này trong 
Định Vương Kinh. Vua Suradatta {Thánh Ban} giết chết 
Supuspacandra {Mộc Nguyệt} và hối hận về việc này. 1 [201] 
Nhà vua xây một bảo tháp và cúng duờng rất nhiều phấm vật. 
Mồi ngày ông sám hối tội lồi ba lần. Ông làm việc này trong 950 
tỉ năm. Mặc dù ông giữ gìn giới luật đúng đắn nhu vậy, khi chết 
ông bị tái sinh vào Địa Ngục Vô Gián. Trong muời hoặc hai 


miền Bắc Ấn Độ. Sau trận đánh với vương quốc Kalinga, vua A-dục 
rất hối hận nên đã từ bỏ chính sách xâm IƯỢc, thành lập một 
vương quốc cai trị bằng giáo pháp của đức Phật. Nhà vua đã 
khánh thành nhiều công trình công cộng nhằm tưởng nhớ đức 
Phật và phát triển các bảo tháp. Qua những chỉ dụ được khắc 
chạm lại trên các trụ đá rải rác khắp nơi trong vương quốc, chúng 
ta thấy được những quan điểm và sắc luật của nhà vua luôn cố 
gắng thực thi tư tưởng đạo Phật. Svaka là người đã giết chính mẹ 
mình. 

^443 Đây là câu chuyện về vua Sũrradatta {Nhật Tất Đạt} trong SR 
(chương 35) (Vaidya 1961:239; P795: 14.1.4-14.2.8) 

Supuspacandra {Mỹ Hoa Nguyệt} là thầy dạy đạo của các bà 
hoàng hậu của nhà vua và là một vị Bồ-tát. 

416 



mươi đại kiếp ông phải trải qua vô lượng khố đau - bị móc mắt, 
v.v... 

Tuy thế, sám hối tội lỗi không phải là việc làm vô nghĩa. Vì nếu 
quý vị không sám hối tội lồi, quý vị sẽ phải chịu khố nhiều hơn, 
lâu hơn là nếu quý vị đã sám hối. 

Qua sám hối và kiềm chế quý vị có thế thanh tay những tội lồi 
không còn đế lại một chút dư nghiệp nào nữa. Tuy nhiên, có một 
khác biệt rất lớn giữa thanh tịnh chưa bao giờ bị một lồi lầm nào 
làm ô nhiễm với thanh tịnh đạt được qua việc sám hối lồi lầm 
đó. Thí dụ, Bồ-tảt Địa nói : 1 

Ngươi có thế sửa sai một vi phạm căn bản qua việc thọ giới 
Bồ-tát. Tuy nhiên, trong đời này ngươi không thế nào đạt tới 
địa vị Bồ-tát thứ nhất được. 

Hơn nữa, Biến Nhiếp Nhất Thiết Nghiên Ma Kinh 2 nêu lên rằng 
mặc dù quý vị được rửa sạch tội lỗi, quý vị sẽ cần ít nhất mười 
đại kiếp mới đạt được địa vị nhẫn nhục [địa vị thứ hai trong bốn 
địa vị của con đường chuấn bị]. 

Ngài Văn-thù-sư-lợi trẻ trung hỏi: “Bạch đức Thế Tôn, nếu 
có người, bị ảnh hưởng của bạn bè tội lỗi, làm điều như từ bỏ 
giáo pháp, bạch Thế Tôn, làm sao người này có thế được giải 
thoát khỏi nghiệp chướng đó trong đời này?” 

Đức Thế Tôn trả lời: “Văn-thù-sư-lợi, nếu ngươi sám hối tội 
lồi ba lần mỗi ngày trong bảy năm, ngươi sẽ xóa sạch tội. 
Sau đó ít nhất là trong mười đại kiếp ngươi mới đạt được địa 
vị nhẫn nhục”. 


^444 Bbh, P5538: 171.1.2. 

2 BA445 Sarva-vaidalya-samgraha-sũtra {Nhất Thiết Quảng Phá Tập 
Kinh Hay Biến Nhất Thiết Ngiên Ma Kinh nghĩa tà kinh về tất cả 
dòng chuyển}: 13; P893: 125.3.4-6. ĐƯỢc trích dẫn trong Vaidya 
1960: 56. 


417 



Do đó, hoàn toàn thanh tây có nghĩa là hoàn toàn tây sạch sự 
phát sinh của các nghiệp quả bất hạnh. Tuy nhiên, bởi vì quý vị 
đã kéo rất dài thời gian cần thiết đế đạt những điều nhu tri kiến 
của đuờng đạo, hãy gắng sức ngay từ khởi đầu để không bị các 
lỗi lầm làm hoen 0 . [202] Đức Phật nói vì lý do này bậc thánh 
không vuớng vào, một cách có ý thức, ngay cả những tội lồi 
hoặc những vi phạm vi tế nhất, ngay cả khi vì vậy mà bị mất 
mạng. Neu cho rằng thanh tịnh đạt đuợc qua sám hối tội lồi cũng 
tuông tự nhu truờng hợp lỗi lầm chua hề xảy ra thì cần gì phải 
hành động như vậy. 

Đây cũng là điều hiến nhiên ở thế gian. Mặc dù tay, chân, v.v. bị 
thưong có thế lành, nó sẽ khác với tay chân chưa hề bị thưong 
bao giờ. 

Qua nỗ lực như vậy, quý vị nên làm như Vô vấn Tự Thuyết nói: 1 

Người có hành vi tội lỗi - 

Đã phạm tội và không được phước đức, 

Đã lìa xa giáo pháp và đạt điều trái ngược - 

Sẽ sợ chết, như con thuyền mong manh tan vỡ trên sông lớn. 

Người đã đạt được phước đức và không phạm tội, 

Đã thực hành hệ thống giáo pháp của các đấng thiêng liêng, 
Sẽ không bao giờ sợ chết, 

Như con thuyền vững chắc qua sông. 

Đừng hành động giống như người trong câu kệ thứ nhất nhưng 
làm bất kỳ điều gì có thế được đế hành động giống như người 
trong câu kệ thứ hai. 

Hon nữa, chang có bao nhiêu ý nghĩa khi nói nhiều lời hữu lý 
mà lại hành động buông lung. Cho dù chỉ biết một chút ít, quý vị 
sè được nhiều lợi ích trong việc thực hành bất cứ giảng dạy nào 
quý vị biết bằng cách buông bỏ điều lầm lồi và tu tập điều chân 
chính. Vô Vấn Tự Thuyết nói 2 


^446 Ud: 28.39-40; P992: 100.5.8-101.1.2. 
2 BA447 Ibid. : 4.22-23, 4.27-28; P992: 91.3.2-6. 
418 



Người buông thả có thế nói dài dòng về điều gì là họp lý, 
Nhưng chăng làm theo như vậy. 

Như người chăn nuôi đếm gia súc của người khác, 

Không đạt được phúc duyên của việc thực hành đức hạnh 

Những ai thực hành giáo pháp theo đúng như lời dạy 

Diệt trừ tham luyến, thù nghịch và vô minh 

Đạt được phúc duyên của việc thực hành đức hạnh, 

Cho dù họ có thế ít nói tới điều gì là hợp lý. 

Do vui với những điều phù họp lưong tâm 
Và sợ thói buông lung, 

Các sư tự thoát khỏi các cảnh giới khốn khố, 

Như voi tự thoát ra khỏi bùn lầy. 

Do vui với những điều phù họp luông tâm 
Và sợ thói buông lung, 

Các sư rũ sạch mọi tội lồi 
Như gió làm rụng lá cây vậy. 

Như thế, cái nhìn đúng đắn về duyên khởi và quan hệ nhân quả 
của hai loại nghiệp là nền tảng không thế thiếu được của các 
phép tu tập trong mọi thừa và là mục đích của mọi chúng sinh. 
Như Bằng Hữu Thư của ngài Long Thọ nói: 1 

Neu ngưoi thực sự muốn được vị thế cao (làm người hoặc 
một vị trời) và giải thoát, 

Ngưoi phải huân tập chánh kiến. [203] 

Với tà kiến ngay cả người hành động tốt 
Sẽ có những quả khủng khiếp trong mọi đời. 

Do đó, sử dụng những điều đã được giải thích ở trên làm minh 
họa, ngưoi nên đọc Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại, Hiền Ngu 

^448 Suhrl-lekha: 47: P5682: 236.3.4. 

419 



Kinh, Bách Nghiệp Kinh, Bồ-tát Bách Truyện ( skt . 
Bodhisattvãvadãna-Kalpalarã), các mở đầu về giới luật , 1 và 
những kinh điến khác nữa đế phát triển một xác tín mãnh liệt và 
bền vững. Hãy coi đây là mục tiêu có tầm quan trọng quyết định. 


1 BA449 rTogs brjod rgya pa (nguyên nghĩa một trăm câu chuyệrì) là 
Bodhisattvãvadãna-Kalpalarã gồm 107 câu chuyện, và Duỉ ba lung 
gi rgyud gleng là những phần khác nhau làm lời nói đầu cho các 
giải thích về những qui tắc giới luật. 

420 



Chương 16: Thái Độ của Ngưòi Có ít Khả 

Năng 


b) Tầm mức thái độ của người có ít khả năng {hạ căn, căn cơ 
thấp} 

c) Làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có 
khả năng nhỏ 




b) Tầm mức thái độ của người có ít khả năng 

Trước đây quý vị đã đế hết tâm ý vào đời hiện tại, trong khi sự 
quan tâm của quý vị vào các đời tương lai chỉ đơn thuần là một 
hiếu biết theo những điều người khác nói. Quý vị đã phát khởi 
thái độ của người có khả năng nhỏ khi các quan tâm này đối chồ. 
Quan tâm của quý vị vào tương lai đã trở thành tối quan trọng, 
trong khi quan tâm vào đời hiện tại chỉ còn là phụ thuộc mà thôi. 
Tuy nhiên, quý vị phải làm cho thái độ này trở thành ốn cố. Như 
thế, một khi đã có thái độ này rồi, hãy chuyên cần nuôi dưỡng 
nó. 

c) Làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của 
người có căn cơ thấp 

Quan niệm sai lầm: Kinh điển nói rằng quý vị phải quay lưng lại 
với tất cả những điều thù thắng của dòng sinh tử luân hồi. Có 
người hiếu sai điều này và nghĩ rằng chúng ta đã không chính 
đáng khi khởi tâm muốn được ở vị thế cao quý [làm người hoặc 
một vị trời] mà ở trong vị thế này thân thế, của cải, và những 
điều tương tự đều thù thắng, bởi vì như vậy là vẫn còn ở trong 
sinh tử luân hồi. 

Trả lời: Các đối tượng quan tâm có hai loại: những đối tượng mà 
quý vị nhất thời siêng năng tìm cầu và những đối tượng mà quý 
vị tối hậu siêng năng tìm cầu. Ngay cả những người nồ lực tìm 
giải thoát vẫn phải siêng năng nhưng {vẫn cần} tạm thời tìm cầu 


421 



thân thế hoàn hảo, v.v... trong sinh tử luân hồi. Bởi vì, tối hậu 
họ sẽ đạt đuợc điều tốt lành chắc chắn qua một loạt đời ở vị thế 
cao quý. [204] 

Hon nữa, không phải tất cả mọi thứ ở vị thế cao quý - thân thế, 
của cải, nguời tùy tùng toàn hảo - đều có trong sinh tử luân hồi. 
Thân thế hoàn hảo nhất là sắc thân Phật; của cải hoàn hảo nhất là 
của cải của cõi hóa thân này; và nguời tùy tùng hoàn hảo nhất là 
tùy tùng của hóa thân này. Nhắm tới điều này, Đức Di-lặc trong 
Đại Thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận nói rằng quý vị đạt đuợc vị 
thế cao quý làm nguời hoặc một vị trời bằng bốn toàn hảo đầu 
tiên: 

Của cải, thân thế toàn hảo 

Và tùy tùng toàn hảo - vị thế cao quý. 

Lại nữa, nhiều kinh văn nói rằng quý vị đạt đuợc sắc thân Phật 
bằng bốn toàn hảo đầu tiên này. 

Cho nên những bậc đạt đuợc toàn trí đã có rất nhiều thành tựu về 
trì giới, bố thí, nhẫn nhục và những phấm hạnh tuông tự ở tầm 
mức ngoại lệ trong một thời gian lâu dài. Do đó, những vị này 
cũng chuyên cần mưu tìm những kết quả của những phấm hạnh 
này - vị thế đặc biệt cao quý với thân thế, v.v. . . của vị thế này. 
Sự thành tựu mục tiêu sau cùng, thiện lành chắc chắn, được nói 
tới trong Nhập Bồ-đề Hành Luận'. 2 

Nưong tựa vào con thuyền thân người, 

Giải thoát mình khỏi dòng sông lớn đầy kho đau. 

Như ngài Tịch Thiên nói, quý vị phải nưong tựa vào một đời 
sống trong một cõi hạnh phúc - được nêu thí dụ trong câu kệ 
bằng thân người - và vượt qua đại dưong sinh tử, đạt toàn giác. 
Hon nữa, quý vị phải tuần tự vượt qua trong nhiều đời. Do đó, 


^450 MSA: 16.2ab; P5521:11.5.3. 
2 BA45 1 BSA: 7.14ab; P5272: 253.3.6. 
422 



giới luật - nguyên nhân ưu thế đế đạt một thân thế trong một cõi 
hạnh phúc - là cội rễ của đường đạo. 

Hon nữa, quý vị cần một thân thế trong một cõi hạnh phúc và 
thân thế này có đầy đủ các điều tốt lành, bởi vì ngay cả nếu quý 
vị đã thành tựu đường đạo, quý vị sẽ chỉ đạt được ít tiến bộ trong 
một thân thế không có đầy đủ các điều tốt lành và chỉ có các 
phấm hạnh cao quý tới một mức độ nào đó mà thôi. Đe được 
như vậy, tuân thủ một phần các tu tập nền tảng của sa-di và 
những người ở vị trí tuông tự vẫn chưa đủ. Quý vị phải nồ lực 
gìn giữ toàn bộ những tu tập nền tảng của người tăng sĩ, v.v. . . 
Quan niệm sai lầm : Có người nói rằng giữ gìn giới luật là nhằm 
được tái sinh trong một cõi hạnh phúc, quý vị có thế đạt được 
điều này bằng tu giữ giới một ngày. Vậy tại sao phải làm tăng sĩ, 
với một đời sống khắc khố mà chang có bao nhiêu ý nghĩa? 
Người khác nói rằng nếu mục đích của giới giải thoát cá nhân là 
đế trở thành A-la-hán, tại sao phải làm tăng sĩ, và sống đời khắc 
khố mà chang có bao nhiêu ý nghĩa? Chi bằng quý vị nên quý 
đời sống người cư sĩ, bởi vì quý vị cũng có thế trở thành A-la- 
hán trong một đời sống như vậy, và, ngoài ra phải tới hai mưoi 
tuổi quý vị mới có thể trở thành tăng sĩ được . 1 
Trả lời: Phải hiếu rằng những lời nói này là thậm vô nghĩa của 
những người không hiếu những điểm then chốt trong giáo pháp. 
Tốt hon là nên gìn giữ đầy đủ các tu tập nền tảng, dần dần nhận 
giới cao hon trong khi dùng những giới thấp làm chồ hỗ trợ. 

Tới đây kết thúc phần giải thích về điều phục tâm trong giai 
trình đạo pháp của người có khả năng nhỏ. 


^ai mươi tuổi là số tuổi tối thiểu để có thể thọ cụ túc giới (250 giới 
trong Bắc tông Phật giáo và 227 giới trong Nam tông Phật giáo) và 
trở thành tì-kheo (tăng sĩ). 


423 



424 



Chương 17: Tám Loại Khổ 

2) Điều phục tâm trong các giai trình đạo của người có khả năng 
trung bình 

a) Huấn luyện tâm trí 

i) Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát 

ii) Phưong pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát 

a’ Suy ngầm về khổ và nguồn gốc của khổ 

1 ’ Suy ngầm về khổ đế - những khuyết điểm của 
sinh tử luân hồi 

a” Cho thấy tầm quan trọng của việc Đức 
Phật khắng định khố đế là chân lý đầu tiên 
của Tứ Đế 1 

b” Cách thiền quán thực tế về khố 

l”Suy ngầm về cái kho chung của sinh tử 
luân hồi 

(a) Suy ngầm về tám loại kho 

(i) Khố của việc sinh ra đời 

(ii) Khố của tuổi già 

(iii) Khố của bệnh 

(iv) Khổ của chết 

(v) Khố của việc phải gặp điều bất 
như ý 

(vi) Khố của việc phải xa lìa điều 
như ý 

(vii) Khố của việc không có được 
những thứ mình muốn 


1 Tứ Đế cũng gọi là Tứ Diệu Đế hoặc Tứ Thánh Đế là bốn chân lý cao 
cả và là giáo lý căn bản của nhà Phật. Bốn chân lý đó là khổ (khổ 
đế), nguồn gốc của khổ (tập đế), sự đoạn diệt của khố (diệt đế), 
và con đường diệt khố (đạo đế). Xin xem Tứ Diệu Đế {the Four 
Noble Truths ) của Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV, bản dịch tiếng Việt của 
Võ Quang Nhân, nhà xuất bản Tôn Giáo, 2008. 


425 



(viii) Khổ của ngũ uẩn bị chiếm 
hữu 

— ê & — 

2) Điều phục tâm trong các giai trình đạo của người có khả 
năng trung bình [206] 

Con xin cung kính cúi đầu trước các vị thầy tôn kính với tâm bi 
mần rộng lớn. 

Hãy ghi nhớ {giữ chính niệm} tới cái chết và suy ngầm về việc 
quý vị sẽ sa vào một cảnh giới khốn khố sau khi chết. Hãy 
hướng tới tâm xa lìa thế gian và siêng năng mưu cầu một kiếp tái 
sinh hạnh phúc. Neu quý vị nồ lực từ bỏ tội lỗi và trau dồi đức 
hạnh qua việc thực hành đúng chuấn mực về quy y và qua suy 
ngẫm về các nghiệp thiện và bất thiện và sự chắc chắn về kết 
quả của các nghiệp này, quý vị sẽ có được một kiếp tái sinh hạnh 
phúc. Tuy nhiên, đừng mãn nguyện với việc chỉ cần đạt được 
điều này mà thôi: sau khi quý vị đã phát triển thái độ của người 
có căn co nhỏ, hãy phát triển thái độ của người có khả năng 
trung bình - đó là, hãy ghê chán tất cả sinh tử luân hồi. Trên co 
sở này, quý vị có thế ước mong trở thành người có khả năng lớn 
bằng cách phát triển tâm giác ngộ tối thượng. 

Do đó, quý vị phải tu tập thái độ của người có căn co trung bình. 
Tại sao? Bởi vì ngay cả khi quý vị đạt được địa vị của một vị 
thánh hoặc của người, quý vị sẽ sai lầm nếu quý vị tin một vị thế 
như vậy là có khả năng hỷ lạc do bản chất, bởi vì quý vị vẫn 
chưa thoát được cái khố vì duyên sinh 1 . Cho nên, trên thực tế, 
quý vị không có được một hạnh phúc nào cả - đời sống của quý 
vị rồi cũng sẽ đi đến một kết thúc tệ hại, bởi vì chắc chắn quý vị 
sè lại roi vào một cảnh giới khốn khố. Kiếp sống con người hoặc 
kiếp sống ở cõi trời cũng giống như đang nghỉ trên con vách 


1 BA452 Cái khổ trải khắp của duyên sinh là một trong ba cái khố được 
bàn chi tiết dưới đây. Hai cái khổ kia là khổ khổ và hoại khố. Khố vì 
duyên sinh cũng gọi là hành khố. 

426 



đứng ngay trước khi rơi xuống vực thắm. Trong Nhập Bồ-đề 
Hành Luận : 1 

Sau khi đã liên tục được những kiếp tái sinh hạnh phúc, 

Và được hưởng nhiều vui thú ở đó, 

Ngươi sẽ chết và rơi vào đau kho lâu dài 
Và không thế chịu nổi của các cảnh giới khốn khố. 

Thư Gửi Đệ Tử 2 , của ngài Nguyệt Quan: 

Ngươi liên tục quay vòng trong sinh tử luân hồi, 

Tuy vậy ai vào được một cảnh giới hạnh phúc, lầm tưởng 

tịch tĩnh đã là hạnh phúc 

Chắc chắn sẽ lại bất lực lang thang 

Qua hàng trăm cõi giống và không giống vậy. 

Do đó, quý vị không được có một chút ảo mộng nào về các cõi 
hạnh phúc như là mình đã từng không còn ảo mộng về các cõi 
khố đau. Như Tứ Bách Kệ Tụng {Bốn Trăm Câu Kệ} của ngài 
Thánh Thiên nói : 3 

Các cảnh giới cao làm người trí kinh sợ 
Như là sợ địa ngục. 

Khó có kiếp sống nào 
Lại không làm họ kinh sợ. 

Lại nữa, Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ {Kệ Tóm Tắt Trí Tuệ Bát 
Nhã Tám Ngàn Dỏng } nói : 4 Những ai có tâm trí bám víu vào 
sinh tử luân hồi sẽ liên tục không ngừng trôi lăn ở đó. 

Thư Gửi Đệ Tử : 5 

^453 BCA: 9.156; P5272; 260.5.8-261.1.1. 

2 BA454 Sisya-lekha: 18; P5683: 238.4.8-238.5.1. 

3 BA455 Cs: 7.14; P5246: 135.5.6. 

4 BA4456 Ratna-guna-sancaya-gãthã, P735: 192.2.8. 

S BA457 ắisya-lekha : 87-88cd; P5683: 240.4.5-7. 


427 



Ngươi càng nhận thấy mọi chúng sinh hạnh phúc, 

Bóng tối mê lầm của ngươi càng dày đặc. 

Ngươi càng nhận thấy mọi chúng sinh đau khố, 

Bóng tối mê lầm của ngươi càng giảm đi. 

Ngươi càng suy nghĩ về điều vui thú, 

Lửa tham luyến càng lan rộng thêm. 

Ngươi càng suy nghĩ về điều khó chịu, 

Lửa tham luyến càng giảm bớt đi. 

Từ thời vô thủy quý vị đã bị điều kiện hóa đế tin rằng các điều 
kỳ diệu của dòng luân hồi là các cội nguồn của hạnh phúc, và 
quý vị đã có thói quen phóng tưởng lên chúng một hình ảnh sai 
lầm coi chúng là đẹp đẽ. Nhưng nếu, như là một cách đối trị, quý 
vị tập thiền quán về những khố đau và khó chịu của nó, quý vị sẽ 
diệt trừ được những ý niệm sai lầm này. Ngài Nguyệt Quan nói 
rằng nếu quý vị xao lãng thiền quán về những điều này, vô minh 
và tham luyến sẽ tăng trưởng, và quý vị sẽ tiếp tục cung cấp 
nhiên liệu cho quá trình sinh tử luân hồi. Do đó, điều tối quan 
trọng là phải thiền quán về những khuyết điểm của dòng luân 
hồi. 

Những khuyết điểm của dòng luân hồi được giải thích trong ba 
phần sau đây: 

1. Huấn luyện tâm trí (Chương 17-21) 

2. Mức quyết tâm muốn được tự do (Chương 22) 

3. Phá tan quan niệm sai lầm (Chương 22) 

a) Huấn luyện tâm trí 

Được giải thích trong hai phần: 

1 . Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát 

2. Phương pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát 

i) Xác định thế nào là tâm hưóng tới giải thoát 


428 



Giải thoát có nghĩa là được tự do thoát khỏi ràng buộc, và các 
thứ trói buộc quý vị vào dòng luân hồi là nghiệp và phiền não. 
Bị chúng khống chế, các uẩn 1 được tái sinh theo cách ba tầng: về 
ba cõi thì các uấn sinh ra ở dục giới, và V.V.; về loại chúng sinh, 
chúng được sinh ra làm năm loại [trời, người, súc sinh, ngạ quỷ 
và địa ngục] hoặc sáu loại [năm ở trên cộng với a-tu-la]; và về 
loại tái sinh, chúng được sinh ra bằng bốn cách - sinh từ dạ con, 
sinh từ trứng, sinh từ nhiệt và ẩm, và hốt nhiên sinh ra 2 . Vì đây 
là bản chất của sự trói buộc, sự tự do không bị nghiệp và phiền 
não thôi thúc phải tái sinh chính là sự giải thoát và ước muốn đạt 
được tự do đó chính là tâm hướng tới giải thoát. Trong từng thời 
điếm, hoạt động tác họp của nghiệp và phiền não sinh lên rồi 
diệt, nhưng sự tiêu diệt này không phải là giải thoát. Cho dù các 
pháp được sinh ra sẽ không tồn tại trong một sát-na thứ hai, sự 
tiêu diệt này không tùy thuộc vào các duyên dần tới giải thoát, 
chang hạn như sự tu tập một phưong cách đối trị [trí tuệ vô ngã]. 
Neu đây là giải thoát thì mọi người đã được giải thoát mà chang 


1 uẩn: (skt. skandha) Trong Phật giáo là sự tập hơp các yếu tố cấu 
thành một chúng sinh hữu tình. ĐUỢc phân làm 5 uẩn (ngũ uẩn): 
(1) Sắc (skt. rũpa), chỉ thân và sáu giác quan (còn gọi là lục căn 
gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), do Tứ đại (skt. mahãbhũta) tạo 
thành, đó là đất, nước, gió, lửa. sắc tạo nên các giác quan và đối 
tượng của chúng; (2)Thụ (skt. vedanã), tức là toàn bộ các cảm 
giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính; 
(3) Tưởng (skt. sarpjhã), là sự nhận biết các tri giác như âm thanh, 
màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện; (4) Hành 
(skt. saiikhãra), là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ 
chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là 
đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác...; (5) Thức (skt. vijnãna, pi. 
vinnãna), bao gồm sáu dạng tâm thức (hay thức) liên hệ tới sáu 
giác quan: tâm thức về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thức phụ thuộc 
vào sáu căn tiếp xúc với sáu trần để hình thành nên sáu thức. Nếu 
không có thức người ta sẽ không phân biệt được màu sắc hay âm 
thanh v.v. 

2 Thuật ngữ tương ứng thường thấy trong các kinh Hán-Việt là thai 
sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. 


429 



cần nồ lực gì, và đó là điều vô lý. Do đó, nếu quý vị không tu tập 
cách đối trị, trong tuông lai quý vị sẽ lại tái sinh, bởi vì quý vị 
chỉ có thế chấm dứt tái sinh bằng cách tu tập biện pháp đối trị. 

ii) Phưotig pháp phát triển tâm hưótig tói giải thoát 

Sự mong muốn hết khố vì khát nuớc dựa trên co sở nhận thấy 
rằng quý vị không muốn bị dày vò do cái khát. Cũng vậy, ý 
muốn đuợc giải thoát - tức là làm dứt cái khố do các uấn bị 
nghiệp và phiền não chiếm hữu - dựa vào việc nhận ra rằng các 
uấn bị chiếm hữu là khuyết điểm đến mức nhu là chúng có sự 
đau khố trong bản chất của chúng. Trừ khi quý vị phát khởi 
quyết tâm từ bỏ luân hồi qua việc thiền quán về các khuyết điểm 
của nó, quý vị sẽ không mưu tìm việc chấm dứt cái khố của các 
uẩn bị chiếm hữu. Tứ Bách Kệ Tụng : 1 

Làm sao những nguời chua hết bị mê hoặc 

Với thế giới này lại hiếu đuợc giá trị của sự an bình? 

Dòng luân hồi, cũng giống nhu nhà ở, 

Khó mà từ bỏ. 

Phát triển tâm huớng tới giải thoát gồm có hai phần: 

1. Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ (Chuông 17-20) 

2. Suy ngẫm từ cái nhìn của muời hai nhân duyên (Chuông 

21 ) 

a’ Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ 

Đuợc giải thích bằng hai phần: 

1 . Suy ngẫm về khổ đế - các khuyết điểm của dòng luân hồi 
(Chuông 17-19) 

2. Suy ngẫm về quá trình sinh tử luân hồi về mặt nguồn gốc 
của nó (Chuông 20) 


^458 Cs: 8.12; P5246:136.2. 8-136.1. 
430 




l’Suy ngẫm về khổ đế - các khuyết điểm của dòng luân hồi 

Suy ngầm về khố đế sẽ được giải thích về các phương diện: 

1. Trình bày tầm quan trọng của việc Đức Phật khắng định 
khố đế là chân lý đầu tiên trong Tứ Đe 

2. Cách thiền quán thực tế về khố 

a” Trình bày tầm quan trọng của việc Đức Phật khắng định 
khổ đế là chân lý đầu tiên trong Tứ Đế 

Thắc mắc : [209] Nguồn gốc thực là nguyên nhân và đau khố 
thực là kết quả. Vậy tại sao đức Thế Tôn lại đảo ngược thứ tự 
này, đau khố đi trước nguồn gốc, và nói: “Các thầy, đây là chân 
lý cao cả về khổ; đây là chân lý cao cả về nguồn gốc của khổ”? 
Trả lời: Trong trường hợp này, đấng Đạo Sư đảo ngược chuỗi 
nguyên nhân và kết quả, không phải vì lầm lẫn, nhưng vì sự đảo 
ngược này có tầm mức rất quan trọng cho việc thực hành. Tại 
sao? Neu đầu tiên các đệ tử không phát khởi được một quyết tâm 
đúng mức để tự giải thoát mình khỏi dòng luân hồi, họ sẽ cắt đứt 
ngay chính cội rễ của giải thoát. Khi đó làm sao Ngài có thế dần 
dắt họ tới giải thoát được? Như thế, từ lúc đầu, bóng tối vô minh 
bao trùm các đệ tử; họ lầm tưởng những điều kỳ lạ của dòng 
luân hồi - mà thực ra là khố đau - là hạnh phúc. Như Tứ Bách 
Kệ Tụng nói: 1 

Thật dại dột! Neu không có bất cứ một kết thúc nào 
Cho biến khố đau này, 

Tại sao ngươi, 

Người bị vướng mắc trong đó, lại không sợ hãi? 

Khi nói “Thật ra [dòng luân hồi] này không phải là hạnh phúc 
nhưng là kho đau”, đức Phật giải thích nhiều loại khố đau, và 
hướng dần các đệ tử đế họ không còn ham mê sinh tử luân hồi 


^459 Ibid. : 7.1; P5246;135.4.5. 1,459. 


431 



và nhận ra nó là khố đau. Vì đây là điều kiện tiên quyết cần thiết 
nên đầu tiên Đức Phật nói về khố đế. 

Một khi quý vị nhận ra khố đau, quý vị thấy mình bị nhận chìm 
trong biến khố và nhận ra rằng nếu quý vị muốn đuợc giải thoát 
khỏi khố đau, quý vị phải kháng cự lại. Hon nữa, quý vị nhận ra 
rằng quý vị không thế chấm dứt khố đau trừ khi quý vị kháng cự 
lại nguyên nhân của nó. Bằng cách tìm hiểu nguyên nhân của 
khổ, quý vị hiểu đuợc nguồn gốc đích thực của nó. Do đó, tiếp 
theo đức Phật nói chân lý về nguồn gốc của khố {tập đế}. [210] 
Kế tiếp quý vị phát triển một hiếu biết về tập đế, hiểu rằng 
nghiệp ô nhiễm sinh ra cái khố của sinh tử luân hồi, rằng phiền 
não sinh ra nghiệp và rằng ý niệm về ngã là gốc rễ của phiền 
não. Khi quý vị thấy mình có thế diệt trừ ý niệm về ngã, quý vị 
thề nguyện sẽ thành tựu sự chấm dứt ý niệm này và đây cũng là 
chấm dứt khố đau. Vì vậy, tiếp theo đó Đức Phật nói về chân lý 
đoạn diệt {diệt đế}. 

Thắc mắc : Neu việc giảng dạy khố đế thúc đấy uớc muốn giải 
thoát, sao đức Phật lại không dạy diệt đế ngay sau khi dạy khố 

đế? 

Trả lời : Không có sai lầm gì cả. Tại sao? Vào lúc này, sau khi 
quý vị nhận ra khố đế, quý vị uớc muốn đuợc giải thoát và nghĩ: 
“Phải chi ta đạt đuợc đoạn diệt làm tiêu tan khố đau này!” 
Nhung nếu quý vị chua xác định đuợc nguồn gốc của khố đau, 
và chua thấy rằng mình có thế diệt trừ đuợc nguyên nhân đó, 
quý vị chua thế coi giải thoát là điều có thế đạt đuợc và nhu thế 
sẽ không nghĩ: “Ta sẽ thành tựu đuợc đoạn diệt”. 

Bằng cách này, khi quý vị quả thật suy nghĩ. “Ta sê thành tựu 
đoạn diệt mà đoạn diệt này là giải thoát”, quý vị sẽ quan tâm đến 
đạo đế, thắc mắc về con đuờng dần tới đoạn diệt này. Vì lý do 
này, Đức Phật sau cùng mới nói tới chân lý đuờng đạo {đạo đế}. 
Cũng bằng cách này, Tối Cao Mật Điển nói: 1 


^460 RGV: 4.52; P5525: 30.3.6-7. 


432 



Nhận ra mình bị bệnh; diệt trừ nguyên do của căn bệnh; 

Đạt được sức khỏe; nương tựa vào cách trị bệnh. 

Cũng vậy, ngươi phải nhận ra, diệt trừ, đạt được và nương 
tựa vào 

Theo thứ tự khổ, nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ, 
và đường đạo. 

Hiểu Như vậy, Tứ Đe đã được liên tục giảng dạy trong khắp cả 
Đại Thừa lần Tiếu Thừa. Bởi vì Đức Như Lai đã bao gồm trong 
Tứ Đe những điểm quan yếu về quá trình luân hồi và sự đoạn 
diệt của nó, đây là giáo lý thiết yếu đế đạt tới tự do. Bởi vì 
những nét đại cương tóm lược đế thực hành này là điều quan 
trọng nên phải được dạy cho đệ tử theo đúng thứ tự này. Tại 
sao? Trừ khi quý vị suy ngầm về khố đế cho tới mức quý vị ghê 
chán sinh tử luân hồi, nếu không thì ước muốn giải thoát của quý 
vị sẽ chỉ là chữ nghĩa xuông, và bất cứ điều gì quý vị làm chỉ 
dần đến nguồn gốc khố đau thêm. Trừ khi quý vị suy ngầm về 
nguồn gốc của khố cho tới khi quý vị hiếu rõ cội rễ của sinh tử 
luân hồi, đó là nghiệp và phiền não, nếu không thì quý vị sẽ 
giống như người bắn cung không nhìn thấy mục tiêu - quý vị sẽ 
bỏ mất những điểm trọng yếu của đường đạo. Quý vị sẽ lầm cái 
không phải đường đạo dần tới giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là 
đường đạo và chỉ làm suy kiệt sức mình mà không có kết quả. 
Sau cùng, nếu quý vị không hiếu sự cần thiết phải diệt trừ khố và 
nguồn gốc của khố, quý vị cũng sẽ không nhận ra giải thoát mà 
chính giải thoát này loại trừ khố đau và nguồn gốc của khố đau; 
[211] do đó sự quan tâm của quý vị về giải thoát sẽ chỉ là sự tự 
cao tự đại mà thôi. 

b” Thiền quán thực tế về khổ 

Thiền quán thực tế về khố đuợc giải thích trong hai phần: 

1 . Suy ngầm về cái khố chung của sinh tử luân hồi (Chương 
17-19) 

2. Suy ngầm về những cái khố riêng (Chương 19) 


433 



1” Suy ngẫm về cái khố chung của sinh tử luân hồi 

Phần này được chia thành ba mục: 

1 . Suy ngầm về tám loại khố 

2. Suy ngầm về sáu loại khố (Chuông 18) 

3. Suy ngầm về ba loại khổ (Chuông 19) 

(a) Suy ngẫm về tám loại khố 

Thiền quán theo những gì được trình bày trong Bằng Hữu Thư 1 
của ngài Long Thọ: 

Tâu Bệ Hạ 2 , hãy thôi say mê sinh tử luân hồi, 

Đó là nguồn gốc của nhiều khố đau - 
Bị cướp mất những thứ ngài muốn, 

Cái chết, bệnh tật, tuổi già, và v.v. 

Ớ đây, nuôi dưỡng một ý thức thôi say mê dòng luân hồi có 
nghĩa là suy ngẫm về nó, thấy đó là nguồn gốc của rất nhiều đau 
khố. Tám loại kho bao gồm bốn loại mà ngài Long Thọ nói rõ 
{trong bài kệ trên} - bị cưóp mất những thứ mình muốn, v.v. - 
cũng như bốn cái khổ còn lại được hiểu bằng chữ “v.v..”. 3 Đức 
Thế Tôn dạy về tám cái kho này trong nhiều kinh điến khi ngài 
nhận dạng Khổ đế. 


^461 Suhrl-lekha-. 65; P5682: 236.5.4. 

2 BA462 Đọc des để biết về nges ở LRCM, dòng 5; des pa = "tâu bệ 
hạ". Suhrl-lekha được viết cho Vua bDe-spyod, đôi khi được xác 
định là Gautamiputra Satkarni của triều đại Satavahana. 

3 BA463 Bốn khổ này sẽ được nhắc tới sau. Đó là khổ của (1) sinh, (2) 
gặp điều bất như ý {oán tắng hội khổ}, (3) tìm kiếm mà không 
được điều mình muốn {cầu bất khả đắc}, (4) ngũ uẩn bị chiếm 
hữu {ngũ uẩn xung thịnh khố}. {Tám loại khổ (hay bát khổ) bao 
gồm: (1) sinh khố, (2) lão khổ, (3) bệnh khố, (4) tử khổ, (5) chia 
ly khố, (6) oán hận khổ, (7) cầu bất đặng khố, (8) ngũ uẩn xung 
thịnh khổ hay ngũ uẩn sở hữu khổ}. 


434 



Trong mồi thời quý vị thiền quán về giáo lý chung với nguời có 
khả năng trung bình, quý vị cũng dùng những giáo lý chung mà 
tôi đã giải thích trong phần nói về việc thực hành thích họp cho 
nguời có khả năng nhỏ. về những giáo lý không dùng chung với 
nguời có khả năng nhỏ, nếu tâm quý vị mạnh, hãy bền vững 
thực hành chúng trong thiền quán đúng nhu cách ta viết ở đây; 
nếu tâm quý vị yếu, hãy bỏ qua phần đọc tụng kinh điển, chỉ 
thiền quán về ý nghĩa những điểm tôi đã phác luợc ở đây. 

Mặc dù đây là những thiền quán phân tích, tuy vậy đối với cảnh 
giới trong tâm, quý vị vẫn phải chặn đứng trạo cử, v.v..., 1 trong 
sự liên hệ đến đối tuợng tinh thần của quý vị, thì đừng dính mắc 
vào các thứ khác - thiện, bất thiện, hoặc trung tính về mặt đạo 
đức - ngoại trừ đối tuợng mà quý vị đang thiền quán. Không đế 
cho tâm mình bị roi vào ngủ quên, tối nặng, hoặc buông lung, 
hãy thiền quán liên tục trong trạng thái tâm thức trong suốt và 
thanh khiết. Bởi vì nhu Nhập Bồ-đề Hành Luận nói, thực hành 
thiện pháp sẽ có ít kết quả nếu tâm xao lãng: 2 

Bậc Thấy Biết Thực Tại 3 đã nói rằng 

Cầu nguyện, khố hạnh, và những thứ nhu thế - 

Cho dù thực hành trong một thời gian lâu dài - 

Cũng không ích lợi gì nếu thực hành với tâm xao lãng. [212] 

Cũng vậy, Đại Thừa Dưỡng Tín Kỉnh (. Mahãvãna-prasaậa - 
prabhãvanã-sũtra ) nói: 1 


^464 Ở đây nói đến năm lỗi lầm làm chướng ngại thiền quán {Ngũ 
triền cái}: lười biếng, quên chủ đề thiền quán, lay động không yên 
và buông lung không nghiêm chỉnh, không áp dụng biện pháp đối 
trị, và áp dụng quá mức biện pháp đối trị. 

2 BA465 BCA: 516; P5272: 248.5.4. 

3 BA466 "Bậc Biết Thực Tại" được dịch theo bản Tạng ngữ. Tuy nhiên 
trong bản tiếng Phạn, từ này là sarvavit, nghĩa là "toàn trí" {toàn 
giác hay nhất thiết trí}. Từ này được Prajnãkaramati {tên dịch 
nghĩa là Bát Nhã Chi Huệ} xác nhận và giải thích là sarvajna. 


435 



Này đứa con của gia đình thiện hảo, từ những điểm liệt kê 
này ngưoi nên biết rằng niềm tin vào Đại Thừa của những 
bậc Bồ-tát, và tất cả những gì sinh ra từ Đại Thừa, xuất phát 
từ việc thiền quán đúng đắn ý nghĩa và giáo pháp với tâm 
không xao lãng. 

Ớ đây: “tâm không phân tán” có nghĩa là tâm không lang thang 
tới các đối tuợng không phải là đối tuợng thiện hảo đang đuợc 
thiền quán; “ý nghĩa và giáo pháp” chỉ ý nghĩa và từ ngữ; và 
“thiền quán đúng đắn” có nghĩa là phân tích và suy ngầm với sự 
phân biệt. Điều này cho thấy rằng bất cứ sự thành tựu một phấm 
hạnh thiện lành nào trong ba thừa cũng đều đòi hỏi cả sự chú 
tâm không sao lãng lẫn sự phân biệt bằng phân tích. Do đó, Đức 
Phật nói bất cứ sự thành tựu một phấm hạnh thiện lành nào trong 
ba thừa cũng đều đòi hỏi một tình trạng tâm vừa có (1) [định], 
một sự định từ thiền thực sự, hoặc một tình trạng tuong tự nhu 
vậy, nhất tâm trụ trên đối tuợng thiện đức, không xao động ra 
khỏi đối tuợng đó; và (2) [tuệ], một sự thấu suốt, hoặc một phấm 
chất tuông tự nhu vậy, phân tích kỹ càng một đối tuợng thiền 
quán thiện đức và phân biệt đuợc cả bản chất chân thật và tính 
đa dạng của các hiện tuợng. Tuong tự, Kỉnh Giải Thâm Mật 
(, Samdhỉ-nỉrmocana-sũtra ) nói: 2 


1 BA467 Ãrya-Mahãyãna-prasada-prabhãvanã-mahãyãna-sũtra {Nghĩa 
là Kinh Đại thừa về việc vun trồng niềm tin nơi Đại thừa} là tựa đề 
trong p. Theo Namdol (1985: 205-206), Kamãlãsila {Tên dịch 
nghĩa Liên Hoa Giới}, trong tập Bhãvanã-krama {Thiền Hành hay 
Giai trình Thiền } (P5310:31.5.6-7), dùng tựa đề Mahãyãna- 
ắraddhã-bhã vana-sũtra. 

2 BA468 Ărya-samdhi-nirmocana-nãma-mahãyãna-sũtra {Giải Thâm 
Mật Đại Thừa Kinh}-. 8. 12; P774: 17.3.3-4. 

436 ' 



Di-lặc, ngươi nên biết rằng tất cả các phấm hạnh thiện lành, 
thế gian hoặc xuất thế gian, của bậc Thanh Văn, Bồ-tát hoặc 
của các Đức Như Lai là do kết quả của định và tuệ. 


Lý giải “định từ thiền” và “tuệ giác” ở đây là bao gồm cả định 
và tuệ thật sự và các tình trạng tâm tương tự như vậy. Bởi vì quý 
vị không chắc chắn là tất cả các phấm hạnh thiện đức của ba 
thừa đều phát triển như là kết quả của định và tuệ thật sự. 

(i) Khố của việc sinh ra đòi 

Có năm điểm đế thiền quán: 

1) Sinh là khô bởi vì nó liên quan đến đau đớn: [213] Sinh đi 
kèm theo nhiều cảm giác đau đón dữ dội cho bốn loại chúng 
sinh sau đây: chúng sinh sinh ra ở địa ngục, ngạ quỉ lúc nào cũng 
đau khố, chúng sinh sinh ra từ dạ con, và chúng sinh từ trứng 
sinh ra. 

2) Sinh là khô bởi vỉ 1 ĨÓ liên hệ đến những khuynh hướng bất 
toàn: 1 tất cả các yếu tố cấu hợp {hữu vi} của ba giới, bởi vì 
chúng liên hệ tới các khuynh hướng bất toàn mà các khuynh 
hướng này khế hợp với lóp của các phiền não, nên không thích 
họp [cho việc phục vụ đức hạnh] và không thể kiểm soát được. 
Hơn nữa, một khi quý vị sở hữu những yếu tố cấu hợp của một 
chúng sinh trong ba cõi, quý vị cũng bị trói buộc vào các khuynh 
hướng bất toàn mà các khuynh hướng này khế họp với lóp của 
các phiền não. Tóm lại, vì các yếu tố cấu hợp có liên hệ tới các 
hạt giống mà các hạt giống này phát khởi, duy trì và làm tăng 
trưởng các phiền não, nên chúng không thích họp cho việc phục 


^469 "Khuynh hướng bất toàn" dịch từ cụm từ "dystunctional 
tendencies" trong tiếng Anh và cụm từ tiếng Anh lại được dịch từ 
daustulya, gnas ngan len. Như đoạn này cho thấy, cụm từ này chỉ 
sự hiện diện của các hột giống, hoặc những tiềm ẩn có tính dẫn 
dắt, đưa tới các nghiệp phiền não, và cách thức mà theo đó những 
tiềm ẩn có tính dẫn dắt này làm chúng ta khó sử dụng thân tâm để 
tu tập đường đạo. có thể hiểu là các tập khí nghiệp. 


437 



vụ đức hạnh; hơn nữa, quý vị không thể kiểm soát được chúng 
như quý vị muốn. 

3) Sinh là khố bởi vì nguồn gốc của khố chỉnh là: quý vị sinh ra 
trong ba cõi và trên cơ sở đó, quý vị phải khố vì già, bệnh và 
chết. 

4) Sinh là khố bởi vì nó là nguồn gốc của các phiền não: khi quý 
vị sinh ra trong dòng luân hồi, tam độc của tâm phát khởi đối với 
các đối tượng của tham, sân và si và kết quả là thân và tâm bị bất 
an và đau đớn, và quý vị không thế có hạnh phúc. Phiền não dày 
vò thân tâm quý vị bằng rất nhiều cách. 

5) Sinh là khố bởi vì đó là một chia lìa không ai muốn: sinh nào 
cũng kết thúc bằng cái chết, đó là điều không ai muốn và {điều 
đó} chỉ khiến cho quý vị phải chịu kho đau mà thôi. 

Do đó, ngay lúc sinh ra quý vị đã bị trói buộc vào đau đớn và 
phải chịu những khuynh hướng bất toàn. Sinh dần tới bệnh, già, 
v.v. cũng như dẫn tới phiền não và cái chết. Hãy cũng suy xét 
xem bằng cách nào những thứ này gây ra đau khố. 

Đặc biệt là những đau khố mà quý vị phải trải qua trong bụng 
mẹ như được mô tả trong Đệ Tử Thư {Thư Gửi Học Trò} của 
ngài Nguyệt Quan 1 [214] 

Sau khi ngươi nhập thai, tình trạng này giống như địa ngục, 
Ngươi bị vây hãm bởi cái dơ bấn hôi tanh 
Và bị vây hãm trong bóng đen tối kịt. 

Thân ngươi bị bó rọ, ngươi phải chịu khố đau khôn cùng. 

Kỉnh Nhập Thai giải thích nghĩa của những từ ngữ này: 2 


^470 ắisya-lekha: 19; P5683:238.5.1-2. 

2 BA471 Garbhãvakrãnti-sũtra {Tên đầy đủ: Arya-nanda- 

garbhãvakrãnti-nirdesa-nãma-mahãyãnã-sũtra - dịch là: Hoan Hỷ 
Nhập Thai Thích Đại Thừa Kinh - Ở đây Hoan hỷ hay Khánh Hỷ là 
tên của một người}, P760: 110.2.6-110.3.3. về đoạn này, 
Tsongkhapa dường như đã dùng một bản dịch khác. 

438 



Dơ dáy với các khối lượng nước tiểu, những chất tựa như óc, 
nước bọt dày đặc, và chất tủy, thai nhi nằm ở phía trên ruột 
và bên dưới bao tử, trong một chồ đầy những chất dơ dáy và 
là 0 chứa của không biết cơ man nào là vi khuẩn, với hai lồ 
rất hôi thối và những chồ trống và lồ hống trong xương. Phía 
trước của thai nhi hướng về xương sống và lưng hướng về 
thành bao tử. Nó được nuôi dưỡng hàng tháng bằng máu tử 
cung của mẹ nó. Những mảnh thực phàm mà mẹ nó ăn được 
nghiền bằng hai hàm răng rồi nuốt xuống. Trong khi được 
nuốt xuống, thức ăn được thấm nước từ bên dưới bằng nước 
bọt và chất nước rỉ ra từ các vết mụn trong miệng, trong khi 
lại còn bị làm cho dơ bấn từ phía trên bằng nước bọt đặc sệt. 
Những chất còn lại của thức ăn giống như đồ nôn mửa này đi 
vào từ bên trên qua lồ của cuống rốn làm cho bào thai tăng 
trưởng. Qua các trình tự đặc lại, rung động, kéo dài và gom 
tròn, bào thai được hoàn toàn chuyến hóa thành thai nhi với 
tay và chân. Nhau bao bọc tay chân và má. Có mùi hôi giống 
như một miếng giẻ cũ dành để lau dòm dãi, mùi tanh hôi thật 
không thế chịu nối. Phủ kín trong bóng tối dầy đặc, nó di 
chuyến lên xuống. Những vị đắng, chua, cay, mặn, hăng, và 
chát của thức ăn tác động tới nó như than nóng vậy. Giống 
như giun sán, nó sống bằng những chất lỏng dơ dáy; nó ở 
trong một đầm lầy rỉ ra chất dơ bấn đang thối rữa. Sức sống 
của nó không ốn định. Sức nóng của cơ thế mẹ nó dày vò, 
làm nóng và làm cho nó nóng quá độ ở ba mức: ít, vừa, và 
cao độ. Nó phải trải qua cái đau đớn khốn khố, cực độ, dữ 
dội và không thế chịu nổi. Bất cứ khi nào mẹ nó di chuyến 
một chút, di chuyến vừa phải hoặc di chuyến nhiều, nó cũng 
di chuyển như vậy, bị ức chế bằng năm thứ xiềng xích. 1 
[215] Nó phải trải qua cái đau đớn khốn khố, cực độ, dữ dội, 
không thế chịu nổi, và hầu như không thế nào ý niệm được, 
dường như là nó bị đấy vào trong một hầm than đang cháy 
rực. 


1 BA472 Năm xiềng xích là hai tay, hai chân, và đầu. 


439 



Tương tự, người ta nói rằng thai nhi bị tốn thương trong dạ con 
khi người mẹ ăn quá nhiều hoặc quá ít; ăn thực phấm quá béo, 
cay, lạnh, nóng, mặn, chua, ngọt, đắng, hăng, hoặc chát; say mê 
tình dục quá mức; chạy quá nhiều hoặc quá nhanh; nhảy hoặc 
bơi lội; ngồi hoặc ngồi xom trước lửa. Người ta cũng nói rằng 
thai nhi bị bao tử giam hãm và ruột giữ chặt lại, giống như là nó 
bị trói buộc bằng năm thứ xiềng xích hoặc bị xiên mình trên cọc 
nhọn. 

Lại còn có thêm những đau khố khác nữa khi đứa trẻ chui từ dạ 
con và được sinh ra ngoài. Đệ Tử Thư của ngài Nguyệt Quan 
nói : 1 


Nó bị nghiền từ từ, giống như những hột mè trong máy ép 
dầu. 

Và rồi bằng cách này hoặc bằng cách khác nó được sinh ra. 
Tuy nhiên, những ai không mất mạng tức thì 
Phải an phận chịu đau đớn. 

Thân thê sông và lớn lên trong dơ bân 

Bị trây đầy chất nhờn của dạ con và có mùi tanh hôi không 
thế chịu nổi. 

Trí nhớ bị mất đi vì bị hành hạ như vậy, 

Giống như có một mụn nhọt sưng đỏ bị vỡ bật hoặc như sắp 
sửa nôn thốc tháo ra. 

Kinh Nhập Thai giải thích nghĩa của những từ ngữ này : 2 

Vì thế, khi tất cả các chi lớn và chi nhỏ đã phát triển, thai nhi 
cọ quậy trong một chồ nước tiểu, tối đen ghê gớm, ở đó rỉ ra 
những chất rữa nát, mùi tanh hôi không thế chịu nổi, bị ô 
nhiễm vì phân và nước tiểu, và liên tục nhỏ ra chất dơ dáy 


^473 ắisya-lekha : 20-21; P5683:238.5.2-4. 

2 BA474 Garbhãvakrãnti-sũtra, P760: 110.2.6-110.3.3. về đoạn này, 
Tsongkhapa dường như đã dùng một bản dịch khác. 

440 



hôi thối, máu và các chất lỏng rữa thối. Năng lực sinh ra 
bằng sự chín mùi của các nghiệp khi trước khiến chân nó 
xoay lên và đầu quay xuống hướng về lối ra. Cả hai cánh tay 
bị gò lại, nó bị nghiền nhè nhẹ, nghiền vừa vừa và hoàn toàn 
bị nghiền nát giữa hai cái máy bằng xưong. [216] Những đau 
đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể chịu nổi khiến 
cho tất cả các chi của thân thế - đau như vết thưong còn mới 
- biến thành màu xanh. Tất cả các co quan của thân thế đều 
nóng lên. Bởi vì chất nhờn của tử cung bây giờ đã giảm 
nhiều, bề mặt của thân thể khô đi, do đó môi, cổ họng, và tim 
bị khô nứt ra. Bị ức chế và đầy những sợ hãi không the chịu 
nổi, nó trồi ra - cho dù việc này có thế khó khăn như thế nào 
đi chăng nữa - khi bị lôi ra vì ảnh hưởng của các nhân 
duyên, bằng các năng lực từ sự chín mùi của các nghiệp khi 
trước. Một khi ra ngoài rồi, không khí nung đốt giống như a- 
xít đố lên vết thưong; chỉ cần tay hoặc miếng vải chạm phải 
cũng cảm thấy giống như vết chém của gưom đao. Nó phải 
trải qua đau đớn khốn khố, cực độ, dữ dội và không thế chịu 
nổi. 


Người ta nói rằng khi được ẵm vào lòng và những hành động 
giống vậy, hoặc bị các vật nóng hay lạnh chạm phải, đứa bé mới 
sinh phải chịu đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể 
chịu nổi, giống như con bò đã bị lột da đang bị giòi bọ ăn hoặc 
một người cùi mà các vết lở loét bị đánh bằng roi. 

Trong tám loại khố, hãy coi cái kho đầu tiên này, cùng với cái 
khố thứ tám [khố của ngũ uấn bị chiếm hữu], là trọng yếu nhất 
và thiền quán về cả hai cái khố này. Cho nên, như được giải 
thích trước đây, quý vị phải luôn quán xét chúng với trí tuệ phân 
biện và thiền quán về chúng. 

(ii) Khổ của tuổi già 

Có năm điểm để suy ngầm: 


441 



1) Thân thế đẹp đẽ bị suy hoại : lưng bị cong giống như cây 
cung; đầu bạc trắng giống như bông cỏ dra-wa (spra-ba); 
những vết nhăn phủ trên trán giống như những vết hằn trên 
thớt. Bằng những cách như vậy, tuổi trẻ tiêu mòn đi và quý 
vị không còn nét quyến rũ nữa. 

2) Sức khỏe thế chất và sinh lực suy tàn : thí dụ, khi ngồi 
xuống, quý vị rớt xuống giống như một bao đất bị cắt khỏi 
dây treo; khi đứng dậy, giống như nhố đứt rề một thân cây; 
khi nói, quý vị không có mạch lạc đầu đuôi; và khi đi, quý vị 
loạng choạng muốn té. [217] 

3) Các giác quan suy tàn : mắt quý vị không còn nhìn rõ ràng 
các hình dạng, V.V.; trí nhớ và các khả năng khác suy yếu vì 
tình trạng hay quên cực độ, và v.v. 

4) Sự vui thú đối với các đối tượng giác quan cũng mờ nhạt 
đi: quý vị khó tiêu hóa thức ăn thức uống, và không thể vui 
thú với những đối tượng ưa thích nữa. 

5) Sự suy tàn của sinh mệnh thật là đau đớn : khi mạng sống 
đi gần tới chồ tận tuyệt, quý vị mau chóng hướng tới cái 
chết. 

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại về những điểm này. Như Thần Thông 
Du Hỷ Kỉnh nói: 1 

Khi tuối già tiến tới và chúng ta đã vượt qua một điểm nào 
đó, 

Chúng ta giống như cây bị sét đánh, 

Héo tàn vì tuối già giống như căn nhà khủng khiếp, hư nát. 

Ôi bậc trí giả, xin hãy mau nói về một cách đế thoát khỏi 
tuổi già. 

Tuổi già làm suy yếu số đông đàn ông và đàn bà 


^475 Lalita-vistara-sutra, {Tên đầy đủ Arya-lalita-vistara-nama- 
mahãyãnã-sũtra - dịch là Thần Thông Du Hý Đại Thừa Kinh } 
Vaidya 1958:13.83-85; P763:195.2.8-195.3.3. 


442 



Như trận bão làm rơi rụng những dây leo bám vào khóm cây 
sal. 

Tuổi già cướp mất sinh lực, tài khéo và sức khỏe của chúng 
ta- 

Như thế chúng ta bị kẹt trong bùn lầy. 

Tuối già làm thân thế quyến rũ không còn hấp dần. 

Tuối già cướp mất vẻ huy hoàng và sức mạnh của chúng ta. 
Tuối già cướp mất hạnh phúc và khiến cho chúng ta bị nhục 
nhã. 

Tuổi già cướp đi sinh lực; tuổi già mang lại cái chết. 

Jen-nga-wa nói: “Đau đớn của cái chết thì khủng khiếp nhưng 
ngắn ngủi; quá trình già lão thật khủng khiếp biết bao!” Ga-ma- 
pa nói: “Quá trình già lão đến từ từ cũng là điều tốt. Neu nó tới 
cùng một lúc, sẽ không thể nào chịu nổi”. 

(iii) Khổ của bệnh 

Ở đây cũng có năm điểm [để suy ngẫm]: 

1) Bệnh làm thay đoi bản tỉnh của cơ thế: thịt teo, da khô, 
v.v... 

2) Đau đớn và thống khô cứ gia tăng và ít khi nào lại vắng 
mặt : các hành đại của cơ thế - thủy, địa, không, và hỏa - 
không cân bằng mà giao động hồn loạn, khiến thế xác bị dày 
vò, và điều này lại làm cho tâm thần bị thống khố. Ngày đêm 
quý vị sống trong tình trạng này. 

3) Không còn ham muốn những thứ hấp dẫn nữa : bởi vì quý 
vị được bảo cho biết rằng những thứ mà mình ham muốn 
làm hại người bệnh, quý vị không thế tự do miệt mài với 
chúng được; [218] và quý vị không làm được những động 
tác và các thế đứng ngồi mà mình muốn. 

4) Cho dù không muốn đi chăng nữa, quỷ vị cũng phải 
nương cậy vào những thứ chang thích thủ gì: người bệnh bắt 
buộc phải dùng thuốc, món ăn, thức uống mùi vị khó chịu và 
những thứ giống vậy; và phải nương tựa vào những cách 


443 



chữa trị khắc nghiệt dùng những cách như đốt bằng lửa hoặc 
đâm thủng bằng các dụng cụ. 

5) Quỷ vị mất năng lực sinh tồn : thật là đau đớn khi quý vị 
nhận ra căn bệnh của mình đang ở giai đoạn cuối cùng. 

Quán chiếu cấn thận về những điểm này. Như Thần Thông Du 
Hỷ Kỉnh nói: 1 

Hàng trăm căn bệnh và đau đớn của bệnh tật lan tràn 
Gây khố cho chúng ta, giống như con người áp bức các con 
vật hoang dã. 

Hãy đế tâm đến chúng sinh bị tuối già và bệnh tật áp đảo 
Và mau chóng nói về việc thoát khỏi khố đau. 

Ớ sâu giữa mùa đông, gió và bão tuyết dữ dội 

Cưóp mất sinh lực của cỏ, cây bụi, cây lớn, và cây thân thảo. 

Cũng vậy, bệnh tật cướp mất sinh lực của chúng sinh; 

Nó làm tiêu tan khả năng, diện mạo, và sức mạnh của họ. 

Nó cuốn trôi sạch gia sản tiền của và thóc lúa . 

Bệnh tật không ngừng làm nhục chúng sinh; 

Nó làm hại chúng sinh và khinh thường cái đẹp. 

Nó dầy vò họ, như mặt trời đố nắng từ trên trời xuống. 

(iv) Khổ của chết 

Một lần nữa lại có năm điếm đế suy ngầm: 

1) Quý vị phải xa lìa những thứ đẹp đẽ và quyến rũ. 

2) Quý vị phải xa lìa những thân quyến đẹp đẽ và quyến rũ. 

3) Quý vị phải xa lìa những bằng hữu đẹp đẽ và quyến rũ. 

4) Quý vị bị mất một thân thế đẹp đẽ và quyến rũ. 

5) Khi chết, Quý vị phải chịu đau đớn và thống khố ghê 
gớm. 


^476 Ibid., Vaidya 1958:13.86-88; P763: 195.3.3-5. 
444 




Luôn quán chiếu về những điều này, cho tới khi quý vị không 
còn ham mê nữa. 

Làm sao mà bốn điếm đầu tiên trên đây lại gây đau khố? Quý vị 
đau khố khi nhìn thấy quý vị đang mất bốn điều tuyệt hảo đó. 
Thần Thông Du Hỷ Kinh '. 1 

Nguôi chết và chuyến sang một đời sống khác, và như vậy 
Ngưoi phải vĩnh viền xa lìa những người đẹp đẽ và thân yêu. 
Như chiếc lá lìa cành, như dòng nước trên sông, 

Ngưoi sẽ chang bao giờ trở về và gặp lại họ nữa. 

Cái chết khiến người quyền lực trở thành yếu đuối. 

Cái chết lôi ngưoi đi, như dòng sông cuốn trôi khúc gồ. 
Người ta ra đi một mình, không có ai đi theo, chang có bạn 
đồng hành - 

Bất lực bởi vì nghiệp của họ sinh ra quả. 

Cái chết bắt đi không biết bao nhiêu chúng sinh, 

Như con quái vật biến bắt đi hàng bầy sinh vật, 

Như chim ưng bắt rắn, hoặc sư tử bắt voi, 

Như lửa bắt mất cỏ cây, và lúc nhúc các thú vật. 

(v) Cái khố của việc phải gặp những điều không như ý 

Ở đây cũng có năm điểm để suy ngầm: 

1) Thí dụ, chỉ cần gặp kẻ thù của quý vị thôi cũng gây ra đau 
đớn và thống khố. 

2) Quý vị sống trong lo sợ bị kẻ thù trừng phạt. 

3) Quý vị sợ kẻ thù nói lời hiểm độc, không nói lời tử tế. 

4) Quý vị sợ chết. 

5) Quý vị lo lắng sau khi chết quý vị sẽ đi tới chỗ khốn khố 
vì đã hành động trái ngược với giáo pháp. 


^477 Ibid., Vaidya 1958:13.89-91; P763: 195.3.6-8. 


445 



Hãy suy ngầm về những điếm này. 

(vi) Cái khố của việc phải xa lìa những điều như ý 

Lại cũng có năm điểm đế quán chiếu. Thí dụ khi quý vị phải xa 
lìa một người họ hàng rất thân yêu: 

1) Trong tâm quý vị, sầu khổ nổi dậy. 

2) Trong lời nói, quý vị than khóc. 

3) Quý vị làm hại thân thế mình. 

4) Quý vị buồn bã, hồi tưởng và thưong nhớ những tính chất 
tốt lành của điều quý vị vừa mất. 

5) Không thế nào có lại được cái mà quý vị đã mất. 

Hãy quán chiếu về những điểm này. 

(vii) Cái khố của việc không được điều mình muốn 

Lại cũng có năm điểm, tưong tự như khi phải xa lìa điều như ý. 
Mưu tìm nhưng không đạt được điều mình muốn có nghĩa là, thí 
dụ như, làm ruộng nhưng không thu hoạch được gì, hoặc làm ăn 
buôn bán mà không có lời. Cái đau đớn của sự thất vọng này 
xuất phát từ việc phải làm cật lực đế có được cái quý vị khao 
khát, và rồi lại chắng đạt được điều đó. 

(viii) Cái khổ của năm uẩn bị chiếm hữu 

Đức Phật nói: “Tóm lại, năm uẩn bị chiếm hữu là khổ”. 1 Suy 
ngẫm về lời dạy này lại cũng có năm điểm. Bản chất của năm 
uấn bị nghiệp và phiền não chiếm hữu là: 

1) chồ chứa cái khố tuông lai; 

2) chỗ chứa cái khố dựa trên những cái đang hiện hữu; 

3) chồ chứa cái khố do đau đớn gây ra; 

4) chồ chứa cái khổ do thay đổi gây ra; 


^478 Nidana-samyukta {dịch nghĩa: Nhân Duyên Tương Ưng}, 
Tripãthi 1962:194. 

446 



5) chồ chứa cái khố do duyên sinh gây ra. 

Hãy quán chiếu đi quán chiếu lại về những điểm này. 

Ở đây, về điểm đầu tiên, quý vị lôi kéo cái khổ trong các đời 
tuong lai bằng cách đón nhận những uấn bị chiếm hữu này. về 
điểm thứ hai, các uấn bị chiếm hữu tạo co sở cho những tình 
trạng, chang hạn nhu bệnh tật và tuổi già, vốn đã nằm sẵn tại các 
uấn đang hiện hữu. Điếm thứ ba và thứ bốn xảy ra vì các uấn bị 
chiếm hữu đuợc liên kết với những khuynh huớng bất toàn đế 
huớng tới hai loại khố này. về điểm thứ năm, chính sự hiện hữu 
của các uấn bị chiếm hữu tạo thành bản chất của cái khố duyên 
sinh, bởi vì tất cả các yếu tố cấu họp tùy thuộc vào nghiệp và 
phiền não khi truớc đều là cái khố duyên sinh. Điều này sê đuợc 
giải thích cặn kẽ trong phần nói về ba cái khổ. 1 
Neu quý vị không vun trồng một ý thức chân chính đánh tan ảo 
mộng về dòng luân hồi - mà bản chất là các uấn bị chiếm hữu - 
quý vị sẽ không có co may phát triển đuợc tâm chân chính 
huớng về giải thoát, và quý vị sẽ không có cách nào phát triển 
đuợc tâm đại bi thuong xót những chúng sinh trôi lăn trong sinh 
tử luân hồi. Do đó, bất kế quý vị theo Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa, 
suy ngầm này có tính cách cực kỳ quan trọng. Ngay cả khi quý 
vị đã phát triển đuợc ý thức dứt bỏ say mê sinh tử luân hồi, hãy 
theo học các kinh điển hoàn hảo và những luận giải có thấm 
quyền: tìm hiếu cho đúng ý nghĩa của các kinh luận này. Sau đó 
dùng thiền quán phân tích phân biệt đế mang lại một sự chuyến 
hóa mãnh liệt trong tâm quý vị. 

Nhu thế, tôi đã theo cách trình bày có nền tảng vững chắc của 
tôn giả Vô Truớc đế giải thích mục đích giảng dạy tám loại khố 
của đức Thế Tôn nhu là một cách đế hiếu khố đế, những khuyết 
điểm của sinh tử luân hồi. 

Ngài Bo-da-wa nói: 


^479 LRCM: 227ff. 


447 



Ngay khi sinh ra làm một trong sáu loại chúng sinh, chúng ta 
phải đối diện với cái khố của bệnh, chết, v.v... Khi nguyên 
do của bệnh tật hiện diện, chúng ta bị bệnh; khi nguyên do 
của cái chết hiện diện, chúng ta chết. Điều này không phải là 
không thích đáng và cũng không phải là tình cờ xảy ra; nó là 
đặc tính hoặc bản chất của sinh tử luân hồi. Khi còn ở trong 
sinh tử luân hồi, chúng ta không có cách nào thoát đuợc nó. 
Neu chúng ta kinh tởm nó, chúng ta phải tiêu diệt quá trình 
sinh. [221] Đe làm đuợc điều này, chúng ta phải diệt trừ 
nguồn gốc của nó. 

Bằng cách này, hãy suy ngầm việc phát sinh ra cái kho nhu đã 

đuợc giải thích ở trên - cái khố của sinh, già, bệnh, chết, V.V.... 


448 



Chương 18: Sáu Loại Khổ 


(b) Suy ngẫm về sáu loại khố 

(i) Khuyết điểm về tính không chắc chắn 

(ii) Khuyết điểm về tính không thế toại nguyện đuợc 

(iii) Khuyết điếm về việc phải bỏ thân thế lặp đi lặp lại 

(iv) Khuyết điểm về việc phải tái sinh lặp đi lặp lại 

(v) Khuyết điểm của việc phải giáng hạ xuống thấp lặp đi lặp 
lại 

(vi) Khuyết điểm của việc không có bạn đồng hành 




(b) Suy ngẫm về sáu loại khổ 

“ Bằng Hữu Thư Thích ” [của ngài Mahãmati {tên dịch nghĩa: 
Đại Trí}] nói có bảy loại khố, nhung bởi vì cái kho thứ bảy chỉ 
khắng định lại mỗi sai sót một lần nữa nên ở đây quý vị suy 
ngẫm sáu loại thôi. 

(i) Khuyết điểm về tính không chắc chắn 

Trong khi quý vị trôi lăn trong sinh tử luân hồi, những thân 
quyến nhu cha mẹ trở thành kẻ thù trong những đời khác, trong 
khi kẻ thù trở thành thân quyến. Tuong tự, cha quý vị trở thảnh 
con trai của quý vị và con trai trở thành cha; mẹ quý vị trở thành 
vợ quý vị và vợ thành mẹ. Bởi vì không có gì khác ngoài một 
chuỗi liên tục các thay đối nhu vậy nên quý vị không thế nuông 
cậy vào đâu đuợc. Trong Bằng Hữu Thư : 1 

Không có gì chắc chắn cho những ai còn trong luân hồi 
Bởi vì cha thành con, mẹ thành vợ, 

Kẻ thù thành bạn, 

Và điều nguợc lại cũng xảy ra. 


1 BA480 Suhrl-lekha-. 66; P5682: 236.5.5. 


449 



Ngay trong đời này, kẻ thù trở thành bạn và ngược lại. Đồng Tử 
Vấn Mật Điển nói : 1 

Trong một thời gian ngắn, kẻ thù có thế thành bạn 
Và bạn có thê thành kẻ thù. 

Cũng vậy, cả bạn lần thù đều có thế thành kẻ bàng quan, 
Trong khi những người trước đây bàng quan có thế thành kẻ 
thù 

Hoặc bạn thân thiết. 

Biết được điều này, kẻ trí chang kết dây luyến ái. 

Họ từ bỏ ý nghĩ vui thích với bạn bè 
Và hài lòng tập trung vào đức hạnh. 

Bằng cách thiền quán về điều này, quý vị nên ngăn chặn không 
đế cho luyến ái và thù nghịch phát khởi từ việc phân biệt bạn và 
thù. Hãy ý thức rằng trong các hiện tượng của luân hồi, tuyệt đối 
không thế tin được điều gì. Đừng đế mình bị mê hoặc nữa. 

(ii) Khuyết điểm về tính không thể toại nguyện được 

Bằng Hữu Thư dạy : 2 

Mỗi người trong chúng ta đã uống sữa 
Nhiều hon là số lượng có thể chứa đầy bốn biển; vậy nhưng 
Những ai trong dòng luân hồi hành động như kẻ phàm phu 3 
Lại có ý định uống nhiều hon số lượng đó nữa. 


1 BA481 Subahu-pariprccha-tantra, {Tên Phạn đầy đủ Arya-subahu- 
pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra } P428: 35.3.5-6. 

2 BA482 Suhrl-lekha: 67; P5682: 236.5.5-6. 

3 BA483 Cách diễn tả ở đây (so so yi skye bo'i rjes su 'brangs pa'i 'khor 
ba pa) gỢi ý rằng một số phàm phu có thể đi theo cách thức của 
bậc thánh và như thế, bằng cách bắt chước gần giống như cách 
hành xử của bậc thánh, đạt gần tới tình trạng của các vị. 

450 


Suy nghĩ về điều này: mỗi chúng sinh trong quá khứ đã uống rất 
nhiều sữa mẹ, và tuy thế - lại không chịu tu tập đạo giải thoát - 
trong tuông lai sẽ lại uống thêm nhiều nhu vậy. Đây chỉ là một 
thí dụ mà thôi. Khi quý vị suy ngầm về việc quý vị đã chắng 
thiếu gì những kinh nghiệm về những điều kỳ thú và những khố 
ải của sinh tử luân hồi, quý vị không nên đế cho mình bị mê 
hoặc nữa. Quý vị chhn đắm vào huởng lạc đế tìm sự thỏa mãn, 
tuy nhiên, với các huởng lạc thế gian, cho dù quý vị huởng thụ 
bao nhiêu chăng nữa, quý vị cũng không bao giờ thỏa mãn. Do 
đó, hết lần này đến lần khác sự ham muốn của quý vị tăng thêm, 
và vì lý do đó, quý vị lang thang bao nhiêu đời kiếp trong sinh tử 
luân hồi. Trong khoảng thời gian dài vô luợng quý vị sẽ trải qua 
khố đau không thế chịu đựng nối, khố đau mà những dục lạc kia 
sẽ không đền bù đuợc trong muôn một. Trong Bằng Hữu Thư : 1 

Giống nhu nguời cùi bị giòi bọ hành hạ 
Lại gần lửa đế giảm đau 

Nhung chang đuợc bình yên, nên nguôi phải hiếu thấy 
Tham luyến thú vui nhục dục cũng đều nhu vậy. 

Ba-ỉa-mật-đa Tập Luận cũng nói: 2 

Nguôi đuợc cái nguôi muốn, 

Dùng cho hết, rồi lại kiếm thêm, 

Và nguôi vẫn không thỏa mãn, 

Còn có gì bệnh hoạn hon vậy không? 

Và Đệ Tử Thư của ngài Nguyệt Quan nói: 3 

Có chúng sinh nào chua từng sinh ra đời hàng trăm lần? 

Có huởng thụ nào đã không trải nghiệm vô số lần? 


^484 Suhrl-lekha : 26; P5682: 235.5.8-236.1.1. 
2 BA485 Pãramitã-samãsa : 27; P5340: 16.3.4. 
3 BA486 ắisya-lekha : 90-91; P5683: 240.5.2-3. 


451 



Có thứ xa hoa nào, như quạt bằng đuôi yak 1 màu trắng tuyệt 
vời, mà họ lại chưa có? 

Tuy vậy, ngay cả khi họ có, tâm luyến ái vẫn tiếp tục tăng 
trưởng. 

Chang có khố đau nào họ không nhiều lần trải qua. 

Những thứ họ ham muốn không làm họ thỏa mãn. 

Không có chúng sinh nào chưa từng ngủ trong bụng họ. 

Vậy tại sao họ không từ bỏ được tham luyến luân hồi? 

Hãy suy nghĩ về điều này. 

Hon nữa, quý vị sê thật tỉnh mộng [đối với luân hồi] nếu quý vị 
quán chiếu về điều Phiền Não Giảm Khinh ( Soka-vinodana ) nêu 
lên: 2 


Het lần này tới lần khác trong các địa ngục 
Ngưoi đã uống nước đồng sôi - 
Nhiều đến nồi ngay cả nước trong đại dưong 
Cũng không thể so sánh được. [223] 

Đồ do bấn mà ngưoi đã ăn 
Khi làm chó hoặc làm heo 
Chất thảnh đống rộng lớn hon cả 
Núi Tu-di, vua của các núi. 

Vì mất người thưong và bè bạn 
Ngưoi đã nhỏ biết bao nhiêu lệ 
Trong các cõi sinh tử luân hồi 
Đen nồi đại dưong không chứa hết. 


^hắc lại, Yak là loại bò lông dài ở Tây Tạng, chịu được khí hậu rất 
lạnh. Người ta nuôi yak để chở đồ và đế lấy sữa và thịt. Da yak 
dùng để may giầy, quần áo, và che lều; phân yak dùng để làm củi. 
Quạt làm bằng đuôi yak màu trắng được coi là thứ đồ quí hiếm. 
2 BA487 ắoka-vinodana, P5677: 232.1.6-232.2.1. ĐƯỢc cho là của Mã 
Minh {skt. Asvaghosa -còn có tên Hán-Việt là Trừưứỉ trong p. 

452 



Đầu bị cắt 

Khi đánh giết lần nhau, 

Neu chất thành đống 

Sẽ cao hơn cõi trời Phạm Thiên. 

Nguơi đã từng làm con sâu 

Và, vì tham ăn, nguơi đã ăn chất bầy nhầy cáu bọn nhiều đến 
nỗi 

Neu đem đổ vào đại duơng 
sẽ làm đầy ắp biến cả. 

Do đó, Phẩm Hoa Nghiêm nêu lên : 1 

Hãy nhớ những thân nhiều vô số trong quá khứ, 

Mà nguơi, vì tham dục, đã bỏ phí một cách vô nghĩa; 

Bây giờ trong đời này hãy thực sự mưu cầu giác ngộ; 

Hãy hành xử theo giới luật và nhò' đó diệt trừ tham dục. 

Hãy nhớ những thân nhiều vô số trong quá khứ, 

Mà ngươi, vì tham dục, đã bỏ phí một cách vô nghĩa lý. 

Đã bao lần nhiều như số cát sông Hằng 

Ngươi đã không làm hoan hỉ chư Phật và lơ là giáo pháp của 

các ngài như pháp này đây. 

Ngay cả khi quý vị có được những thứ kỳ thú lớn lao của kiếp 
sống luân hồi, chúng sẽ là huyễn ảo. Hãy ghi khắc trong tâm 
những thân nhiều vô số mà quý vị đã bỏ phí trong quá khứ, phải 
trải qua vô lượng đau khố mà không có ý nghĩa gì cả. Hãy suy 
xét rằng mọi việc sẽ tiếp tục như vậy trừ khi quý vị nồ lực tìm 
cách chấm dứt chúng. Hãy phát khởi một ý thức tỉnh thức, 
không đế mình bị mê hoặc. Jen-nga-wa nói: 


1 BA488 Tsongkhapa có trích dẫn một bản Ganda-vyuha-sutra có phần 
khác với P761: 299.3.1-3. So sánh với Vaidya 1960c 390. 


453 



Các vị thầy tôn kính, từ vô thỉ tới nay các ngài đã có bao 
nhiêu thân? Giờ đây, bởi vì các ngài chưa bao giờ thực hành 
giáo pháp Đại Thừa, các ngài phải chuyên cần tu tập. 


Sang-pu-wa (gSang-phu-ba) nói: 

Trong dòng sinh tử luân hồi này có rất nhiều kh úc quanh rủi 
may; đừng đặt hy vọng ở noi đó. 

Hãy quán chiếu cho tới khi quý vị phát khởi được cách suy nghĩ 
như vậy; sau khi đã phát triển được suy nghĩ này, quý vị phải 
tiếp tục duy trì nó trong thiền quán. 

(iii) Khuyết điểm về việc phải bỏ thân thể lặp đi lặp lại 

Trong Bằng Hĩm Thư: 1 

Mồi người chúng ta đã bỏ lại đống xưong 
Sẽ làm núi Tu-di trông bé nhỏ. [224] 

Neu xưong mỗi chúng sinh bỏ đi khi lấy thân mới không mất đi 
thì số xưong này sẽ che khuất cả núi Tu-di. 

(iv) Khuyết điểm về việc phải tái sinh lặp đi lặp lại 

Trong Bằng Hữu Thư: 2 

Neu ngưoi tìm kiếm hạn lượng của các bà mẹ bằng cách đếm 
các hạt bụi đất 

Kích thước bằng hột cây bách xù thì trái đất này cũng không 
đủ. 


Những học giả trước đây coi câu trên có nghĩa là mỗi một viên 
bụi đất đại diện cho một chúng sinh đã từng là mẹ của ta, nhưng 


^489 Suhrl-lekha: 68ab; P5682: 236.5.6-7. 
2 BA490 Ibid., 68ab; P5682: 236.5.7. 

454 



giải thích này không đúng. Lời “ Bằng Hữu Thư Thích 5,1 trích 
dần một bài kinh cho thấy rằng câu trên nhắc đến tổ tiên bên họ 
mẹ, từ mẹ tới mẹ của mẹ mình, và cứ tiếp tục như vậy: 

Này các thầy tì kheo, tỉ dụ như nếu có người lấy từ trái đất 
rộng lớn này những viên bụi đất kích thước bằng hột bách xù 
rồi đế sang một bên, và nói rằng: “Đây là mẹ ta, và đây là mẹ 
của mẹ ta”; này các thầy tì kheo, đất của trái đất rộng lớn này 
sẽ hết đi, nhưng dòng tố tiên bên mẹ vẫn chưa hết. 

Lại nữa, cách hiếu của các học giả khi trước là sai lầm vì luận 
thích của ngài Long Thọ nói “hạn lượng của các bà mẹ”. 

Quý vị nên hiểu phưong cách mà điều này khiến quý vị tỉnh ngộ. 
Tứ Bách Kệ Tụng nói : 2 

Ngưoi không thế thấy nguyên nhân tiên khởi 
Của ngay cả một kết quả thôi; 

Những nguyên nhân của một kết quả thôi cũng bao la biết 
chừng nào, 

Thấy vậy, ai lại không kinh sợ? 

về điểm này luận của ngài Nguyệt Xứng nói : 3 

Thật đúng đế nuôi dưỡng một ý thức tỉnh ngộ không nguôi, 
và cách hành xử tuông xứng khi trực diện với chốn hoang dã 
mênh mông này - dòng luân hồi - noi sự đi lại vốn khó khăn 
vì rừng rậm vô minh mà tầm mức của nó không thế đo lường 
được. 

(v) Khuyết điểm của việc phải bị giáng hạ tái lặp 

1 BA491 Vyakta-padã- Suhrl-lekha-tĩkã, {Còn có tên là Minh cú Luận } 
P5690: 264.5.2-4. 

2 BA492 Cs: 7.10; P5246: 136.5.3-4. 

3 BA493 Bodhisattva-yogã-caryã-Catuh-sataka-tĩkã, { Bồ-tát Du-già 
Hạnh Tứ Bách Luận Thích } P5266: 226.2.1-5. 


455 



Tác phẩm Bằng Hữu Thư: 1 

Đã làm Trời Đe Thích, xứng đáng đế thế gian tôn kính, 
ngươi vẫn sẽ rơi 

Một lần nữa xuống trái đất vì nghiệp lực trong quá khứ. 

Ngay cả khi đã làm một vị Chuyến Luân Vương, 

Ngươi sè một lần nữa thành nô lệ của các chúng sinh khác 
trong dòng luân hồi. 

Cho dù lâu nay ngươi trải qua các lạc thú 

Vuốt ve ngực và eo của các thiên nữ siêu phàm 

Ngươi sẽ lần nữa gặp những cảm xúc không hề chịu được 

[225] 

Vì bị xay nghiền, cắt chém, và xé thịt bởi các vật tra tấn ở 
địa ngục. 

Đã bao lâu ngự trên đỉnh núi Tu-di, 

Hưởng thụ cảm xúc êm ái của đất mềm mại dưới chân, 

Hãy tưởng đến nỗi đau đớn không chịu nổi 

Vì phải lần nữa bước đi trên than nóng và tử thi xé nát dưới 

địa ngục. 

Đã từng nô đùa trong những lùm cây xinh đẹp 
Và hưởng thụ vòng tay ôm ấp của các thiên nữ siêu phàm, 
Ngươi sê lần nữa tới các khu rừng địa ngục, 

Nơi ấy, lá là gươm đao xẻ đứt tai, mũi, tay chân. 

Dù ngươi đã vào đến Diệu Lưu Hà [Sông Chảy Diệu Dàng] 
Với những nữ thần xinh đẹp và hoa sen vàng, 

Ngươi lại lần nữa lao xuống địa ngục vào trong nước bỏng - 
Loại nước không chịu nổi của Bất Khả Quá Giang [Dòng 
Sông Không Thể Đi Qua Được]. 


^494 Suhrl-lekha 69-75; P5682: 236.5.7-237.1.7. 


456 



Đã hưởng các lạc thú lớn của một vị trời 

Trong cõi dục, hoặc hạnh phúc không tham luyến của Trời 

Phạm Thiên, 1 

Một lần nữa ngưoi lại làm nhiên liệu cho lửa 

Của Địa Ngục Vô Gián, chịu đau đón không ngừng nghỉ. 

Đã là thần mặt trời hoặc mặt trăng, 

Soi sáng toàn vũ trụ bằng ánh sáng thân mình, 

Một lần nữa ngưoi sẽ trở về bóng tối đen, dầy đặc, 

Noi ngưoi không thế nhìn thấy ngay cả bàn tay xòe ra. 

Ba dụng cụ để xay nghiền, cắt chém, và xé thịt là những dụng cụ 
lần lượt của các địa ngục Chúng Hợp, Hắc Thằng, và Đại Nhiệt. 
Được các thiên nữ chăm sóc có nghĩa là được các nữ thần phục 
vụ. Các “lạc thú của chư thần trong cõi dục” là đế chỉ các vị thần 
trong cõi dục từ tầng Trời Thứ Ba Mươi Ba trở lên. Ớ đây ánh 
sáng của mặt trời và mặt trăng được diễn tả bằng những từ ngữ 
quen thuộc với người thường mà không phân biệt vật hồ trợ - 
cung điện của vị thần - và nhân vật được hồ trợ - vị thần; nếu 
quý vị phân biệt những thứ này thì ánh sáng là ánh sáng từ các 
cung điện của mặt trời và mặt trăng. 

Xem xét mọi cách mà quý vị có thế rớt từ chồ cao xuống chồ 
thấp - như được minh họa bằng những thí dụ này - quý vị sẽ 
không còn say mê sinh tử luân hồi nữa, bởi vì tất cả những điều 


^495 Các thần thể dạng Trời {Phạm Thiên} sống bên ngoài dục 
giới; ở đó không có tham muốn nhục dục và không có phụ nữ. 
Zahler và đồng tác giả (1983) nói rằng những vị trời này ở trong 
cõi thiền thứ nhất của sắc giới (Rupadhatu); những tài liệu khác 
(Kloetzli 1983: 29-30, 45-50) lại gợi ý rằng tất cả các tầng của sắc 
giới có thể được gọi chung là thế giới Phạm Thiên (Brahmãloka). 
Một tài liệu khác (Lozang Jampal và đồng tác giả 1981:42, n.15) 
cho rằng từ"Brahmã" trong dòng đặc biệt này chỉ tất cả các chúng 
sinh trong cõi sắc và vô sắc giới (aupadhatu). 


457 



kỳ thú của dòng luân hồi cuối cùng sẽ đều sụp đổ. Nhu Cơ Sở 
Giới Luật nêu lên : 1 

Ket cuộc của những thứ {thiện nghiệp} đã tích lũy đuợc là 
sự cạn kiệt. 

Ket cuộc của những thứ trên cao là rơi rớt xuống. 

Ket cuộc của gặp gỡ là chia lìa. 

Ket cuộc của cuộc sống là cái chết. 


(vi) Khuyết điểm của việc không có đạo hữu 

Trong Bằng Hữu Thư : 2 

Bằng cách này, nguơi sẽ bị sầu khố. 

Cho nên hãy lấy ánh sáng của ngọn đèn ba công đức; 

Bằng không nguơi sẽ lẽ loi đi vào bóng tối vô tận 
Mà cả mặt trời lần mặt trăng đều không thế chiếu soi. 

“Nguôi sẽ bị sầu khổ” có nghĩa là “Hãy biết rằng quý vị phải 
chết nhu ta đã chỉ cho quý vị thấy khi truớc, và lấy ánh sáng 
công đức”. “Ba loại công đức” chỉ công đức của thân, khẩu hoặc 
ý, hoặc chỉ ba nền tảng mà từ đó công đức phát sinh - bố thí, 
V.V.... “Bóng tối vô tận” chỉ bóng tối của vô minh. 

Bàn về việc không có bạn đồng hành, Nhập Bồ-đề Hành Luận 
nói : 3 

Thân thế này hiện tại đầy đủ, tuy nhiên 
Thịt xuơng đi với thân này 
Sẽ chia lìa và tan rã. 

Bởi thân này như vậy, 


^496 Vinaya-vastu ('Dul ba lung), P1030:50.2.5. 
2 BA497 Suhrl-lekha: 76; P5682: 237.1.6-7. 

3 BA498 BCA: 8.32-33; P5272: 255.2.3-4. 

458 



Còn đề cập những điều khác, như những người thân yêu làm 

gì? 

Do đó, sáu khuyết điểm này bao gồm ba loại: 

1) Trong dòng luân hồi, không có một cơ sở vững chắc nào 
mà quý vị có thế trông cậy được 

2) Dù quý vị buông thả trong các lạc thú của luân hồi bao 
nhiêu, cuối cùng chúng cũng không đem lại thỏa mãn. 

3) Quý vị đã bị vướng vào sinh tử luân hồi từ vô thỉ. 

Khuyết điểm đầu tiên gồm có bốn phần: 

1) Không có sự an toàn nào trong việc có được thân, bởi vì 
quý vị bỏ thân tái lặp nhiều lần. 

2) Không có sự an toàn nào trong các tác nhân giúp ích hoặc 
làm hại, bởi vì các tác nhân này không chắc chắn. 

3) Không có sự an toàn nào trong việc đạt được một tình 
trạng tuyệt vời, bởi vì cái gì ở trên cao sẽ xuống thấp. 

4) Không có sự an toàn nào nơi các bạn đồng hành, bởi vì 
vào lúc chết quý vị ra đi không có bạn đồng hành. 

Điếm thứ ba trong bốn điều nêu trên chỉ việc phải tái sinh lặp đi 
lặp lại; không có giới hạn nào cho dòng tái sinh cả. Cũng suy 
ngẫm về đau khố theo cách sắp xếp ba phần này. 


459 



460 



Chương 19: Thiền Quán Thêm về Khổ 


(c) Thiền quán về ba loại khố 

(i) Khổ do thay đổi 

(ii) Khổ do đau đớn 

(iii) Khố do duyên sinh 

2” Suy ngẫm về các đau khổ cụ thể 

(a) Cái khố của con nguời (skt. manusya) 

(b) Cái khổ của A-tu-la (skt. Asura) 

(c) Suy ngầm về cái khố của chu thiên (skt. deva) 

(i) Chu thiên của dục giới 

(a’) Cái khố của việc phải chết và bị giáng xuống các 
giới thấp 

(1’) Cái khổ của chết 

(2’) Cái khố của việc phải giáng xuống các cảnh 
giới thấp 

(b’) Cái khổ của âu lo 

(c’) Cái khố của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết 
chết, và bị đuối đi 

(ii) Chư thiên của sắc giới và vô sắc giới 




(c) Thiền quán về ba loại khổ 1 
(i) Khổ của thay đổi [227] 

Những cảm giác vui thú mà các chúng sinh kinh qua trong luân 
hồi cũng giống nhu sự vui thích cảm nhận đuợc khi dội nuớc 
mát lên mụn hoặc nhọt đang sung tay: khi cảm giác tạm thời này 
qua đi, cái đau đớn tự quay trở lại. Điều này gọi là khô do thay 
đoi và bao gồm không chỉ cảm thọ mà còn cả tâm vưong và các 


^499 Những tiêu đề cho phần này không được nêu rõ trong chánh 
văn, nhưng được trình bày theo mChan, do 'Jam-bdyangs-bzhad- 
pa thêm vào. 


461 



tiến trình tâm (tâm sở ) 1 tương tự với tâm vương đó , 2 cũng như 
các đối tượng cấu nhiễm, khi được nhận thức, gây nên cảm giác 
đó. 

(«) Khỗ do đau đớn 

Khi một cái mụn đau đớn viêm tấy lên tiếp xúc với một chất 
kích thích khó chịu chang hạn như nước muối, nó thật là đau 
đớn cực độ. Đây là cách quý vị nhận ra cảm giác đau đớn. 
Những cảm giác đau đớn như thế tạo thành cái khổ do đau đớn, 
bởi vì ngay khi chúng khởi lên thân và tâm liền bị hành hạ, như 
trong trường họp đau thận. Cũng như đã giải thích ở trên, kho 
của đau đớn không phải chỉ là cảm giác mà thôi. 

(iii) Khổ do duyên sinh 

Các cảm giác trung tính hữu lậu giống như mụn sưng tay không 
tiếp xúc với chất xoa dịu hoặc chất kích thích khó chịu. Bởi vì 
những cảm giác này cùng hiện hữu với các khuynh hướng xáo 
trộn chức năng, chúng tạo thành kho do duyên sinh mà, như giải 
thích ở trên, không phải chỉ bao gồm các cảm giác mà thôi. Ớ 
chừng mực cái khố do duyên sinh bị tác động bởi các nghiệp 
trước đó, cũng như là các phiền não, và đồng thời kho này hiện 
hữu cùng với các hạt giống {chủng tử} sẽ phát sinh ra cái khố và 
phiền não trong tương lai, nó cùng hiện hữu với các xu hướng 
xáo trộn chức năng dai dắng. 

Do đó, tham luyến gia tăng khi cảm giác vui thích khởi lên, và 
thù ghét gia tăng khi đau đớn khởi lên. Vô minh gia tăng khi quý 
vị hiếu lầm tấm thân - vốn là một phần của tình trạng xáo trộn 


^âm vương ở đây là ý thức (thức thứ sáu). Tâm sở là các trạng thái 
tâm ( Luận Đại Thừa Trăm Pháp liệt kê tất cả 51 tâm sở), tùy theo 
tâm vương mà xuất hiện và giúp tâm vương tạo nghiệp. 

2 BA500 Trong bối cảnh các tâm sở, cụm từ "giống như tâm vương" 
muốn nói đến năm cách các tâm sở giống như tâm vương mà 
chúng đi kèm theo. Năm cách này, như được trình bày trong AK, là 
sự giống nhau của (1) cơ sở, (2) đối tượng quan sát (3) sắc thái 
(4) thời gian, và (5) thực thể có thực chất. 

462 



chức năng không vui thú mà cũng không đau đớn — là truờng 
tồn, trong khi thật ra nó là vô thuờng. Tham luyến sinh ra khố 
đau chang hạn nhu việc tái sinh tuơng lai vào trong năm cảnh 
giới [các cảnh giới của chúng sinh ở địa ngục, của ngạ quỷ, súc 
sinh, con nguời, và chu thiên]; thù ghét mang lại khố đau nhu 
sầu khố trong đời này, cũng nhu khố đau tuong lai trong các 
cảnh giới khốn khố; trong khi vô minh hoạt hóa theo phuong 
thức nhằm duy trì sự khố do hai cảm xúc kia [tham luyến và thù 
ghét] sinh ra. Do đó, tham luyến chấm dứt khi quý vị thấy các 
cảm giác vui thú là khố đau. [228] Trong truờng họp cảm giác 
đau đớn, sự thù ghét chấm dứt khi quý vị xét thấy rằng bởi vì 
các uân [của thân và tâm] là một tập họp của các nguyên nhàn 
gây ra khố đau, các cảm giác đau đớn từ chúng phát khởi ra chỉ 
nhu là đau đớn thế xác phát khởi ra vậy. Trong truờng hợp các 
cảm giác trung tính, vô minh ngừng khi quý vị thấy bản chất của 
các cảm giác đó là vô thuờng, tiêu tán và hoại diệt. Bằng cách 
này, quý vị ngăn ngừa không cho ba loại cảm giác khởi lên 
thành tam độc {tức tham, sân, si}. Tôi đã giải thích những điểm 
này theo Quyết Định Yeu Luận và Du-gỉà Hạnh Địa Luận {Các 
Tầng Bậc Hành Thiền). 

Giống nhu ai đó đang mang một gánh nặng không thế vui suớng 
đuợc nếu vẫn còn phải mang gánh nặng này, quý vị cũng vậy, sẽ 
tiếp tục chịu khố đau nếu quý vị vẫn còn mang gánh nặng của 
các uấn tuong ung. Cho dù đôi khi quý vị không có cảm giác 
đau đớn, nhung bởi vì các uấn đã bám rễ chắc chắn vào các 
khuynh huớng xáo trộn của khô đau và phiên não, khô do duyên 
sinh vẫn hiện diện, và do đó vô vàn các khố đau đang mấp mé ở 
tình trạng sắp xảy ra bằng vô số cách. Cho nên, vì khố do duyên 
sinh thấm nhập mọi khố đau và là gốc rễ của hai khố đau kia, 
hãy thuờng thiền quán về nó đế không còn bị nó mê hoặc nữa. 
Hon nữa, những cảm giác vui thú hiện thời của quý vị - nó làm 
cho tham luyến tăng truởng - hầu hết chỉ xảy ra khi có sự dịu 
bớt của khố đau (đuợc giảm bớt/khuây khỏa); vui thú không 
hiện hữu một cách tự nhiên, không hiện hữu độc lập với việc 
loại bỏ khố đau. Thí dụ, nếu quý vị bị đau khố vì đi bộ quá 


463 



nhiều, một trạng thái tâm khoan khoái khởi lên khi quý vị ngồi 
xuống. Khi đó, bởi vì tình trạng đau khố cực độ đang phai mờ 
đi, vui thú có vẻ nhu đang từ từ phát khởi. Tuy nhiên ngồi không 
phải tự nhiên là điều vui thú, bởi vì nếu quý vị ngồi lâu quá, đau 
khố lại khởi lên, giống nhu khi truớc. Giả dụ rằng ngồi và các tư 
thế khác tự bản chất của chúng là nguyên nhân của vui thú thì 
cũng như khố đau sẽ gia tăng tỉ lệ với mức độ dính mắc của quý 
vị với nguyên nhân của khố đau, vui thú cũng sẽ gia tăng theo 
lượng thời gian quý vị đi, ngồi, nằm, ăn hoặc uống, đứng dưới 
ánh nắng hoặc trong bóng mát. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu quý vị 
làm quá lâu bất kỳ điều nào kể trên, tất cả kết quả của việc làm 
đó tất cả chỉ là khố đau. [229] Bởi vì, như Nhập Thai Kỉnh đề 
cập trong cùng nguồn cảm hứng: 

Này Nanda, các hoạt động thân thế như đi, ngồi, đứng, hoặc 
nằm, mỗi thứ như vậy đều phải được hiểu là đau khổ. Nấu 
thiền giả phân tích bản chất của các hoạt động thân thế này, 
họ sẽ thấy rằng khi họ đi cả ngày mà không nghỉ, ngồi 
xuống, hoặc nằm xuống, họ sẽ kinh nghiệm việc đi này chỉ 
thuần là đau khố và sẽ có những cảm giác mãnh liệt, buốt 
nhói, không chịu nổi và không vui thú gì. Ý niệm đi là vui 
thú sẽ không khởi lên. 

Sau khi bàn luận cùng một cách như vậy về ba hoạt động thể 
chất kia, lời kinh nói tiếp: 

Tuy nhiên, này Nanda, bởi vì các hoạt động thế chất ngất 
đoạn sự liên tục của khố đau trong hoạt động này hoặc hoạt 
động kia, thì trong một số hoạt động thế chất khác, một cái 
khố mới khác lại phát khởi; và với điều này họ tưởng là vui 
thú. Này Nanda, khi cảm giác vui thú hữu lậu này khởi lên, 


^501 Garbhãvakrãnti-sũtra, P760: 109.3.3-6. Dường như 
Tsongkhapa đã dùng một bản dịch khác cho đoạn này. Đoạn trích 
dẫn tiếp theo cũng thấy ở đây. 

464 



đó chỉ là khố đau đang khởi lên; khi nó chấm dứt, chỉ có bản 
chất của khố đau này chấm dứt mà thôi. Khi nó lại khởi lên 
nữa, đó chỉ là hoạt động tác họp phát khởi; khi nó chấm dứt, 
đó chỉ là hoạt động tác họp chấm dứt. 

Cũng vậy, ngài Thánh Thiên trong Tứ Bách Kệ Tụng nói : 1 

Vui thú, khi gia tăng, 

Đuợc thấy thay đổi thành đau đớn; 

Đau đớn, khi gia tăng, 

Lại không biến thành vui thú tuông tự trên. 

2” Suy ngẫm về các khổ đau cụ thể 

Trong sáu loại đau đớn cụ thể, trên đây tôi đã giải thích các loại 
đau khố của ba cõi kho não. 

(a) Khổ đau của con ngưòi 

Từ những điều đuợc giải thích ở trên, quý vị nên hiếu rằng khố 
đau của con nguời bao gồm cái đau đớn của đói khát, các cảm 
giác nóng lạnh khó chịu, và cái khố đau trong việc tìm kiếm thức 
ăn thức uống 2 và bị mỏi mệt. Đó cũng là sinh, lão, bệnh, tử, 
v.v... - bảy loại mà tôi đã giải thích khi trước . 3 Hon nữa, quý vị 
nên hiếu đau khố của con người theo hai trích dần sau đây. Tư 
Lưomg Tập Luận ( Sambhãra-Pankathã ) của ngài Thế Thân nói : 4 


1 BA502 Cs: 2.12; P5246:133.4.4-5. 

2 BA503 Chánh văn ở đây (LRCM: 299.17) ghi là tshol kro và đã được 
sửa lại thành tshol 'gro (mChan: 444.01; A-kya: 139.02). 

3 BA504 Những hạng mục còn lại trong danh sách bảy hạng mục gồm 
ba rút từ trong danh sách tám hạng mục ở trên: cái khổ của việc 
phải gặp điều bất như ý, cái khổ của việc phải xa lìa điều toại ý, và 
cái khổ của việc tìm kiếm mà không được điều mình muốn. Hạng 
mục thứ tám trong danh sách, cái khổ của các uẩn bị sở hữu, là 
một là hạng mục tóm tắt được thêm vào nhưng không được đề 
cập khi liệt kê những cái khổ của con người. 

4 BA505 Sarpbhãra-parikathã, P5422: 233.2.8-233.3.3. 


465 



Rõ ràng là con người cũng có 
Mọi khố đau của các cõi khốn kho - 

Bị đau đớn hành hạ, họ giống như các chúng sinh ở địa ngục; 
Bị tước đoạt mọi thứ, họ giống như những chúng sinh trong 
thế giới của Tử Thần [các ngạ quỷ] 

Con người cũng có cái khố của súc sinh [230] 

Ở chồ kẻ mạnh dùng sức 

Làm thưong tốn và áp bức người yếu - 

Những khố đau này như một dòng sông. 

Có người bị khố đau vì nghèo túng; 

Với người khác, khố đau phát sinh từ lòng bất mãn. 

Cái khố của lòng khao khát thật không thế chịu nổi. 

Mọi người đều cãi cọ và có thế bị giết chết. 

Trong Tứ Bách Kệ Tụng -. 1 

Đối với kẻ có đặc quyền, đau đớn ở tinh thần; 

Đối với người thường, đau đớn noi thế chất. 

Ngày qua ngày cả hai loại đau đớn 
Đeu làm khố thế gian này. 

(b) Khổ của A-tu-la 

Trong Bằng Hữu Thư: 2 

Cũng vậy, các A-tu-la, do chính bản chất của họ, phải chịu 

cái khố lớn ở trong tâm 

Bởi họ thù ghét sự vinh quang của chư thiên. 

Nên dù thông minh, họ không thấy sự thật 


^506 Cá: 2.8; P5246: 133.4.2 . 

2 BA507 Suhrl-lekha : 102; P5682:237.4.6. 
466 



Bởi sự ngăn che trong tâm là điếm đặc thù của cõi tái sinh 
này. 

Nói cách khác, họ bị hành hạ vì lòng ganh tị không thế chịu 
đựng nổi của mình đối với của cải của chư thiên. Vì lý do này, 
họ đánh nhau với chư thiên và phải chịu nhiều khố đau, chang 
hạn như bị cắt đứt ngang mình và bị phanh thây. Họ thông minh, 
nhưng họ bị những ngăn che trong tâm, quả thành hình từ nghiệp 
trong quá khứ, khiến họ không thế nào nhìn thấy sự thật từ trong 
hoàn cảnh của mình. Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại {skt. 
Sad-dharmãnusmrty-upasthãna} nói họ là súc sinh, nhưng Du- 
già Hạnh Địa Luận đặt họ vào trong cõi của chư thiên. 

(c) Suy ngẫm về cái khổ của chư thiên 

Giải thích ở đây liên quan đến (1) chư thiên của dục giới và (2) 
chư thiên của sắc giới và vô sắc giới 

(i) Chư thiên của dục giói 

Những khố đau của chư thiên ở dục giới được xem xét trong ba 
phần sau: 

1 . Cái khố của việc phải chết và bị giáng xuống giới thấp 

2. Cái khố của âu lo 

3. Cái khố của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết, và bị 
đuổi đi 

(a’) Cái khố của việc phải chết và rơi xuống chỗ thấp 
(1’) Cái khổ của việc phải chết 

Trong Bằng Hữu Thư : 1 

Mặc dù chư thiên hưởng những lạc thú lớn ở cõi trời, 

Cái khố của việc phải chết ở đó còn mạnh hơn như vậy. 

Bậc trí giả hiểu điều này nên ngừng tạo tác 

Lòng tham luyến các cõi trời rồi sẽ bị hủy diệt. [231] 


1 BA508 Nt.: 98; P5682:237.4.2-3. 


467 



Chư thiên hưởng thụ lạc thú qua việc thỏa mãn các ham muốn 
nhục dục, nhưng còn lớn hơn vậy nữa là cái khố đau ghê gớm 
mà họ trải qua khi chết, khi nhận ra năm dấu hiệu chết, về điểm 
này luận văn trên nói : 1 

Thân thê họ chuyên thành màu xâu xí, 

Nệm gối của họ không còn êm ái nữa, 

Vòng hoa của họ héo úa, và y phục có mùi hôi; 

Mồ hôi bất thường đố khắp thân thế. 

Năm dấu hiệu cho chư thiên ở cõi trời, 

Báo trước họ sẽ chết và giã từ nơi đó, 

Tương tự như các dấu hiệu 

Báo trước cái chết của con người ở cõi thế gian. 

(2’) Cái khổ của việc phải roi xuống các cảnh giới thấp 

Trong Bằng Hữu Thư : 2 

Họ phải giã từ thế giới thần tiên. 

Neu phước đức của họ cạn hết, 

Khi đó, bất lực, họ sẽ thành 

Súc sinh, ngạ quỷ, hoặc chúng sanh địa ngục. 

(b’) Cái khổ của âu lo 

Chư thiên có nhiều phước đức sẽ có những thứ được mong 
muốn nhất. Khi nhìn thấy họ, những thần có ít phước đức hơn 
cảm thấy lo âu và vì vậy mà phải trải qua nhiều khố não và đau 
đớn. 

(c’) Cái khổ của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết, và bị 
đuổi đi 


1 BA509 Nt.: 99-100; P5682:237.4.3-5. 

2 BA510 Nt.: 101; P5682:237.4.5-6 . 
468 



Khi chư thiên đánh nhau với A-tu-la, họ phải trải qua cái đau 
đớn của việc tay chân và các phần nhỏ ở rìa thân thế bị cắt đứt, 
bị phanh thây, và bị giết. Khi bị cắt đầu, họ chết, nhưng tay chân 
sê mọc lại sau khi bị cắt đứt hoặc bị đâm rạch, và họ sẽ tiếp tục 
sống, về việc bị đuối đi, khi có chiến trận, các thiên thần nhiều 
quyền năng sẽ đuối các thiên thần yếu ra khỏi nhà. Hơn nữa, như 
Tư Lương Tập Luận của ngài Thế Thân nói: 1 

Chư thiên say sưa trong lạc thú nhục dục 
Trong tâm không có hạnh phúc - 
Họ bị một thứ lửa bên trong thiêu đốt 
Lửa bốc cháy do nhiễm lây lạc thú nhục dục. 

Làm sao có được hạnh phúc 

Cho những người tâm thần phân tán? 

Vì tâm họ không được kiểm soát [232] 

Và không được tập trung dù chỉ trong chốc lát. 

Từ bản chất vốn bối rối và loạn động. 

Họ sẽ không bao giờ trầm tĩnh - 
Như ngọn lửa có gồ làm nhiên liệu 
Lửa này cháy rực, có thêm gió trợ lực. 

Và cũng vậy: 

Họ giống như những người ốm yếu, khỏi bệnh 

Chưa bao lâu, ăn uống không đúng cách và bị bệnh trở lại. 

(ii) Chư thiên của sắc giói và vô sắc giói 

Chư thiên ở cảnh giới cao nhất - sắc giới và vô sắc giới - mặc 
dù thoát khỏi các đau khố này nhưng vần chết và mang theo các 
phiền não và ngăn che. Bởi vì họ không tự chủ được về chồ ở 
trong tương lai, nên thậm chí họ phải khố vì các khuynh hướng 
xáo trộn. Hơn nữa, như Tư Lương Tập Luận nói: 2 

^511 Sambhãra-parikathã, P5422:233.3.3-5, 233.3.6-7. 

2 BA512 Nt.j P5422-233.3 .7- 233.4.1. 

469 



Những kẻ ở sắc giới và vô sắc giới 

Đã vượt qua cái khổ của đau đớn và của đổi thay. 

Tự bản chất họ được hỷ lạc của định từ thiền; 

Họ ở trong tình trạng không lay chuyến trong nhiều đại kiếp. 

Nhưng ngay cả điều này chắc chắn không là giải thoát; 

Sau khi đã trải xong điều này, họ sẽ lại giáng xuống. 

Cho dù có vẻ như họ đã vượt qua 
Sự hồn loạn của các cảnh giới khốn khố, 

Tuy nhiên giống như chim bay vút lên trời, 

Cho dù cố gắng chúng cũng không thế ở noi đó mãi - 
Giống như mũi tên được bắn đi bằng sức mạnh của một đứa 
trẻ, 

Mũi tên cuối cùng sẽ lại rớt xuống. 

Giống như đèn bo đã cháy trong một thời gian dài 
Đang tiêu tan từng giây từng phút, 

Chúng đang bị vây khốn vì những thay đối 
Của cái khố do duyên sinh. 

Suy ngầm như vậy về những cái khổ tổng quát và cụ thể của 
năm hoặc sáu loại chúng sinh. Rồi lúc quý vị thấy ghê tởm với 
dòng sinh tử luân hồi, quý vị sẽ thắc mắc về nguyên do của nó. 
Cái gì tạo ra sinh tử luân hồi? 


470 



Chương 20: Nguồn Gốc của Sự Khổ 


2’ Suy ngầm về tiến trình luân hồi về mặt nguồn gốc 
a” Phiền não khởi lên nhu thế nào 
1” Nhận diện phiền não 
2” Thứ tự theo đó phiền não khởi lên 
3” Các nguyên nhân của phiền não 
4” Những sai sót của phiền não 
b” Từ đó quý vị tích lũy nghiệp nhu thế nào 
1” Xác định nghiệp mà quý vị tích lũy 

(a) Nghiệp từ ý định {ý nghiệp} 

(b) Nghiệp từ hành động có chủ ý {thân nghiệp} 

2” Quý vị tích lũy nghiệp nhu thế nào 

(a) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác lạc thú 

(i) Tích lũy nghiệp vì lạc thú xuất phát từ vui 
huởng những đối tuợng ua thích - sắc, thanh, và 
những thứ tuông tự 

(ii) Tích lũy nghiệp vì đạt hỷ lạc trong thiền định, 
sau khi quý vị đã từ bỏ tham luyến đối với các lạc 
thú giác quan bên ngoài 

(b) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác trung tính 
c” Quý vị chết và tái sinh nhu thế nào 

1” Nguyên nhàn của cái chết 
2” Tâm thức vào lúc chết 

(a) Chết với tâm thiện lảnh 

(b) Chết với tâm bất thiện 

(c) Chết với tâm trung tính về mặt đạo đức 
3” Hoi nóng tụ ở đâu 

4” Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm nhu thế 
nào 

5” Rồi quý vị tái sinh nhu thế nào 

*ẩb 


471 



2’ Quán chiếu quá trình luân hồi trong khuôn khổ nguồn gốc 
của nó 

Nguồn gốc của luân hồi đuợc giải thích bằng ba phần sau: 

1 .Phiền não khởi lên nhu thế nào 

2. Quý vị tích lũy nghiệp nhu thế nào 

3. Quý vị chết và tái sinh nhu thế nào 

a”Phiền não khởi lên như thế nào 

Nghiệp và phiền não đều là những nguyên nhân cần thiết đế tạo 
thành luân hồi, nhưng phiền não là phưong diện chính yếu. [233] 
Bởi vì, cũng như hột giống không có hoi ấm, đất, v.v. sẽ không 
sinh ra mầm cây, cho nên nếu thiếu phiền não - cho dù quý vị có 
tích lũy vô số nghiệp trong quá khứ - vẫn sẽ không có mầm kho 
đau vì nghiệp còn thiếu những trợ duyên cần thiết. Một lý do 
nữa khiến phiền não là chính yếu - ngay cả khi không có nghiệp 
tích lũy từ trước - vì nếu phiền não hiện diện, thì lập tức quý vị 
sẽ tích lũy nghiệp mới, và do đó sẽ chiếm hữu các uấn trong 
tưong lai. Tuông tự, Lượng Thích Luận của ngài Pháp Xứng 
nói: 1 


Nghiệp của người đã vượt khỏi khát khao đế tồn tại 
Sẽ không đủ năng lực đế phóng hoạt sang một kiếp khác 
Bởi vì các trợ duyên của nó đã không còn. 

Lại nữa: 


Bởi vì các uấn sê lại phát sinh, nếu ngưoi còn tham chấp. 

Do đó, điều rất quan trọng là cần nưong tựa vào một phưong 
cách đối trị các phiền não. Hon nữa, bởi vì điều này đòi hỏi hiếu 
biết về phiền não, cho nên quý vị cần phải am tường về phiền 
não. Tri kiến này gồm có bốn phần: 


^513 Pramãna- varttĩkã'. 105d-196b, 276ab; P5709: 86.5.4,88.2.3. 
472 



1 . Nhận diện phiền não 

2. Thứ tự theo đó phiền não khởi lên 

3. Các nguyên nhân của phiền não 

4. Những sai sót của phiền não 

1” Nhận diện phiền não 

Vỉ Diệu Pháp Tập Luận của ngài Vô Trước đưa ra một định 
nghĩa tổng quát về phiền não: 1 

Phiền não được định nghĩa là một hiện tượng, khi khởi lên, 
có tính chất quấy rối và, qua việc phát khởi, [hiện tượng đó] 
quấy rối dòng tâm thức. 

Cho nên, khi phát sinh, nó quấy rối dòng tâm thức. 

Sau đây là các định nghĩa cụ thế của mười phiền não: 

1) Tham luyến {hay tham chấp } có nghĩa là đế ý một đối 
tượng vui thích hoặc hấp dần ở bên ngoài hoặc bên trong và 
ham muốn đối tượng đó. Khi tham luyến bám chắc vào đối 
tượng và trở nên mạnh mẽ, quý vị khó có thế tách rời khỏi 
đối tượng, cũng giống như khó có thể tẩy vết dầu đã thấm 
vào trong vải. 

2) Thù nghịch có nghĩa là quy thuận các nguồn gốc của khố 
- chắng hạn như chúng sinh, đau đớn, vũ khí, hoặc gai góc - 
và phát sinh ra tâm khắc nghiệt, dày vò; tâm này nghĩ ngợi 
về việc làm hại các đối tượng đó. [234] 

3) Kiêu mạn có nghĩa là tuân thuận theo - hoặc bên trong 
hoặc bên ngoài - những tính chất như cao, thấp, tốt, hoặc xấu 
và dựa trên cái nhìn cứng nhắc về các uấn đang hư hoại 
{hoại uẩn}, để cho tâm mình được thổi phồng lên; quý vị có 
thái độ tự tôn. 


^514 Abhidharma-samuccaya, P5550: 253.3.5-6. 


473 



4) Vô minh có nghĩa là việc sở hữu phiền não của sự hiểu sai 
lạc vì tâm không đuợc rõ ràng về bản chất của Tứ-Đe, 
nghiệp và nghiệp quả, và Tam Bảo. 

5) Nghi ngờ có nghĩa là xét ba đối tuợng này - Tứ-Đe, 
nghiệp cùng với nghiệp quả, và Tam Bảo - và không chắc 
chắn rằng các đối tuợng này có hiện hữu hoặc có thật hay 
không. 

6) Quan điểm cứng nhắc {cố chấp} về các hoại uẩn 1 là một 
trí thông minh phiền não; trí thông minh này quy thuận theo 
các uấn bị chiếm hữu và coi chúng là “cái tôi” hoặc “của 
tôi”, có nghĩa là coi chúng nhu là bản ngã hoặc vật sở hữu 
của bản ngã. Ớ đây, bởi vì “hu hoại” nghĩa là vô thuờng và 
“các uẩn” ở số nhiều, 2 các từ ngữ này cho thấy điều đuợc 
nắm bắt chỉ đon giản là các hiện tuợng vô thuờng và đa 
dạng; không có con nguời thuờng hằng và đon độc. Đó là lý 
do tại sao nó đuợc gọi là “quan điểm cố chấp về các uẩn 
đang hu hoại”. 

7) Quan điếm biên kiến là một trí thông minh phiền não; trí 
thông minh này xem ngã nhu đuợc hiếu qua quan điểm về 
các hoại uấn và coi ngã là thuờng hằng và vĩnh cửu, hoặc là 
phải bị hủy diệt tới không còn có tái sinh từ đời này sang đời 
tuong lai. 

8) Niềm tin vào uy thế tối cao của tà kiến 3 là một trí thông 
minh phiền não; trí thông minh này theo một trong ba quan 
điểm - quan điểm về các hoại uẩn, quan điểm biên kiến, hay 
quan điểm tà kiến - theo cùng với các uấn của nguời có kiến 
chấp và dựa trên cơ sở đó mà một quan điểm nhu thế hình 
thành, và coi quan điểm nhu vậy là tối cao. 


klũng gọi là thân kiến. 

2 BA515 Theo nghĩa đen, kiến giải về các uẩn đang hư hoại ('jig tshogs 
la Ita ba) là "kiến giải về tập hỢp đang hư hoại". Ở đây, để chia 
chẻ thuật ngữ này thành các phần nhỏ, theo nghĩa đen 
Tsongkhapa nói "tập hỢp chỉ cho thấy số nhiều". 

3 Hay kiến thủ kiến, ý kiến chấp lấy ý kiến. 

474 



9) Tin tưởng vào uy thế tối cao của đạo đức và giới luật tôn 
giảo 1 là một trí thông minh phiền não; trí thông minh này 
tuân thủ theo một kỷ luật đạo đức vốn chối bỏ sai trái về giới 
luật đạo đức, hoặc tuân theo một giới luật đòi hỏi các hình 
thức chắc chắn về trang phục, cung cách, lời nói, và cử chỉ; 
cũng nhu là các uân của thân và tâm dựa trên co sở các hình 
thức vê kỷ luật đạo đức và khô hạnh đê hình thành {quan 
điểm đó}, và coi trọng các hình thức đó có vai trò nhu là 
việc thanh lọc tội lỗi, giải thoát khỏi các khố đau, và đem 
quý vị ra khỏi luân hồi. 

10) Tà kiến là là một trí thông minh phiền não vốn phủ nhận 
sự tồn tại của những điều nhu là các tiền kiếp, các đời tuông 
lai hoặc nghiệp và nghiệp quả, hoặc tin rằng nguyên nhân 
của các chúng sinh là một đấng tạo hóa thiêng liêng hoặc 
một bản thể nguyên sơ, v.v. 1 2 

Tôi đã giải thích mười phiền não này theo Vỉ Diệu Pháp Tập 
Luận và Du-già Hạnh Địa Luận và Ngũ Uân Luận ( Pahca - 
skanda-Prakarana ) của ngài Thế Thân. 3 [235] 

2” Thứ tự theo đó phiền não khỏi lên 

Một cách để xem xét vấn đề này là xem vô minh tách biệt với 
quan điểm về các hoại uấn. Thí dụ khi chạng vạng tối vừa phủ 
xuống một cuộn dây thừng, tình trạng đó khiến dây thừng sẽ trở 
nên không rõ ràng và có người có thế tưởng đó là một con rắn. 


1 Giới cấm thủ kiến, ý kiến chấp lấy giới cấm. 

2 BA516 Một vài hệ thống triết lý Ấn Độ giáo coi Thượng Đế (Isvara) là 
đấng sáng tạo ra thế giới; các hệ thống khác (đặc biệt là trường 
phái Sãrpkhya - tức trường phái Số Luận) coi sự chuyển hóa của 
vật chất nguyên sơ là yếu tố dự phần vào việc sáng tạo thế giới. 
Theo những người Sãrpkhya hữu thần, thần linh tối cao khởi sự và 
giám sát việc sáng tạo ra thế giới từ "bản chất nền tảng" (rang 
bzhin, prakrti), cũng được gọi là "tinh túy nguyên sơ" (gtso bo, 
pradhana). 

3 BA517 Panca-skandha-prakarana, P5560,vol. 113. 


475 



Tương tự, theo quan điểm này, sự hiểu lầm các uẩn như là bản 
ngã khởi lên do bóng tối của vô minh ngăn che không cho thấy 
rõ ràng cách thức hiện hữu của các uấn. Kh i đó các phiền não 
khác phát triển từ sự hiếu lầm này. Mặt khác, nếu quý vị cho 
rằng vô minh và quan điếm về các hoại uấn là đồng nhất thì khi 
đó chính quan điếm về các hoại uấn này là gốc rễ của phiền não. 
Khi quan điểm về các hoại uấn nắm bắt một bản ngã, thì sự phân 
biệt giữa bản ngã và kẻ khác khởi lên. Một khi đã có sự phân 
biệt này, quý vị trở nên tham chấp vào những thứ liên hệ đến 
bản thân mình và thù nghịch với những thứ thuộc về người khác. 
Trong khi quý vị quy thuận theo bản ngã này, thì tâm quý vị 
cũng trở nên thối phồng lên. Quý vị phát triển một niềm tin rằng 
chính cái ngã này hoặc vĩnh cửu hoặc là chủ thế của sự hủy diệt. 
Quý vị trở nên tin vào tính cách tối cao của quan điểm ngã kiến 
và những thứ tương tự, và quý vị cũng tin vào tính cách tối cao 
của những lối hành xử tai hại liên quan tới các quan điểm như 
thế. Tương tự, quý vị phát triển tà kiến phủ nhận sự hiện hữu của 
những điều như Tôn Sư đã dạy về vô ngã và những điều mà ngài 
dạy - bao gồm nghiệp và nghiệp quả, Tứ-Đe, Tam Bảo, V.V.; 
hoặc quý vị nghi ngờ về sự hiện hữu hoặc sự có thật của những 
điều này. Lượng Thích Luận của ngài Pháp Xứng: 

Một khi có một bản ngã, sẽ có ý niệm về một người khác. 

Khi nhân danh ngã và người khác, sẽ có tham chấp và thù 

nghịch. 

Tất cả các lỗi lầm xảy ra 

Đeu liên quan đến những thứ này. 

3” Các nguyên nhân của phiền não 

Có sáu tầng như được trình bày trong Bồ-tát Địa: 

1) Cơ sở là xu hướng tiềm tàng cho phiền não. 


^518 Pramana-varttĩka\ 221cd-222ab; P5709:87.2.5-6. 
476 




2) Đổi tượng là sự trình hiện các trần cảnh thuận lợi cho 
phiền não phát khởi. 

3) Bối cảnh xã hội là ảnh hưởng của bạn bè xấu và của 
những kẻ dại dột. 

4) Thuyết luận là việc nghe những giảng dạy sai lầm. 

5) Huân tập là quá trình trở nên quen thuộc với các phiền 
não trong quá khứ. 

6) Chủ tâm là sự chú tâm không đúng; chú tâm này phóng 
tưởng ra sự “vui thú” lên các sự vật mang đặc tính không vui 
thú, nhận thức một vật vô thường thành thường hằng, và 
những thứ tưong tự [bốn khái niệm sai sót, một cách lầm lạc, 
đã xem sự việc thật ra là vô thường, khố, bất tịnh và vô ngã 
trở thành sự việc thường hằng, vui thú, thanh tịnh và hữu 
ngã.] [236] 

4” Những sai lạc của phiền não 

Khi một phiền não khởi lên, đầu tiên nó hoàn toàn làm cho tâm 
đau buồn, khiến cho quý vị sai lầm trong việc mình đang theo, 
củng cố các xu hướng tiềm tàng của quý vị, và khiến cho phiền 
não cùng loại tái hiện. Nó có thế hại quý vị, những người khác, 
hoặc cả hai; nó dần tới các hành động sai lầm trong đời này, 
trong đời sau, hoặc trong cả hai. Nó tạo ra các kinh nghiệm đau 
đớn và thống khổ, cũng như cái khổ của sinh, và những thứ 
tưong tự như vậy {lão, bệnh, tử}. Nó đưa quý vị xa rời niết-bàn, 
công đức của quý vị bị hủy diệt và các nguồn của cải của quý vị 
bị cạn kiệt. Trong xã hội, quý vị cảm thấy lo lắng, không vui thú, 
không có tự tin, trong khi tiếng xấu của quý vị lan đi mọi phía, 
những người toàn hảo như các đạo sư và vị hộ trì sẽ khiến trách 
quý vị. Quý vị chết trong hối tiếc, mục đích của quý vị không 
hoàn tất, và sau khi chết quý vị sẽ tái sinh vào cảnh giới khốn 
khổ. 

Hơn nữa, như Đại Thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận nói: 1 . 


^519 MSA: 27.25-26; P5521:14. 1.2-3. 


477 



Qua phiền não, ngươi tự hủy diệt mình, hủy diệt các chúng 
sinh khác, và hủy diệt giới luật. 

Sau khi ngươi đã làm tiêu tan niềm vui của mình, người khác 
lánh xa ngươi; các vị hộ trì và đạo sư khiến trách ngươi. 

Bị ô danh, ngươi sẽ bị tái sinh vào trong hoàn cảnh không có 
thì giờ nhàn rỗi. 

Ngươi bị nhiều thống khố vì bị mất phấm hạnh mà ngươi đã 
có hoặc sẽ đạt được. 

Hơn nữa, quý vị nên biết những khuyết điểm như được mô tả 
trong Nhập Bồ-đề Hành Luận : 1 

Những kẻ thù như sân hận và tham chấp 
Không có chân mà cũng chăng có tay, 

Cũng không can đảm mà cũng không sáng trí. 

Thế thì làm sao chúng bắt ta làm nô lệ? 

Khi chúng mãi trong tâm ta, 

Làm hại được ta là chúng hả hê. 

Chúng không dài lâu mà không sân hận - 
Dung thứ chúng là điều lố bịch! 

Ngay khi tất cả chư thiên và A-tu-la 
Nối lên làm kẻ thù chống lại ta, 

Họ cũng không thế đưa hoặc cưỡng bách ta 
Vào trong lửa của địa ngục Vô Gián. 

Nhưng phiền não, kẻ thù hùng mạnh này, [237] 

Chỉ trong chớp mắt đấy ta vào trong lửa 
Nóng đến nỗi nếu Tu-di gặp lửa đó 
Thì tro tàn cháy cũng không còn. 

Kẻ thù là phiền não của chính ta 


1 BA520 BCA: 4.28-33; P5272:248. 1.7-248.2.3. 
478 



Đã có mặt lâu rồi từ vô thủy vô chung. 

Không kẻ thù nào khác có sức mạnh 
Đe tồn tại lâu dài nhu vậy. 

Neu phục vụ và quan tâm nguời đúng mức 

Mọi nguời sẽ giúp nguơi và khiến nguơi hạnh phúc, 

Nhung nếu nguơi phục vụ phiền não của mình 
Chúng chỉ gây nguôi thêm nhiều đau khố. 

Quý vị phải hiếu đúng theo nhu điều ngài Gõn-ba-wa nói: 

Để diệt trừ các đau khổ, nguôi phải biết những khuyết điểm, 
đặc tính, cách đối trị của chúng, và những nguyên nhản 
khiến phiền não phát sinh. Sau khi nguôi đã nhận ra các sai 
lạc của chúng, hãy coi chúng là hu hại và xem chúng nhu kẻ 
thù. Neu nguôi không nhận ra những sai lạc của phiền não, 
nguôi sẽ không hiếu đuợc chúng là kẻ thù. Cho nên, nguời ta 
nói rằng nguôi nên suy ngẫm về điểm này, theo những điều 
đuợc nêu lên trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận và 
Nhập Bồ-đề Hành Luận. 

Và lại nữa: 

Cũng hãy học hỏi những luận thích của ngài Thế Thân và 
ngài Vô Trước đế hiếu những tính chất của phiền não. ít nhất 
hãy học hỏi Ngũ uẩn Luận của ngài Thế Thân. Một khi 
ngưoi đã biết các căn bản phiền não và tùy phiền não, khi 
tham luyến, thù nghịch hoặc các thứ như thế khởi lên trong 
dòng tâm thức, ngưoi có thế nhận diện được chúng - nghĩ 
“Nó là cái này; bây giờ nó vừa mới khởi lên” - và chống cự 
lại phiền não đó. 

b” Từ đó quý vị tích lũy nghiệp như thế nào 

1 . Nhận diện nghiệp mà quý vị tích lũy 

479 



2. Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào 

1” Nhận diện nghiệp mà quý vị tích lũy 

(a) Nghiệp thuộc về ý định {ý nghiệp} 

Vi Diệu Pháp Tập Luận : 1 

Ý định là gì? Đó là ý nghiệp liên quan tới tâm; nó hoạt tác 
tâm vào các hoạt động thiện, bất thiện, và trung tính về đạo 
đức. 

Như thế, ý định là ý nghiệp, một quá trình của tâm; nó làm 
chuyến động và thôi thúc tâm mà tâm đó liên kết tới các đối 
tượng. 

(b) Nghiệp thuộc về hành động có chủ ý {thân nghiệp} 

Đây là hành động của thân và khâu được ý định thúc đây. [238] 
Vi Diệu Pháp Báu Luận: 2 

Nghiệp vừa là ý định vừa là điều mà nó tạo ra. 

Ý định là ý nghiệp; 

Điều mà nó tạo ra là thân nghiệp và khấu nghiệp. 

Tì-bà-sa bộ {skt. Vaibhãsika} chia thân và khấu nghiệp thành 
hai loại, loại nhận thức được và loại không nhận thức được, và 
cho rằng cả hai loại luôn luôn có sắc tướng. Ngài Thế Thân bác 
bỏ quan điểm này, khắng định rằng thân và ý nghiệp là ý định 
hoạt động cùng với ứng xử có thế nhận thức được của thân và 


1 BA521 Abhidharma-samuccaya, P5550:256.4.7. 

2 BA522 AK: 4.46b; P5590: 120.4-5. 

480 



khẩu; do vậy, cả hai hình thức nghiệp [ý định và được có chủ 
định] thật ra đều là các ý định . 1 

Nói chung, nghiệp có ba loại: thiện, bất thiện, và trung tính về 
mặt đạo đức, nhưng ở đây quý vị chỉ quan tâm đến hai loại đầu. 
Nghiệp thiện có hai loại, thiện nghiệp hữu lậu và thiện nghiệp vô 
lậu 2 . Tôi chỉ thảo luận nghiệp hữu lậu và nghiệp này cũng có hai 
loại: loại hiện diện trong tâm của bậc thánh và loại hiện diện 
trong tâm kẻ phàm phu. Ớ đây quý vị lại chỉ quan tâm đến loại 
sau mà thôi. 

Nghiệp bất thiện là nghiệp không có công đức. Nghiệp có công 
đức là nghiệp thiện trong tâm các chúng sinh ở dục giới. Bất 
chuyển nghiệp {Nghiệp không chuyển đổi} là nghiệp thiện hữu 
lậu trong tâm các chúng sinh ở sắc giới và vô sắc giới. Tuông tự, 
Vi Diệu Pháp Báu Luận nói : 3 

Phước đức là nghiệp thiện của dục giới. 

Nghiệp không thay đối sinh ra các cảnh giới cao hon [của 
chư thiên]. 

Tại sao lại gọi là bất chuyến nghiệp? Ớ dục giới, có nghiệp đáng 
lẽ kết trái trong khi quý vị là phạm thiên lại có thế kết trái khi 
quý vị đang là người, súc sinh, hoặc ngạ quỷ; do đó kết quả của 
nó thay đối. Trong các cảnh giới cao hon [của chư thiên], nghiệp 


1 BA523 Xem AK, Shastri 1972: 576-589 và Pruden 1988 về la Vallee 
Poussin 1971:12-25 

2 Theo Geshe Lhundub Sopa thì nghiệp hữu lậu là hành vi một cách cơ 
bản được thúc đẩy bởi các động cơ phiền não che chướng. Đây là 
hành vi có nguồn gốc từ phiền não và một khi nó được tiến hành 
sẽ nuôi dương phiền não tương lai. P291. Chương 8. Steps on the 
Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. VVisdom. 2005. 

3 BA524 AK: 4.46ab; P5590:121.3.2. {Theo như các diễn giải của 
Geshe Sopa thì đây là một cách phân loại khác về nghiệp bao gồm 
(1) nghiệp có công đức, (2) nghiệp không có công đức và (3) 
nghiệp bất chuyển. P292. Chương 8. Steps on the Path to 
Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. VVisdom. 2005.} 


481 



kết trái ở một mức độ nào đó không thành hình ở các mức độ 
khác hơn; do đó nó không thay đổi. Cho nên, Vỉ Diệu Pháp Báu 
Luận : 1 

Tại sao? Bởi vì sự kết trái của nghiệp 
Ớ những mức độ này thì không thay đổi. 

2” Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào {Cách thức nghiệp 
tích lũy} 

Nói chung, các bậc thánh chỉ tạo và tích lũy các nghiệp thiện, 
nhưng bậc nhập lưu và nhất lai [bậc thánh ở mức độ thấp hon] 2 
có thế tích lũy nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, những bậc thánh này 
không tích lũy nghiệp thúc bách họ luân hồi ở cõi hạnh phúc 
hoặc kho não. Bởi vì Căn Bản Trung Quán Luận Tụng của ngài 
Long Thọ nói: 3 [239] 

Vì cội rề của luân hồi là hành vi cấu họp. 

Bậc trí giả không tạo hành động thúc bách phải tái sinh. 

Bất trí là những người tạo các hành vi như thế ấy. 

Bậc trí giả không làm vậy vì họ nhìn thấy thực tại. 

Cũng thế, đại sư Thế Thân nói: 4 


1 BA525 Ibid: 4.46cd; P5590: 121.3.2-3. 

2 Bốn quả tu chứng của hàng Thanh văn từ thấp tới cao là: Nhập LƯU 
(cũng gọi Dự LUu hoặc Tu-đà-hoàn), vừa nhập vào nguồn, khởi sự 
tu tập để đi tới biển giác ngộ; Nhất Lai (cũng gọi TU-đà-hàm), còn 
tái sinh lại nhân gian một lần nữa mới đắc quả A-la-hán; Bất Lai 
(cũng gọi A-na-hàm), sinh lên tầng trời 19, tầng trời cao nhất của 
sắc giới, ở đó tu đắc quả A-la-hán; Bất Sanh (cũng gọi A-la-hán 
hoặc Sát Tặc), không còn trở lại luân hồi nữa. Ba quả vị đầu chỉ 
phá được một phần phiền não, chỉ có quả vị thứ tư mới phá sạch 
mọi giặc phiền não. 

3 BA526 Prajhã-nãma-mũla-madhyamaka-kãhkã\ 26.10;P5224. 

4 BA527 Pralitya-samutpãdadi-vibhahga-nirdesa ( Duyên Khởi Phẫn Giải 
Luận), P5496:302.3.8. Tucci 1934 đặt tựa là pratĩtyasamutpãda- 
sũtrabhãsya ( Duyên Khởi Kinh Thích) {Tuy nhiên, trong bản dịch 
482 



Khi ngươi nhìn thấy chân lý, ngươi không bị cưỡng bách 
phải tái sinh. 

Do đó, bao lâu quý vị còn sinh hoạt dưới ảnh hưởng của ý niệm 
về ngã, quý vị sẽ tích lũy nghiệp mà nghiệp này trói buộc quý vị 
vào trong luân hồi. Một khi quý vị đã nhận thức được thực tại - 
đó là vô ngã - quý vị vẫn có thế tái sinh vào luân hồi vì sức 
mạnh của các nghiệp trước đây và phiền não, nhưng quý vị sẽ 
không tích lũy nghiệp mới vốn có khả năng thúc bách phải tái 
sinh như vậy. Như Du-già Hạnh Địa Luận của ngài Vô Trước 
nêu, bậc nhập lưu và nhất lai không bám chấp vào ý niệm về ngã 
mà bác bỏ nó - giống y như người khỏe chế ngự kẻ yếu. Do đó 
mọi phàm phu - từ mức độ cao nhất của lộ trình chuẩn bị Đại 
Thừa 1 trở xuống - tích lũy nghiệp mà nghiệp này thúc bách họ 
tái sinh trong luân hồi. Vì lý do đó, khi những người đang bị ảnh 
hưởng của vô minh phiền não và quan điểm các hoại uấn thân 
khấu ý sê bị vướng mắc vào các điều bất thiện - thí dụ như giết 
hại - họ sẽ tích lũy nghiệp vô công đức. Người làm việc thiện 
trong dục giới - chang hạn như thực hành bố thí hoặc giữ gìn 
giới luật - tích lũy nghiệp có công đức. Người tu tập các trạng 
thái thiền - chang hạn như tình trạng định từ thiền - ở mức độ 


của Geshe Sopa thì câu trên được dịch thành "Với những ai đã 
thấy chân lý, thì không có nghiệp phóng hoạt. P.296. Chương 8. 
Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. VVisdom. 
2005.} 

dDường đạo Đại thừa hay Bồ-tát đạo gồm 5 giai đoạn: (1) giai đoạn 
tích lũy, tuân thủ giới luật, thiền quán nội chiếu; (2) giai đoạn 
chuẩn bị, thấy tính Không qua hiểu biết ý niệm (3) giai đoạn tri 
kiến, giai đoạn này bao gồm địa thứ nhất của Bồ-tát, trực tiếp nhìn 
thấy tính Không; (4) giai đoạn thiền định, bao gồm từ địa thứ nhì 
tới địa thứ mười của Bồ-tát; (5) giai đoạn vô lậu học. Trong giai 
đoạn của lộ trình chuẩn bị, thì mức độ cao nhất của lộ trình này 
được gọi là Giai Đoạn Tối Cao Tục Giới. Đây là bước cuối trước khi 
hành giả trực chứng tính Không. (P.296. Chương 8. Steps on the 
Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. VVisdom. 2005). 


483 




các mức bình ốn thiền {tam-ma-địa} của sắc giới hoặc các mức 
định sâu vô sắc sẽ tích lũy các bất chuyến nghiệp. 

Thắc mắc: Hãy xem xét truờng họp một nguời đã nhận thấy các 
sai sót của mọi điều kỳ diệu thế gian và đuợc thúc đấy bởi một 
uớc vọng muốn giải thoát. Nguời này không tạo ra nhiều nghiệp 
thiện sao? Hon nữa, hãy xem thiện nghiệp là một ý định, tuông 
tự nhu trí huệ phân tích chính xác ý nghĩa của vô ngã. Đây có 
phải là nguồn gốc đích thực, một nguyên nhân của luân hồi 
không? 

Trả lời: Nói chung, những ai đang ở trong các giai đoạn tích lũy 
và chuẩn bị thật sự có tích lũy các nghiệp thông thuờng vốn thúc 
bách phải tái sinh. [240] Tuy nhiên, những động lực đặt co sở 
trên các ý tuởng {như là những động lực mà} quý vị mô tả, cũng 
như các thiện nghiệp tưong tự như trí tuệ phân tích vô ngã, tạo 
thành nhóm các phưong tiện đối trị với khát vọng muốn được 
hiện hữu trong tưong lai. Hon nữa, về cả hai khía cạnh khách 
quan và chủ quan, chúng hoạt động trong cung cách ngược với ý 
niệm về ngã, gốc rễ của luân hồi. Do đó, chúng không phải là 
các nguồn gốc thực sự hoặc nguồn gốc đích thực thông thường 
cưỡng bách phải tái sinh. Tuy nhiên, bởi vì chúng gần giống như 
các nguồn gốc thực sự đích thị dần tới tái sinh trong tưong lai, 
chúng được kể trong những nguồn gốc đích thực. Tưong tự, 
Quvết Định Yếu Luận nói: 1 

Hỏi : Tại sao các hiện tượng thế tục vốn tiêu diệt khát vọng 
tái sinh, và hình thành lộ trình xuất thế gian không hướng tới 
tái sinh, lại được liệt trong chân lý về nguồn gốc {của khố}? 
Trả lời : Tự bản chất, chúng không hướng tới tái sinh trong 
luân hồi. Tuy nhiên, chúng gần giống như các hành xử tốt 
đẹp của thân, khấu, ý dần tới tái sinh. Do đó, quý vị nên hiếu 
rằng về mặt này chúng được xếp vào chân lý về nguồn gốc. 


1 BA528 Vs, P5539:38.5.8-39.1.2. 
484 



Ngài Vô Trước nói rằng sau khi suy ngầm cấn thận về các 
khuyết điếm của luân hồi, quý vị sẽ khởi lên một ý niệm ghê 
tởm và ý niệm này có thế làm động lực cho các thiện nghiệp đế 
phát sinh ra đạo pháp xuất thế gian; tuy vậy loại nghiệp này gần 
giống như nguồn gốc của khố đau trong luân hồi. Vì vậy quý vị 
phải gắng sức phát triển ý niệm ghê tởm này cũng như là trí tuệ 
thấu rõ vô ngã. 

Như hoàn cảnh ở đây, có thế quý vị chưa đạt được, qua thiền 
quán phân tích rộng rãi về các khuyết điểm của luân hồi, cách 
đối trị tiêu diệt được sự thèm khát những kỳ diệu của luân hồi. 
Quý vị cũng có thế chưa vận dụng trí tuệ phân biệt đế phân tích 
một cách đúng đắn ý nghĩa của vô ngã, và có thế chưa quen 
thuộc với hai Bồ-đề tâm [tưong đối và tối hậu]. Trong các hoàn 
cảnh như vậy, những hoạt động phước đức của quý vị - với một 
vài ngoại lệ vì năng lực từ các đối tượng của những tu tập thiện 
hạnh - sẽ cấu thành những nguồn gốc điến hình của đau khố, và 
như thế cung cấp nhiên liệu cho quá trình luân hồi. 1 
Cách thức nghiệp tích lũy được giải thích bằng hai phần: 

1 . Tích lũy nghiệp vì cảm giác vui thú 

2. Tích lũy nghiệp vì cảm giác trung tính 

(a) Tích lũy nghiệp vì cảm giác vui thú 

(i) Tích lũy nghiệp vì lạc thú phát sinh từ việc vui hưỏTig 
những đối tưọTig ưa thích - sắc, thanh, và những thứ tương 
tự [241] 


kíeshe Sopa có chú giải chi tiết thêm rằng: dù sao trường hỢp như 
thế là một điều ngoại lệ, các hành vi thiện đức được tiến hành mà 
không có các động lực cao quý (bao gồm sự ghê tởm luân hồi, trí 
huệ về tính Không, và Bồ-đề tâm) thì cũng chỉ là các nguyên nhân 
của sự luân hồi trong các kiếp sống cao trong các tình huống phúc 
hạnh trong tương lai. (P.300. Chương 8. Steps on the Path to 
Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. VVisdom. 2005.). 


485 



Tích lũy nghiệp ở đây có hai tiếu loại: nếu mối quan tâm của 
quý vị chủ yếu là các dục lạc của cuộc đời này, truớc khi chết, 
quý vị tích lũy nghiệp không có phuớc đức; nếu mối quan tâm 
của quý vị chủ yếu là thú vui nhục dục của các đời tuơng lai, 
quý vị tích lũy nghiệp có phuớc. 

(ii) Tích lũy nghiệp vì đạt hỷ lạc trong thiền định, sau khi 
quý vị đã từ bỏ tham luyến đối vói các lạc thú giác quan bên 
ngoài 

Neu quý vị tập trung vào một đối tuợng thiền quán chủ yếu là vì 
các cảm giác hỷ lạc phát sinh trong thiền định, quý vị sẽ tích lũy 
nghiệp không thay đối dần tới tái sinh ở mức độ so thiền, nhị 
thiền và tam thiền của sắc giới. 

(b) Tích lũy nghiệp vì cảm giác trung tính 

Quý vị có thế đã thôi không còn tham luyến thú vui nhục dục, 
chán chuờng với cả hỷ lạc thiền định, và tạo nghiệp đế có các 
cảm giác trung tính, quý vị sẽ tích lũy nghiệp đế tái sinh trong tứ 
thiền của sắc giới hoặc ở một cảnh giới cao hon nữa, lên tới và 
bao gồm tột đỉnh của luân hồi [cảnh giới cao nhất của vô sắc 

giới]*. 

So đồ bao gồm những phân chia nhỏ này là điều ngài Thế Thân 
muốn truyền đạt trong Vỉ Diệu Pháp Báu Luận. Theo lối suy 
luận của ngài, khi quý vị thôi không còn bám víu vào tất cả luân 
hồi, rồi làm những việc đức hạnh về thân, khấu và ý đế nhắm đạt 
giải thoát, quý vị bỏ luân hồi xa ở đằng sau và tiến gần tới giải 
thoát hon. 

c” Quý vị chết và tái sinh như thế nào 

Đe tài này được giải thích trong năm phần sau đây: 


hDây là mức cao nhất của cấp độ thiền vô sắc thường được dịch 
thành "phi tưởng phi phi tưởng xứ". Các cấp còn lại trong thiền vô 
sắc giới từ thấp đến cao là: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, và 
vô sở hữu xứ. 

486 



1 . Nguyên nhân của cái chết 

2. Tâm thức vào lúc chết 

3. Hơi nóng tụ ở đâu 

4. Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm nhu thế nào 

5. Rồi quý vị tái sinh nhu thế nào 

1” Nguyên nhân của cái chết 

Chết vì hết tuối thọ có nghĩa là chết sau khi quý vị đã dùng hết 
thọ mạng do nghiệp lúc truớc phóng hoạt; khi thời điểm này 
đến, quý vị chết. Chết vì hết phuớc có nghĩa nhu truờng hợp 
chết vì thiếu các thứ cần thiết của đời sống. Cũng có cái chết vì 
không tránh đuợc nguy hiểm, về truờng hợp này kinh sách liệt 
kê chín nguyên nhân và điều kiện đế xảy ra tình trạng chết non 
{yểu tử} : [242] ăn quá nhiều, ăn thứ không tiêu hóa đuợc, ăn mà 
chua tiêu hóa bữa ăn truớc, không tống ra đuợc thức ăn chua 
tiêu tích lại trong bao tử, cản trở đuờng ruột, không nuơng nhờ 
vào các thuốc đặc thù cho các bệnh cụ thế, không hiểu đuợc sự 
phân biệt giữa các hoạt động quen thuộc và không quen thuộc, 
chết không đúng thời [có nghĩa chết vì tai nạn], và chết trong lúc 
tiến hành giao họp nam nữ. 

2” Tâm vào lúc chết 
(a) Chết với tâm thiện lành 

Những ai chết với tâm thiện lành, do tự mình nhớ hoặc do nguời 
khác nhắc nhở, huớng tâm tới các điều thiện lành, chang hạn 
nhu niềm tin, trong khi sự phân biệt thô thiến [các loại ý thức 
bình thuờng] vẫn còn hoạt động. Trong truờng hợp những nguời 
đã vun trồng những điều thiện và bất thiện không đồng đều, họ 
tự mình nhớ hoặc do nguời khác nhắc nhở điều mà họ đã quen 
lặp đi lặp lại trong quá khứ, và điều này trở nên cực kỳ mãnh 
liệt. Khi đó tâm họ sẽ trụ ở điều này và quên mọi điều khác. Neu 
họ đã quen thuộc đồng đều với cả điều thiện và bất thiện, khi đó 
họ không thế ngừng nhớ điều mà họ nhớ đầu tiên, và không thế 
huớng tâm tới bất cứ điều gì khác. 


487 



Những người đã vun trồng phước đức dường như là di chuyến từ 
bóng tối vào ánh sáng; khi họ chết, những hình ảnh vui thích và 
hấp dần xuất hiện, giống như trong giấc chiêm bao. Họ chết 
thanh thản, và, vào lúc lâm chung, những cảm giác đau đớn 
mãnh liệt không khởi lên noi thân họ. Đối với những ai đang 
làm điều phải, nồi đau đớn cuối cùng của lúc chết chỉ là tối 
thiểu. 

(b) Chết vói tâm bất thiện 

Những ai chết với tâm bất thiện, do tự mình nhớ hoặc do người 
khác nhắc nhở, nhớ điều bất thiện, chang hạn như tham luyến, 
trong khi sự phân biệt thô thiến vần còn hoạt động. Ớ vào thời 
điểm chết, họ cảm thấy thân thế bị đau đớn dữ dội. Khi người 
hiện đang làm điều bất thiện chết đi, họ thấy những dấu hiệu báo 
trước hậu quả của điều bất thiện mà họ đã làm. Như là đang 
trong ác mộng, nhiều hình ảnh khó chịu xuất hiện. Họ dường 
như di chuyến từ ánh sáng vào trong bóng tối. [243] Khi những 
người đã phạm phải những nghiệp nặng bất thiện thấy những 
dấu hiệu khó chịu này, họ cảm thấy đau đớn trong thân thế và 
tóc dựng đứng lên. Họ khua lắc tay chân, bài tiết ra phân và 
nước tiểu và , rướn lên trời, trợn mắt, chảy nước dãi, và nhiều 
thứ nữa. Neu điều bất thiện của họ chỉ vừa phải thì không phải 
tất cả mọi điều này đều xảy ra - một số điều xảy ra và một số 
điều sẽ không xảy ra. Người làm việc sai trái phải chịu đau đớn 
ghê gớm vào lúc chết; đau đớn như thế có ở mọi noi chúng sinh 
được sinh ra, ngoại trừ noi các chư thiên và chúng sinh dưới địa 
ngục. 

Vào lúc lâm chung, khi sự phân biệt trở nên không rõ ràng, 
chúng sinh trở nên tham luyến cái ngã mà họ lâu nay đã từng 
quen thuộc. Sau đó, vì sự tác động của lòng tham luyến bản ngã, 
họ nghĩ “Ta ngưng không còn tồn tại nữa”, và họ khao khát 
muốn có được thân. Điều này sinh ra tình trạng trung ấm. Tham 
luyến bản ngã cũng xảy ra noi bậc nhập lưu và nhất lai, nhưng 
khi họ xem xét tham luyến này bằng trí tuệ họ bác bỏ chứ không 


488 



đồng thuận, như cách người hùng mạnh chế ngự kẻ yếu đuối. 
Tham luyến bản ngã không xảy ra nơi bậc bất lai. 

(c) Chết vói tâm trung tính về mặt đạo đức 

Những ai hiện đang không vun trồng điều thiện cũng không vun 
trồng điều bất thiện, hoặc những người không làm cả hai điều 
thiện và bất thiện, sẽ không nhớ điều thiện và điều bất thiện, do 
tự họ hoặc do người khác thúc giục. Vào lúc chết họ không bị 
đau đớn mà cũng không vui thú. 

Khi quý vị chết với tâm thiện lành, tâm này sẽ tồn tại cho dến 
khi sự phân biệt thô thiến vẫn còn, nhưng một khi sự phân biệt 
vi tế bắt đầu hoạt động, tâm thiện lành liền ngưng và trở thành 
tâm trung tính về mặt đạo đức. Ớ thời điểm này, quý vị không 
thế phục hồi điều thiện lành mà người đã từng quen thuộc, người 
khác cũng không thế nhắc nhở quý vị được nữa. Điều này cũng 
đúng đối với các tâm bất thiện; mọi tâm vào lúc chết, sau khi sự 
phân biệt vi tế bắt đầu hoạt động, đều trung tính về mặt đạo đức 
. [244] Vi Diệu Pháp Báu Luận 1 của ngài Thế Thân nói rằng cả 
tâm thiện lành lần tâm bất thiện đều hiện chiếu {thấu rõ}, và do 
đó không tương hợp với tình trạng chấm dứt ý thức thô thiến vào 
lúc chết. 

3”Hơi nóng tụ ở đâu 

Nơi những người hiện đang vun trồng điều bất thiện, ý thức rời 
thân thế đi xuống từ các phần trên và các phần này sẽ lạnh trước. 
Kh i đi xuống tới tim, ý thức rời thân thế. Ý thức của những 
người hiện đang vun trồng phước đức sẽ rời thân thế đi lên từ 
các phần bên dưới và thân thế sẽ lạnh từ các phần bên dưới. 
Trong cả hai trường họp ý thức đều rời đi từ tim. Điếm trong 
trứng đã thụ tinh mà nơi đó ý thức trước tiên đi vào sẽ trở thành 
trái tim của thân thể; ý thức cuối cùng rời thân thế cũng từ chồ 
nó nhập vào trước tiên. 


1 BA529 Cách diễn tả khác về Akbh so với AK: 3.43; P5591: 182. 1.3-4. 

489 




Xét như thế, đầu tiên hơi nóng của thân thế đi xuống từ phần 
trên và tụ lại ở tim hoặc đi lên từ phần dưới và tụ lại ở tim. Sau 
đó, mặc dù ngài Thế Thân và Vô Trước không nói như vậy, quý 
vị nên hiếu rằng trong cả hai trường hợp hơi nóng còn lại trong 
cơ thế gom lại vào trong tim từ phần khác của thân thế. 

4” Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm như thế nào 

Khi ý thức rời điểm đó, như vừa được giải thích, quý vị chết và 
tức thời đi vào trong tình trạng trung ấm, giống như một bên cán 
cân nâng lên thì cán cân bên kia hạ xuống, về các nguyên nhân 
của nó, tình trạng trung ấm tùy thuộc vào (1) quyến luyến thân 
thế và đầy những vui thú với những hoạt động thế gian khi trước 
của quý vị, và (2) nghiệp - thiện hoặc bất thiện. Hơn nữa, chúng 
sinh của cõi trung ấm có đầy đủ các giác quan - như mắt - cũng 
như sắc tướng thân thế sẽ mang trong cảnh giới mà chúng sinh 
này sẽ sinh vào. Cho tới khi tái sinh, tầm nhìn không bị chướng 
ngại, giống như thiên nhãn [một loại hiếu biết siêu việt], và thân 
cũng không bị chướng ngại, như thế là chúng sinh này có thần 
thông. Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận : 1 

Nó có hình dạng mà nó sẽ mang trong “thời gian trước”, 

Đó là thời gian trước khi chết trong đời kế tiếp, 

Bắt đầu với lúc sinh ra trong đời kế tiếp đó. 

Những chúng sinh khác cùng loại hoặc ai có thiên nhãn sẽ 
nhìn thấy chúng sinh này. 

Nó có thần thông do nghiệp lực 

Và mọi giác quan; nó không bị chướng ngại. 

Nó không thay đổi; nó ăn mùi hương. 

Ngài Thế Thân có ý muốn nói rằng chúng sinh trong tình trạng 
trung ấm có thế được chúng sinh cùng loại nhìn thấy và những 
người đã dùng thiền định đế đạt đến thiên nhãn hoàn hảo cũng 
nhìn thấy họ. [245] Ngài cũng cho rằng một khi quý vị đạt đến 


^530 AK: 3.13b-14; P5590:119. 2.4-5. 
490 



trạng thái trung ấm vì một kiếp tái sinh chắc chắn, quý vị sẽ 
không đối sắc tuớng trung ấm của bất kỳ một kiếp tái sinh nào 
khác. Tuy nhiên, Vỉ Diệu Pháp Tập Luận chủ truơng rằng những 
thay đôi nhu vậy có xảy ra. 

về từ ngữ “thời gian truớc”, Vỉ Diệu Pháp Báu Luận nhắc đến 
bốn tình trạng: (1) từ khi chết tới lúc tái sinh là tình trạng trung 
ấm (2) giây phút đầu tiên lúc tái sinh là trạng thái sinh ra (3) từ 
giây phút thứ hai của đời sống cho tới giây phút cuối cùng khi 
chết là tình trạng thời gian truớc; và (4) giây phút cuối cùng khi 
chết là tình trạng chết. Tình trạng thời gian truớc là “truớc” 
trong mối quan hệ đến trạng thái chết trong kiếp tái sinh kế tiếp 
của chúng sinh trong tình trạng trung ấm. 

Có nguời lầm lần cho rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm 
có hình dạng thân thế của kiếp truớc. Cũng có nguời cho rằng - 
vì lối giải thích của ngài Vô Truớc về hình dạng thân thế của 
chúng sinh này trong đời sống kế tiếp - chúng sinh trong tình 
trạng trung ấm ở trong hình dạng thân thế của đời truớc trong ba 
ngày ruỡi và ở trong hình dạng thân thế của đời kế tiếp sau cũng 
trong ba ngày ruỡi. Vì thiếu các nguồn chính xác, những khắng 
định này chỉ là những điều bịa đặt mà thôi. Du-già Hạnh Địa 
Luận nói rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm không ham 
muốn thân đời truớc bởi vì ý thức của nó không ở đó. Cho nên 
điều khắng định là nó bị khuấy động khi nhìn thấy thân đời 
truớc cũng là điều bịa đặt. 

Với những nguời vun trồng điều bất thiện, tình trạng trung ấm 
xuất hiện giống nhu tấm chăn màu đen hoặc bóng đen như mực 
của đêm tối, trong khi với những người vun trồng phước đức nó 
giống như tấm vải trắng hoặc đêm có ánh sáng trăng. Quý vị 
thấy chúng sinh tình trạng trung ấm cùng loại như quý vị, cũng 
như noi chốn mà quý vị và chúng sinh kia sẽ tái sinh. Nhập Thai 
Kinh mô tả sự khác biệt về màu sắc trong tình trạng trung ấm: 1 


^531 Garbhavakranti-sutbra P760: 103.5.4-6. 


491 



Đối với người sẽ tái sinh ở địa ngục, trạng thái trung ấm 
giống như khúc cây bị đốt cháy thành than; với người sẽ tái 
sinh làm súc sinh, nó giống như khói; với người sẽ tái sinh 
làm ngạ quỷ, nó giống như nước; với người sẽ tái sinh làm 
một vị chư thiên ở dục giới hoặc làm người, nó giống như 
vàng; với người sẽ tái sinh làm phạm thiên ở sắc giới, nó có 
màu trắng. 

Quý vị phải qua một tình trạng trung ấm khi quý vị từ vô sắc 
giới sinh vào hai cảnh giới thấp hon [dục và sắc giới], nhưng khi 
quý vị sinh vào vô sắc giới từ hai cảnh giới thấp hon, quý vị lập 
tức có các uấn của một chúng sinh vô sắc ngay khi chết mà 
không đi qua tình trạng trung ấm. [246] Trong các kinh văn cố 
tức là nguồn tài liệu đáng tin cậy, quý vị không thấy mô tả về bất 
kỳ trường hợp đặc biệt nào khác mà trong đó không có tình 
trạng trung ấm. Do đó, về điều khắng định rằng có một chuyến 
tiếp trực tiếp lên bên trên [tới một cảnh trời] hoặc xuống bên 
dưới [tới một địa ngục], nếu cho rằng không có tình trạng trung 
ấm thì đó là điều sai lầm. 

Nhập Thai Kỉnh nói rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ 
sinh làm chư thiên di chuyến lên phía trên; những ai sẽ sinh làm 
người di chuyến thắng tới phía trước; và người sẽ sinh làm kẻ 
làm điều sai trái di chuyến, đầu thấp xuống và mắt hướng về bên 
dưới. Hình như phần cuối này là đế mô tả tình trạng trung ấm 
cho ba cảnh giới khổ não. Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận : 1 

Ba loại - người, ngạ quỷ, và súc sinh - mồi loại đều di 
chuyến theo lối riêng của họ. 

về thọ mạng, nếu chúng sinh ở tình trạng trung ấm chưa tìm 
được các điều kiện đế tái sinh, họ có thế ở trong tình trạng đó 
trong bất kỳ khoảng thời gian nào cho tới tối đa là bảy ngày. 
Một khi họ đã tìm ra, thọ mạng của họ không nhất định là bảy 


1 BA532 Akbh, Shastri 1972: 429; P5591: 172.5.2. 
492 



ngày. Neu họ không tìm được điều kiện tái sinh trong bảy ngày, 
họ lại lấy một thân khác trong tình trạng trung ấm. Họ có thế ở 
trong tình trạng trung ấm từ một tới bảy tuần lễ; tuy nhiên, bởi vì 
chắc chắc họ sẽ tìm được điều kiện tái sinh trong bảy tuần, họ sẽ 
không ở lâu hon thời gian này. Bởi vì các kinh văn tức là nguồn 
tài liệu đáng tin cậy không mô tả thọ mạng dài hon như thế này, 
điều khắng định rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm có thế 
ở lâu hon là điều không đúng. 

Chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ sinh làm chư thiên 
chang hạn có thế chết sau bảy ngày và một lần nữa vào tình 
trạng trung ấm của một vị thiên hoặc trong trường họp khác vào 
tình trạng trung ấm của người hoặc một hình dạng nào khác. 
Điều này có thế xảy ra được bởi vì một thay đối trong nghiệp 
của họ có thế chuyến hóa hạt giống sinh ra tình trạng trung ấm. 
Điều này cũng đúng đối với các chúng sinh khác trong tình trạng 
trung ấm. 

5” Rồi quý vị sẽ tái sinh như thế nào 

Neu chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ sinh trong dạ con, 
họ quan sát thấy chúng sinh cùng loại như họ ở chồ sẽ sinh trong 
tưong lai. Họ sẽ muốn nhìn ngắm các chúng sinh này, choi với 
họ, v.v. và khao khát đến được chồ này. Họ nhận lầm tinh cha 
huyết mẹ như cha mẹ mình ăn nằm với nhau - cha mẹ của họ 
thật ra không ăn nằm với nhau vào lúc đó, nhưng, giống như 
trong ảo tưởng, họ nhìn thấy cha mẹ ăn nằm với nhau - và trở 
nên quyến luyến. Neu sinh làm phái nữ, họ sẽ quay mặt đi không 
muốn người đàn bà và ham muốn người đàn ông, muốn ăn nằm 
với ông ta. Neu sinh làm phái nam, họ sẽ quay mặt đi không 
muốn người đàn ông và ham muốn người đàn bà, muốn ăn nằm 
với bà ấy. [247] Bằng cách này, như Du-già Hạnh Địa Luận giải 
thích, họ không nhìn thấy cha mẹ thật sự của mình - họ nhìn 
thấy cha mẹ ăn nằm với nhau qua việc nhận lầm tinh khí và máu. 
Đã nảy sinh ham muốn như vậy, chúng sinh trong tình trạng 
trung ấm tiến càng ngày càng gần hon tới người đàn ông và đàn 
bà, cuối cùng tới một điểm họ không còn nhìn thấy bất kỳ phần 


493 



nào nơi thân thế người đàn ông và đàn bà ngoại trừ bộ phận sinh 
dục của họ. Tức giận trước cảnh tượng này, họ chết và tái sinh. 
Hơn nữa, người mẹ và cha phát sinh ham muốn và ham muốn 
này trở nên mãnh liệt trong một khoảng thời gian, vào lúc cuối 
của thời gian này tinh khí giống như chất thạch được phóng ra. 
Rồi những giọt tinh khí và huyết bao giờ cũng xuất ra từ hai 
người, trộn lần vào với nhau trong bộ máy sinh sản của người 
mẹ, rồi đông lại giống như một lóp da trên mặt sữa nấu sôi và đã 
được để cho nguội. 

Ớ thời điểm này là chấm dứt tình trạng trung ấm của một chúng 
sinh sẽ tái sinh, và thức nền tảng của chúng sinh này đi vào 
trong khối đông đặc. Sức mạnh của thức này tạo ra một kết hợp 
đã phát triển của máu và tinh trùng thuận lợi cho việc sinh ra các 
giác quan, cũng như một hồn họp máu và tinh trùng đã đông lại 
khi trước và những dấu vết vi tế của tứ đại đế sinh ra năm giác 
quan. Những dấu vết này là một cái gì khác với máu và tinh 
trùng đã đông đặc trước đây. Cái gì đó khởi lên; nó có giác quan 
và khác với cái trước đó. Sau khi ý thức đã nhập vào, ở thời 
điếm này nó được gọi là “tái sinh”. Những ai không chấp nhận 
sự hiện hữu của một thức nền tảng sẽ khắng định rằng ý thức tái 
sinh. 

Neu chúng sinh trong tình trạng trung ấm có ít phước đức, họ sẽ 
sinh vào tầng cấp thấp. Khi họ chết và nhập thai, họ nghe thấy 
tiếng la hét lớn và thấy mình đi vào đầm lầy, rừng rậm, hoặc một 
chồ nào như vậy. Neu họ đang vun trồng phước đức, họ sẽ sinh 
vào trong tầng cấp ưu tú. Họ nghe thấy những âm thanh khoan 
hòa và vui thích, và thấy mình đi vào ngôi nhà to lớn tráng lệ, 
lâu đài, hoặc những chồ tương tự. Chúng sinh này sẽ ở trong bào 
thai trong 38 tuần lề và ở đó phát triển tất cả các chi và các phần 
ngoại biên thân thế. Bốn ngày sau đó, thai nhi được sinh ra. 
Theo Nhập Thai Kinh '. 1 


^533 Garbhavakranti-sutra, P760: 107.3.1-5. Dường như 

Tsongkhapa dùng một bản dịch khác cho đoạn này. 

494 



Thai nhi phát triển đầy đủ sau chín tháng hoặc hơn chín 
tháng; khi được tám tháng nó hầu như đã phát triển đầy đủ. 
[248] Khi được sáu hoặc bảy tháng nó chưa phát triển đầy 
đủ, bởi vì các chi chưa được hoàn toàn. 

Hãy nghiên cứu Nhập Thai Kỉnh đế biết thêm chi tiết về các giai 
đoạn phát triển này. 

Neu chúng sinh trong tình trạng trưng ấm không ham muốn đi 
tới nơi tái sinh, họ sẽ không di chuyến tới đó, và bởi vì không di 
chuyến tới đó, họ sẽ không tái sinh ở đó. Lấy thí dụ trường họp 
người đã phạm nghiệp và tích lũy nghiệp phải tái sinh ở địa 
ngục, giống như những người không thọ giới cấm những hành 
động như giết trừu hoặc gà vịt hoặc đưa ra chợ bán heo. Trong 
tình trạng trưng ấm những người này thấy, như thế trong chiêm 
bao, trừu và những con vật như thế ở chồ tái sinh trong tương lai 
của họ, và chạy vội tới đó, bị thúc đẩy vì lòng vui thích những 
thói quen khi xưa. Rồi tức giận khởi lên khi thấy những hình 
dạng đã lôi kéo họ tới chồ tái sinh, đúng vào lúc này tình trạng 
trưng ấm chấm dứt và họ tái sinh. Ngạ quỷ với bướu cố, và các 
chúng sinh khác tương tự như chúng sinh ở địa ngục, cũng tái 
sinh trong cách giống như vậy. 

Neu chúng sinh trong tình trạng trưng ấm sẽ tái sinh làm súc 
sinh, ngạ quỷ, chư thiên ở dục giới, hoặc chư thiên ở sắc giới, họ 
sẽ quan sát thấy những chúng sinh vui tươi giống như họ ở chồ 
tái sinh. Rồi họ khởi ý nghĩ ưa thích và ham muốn chồ đó, họ di 
chuyến tới nơi và tức giận khi nhìn thấy chỗ tái sinh, vào lúc đó 
tình trạng trưng ấm chấm dứt và họ tái sinh. 

Vỉ Diệu Pháp Báu Luận nói: 1 

Các ngươi ham muốn mùi thơm, nơi chốn, hoặc những thứ 
khác. 


1 BA534 AK: 315c; P5590:119.2.5. 


495 



Trong phần luận giải về điểm này ngài Thế Thân giải thích 1 rằng 
nếu chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ tái sinh từ hoi nóng 
và độ ấm, họ khao khát mùi thom, trong khi với các tái sinh hóa 
sinh, họ khao khát một noi chốn và sau đó sẽ tái sinh ở noi chốn 
đó. Luận này cũng giải thích thêm rằng nếu chúng sinh sẽ sinh 
trong địa ngục nóng, họ khao khát hoi ấm, còn nếu họ sẽ tái sinh 
trong địa ngục lạnh, họ uớc ao đuợc hoi mát. Noãn sinh đuợc 
giải thích tuong tự nhu thai sinh. Tôi đã dựa theo Du-già Hạnh 
Địa Luận đế giải thích nguời ta chết và tái sinh nhu thế nào 
trong các truờng họp không có ngoại lệ . 2 


^535 Akbh, Shastri 1972: 429; P5591: 172.2.4.5-6. 

2 BA536 Tựa dùng cho Yogã-caryã-bhũmi một lần nữa lại là Sa'i dngos 
gzhi. 

496 



Chương 21: Mười Hai Yếu Tố Duyên Khỏi 1 


b’ Suy ngầm từ quan điểm muời hai duyên khởi 
1 ’ Sự phân chia thành muời hai yếu tố 
2’ Sự phân loại giản luợc các yếu tố 
3’ Số đời cần trải qua đế hoàn tất tất cả muời hai yếu tố 
4’ Tầm quan trọng của mười hai yếu tố được tóm lược như 
thế nào 


*ẩb 

b’ Suy ngẫm từ quan điểm mười hai duyên khỏi 

Phần thứ hai của phưong pháp phát triển tâm muốn giải thoát là 
suy ngầm về mười hai khía cạnh duyên khởi. Đe tài này gồm có 
bốn phần: 

1 . Sự phân chia thành mười hai yếu tố 

2. Sự phân loại giản lược các yếu tố 

3. Số đời cần trải qua đế hoàn tất tất cả mười hai yếu tố 

4. Tầm quan trọng của mười hai yếu tố được tóm lược như 
thế nào 

1’ Sự phân chia thành mưòi hai yếu tố [249] 

Mười hai yếu tố duyên khởi là: 

Ụ) Vô minh 

Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận: 2 

Vô minh giống như thù hận và giả dối. 


^ên Hán-Việt là Thập Nhị Nhân Duyên. 

2 BA537 AK: 328; P5590: 119.3.5. 

497 



Thù hận và giả dối không phải là để chỉ việc không có tình bạn 
và sự thật, cũng không phải là đế chỉ cái khác với hai điều này, 
nhưng để chỉ các loại hiện tượng trực tiếp đối lập và không 
tương họp với tình bạn và sự thật. Cũng vậy, vô minh không 
phải đế chỉ sự nhận thức mà nhận thức này là cách đối trị của vô 
minh cũng không phải đế chỉ cái khác với điều này, nhưng đế 
chỉ các loại hiện tượng trực tiếp đối lập và không tương hợp với 
nhận thức. 

về điểm này, học giả vĩ đại Pháp Xứng khẳng định rằng “Ở đây, 
cách đối trị - tức nhận thức - là sự nhận thức điều chân thật, ý 
nghĩa của nhản vô ngã {chúng sinh không có bản ngã}. Cho nên, 
cái đối lập của nó là quan điểm thật chất hóa về các uẩn 1 đang 
suy hoại {hoại uẩn}, ý niệm về một cái ngã nơi con người”. 
Song hành với lối diễn giải này, lối diễn giải coi vô minh như là 
sự hiểu lầm về ý nghĩa của thực tại, có một quan điểm thứ hai do 
học giả Vô Trước và người em trai của ngài là Thế Thân chủ 
trương, hai học giả này khắng định rằng vô minh chỉ là việc hiếu 
lệch lạc về ý nghĩa của thực tại. Tóm lại, hai vị này nói rằng vô 
minh là tâm không biết đối tượng của nó, và cũng không biết 
rằng đó là một ý niệm sai lầm. Tuy nhiên, một bên là ngài Pháp 
Xứng và một bên là ngài Vô Trước và Thế Thân đều giống nhau 
ở việc khắng định rằng trí tuệ hiếu biết vô ngã là cách đối trị 
chính của vô minh. 

Vỉ Diệu Pháp Tập Luận của ngài Vô Trước đưa ra hai loại mơ 
hồ {hiếu biết lệch lạc}: mơ hồ về nghiệp và nghiệp quả, và mơ 


1 Thật chất hóa (eng. reify) tức là tiến trình cửa tư tưởng biến một 
khái niệm hay một sự định danh trừu tượng thành cụ thể rõ ràng 
có thêm ít nhiều các đặc tính thật sự như sắc tướng, cảm thụ, có 
tư tưởng, có hành vi .... Nói rằng có sự thật chất hóa về các uẩn 
chính là quan điểm cho rằng các pháp (cấu tạo từ uẩn hợp) có một 
thật chất bền vững rắn chắc nào đó. Trong khi thật sự điều này 
hoàn toàn không xảy ra cho đến từng thời điểm chóng vánh. Tất 
cả đều theo luật duyên khởi và phụ thuộc lẫn nhau: sinh diệt liên 
tục. 

498 



hồ về ý nghĩa thực tại. Qua điều mơ hồ đầu tiên quý vị tích lũy 
các hành vi cấu họp {hành} đế tái sinh trong các cảnh giới khố 
não; qua điều mơ hồ thứ hai, quý vị tích lũy các hành vi cấu họp 
đế tái sinh trong các cảnh giới hạnh phúc. 

(2) Hành 1 ^ 

Hành vi cấu họp {hành} là nghiệp. Có hai loại nghiệp: nghiệp 
không có phuớc {bất thiện nghiệp}, nó thúc bách quý vị vào 
trong các tái sinh khố não, và nghiệp có phuớc {thiện nghiệp}, 
nó thúc bách quý vị vào trong các tái sinh hạnh phúc. Loại sau 
đuợc phân chia thêm thành hai loại: nghiệp phuớc đức, nó thúc 
bách các tái sinh hạnh phúc ở dục giới, và bất chuyển nghiệp, nó 
thúc bách các tái sinh hạnh phúc vào trong các cảnh giới cao hơn 
[của chu thiên]. 

(3) Thức 

Trong kinh Đức Phật nói về sáu loại thức. [250] Tuy nhiên, ở 
đây thức chính là thức nền tảng, theo những nguời chủ truơng 
có sự hiện hữu của một loại thức nhu vậy, hoặc ỷ thức, theo 
những nguời không chủ truơng có thức nền tảng. 

Hơn nữa, quý vị bị dính mắc và tích lũy nghiệp bất thiện qua sự 
vô minh của mình về sự kiện là cái khố của đau đớn phát xuất từ 
khuyết-lậu hạnh. Những khuynh huớng tiềm ấn của nghiệp thấm 
thấu vào tâm thức của quý vị. Tâm thức của đời hiện tại mà 
trong đó điều này xảy ra là “tâm thức của giai đoạn nguyên 
nhân”; trong khi tâm thức đi vào chỗ tái sinh trong một cảnh giới 
kho não, trong tuơng lai và tùy thuộc vào tâm thức giai đoạn 
nguyên nhân, là “tâm thức của giai đoạn kết quả”. 

Tuơng tự, do năng lực của sự hiểu biết lệch lạc của quý vị về 
thực tại vô ngã, quý vị nhận thức các cảnh giới hạnh phúc là 
hạnh phúc, không hiếu rằng thật ra nó là khố não. Qua các nhận 
thức sai lầm như vậy, quý vị tích lũy nghiệp phước đức và 


^ành được dịch từ chữ"compositional activity" có nghĩa là hoạt động 
duyên hỢp cấu thành hay còn gọi là hoạt động cấu hợp. 


499 



nghiệp không thay đổi. Tâm thức của đời sống trong đó quý vị 
tích lũy nghiệp như thế là “tâm thức của giai đoạn nguyên 
nhân”; trong khi, do tùy thuộc vào điều này, mà {tâm} nhập vào 
kiếp tái sinh hạnh phúc trong dục giới hoặc các cảnh giới cao 
hon [của chư thiên] là “tâm thức của giai đoạn kết quả”. 

(■ 4 ) Danh sắc 

“Danh” là bốn [trong số năm] uấn không thuộc về thế chất: thọ, 
tưởng, hành, và thức. Còn uấn thứ năm, sắc, nếu quý vị tái sinh 
trong cõi vô sắc, quý vị không có sắc đích thật, mà chỉ có hột 
giống của sắc mà thôi. Cho nên, “sắc” trong từ ngữ “danh sắc” 
áp dụng cho bât cứ hình thê nào, chăng hạn như trứng đã thụ 
tinh, điều này thì thích đáng trong mọi hoàn cảnh trừ trường họp 
vô sắc giới. 

(5) Lục nhập 

Neu quý vị thuộc loại thai sinh, bốn nguồn - mắt, tai, mũi, và 
lưỡi - thành hình do sự phát triển thêm của “danh”, [tức là thức] 
và khối giống hình chữ nhật dài trứng đã thụ tinh mà đầu tiên 
thức khởi nhập vào. Tuy nhiên các nguồn thế chất và tinh thần 
hiện hữu từ lúc trứng thụ tinh - là thời điểm của danh và sắc. 

Sẽ không có các giai đoạn như vậy nếu quý vị thuộc loại hóa 
sinh, bởi vì các nguồn {nhập} của quý vị thành hình đồng thời 
với việc quý vị tái sinh. Tuy nhiên, đối với trường hợp noãn sinh 
hoặc thấp sinh, giải thích cũng tưong tự như trường họp thai 
sinh, ngoại trừ từ ngữ “thai”. Điều này được giải thích trong Du- 
già Hạnh Địa Luận. 

Trường hợp này, một khi danh sắc đã thành lập, quý vị có một 
thân thế thật sự. [251] Khi lục nhập được thảnh lập, người trải 
nghiệm đã được tạo thành, bởi vì những bộ phận cụ thế của thân 
thế đã thành hình. Năm nhập {nguồn thế chất} không hiện hữu ở 
vô sắc giới. 

(ố) Xúc 


500 



Khi đối tượng của giác quan, giác quan, và thức kết hợp với 
nhau, quý vị phân biệt ba loại đối tượng - hấp dần, không hấp 
dần, và trung tính. Một đoạn trong kinh có nói “do lục nhập sinh 
ra” 1 chỉ đối tượng giác quan và thức. 

(7) Thọ 

Tưong ứng với sự phân biệt của xúc về ba loại đối tượng là ba 
loại cảm giác - vui thú, đau đớn, và trung tính. 

(8) Ái 

Ái có nghĩa là khao khát không muốn bị xa lìa những cảm giác 
vui thú và khao khát được lìa xa những cảm giác đau đớn. Lời 
trong kinh nói rằng “ái do thọ sinh ra” 2 nghĩa là thọ có vô minh 
đi kèm sinh ra ái. Kh i không có vô minh, ái không xảy ra ngay 
cả khi thọ hiện diện. 

Trường họp này, xúc là kinh nghiệm của đối tượng và thọ là trải 
nghiệm về sự tái sinh hoặc quả thành hình của nghiệp. Do đó, 
khi có đủ hai điều này, sự trải nghiệm cũng đầy đủ. Có ba loại 
ái, mỗi loại cho mỗi cảnh giới. 

(9) Thủ 

Thủ chỉ sự mong muốn/khao khát và tham luyến bốn loại đối 
tượng: 

(1) Chấp trước {bám víu} vào cái mình muốn: chang hạn 
như khao khát và tham luyến những những điều gây thích 
thú cho giác quan, hạn như các hình tướng và âm thanh; 
những quan điếm xấu (ngoại trừ quan điểm thật chất hóa về 
các hoại uấn); giới luật có liên quan tới những quan điểm 
xấu và hành vi xấu; và quan điếm về các hoại uấn; 

(2) Chấp trước vào các quan điểm; 

(3) Chấp trước vào các giới luật và hành vi đạo đức; và 


^538 ẩaitstamba-suừa, {Đạo Cang Kinh} P876: 303.3.4.1-2. 
2 BA539 Nt., P876: 303.4.2 


501 



(4) Chấp trước vào các khắng quyết về sự hiện hữu của một 
bản ngã. 

(10) Hữu {năng lực sinh tồn } 

Trong quá khứ, hành đã ngấm vào trong thức một khuynh hướng 
tiềm ấn và khi khuynh hướng này được nuôi dường bằng ái và 
thủ, sè được tăng thêm sức mạnh đế mang lại một hiện hữu hậu 
quả. 

“Hữu” là cách gọi một nguyên nhân [một khuynh hướng được 
kích hoạt] bằng tên của kết quả của nó [tái sinh sau này]. 

(77) Sinh 

Sinh chỉ thức lúc vừa khởi nhập vào trong bốn loại tái sinh. 

(72) Lão tử 

Lão là quá trình trưởng thành và biến đối các uấn [thân và tâm]. 
Tử là rời bỏ dòng tưong tục của các uấn. 

2’ Sự phân loại giản lược các yếu tố [252] 

Trong Vỉ Diệu Pháp Tập Luận : 1 

Có những hạng loại nào khi ngưoi giản lược các yếu tố lại? 
Có bốn loại: yếu tố phóng hoạt, yếu tố được phóng hoạt, yếu 
tố hiện thực hóa, và yếu tố được hiện thực hóa. 

Yeu tố phóng hoạt là các yếu tố nào? Vô minh, hành, và 
thức. Yeu tố được phóng hoạt là các yếu tố nào? Danh sắc, 
lục nhập, xúc, và thọ. Yeu tố hiện thực hóa là các yếu tố 
nào? Ái, thủ, và hữu. Yeu tố được hiện thực hóa là các yếu 
tố nào? Sanh, lão, và tử. 

Thắc mắc: Vậy thì hai loại quan hệ nhân quả - một loại liên 
quan tới phóng hoạt và loại kia liên quan tới hiện thực hóa - cho 
thấy một sự kiện về quan hệ nhân quả trong đó một người tái 


^540 Abhidharma-samuccaya, P5550: 246.5.7-247.1.2 
502 



sinh hay cho thấy hai sự kiện? Neu là trường hợp đầu thì sê là 
không đúng khi cho rằng các yếu tố hiện thực hóa, ái và v.v. xảy 
ra sau sự thiết lập nhóm các yếu tố khởi đầu với thức ở giai đoạn 
kết quả và chấm dứt với thọ [các yếu tố được phóng hoạt]. Nếu 
là trường hợp sau, sẽ không có vô minh, hành, hoặc thức ở giai 
đoạn nguyên nhân [các yếu tố phóng hoạt] trong chu kỳ nhân 
quả sau [trình tự phóng hoạt], và không có ái, thủ, hoặc hữu [các 
yếu tố hiện thực hóa] trong chu kỳ nhân quả trước [trình tự hiện 
thực hóa]. 

Trả lời: Không có sai sót như vậy, bởi vì bất kỳ điều gì được 
phóng hoạt ra bởi các nguyên nhân phóng hoạt [vô minh, hành, 
và thức] phải được tạo thành bởi các nguyên nhân hiện thực hóa 
[ái, thủ và hữu]. Khi cái được phóng hoạt [danh sắc, lục nhập, 
xúc và thọ] đã được hiện thực hóa, nó chính là cái đó, cái được 
phóng hoạt và được định danh là có sinh ra, già đi, và chết. 

Thắc mắc: Như vậy. mục đích của việc trình bày hai chu trình 
quan hệ nhân quả là gì? 

Trả lời: Cách trình bày như vậy là nhằm chứng tỏ rằng các đặc 
tính của sự đau khố đích thực là các hậu quả của sự phóng hoạt 
thì khác với những thứ {đặc tính của khố} là kết quả của sự hiện 
thực hóa. Những yếu tố trước [thức của giai đoạn kết quả, danh 
sắc, lục nhập, xúc, và thọ] vẫn còn tiềm tàng vào lúc phóng hoạt. 
Bởi vì chúng chưa thật sự được thiết lập, chúng chỉ trở thành 
khố trong tuông lai. Tuy nhiên, những yếu tố sau [sanh, lão và 
tử] là những hoàn cảnh trong đó cái khố đã thành, và do đó, là 
cái khố trong đời này. Hon nữa, hai chu trình nguyên nhân và 
kết quả được trình bày nhằm chứng minh rằng kết quả - phải tái 
sinh - có hai nguyên nhân: các nguyên nhân phóng hoạt và các 
nguyên nhân đế hiện thực hóa cái đã được phóng hoạt [bởi các 
nguyên nhân phóng hoạt]. [253] Du-già Hạnh Địa Luận giải 
thích lý do của việc này: 1 


^541 Yoga-carya-bhumi (Sa'i dngos gzhi), P5536: 263.4.4- 
6,263.4.8-263.5.2. 


503 



Cho rằng các yếu tố sinh và lão tử và nhóm các yếu tố bất 
đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ là 
các hiện tuợng có cùng chung các tính chất, vậy tại sao 
chúng lại đuợc giảng dạy là thuộc hai loại? Làm nhu vậy (1) 
nhằm chứng tỏ các tính chất khác nhau của sự vật đem lại 
đau khố và (2) đế chứng tỏ sự khác biệt giữa phóng hoạt và 
hiện thực hóa. 

Và cũng giải thích: 

Trong các yếu tố, có bao nhiêu đuợc kế là khố thật sự và trở 
thành khố trong đời này? Có hai: sinh và lão tử 
Có bao nhiêu yếu tố đuợc kế là thật khổ và sẽ chỉ trở thành 
kho trong tuông lai? Những yếu tố còn tiềm tàng - nhóm các 
yếu tố bắt đầu với thức [giai đoạn kết quả] và chấm dứt với 
thọ. 

Cho nên, hai yếu tố (1) ái, đó là yếu tố hiện thực hóa, và (2) thọ, 
làm ái phát khởi, không ở trong cùng một chuồi duyên khởi. Thọ 
làm ái phát khởi là một kết quả của một chuồi duyên khởi khác. 
Phóng hoạt và đuợc phóng hoạt phải nên đuợc hiểu qua bốn điều 
suy xét: 

1) Cái gì đuợc phóng hoạt? Bốn yếu tố ruỡi bắt đầu với thức 
của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ đã đuợc phóng 
hoạt. 

2) Cái gì phóng hoạt? Hành, phụ thuộc vào vô minh, đã thực 
hiện sự phóng hoạt. 

3) Phóng hoạt xảy ra nhu thế nào? Phóng hoạt xảy ra bằng 
các khuynh huớng tiềm ấn của nghiệp đuợc thấm vào trong 
thức của giai đoạn nguyên nhân. 

4) “Đuợc phóng hoạt” nghĩa là tạo ra các kết quả [thức ở giai 
đoạn kết quả, danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] thuận lợi cho 
sự hiện thực hóa một khi các tác nhân hiện thực hóa, chang 
hạn nhu ái, đang hiện hữu. 


504 



Tác nhân hiện thực hóa và điều được hiện thực hóa nên được 
hiếu qua ba điều suy xét sau đây: 

1) Cái gì tiến hành việc hiện thực hóa? Thủ thực hiện hành 
động này, mà thủ lại do ái gây ra. 

2) Cái gì được hiện thực hóa? Sinh và lão tử được hiện thực 
hóa. 

3) Hiện thực hóa xảy ra như thế nào? Hiện thực hóa xảy ra 
bằng phưong tiện của sự truyền năng lực của các khuynh 
hướng tiềm ẩn của nghiệp để qua tác động của hành thấm 
vào trong thức. 

Ngài Thế Thân, trong Duvên Khởi Phân Giải Luận (. Pratĩtva - 
Samutpãdadi-vibhahga-nừdeẳa), 1 đã lấy yếu tố sinh làm yếu tố 
được hiện thực hóa duy nhất và sau đó dạy rằng lão và tử là 
những khiếm khuyết của các yếu tố phóng hoạt và hiện thực hóa 
này. [254] 

Như thế trường họp này, hiện thực hóa phải được hiếu như sau: 
hành bất thiện bị thúc đấy bởi vô minh về nghiệp và nghiệp quả 
đã lưu lại các khuynh hướng tiềm ấn của nghiệp xấu trong thức. 
Điều này tạo điều kiện sẵn sàng đế hiện thực hóa các nhóm yếu 
tố của một sự tái sinh khố não bắt đầu với thức của giai đoạn kết 
quả và chấm dứt với thọ. Qua việc nuôi dưỡng thường xuyên 
bằng ái và thủ, những khuynh hướng tiềm ấn này được tăng 
thêm sức mạnh, và sinh, lão, v.v... .sẽ được hiện thực hóa trong 
các kiếp tái sinh khố não sau này. 

Diễn giải cách khác, bị thúc đấy bởi vô minh về ý nghĩa của vô 
ngã, hành phước đức {các hành vi cấu hợp phước đức} - chắng 
hạn như giữ giới luật trong cõi dục - hoặc bất chuyến hành - 
chang hạn như tu tập thiền định trong các cảnh giới cao hon [của 
chư thiên] - lưu lại các khuynh hướng tiềm ấn của nghiệp tốt 


1 BA542 rTen 'brel mdo 'grel trong p ở đây là Pratĩtya-samutpadadi- 
vibhanga-nirdesa, P5496. 


505 



trong thức. Điều này tạo điều kiện sẵn sàng đế hiện thực hóa các 
nhóm yếu tố bắt đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt 
với thọ đế huớng đến, lần luợt là một sự tái sinh hạnh phúc ở cõi 
dục hoặc một sự tái sinh làm trời ở những cảnh giới cao hon. 
Qua việc nuôi duỡng thuờng xuyên bằng ái và thủ, những 
khuynh huớng tiềm ấn này đuợc tăng thêm sức mạnh, và sau đó 
sinh, v.v... sê đuợc hiện thực hóa trong các kiếp tái sinh hạnh 
phúc đó. 

Hon nữa, muời hai yếu tố đuợc phân loại thành ba con đuờng - 
con đuờng phiền não, nghiệp, và đau khố. Nhu bậc trí tuệ Long 
Thọ nói : 1 

Yeu tố thứ nhất, thứ tám, và thứ chín là phiền não. 

Yeu tố thứ hai và thứ mười là nghiệp. 

Bảy yếu tố còn lại là đau khố. 

Đạo Cang Kinh ( Sãli-stamba-sủtra ) đề cập bốn nguyên nhân 
xếp loại mười hai yếu tố duyên khởi. 2 . Kinh này giải thích rằng 
khi hột giống của tâm thức được vô minh gieo vào trong ruộng 
nghiệp và sau đó được tưới bằng nước ái, chúng sinh khởi ra 
mầm danh sắc trong dạ con của người mẹ. 

3’ Số đời cần có để hoàn tất tất cả mười hai yếu tố 

Mặc dù có thể phải mất vô số đại kiếp để đi qua các yếu tố 
phóng hoạt và các yếu tố được phóng hoạt, nhưng các yếu tố 
được phóng hoạt cũng có thế được hiện thực hóa ngay trong đời 
kế tiếp mà không có đời nào xen kẽ. Bởi vì các yếu tố hiện thực 
hóa [ái, thủ, và hữu] và các yếu tố được hiện thực hóa [sanh và 
lão tử] xảy ra mà không có đời nào xen kẽ, nên có thế hoàn 
thành tất cả mười hai yếu tố trong thời gian ngắn nhất là hai đời. 


1 BA543 Pratĩtya-samutpada-hrdaya-karika ( Duyên Khởi Tâm Luận): 2; 
P5467:270.5.1. Trích dẫn kế đến là kệ liền theo sau các câu này: 
3; P54_67:270.5.2. 

2 BA544 Arya-sãlistamba-nãma-mahãyãna-sũtra, { Đạo Cang Đại Thừa 
Kinh - Kinh về gieo giống lúa} P876; xem Vaidya 1964:104. 

506 



[255] Thí dụ, trong một đời chắng hạn như đời này, trước tiên 
quý vị có thế tích lũy nghiệp đế đem lại kết quả tái sinh làm một 
vị thiên cũng như các trải nghiệm sau đó về đời sống và nguồn 
tài lực của một phạm thiên. Khi điều này xảy ra, hai yếu tố rưỡi 
- vô minh, hành, và thức của giai đoạn nguyên nhân - cũng như 
ái, thủ, và hữu (cho tới thời điểm chết) được hoàn tất trong đời 
này. Trong đời sau đó, bốn yếu tố rưỡi được phóng hoạt [thức 
của giai đoạn kết quả, danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] và hai yếu 
tố được hiện thực hóa [sinh và lão tử] sẽ được hoàn tất. 

Ngay cả trong trường họp lâu nhất, sự hoàn thành tất cả mười 
hai yếu tố sẽ không bị trì hoãn quá ba đời, bởi vì các tác nhàn 
hiện thực hóa [ái, thủ, và hữu], và hai yếu tố được hiện thực hóa 
[sanh và lão tử], và ba yếu tố phóng hoạt [vô minh, hành, và 
thức] đều đòi hỏi phải có những đời riêng cho chúng, trong khi 
các yếu tố được phóng hoạt [danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] 
được bao gồm trong đời của các yếu tố được hiện thực hóa. Hon 
nữa, mặc dù có thế nhiều đời xen vào giữa các tác nhân phóng 
hoạt và các tác nhân hiện thực hóa, đây không phải là những đời 
của các chu kỳ duyên khởi cụ thế của chúng, mà là những đời 
của các chu kỳ duyên khởi khác. Trong số các tính toán về hai 
hoặc ba đời này, thì đời của trạng thái trung ấm không được kế 
riêng. 

Do đó, ngay cả trong đời mà những yếu tố kết quả đã được hiện 
thực hóa, không có cái ngã là người tích lũy nghiệp hoặc thế 
nghiệm nghiệp quả. Đúng hon, như đã giải thích trước đây, có 
các yếu tố kết quả mà bản thân chúng chỉ là các hiện tượng, sinh 
khởi từ các yếu tố nguyên nhân mà bản thân chúng cũng chỉ là 
các hiện tượng. Do không hiếu quá trình luân hồi này và lần lộn 
về nó, quý vị cho là có một cái ngã. Vì ước muốn cái “ngã” của 
mình được hạnh phúc, quý vị tạo tác điều thiện và bất thiện về 
thân, khấu và ý cho mục đích ấy, và như thế quý vị lại cung cấp 
nhiên liệu cho quá trình luân hồi. Cho nên, hai yếu tố nghiệp 
[hành và hữu] phát sinh từ ba yếu tố phiền não [vô minh, ái và 
thủ], và từ đó, bảy yếu tố khố đau [thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ, sanh và lão tử] phát khởi. Phiền não lại phát sinh từ bảy sự 


507 



khố đau, và - giống như trước - quý vị trôi lăn trong luân hồi. 
Vì thế, bánh xe luân hồi quay không gián đoạn. Trong Duvên 
Khởi Tâm Luận , đạo sư Long Thọ nói: 

Từ ba yếu tố khởi sinh hai; 

Từ hai yếu tố khởi sinh bảy, và lại từ bảy yếu tố 

Phát sinh ba. Bánh xe luân hồi 

Tự nó quay liền liền. 

Khi quý vị suy ngầm về việc mình lang thang như vậy trong 
dòng luân hồi, thì mười hai yếu tố duyên khởi là phưong pháp 
hay nhất đế phát khởi lòng chán ngán luân hồi. Hãy quán chiếu 
về nghiệp phóng hoạt của quý vị, những nghiệp thiện và bất 
thiện mà quý vị đã tích lũy qua vô số kiếp lượng, chưa phát sinh 
quả cũng chưa bị diệt trừ bằng các biện pháp đối trị. [256] Khi ái 
và thủ trong đời sống hiện tại nuôi dưỡng chúng, quý vị trôi lăn 
qua các cảnh giới hạnh phúc hoặc khố đau dưới sự kiếm soát của 
chúng. Các vị A-la-hán có vô lượng nghiệp phóng hoạt đã tích 
lũy khi còn là phàm phu, nhưng đã thoát khỏi luân hồi bởi vì họ 
không còn phiền não. Một khi đạt được sự xác tín về điều này, 
quý vị sẽ coi phiền não là kẻ thù và sẽ nồ lực diệt trừ chúng, 
về điểm này, vị thiện tri thức vĩ đại Pu-chung-wa đã tu tâm hoàn 
toàn dựa trên mười hai yếu tố duyên khởi và khiến giai trình đạo 
chỉ đon thuần là việc suy ngầm về sự tiến triển và chấm dứt các 
yếu tố này. Ngài giải thích rằng quán chiếu về sự tiến triển và 
chấm dứt mười hai yếu tố của các cảnh giới khố đau là giáo 
pháp dành cho những người có khả năng nhỏ và sau đó, suy 
ngầm về việc tiến triển và chấm dứt mười hai yếu tố của hai 
cảnh giới hạnh phúc là giáo pháp dành cho người có khả năng 
trung bình. Giáo pháp dành cho những người có khả năng cao là 
thấm định tình trạng của chính họ theo hai cách hành trì này [của 
người có khả năng nhỏ và trung bình]. Rồi họ phát triển lòng 
yêu thưong và từ bi đối với chúng sinh, những người đã từng là 
mẹ của họ và vì mười hai yếu tố mà đang lang thang trong luân 


508 



hồi, tu tập trong ước nguyện vì các chúng sinh này mà thành 
Phật, và học hỏi đường đạo cho đến cùng. 

4’ Tóm lược tầm quan trọng của các yếu tố duyên khởi 

Như được giải thích ở trên, quý vị cần hiểu rõ luân hồi - các uấn 
của khố đau -được hình thành như thế nào qua sức mạnh về 
nguồn gốc của nó - nghiệp và phiền não - và, đặc biệt là bánh 
xe luân hồi xoay vần như thế nào trong khuôn khố mười hai yếu 
tố. Hiểu được và trở nên thành thạo với điều này sẽ phá hủy 
bóng tối không thế chịu đựng nổi của hoang man {vô minh} - 
nguồn gốc của mọi vấn đề. Nó loại trừ mọi quan điểm sai lầm 
cho rằng các hành bên ngoài và bên trong phát sinh không có 
nguyên do hoặc từ những nguyên do không tưong họp. Nó làm 
tăng trưởng sự dồi dào trân quý cho kho tàng các giáo pháp của 
đấng Điều Ngự, và đó là điều thúc đấy quý vị tiến đến con 
đường giải thoát qua sự hiếu biết chính xác về các tính chất của 
luân hồi và qua sự chán chường tột độ về chúng. [257] Đó là 
phưong tiện tốt nhất đế kích hoạt các khuynh hướng tiềm ấn mà 
nhờ đó quý vị đạt được trạng thái siêu phàm của bậc thánh. 

Cho nên, Đồng Tử vấn Mật Điển nói: 1 

Đạo pháp duyên khởi diệt trừ vô minh. 

Đạo Cang Kinh nêu lên rằng khi hiếu rõ duyên khởi, quý vị 
chấm dứt mọi quan điểm xấu coi đối tượng là khởi đầu, kết 
cuộc, hoặc hiện tại. Đạo sư Long Thọ nói: 2 

Lý duyên khởi này là vật trân bảo 

Thậm thâm trong kho ngôn từ của đấng Điều Ngự. 

Cơ Sở Giới Luật 1 nêu lên rằng bộ đôi Xá-lợi-phất (skt. 
Sãriputra) và Mục-kiền-liên {skt. Maudgalyãyana} có thói quen 


1 BA545 Subahu-pariprccha-tantra, P428: 35.3.5. 

2 BA546 Suhrl-lekha-. 112a; P5682: 237.5.7. 


509 



du hành nơi năm loại chúng sinh. Sau khi đã tới đó, hai vị quay 
về Nam Thiêm Bộ Châu và kế lại những khố đau của các chúng 
sinh này với tứ chúng đệ tử của Đức Phật. 

Trong các đệ tử của Phật có một số nguời sống chung với hoặc 
sống gần những nguời coi thuờng giới hạnh thanh tịnh. Những 
đệ tử đua những nguời này tới trước bộ đôi xuất chúng và hai vị 
chỉ dần cho họ qua các câu chuyện về những khố đau của các cõi 
khác. Ket quả của việc giảng dạy này là họ trở nên hoan hỷ với 
giới hạnh thanh tịnh và sự hiếu biết của họ cũng được nâng cao 
hơn. 

Bậc Đạo sư thấy vậy liền hỏi ngài A-nan {skt. Ãnanda} và ngài 
A-nan trình lên Đức Phật các nguyên do, nghe xong Đức Phật 
nói rằng: “Bởi vì không phải lúc nào cũng sẽ có những bậc thầy 
như bộ đôi xuất chúng này, hãy đặt ở cống nhà một bức vẽ bánh 
xe luân hồi có năm phần, vòng quanh đường tròn của bánh xe 
này là mười hai duyên khởi theo cả hai chiều thuận và nghịch”. 
Bánh xe luân hồi liền được vẽ như vậy. 

Vào dịp khác, một bức họa của Đức Phật sắp được gửi tới Vua 
Udrãyana. Trước khi gửi đi, mười hai duyên khởi theo chiều 
thuận và nghịch được viết thành thi kệ ở phần dưới bức tranh. 
Đức vua học thuộc lòng bài kệ này và rồi vào lúc hừng đông 
ngồi gác chéo chân, giữ thân mình ngay thắng, và hướng sự tập 
trưng vào thiện hạnh. Bằng cách tập trưng vào hai quá trình 
duyên khởi, nhà vua đạt được trạng thái siêu phàm của một bậc 
thánh. 


^547 Tiếng Tây Tạng là 'Dul ba lung giống như trên ở chú thích 
496 . 

510 



Chương 22: Thái Độ của Một Người Có Khả 
Năng Trung Bình 

b) Mức độ quyết tâm muốn đuợc giải thoát 

c) Phá tan những ý niệm sai lầm 




b) Mức độ quyết tâm muốn được giải thoát 

Quý vị phải hiểu chi tiết những tính chất của luân hồi, về cả 
phương diện khổ đau và nguồn gốc của khổ đau lần phương diện 
mười hai yếu tố duyên sinh. [258] Một khi hiếu những tính chất 
này, quý vị sê phát khởi ước muốn từ bỏ và dập tắt khố đau và 
các nguồn gốc của nó. Vào lúc này, mặc dù quý vị có thế mang 
một quyết tâm đơn giản muốn được giải thoát, quý vị không nên 
đơn thuần thỏa mãn với với điều này. Vì thế Lục Thập Tụng Như 
Lý Luận Thích ( Yukti-sastĩkã-vrtti ) của ngài Nguyệt Xứng nói: 

Một khi chúng ta chắc chắn rằng sống trong ba tầng luân 
hồi 1 - ngọn lửa cháy rực của vô thường - cũng giống như 
bước vào trong nhà lửa, chúng ta muốn trốn khỏi cảnh đó. 

Và, như đã dần trước đây: 2 

Cũng như khi có cơ hội 
Đe tù nhân trốn khỏi nhà tù . . . 

Phát triển một thái độ đối với luân hồi như những người chán 
ghét bị giam hãm trong nhà lửa hoặc trong tù ngục, và muốn 
trốn đi. Rồi dần dần làm tăng thêm cảm giác chán ghét và muốn 
trốn thoát này. 

^ức dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 

2 BA548 LRCM. 95 . 3 Ĩ 


511 



Sha-ra-wa đã mô tả quyết tâm giải thoát ở mức thô thiến giống 
như khi quý vị đố bột vào bia loại phấm chất kém; bột chỉ tạo 
thành một lớp mỏng trôi nối trên mặt chất lỏng bia 1 . Nếu quý vị 
chỉ có khả năng nhìn thấy đặc tính khó ưa của những nguồn gốc 
đích thực - những nguyên nhân của luân hồi - ở mức thô thiến 
như thế này, thì sự tìm cầu giải thoát của quý vị, sự chấm dứt 
khố đau và nguồn gốc của nó, cũng sẽ giống y hệt. Tưong tự, 
ước muốn đạt đạo giải thoát của quý vị cũng chỉ là những lời nói 
suông mà thôi. Như thế quý vị sẽ chang thế phát triển được lòng 
từ không thế kham nhẫn được khi nhìn thấy những khố đau của 
chúng sinh trong luân hồi hay cũng không thế phát triển được 
tâm chân thật muốn đạt giác ngộ vô thượng giúp truyền dần sức 
mạnh cho quý vị. Do đó, sự hiếu biết của quý vị về Đại Thừa 
cũng chỉ là những tri kiến. Cho nên quý vị phải thực hành những 
giáo pháp dành cho người có khả năng trung bình và xem đó là 
những huấn thị cốt yếu. 

c) Phá tan những ý niệm sai lầm 

Vẩn: Mặc dù trong Tiểu Thừa việc tu tập tâm chán ngán luân hồi 
là điều thích đáng, việc làm này lại không thích đáng cho bậc 
Bồ-tát, bởi vì nếu Bồ-tát tu tập tâm cực kỳ ghê tởm và chán ngán 
luân hồi, họ cũng sẽ giống như hàng Thanh Văn và roi vào cực 
đoan an bình tĩnh lặng, sau khi đã bất mãn với việc dấn thân vào 
trong luân hồi. [259] Như Như-laỉ Bất Khả Tư Nghi Mật Thuyết 
Kinh nêu lên: 2 


^heo cách giải thích của ngài Lhundub Sopa, đây là một hình ảnh 
đặc thù Tây Tạng mô tả hình ảnh ý tưởng nông cạn về sự từ bỏ 
thế tục. Hầu hết người Tạng thông thường không uống nước lã mà 
hay dùng một loại bia gọi là chang. Ngoài ra, mọi người Tạng đều 
dùng trà. Loại bột, mang tên tsampa, mà họ bỏ vào bia là để có 
thêm một lượng dinh dưõng. Tsampa đã ừng là thức ăn Tạng. 
Steps on the Path to Enlightenmènt. Vol2. P.362. Chapter 10. 
Lhundub Sopa. VVisdom. 2005. 

2 BA549 Tathãgatacintya-guhya-nirdesa-sũtra, P760: 87.4.1- 

2,87.4.8,87.5.2-3. 

512 



Bậc Bồ-tát, nghĩ tới việc trưởng thành cho chúng sinh, coi 
luân hồi là lợi ích. Theo đó, các vị không coi đại niết-bàn 
(giải thoát) như là lợi ích cho sự trưởng thành của chúng 
sinh. 

Và hon nữa: 

Neu bậc Bồ-tát sợ dấn thân vào luân hồi, họ sẽ bị roi vào chồ 
thiếu thốn co cực. 

Ngoài ra: 

Bạch Thế Tôn, trong khi hàng Thanh Văn sợ dấn thân vào 
luân hồi, bậc Bồ-tát tình nguyện tái sinh vô lượng kiếp trong 
luân hồi. 

Trả lời : Đây là một lầm lẫn lớn, hiếu sai ý nghĩa của kinh điển. 
Bởi vì đoạn kinh nói: “Như thế, chư Bồ-tát không nên chán ngán 
luân hồi”, không dạy Bồ-tát không được ghê tởm cái khố của 
sinh, lão, bệnh, tử, v.v... - kết quả của việc lang thang trong 
luân hồi dưới sự khống chế của nghiệp và phiền não. Đúng hon, 
kinh này dạy cho quý vị hạnh hỷ nhẫn. Đe tu tập các hành vi vị 
tha của Bồ-tát cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt, Bồ-tát phải 
mặc áo giáp [dũng cảm]. Một khi làm việc này, ngay cả mọi đau 
khố của mọi chúng sinh được gom lại và Bồ-tát phải thường 
xuyên chịu những khố đó cả về tinh thần lần thế chất, Bồ-tát vẫn 
vui vẻ kham nhẫn, hoan hỷ với những việc làm phi thường đế 
giúp người khác, không bị khố não làm cho chán ngán hoặc sợ 
hãi. Vì thế mà Đức Phật nói Bồ-tát không được chán ngán luân 
hồi. Bậc thầy Nguyệt Xứng nói: 

Bồ-tát từng giây từng phút đón nhận những đau khố của mọi 
chúng sinh cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt mà không sợ 
thân hoặc tâm mình bị tốn hại. Bồ-tát đồng thời nhận những 


513 



đau khố của mọi chúng sinh cho tới khi dòng luân hồi chấm 
dứt và hoan hỷ trong việc làm này. Mồi giây phút vui vẻ 
kham nhẫn nhu vậy là nguyên nhân mà kết quả sinh ra vô 
luợng các tập hợp của cải, mang lại toàn trí cho tất cả chúng 
sinh. Một khi hiếu điều này, Bồ-tát có thế tái sinh hàng trăm 
lần và làm nhu vậy là điều chính đáng. 

Đe nhấn mạnh điểm này, ngài Nguyệt Xứng trích dần những 
đoạn kinh đã đuợc đề cập ở trên rút ra từ Như-laỉ Bất Khả Tư 
Nghi Mật Thuyết Kỉnh. [260] 

Cũng kinh này nêu lên rằng luân hồi nên đuợc coi là lợi ích bởi 
vì Bồ-tát đạt đuợc hạnh phúc tỉ lệ với nỗ lực bỏ ra khi họ cố 
gắng làm việc vì sự an lạc của chúng sinh. Do đó Đức Phật nói 
rằng không chán ngán luân hồi có nghĩa là không chán ngán việc 
thành tựu những điều tốt lành cho các chúng sinh trong luân hồi 
cũng nhu hoan hỷ trong hành động này. 

Khi quý vị lang thang trong luân hồi do năng lực của nghiệp và 
phiền não, quý vị bị nhiều khổ đau dày vò. Neu quý vị không thể 
hoàn tất đuợc những mục tiêu của chính mình, thì còn cần chi 
phải nói tới việc quý vị không thế thành tựu những mục tiêu 
giúp nguời khác? Bởi vì lang thang nhu vậy là cánh cửa mở ra 
mọi phiền toái, Bồ-tát càng cần phải chán ngán luân hồi hon các 
hành giả Tiếu Thừa và phải chấm dứt sự lang thang gây ra bởi 
nghiệp và phiền não. Tuy nhiên, Bồ-tát phải vui thích đuợc tái 
sinh trong luân hồi qua nguyện lực và lòng từ của mình. Hai 
cách tái sinh này không giống nhau. 

Không phân biệt đuợc điều này dần tới những thắc mắc giống 
nhu trên đây. Bồ-tát Địa nói rằng nếu những nguời chủ xuớng 
một quan điểm nhu vậy có thọ Bồ-tát giới thì họ đã phạm phải 
một hành động sai trái nhuộm đầy những phiền não. Tuy nhiên, 
sợ quá nhiều lời nên tôi đã không trích dần toàn thế đoạn kinh. 

Vì vậy thật là kỳ diệu khi Bồ-tát nhìn những khiếm khuyết của 
luân hồi và hoàn toàn kinh tởm nhung vần không từ bỏ thệ 
nguyện của mình bởi vì động lực của chu vị là lòng đại bi. Nếu 


514 



những ai coi những điều kỳ thú của luân hồi giống nhu tòa lâu 
đài ở cõi trời - mà không giảm thiếu đuợc lòng ham muốn của 
mình một chút nào - tự cho là đang phục vụ nguời khác, thì làm 
sao cái ý không muốn từ bỏ luân hồi của họ có thế làm vui lòng 
bậc trí giả đuợc? Nhu Trung Đạo Tâm Yeu Luận của ngài Thanh 
Biện nói: 1 

Bởi vì Bồ-tát thấy những khiếm khuyết của luân hồi, chu vị 
không ở lại đây. Bởi vì chu vị chăm lo cho nguời khác, chu 
vị không ở niết-bàn. Đe hoàn thành nhu cầu của nguời khác, 
chu vị quyết tâm ở lại trong luân hồi. 

Một khi quý vị thấy những đau khố vô biên của tất cả chúng sinh 
- chang hạn nhu một trăm mười đau khố được giải thích trong 
Bồ-tát Địa - quý vị biến điều này trở thành nguyên nhân phát 
khởi lòng đại bi. Vào lúc này, khi quý vị nuôi dưỡng một tấm 
lòng mãnh liệt và bền vững không the chịu đựng được việc thấy 
cảnh khố của người khác, thì việc không chán ngán luân hồi dù 
chỉ một chút sẽ là điều mâu thuẫn rồi. [261] 

Chủ đề trong Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên là các giai 
đoạn đường đạo trong đó Bồ-tát phát triển lòng chán ghét cùng 
cực luân hồi và rồi, xem các chúng sinh như bà con thân thuộc 
của mình, vì họ mà đi vào biến luân hồi. Trong chú giải về tác 
phấm đó, bậc thầy vĩ đại Nguyệt Xứng minh định điều này: 2 . 

Nhờ lời giải thích của Đức Phật về các khiếm khuyết của 
luân hồi, các đệ tử biết sợ và mong muốn được giải thoát 
khỏi nó. Đức Thế Tôn đã nói điều sau đây đế các đệ tử phát 
triển được mối liên hệ mãnh mẽ với Đại Thừa: “Này các 
thầy tì kheo, trong số tất cả những người đã trôi lăn trong 


^550 Madhyamaka-hrdaya-kãrikã, P5255: 3. 3. 2-3. 

2 BA551 Bodhisattva-yogã-caryã-Catuh-sataka-tĩkã, {Bồ-tát Du-già 
Hạnh Tứ Bách Luận Thích - tức là luận 400 kệ về Bồ-tát hành 
thiền} P5266: 194.4.7-194.5.1. 


515 



luân hồi suốt một thời gian dài, không có chúng sinh nào 
trong số tất cả các loại chúng sinh đã không từng nhu là cha, 
mẹ, con trai, con gái, họ hàng, hoặc có quan hệ họ hàng với 
cha kế hoặc mẹ kế của các ông”. 

Và hon nữa: 

Do hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, Bồ-tát có thể lao vào biển 
luân hồi. Chu vị làm điều này đế mọi chúng sinh, những 
nguời đã từng là thân quyến của chu vị - nhu cha và mẹ - 
suốt từ vô thủy và những nguời đang bị mất hết, không ai 
bảo vệ đế họ có thế đuợc con thuyền Đại thừa giải thoát. 

Chân Ngôn thừa vô thuợng {Mật thừa vô thuợng} cũng đòi hỏi 
phuong pháp này. Bởi vì nhu ngài Thánh Thiên nói trong Hạnh 
Hiệp Đăng Luận của ngài: 1 

Qua những giai đoạn này, các nguôi nên dấn thân vào các 
hoạt động mà không có các diễn tuởng 2 . Các giai đoạn đế 
làm việc này là nhu sau: vào lúc ban sơ, các nguôi cần nhó' 
đến những đau khổ từ vô thủy của luân hồi, và rồi uớc mong 
phúc lạc của niết-bàn. Cho nên các nguôi cần hoàn toàn từ 
bỏ mọi dao động, và thậm chí cần nuôi duỡng ý nghĩ rằng 
những nguời trị vì các vuông quốc cũng đều phải chịu đau 
khổ. 


1 BA552 Caryã-melãpaka-pradĩpa, P2668: 315.1.7-315.2.1. 

2 Thuật ngữ Anh là elaboration. Đây là một loại tiến trình định danh 
của tâm nhằm thêm thắt, diễn giải, chi tiết hóa hay mở rộng một 
nhận thức sau khi các thức thụ cảm nhận thông tin từ môi trường 
bên ngoài {trần cảnh} đang hoàn toàn khách quan không nhị 
nguyên. Như vậy tiến trình này tạo ra tư tưởng nhị nguyên phân 
biệt. Một số tài liệu dịch là vọng tưởng nhưng nghĩa của từ Hán- 
Việt vọng sẽ không đủ ý. 

516 ' 



Chương 23: Nắm Chắc Bản Chất của Con 
Đường Dẩn Tói Giải Thoát 


d) Nắm chắc bản chất của con đường đưa tới giải thoát 

i) Loại cuộc sống qua đó quý vị có thế làm ngưng luân hồi 

ii) Loại lộ trình quỷ vị phải tu tập đế làm ngưng luân hồi 

a’ Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập 
1 ’ Các giai đoạn điều phục tâm 
2’ Các kết quả 

3 ’ Những đối tượng mà chúng tiêu trừ 
b’ Việc quyết định thứ tự của ba tu tập 



Hãy tự thúc giục mình và thiền quán về những khiếm khuyết của 
luân hồi. Như Sri Jagan-mitrãnanda {Dịch nghĩa: Tôn giả Sinh 
Bằng Hỷ} nói: 1 

Mặc dù chúng ta đã chìm vào giữa luân hồi, 

Một đại dưong khổ đau không đáy mà cũng chẳng bến bờ, 
[262] 

Nhưng chúng ta không chán ngán, chang sợ hãi; chúng ta 
hoan hỷ và hứng thú. 

Điều chi xảy đến trong tâm trí ta? 

Mặc dù chúng ta đã vào đám cháy không ngừng thiêu đốt 
Với vấn đề, với nghèo khố, với nồi khó trong việc tìm thức 
ăn và chồ ở, 

Với nồ lực nuôi thân và cuối cùng mất mát cũng như chia lìa, 
bệnh tật, và già nua, 

Chúng ta khoác lác về hạnh phúc của mình. 

^553 Candra-rãja-lekha, {Nguyệt vương Thu} PS689: 251.3.1- 
2,251.4.3-4. 


517 



Điều này xem chừng như là khùng điên. 


Và: 


Hỡi ôi, thế nhân có mắt nhưng lại mù; 

Mặc dù ngươi nhìn thấy điều rõ ràng hiến nhiên, 

Nhưng ngươi chắng nghĩ chi về điều đó cả. 

Phải chăng tâm trí ngươi đã chai cứng rồi không? 

Do đó, như Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện ( Sapta - 
kumãrikãvadãna) của ngài Guhyadatta {Mật Thí} viết : 1 

Ta nhìn các pháp thế gian như hình ảnh chập chờn của ánh 
trăng trong nước. 

Ta xem tham ái như bóng dáng cuộn tròn và mang phùng lớn 
của đám hố mang giận dữ. 

Ta thấy bao chúng sinh bốc cháy với những ngọn lửa kho 
đau. 

Do đó Ta đến những bãi thiêu người, hỡi Đại Vương, lòng 
hoan hỷ trong quyết tâm giải thoát. 

Như thế, khi quý vị thấy rằng luân hồi - gồm môi trường và 
chúng sinh - giống như bóng trăng trên nước bị gió khuấy động 
- vô thường, tan hoại và không đứng yên ngay cả trong giây lát; 
rằng các đối tượng của giác quan - giống như bóng dáng của 
thân rắn độc - chang có giá trị bao nhiêu mà hiểm nguy xiết đỗi; 
và rằng năm loại chúng sinh bị thiêu đốt trong lửa cháy hừng 
hực của ba thứ khố đau; rồi quý vị phát khởi một khuynh hướng 
giống như con trẻ phương bắc hoàn toàn xa lìa tham luyến luân 
hồi. Khi điều này xảy ra quyết tâm giải thoát sẽ phát sinh - một 
khao khát lấy giải thoát làm nỗi hân hoan. 


1 BA554 Sapta-kumarikavadana, {tức là Truyện khai trí về bảy trinh 
nữ} P5419: 228.5.5-7. 

518 



Cách nói “con trẻ phương bắc” cần được hiểu như sau: phương 
bắc hiếm có bột lúa mạch rang, và do đó người ta ăn một ít củ 
cải. Có lần một vài đứa trẻ ở đây đói bụng và muốn được ăn bột 
lúa mạch rang, đã xin mẹ chúng thức ăn. Bởi vì không có bột lúa 
mạch rang, bà đưa cho chúng củ cải tươi, nhưng chúng không 
chịu ăn. Rồi bà đưa cho chúng củ cải khô, nhưng chúng cũng 
không muốn, nên bà lại đưa cho chúng củ cải đã nấu chín. 
Nhưng chúng cũng từ chối luôn. Cuối cùng bà đưa cho chúng củ 
cải đông lạnh đã nấu chín, thấy vậy chúng quay đi với cảm giác 
buồn nôn cùng cực, than rằng: “Tất cả chỉ là củ cải!” [263] Cũng 
vậy, với bất cứ hạnh phúc thế gian nào nhìn thấy, nghe thấy, 
hoặc nhớ tới; giống như các đạo sư Kadampa đã nói, quý vị phải 
phát khởi một cảm xúc tượng tự, nghĩ rằng: “Đây là thế gian”, 
“Đây là thế gian”, “Mọi thứ chỉ là khổ đau”, và: “Tôi không 
muốn liên quan gì đến thế gian cả”. 

Bằng cách này, qua việc trầm tư về những trôi lăn trước đây từ 
vô thủy của mình trong luân hồi, quý vị trở nên tỉnh ngộ và chán 
ghết luân hồi; và qua việc trầm tư về sự bắt buộc phải tiếp tục 
trôi lăn vô kỳ hạn ở đây, quý vị phát sinh ra mối sợ hãi và lo âu. 
Với một quyết tâm không phải chỉ là lời nói suông, quý vị phải, 
như Bằng Hữu Thư của ngài Long Thọ nói, ngừng tái sinh trong 
luân hồi, cội rễ của mọi tai hại: 1 

Luân hồi như thế đó; sinh ra - 

Cho dẫu trong cõi trời, cõi người hay địa ngục, 

Cõi ngạ quỷ hoặc súc sanh - chắng phải là điều cát tường. 

Hãy hiếu rằng sinh là chồ chứa của nhiều tai hại. 

Hơn nữa, quý vị phải loại trừ cả hai nguyên nhân của tình trạng 
phải sinh ra trong luân hồi: nghiệp và phiền não. Tuy nhiên, giữa 
hai nguyên nhân này, nếu quý vị không có phiền não thì cho dù 
có bao nhiêu nghiệp chăng nữa, quý vị cũng sẽ không phải sinh 


^555 Suhrl-lekha-. 103; P5682: 237.4.7. 


519 



ra. Do đó quý vị phải tiêu diệt phiền não bằng cách tu tập đạo 
pháp viên mãn và không có sai lầm, bởi vì, một khi mang phiền 
não, thậm chí nếu quý vị có thế tận diệt những nghiệp đã tích lũy 
từ truớc, thì quý vị liền tức khắc tích lũy các nghiệp mới. 

Nắm chắc bản chất của đạo pháp dần tới giải thoát có hai phần: 

1 . Loại đời sống qua đó quý vị làm ngung luân hồi 

2. Loại lộ trình quý vị tu tập đế làm ngung luân hồi 

i) Loại đòi sống qua đó quý vị làm ngưng luân hồi 

Trong Bằng Hữu Thư : 1 

Tái sinh với tà kiến và không có giáo pháp của đấng Điều 
Ngự, 

Hoặc làm súc sanh, ngạ quỷ, chúng sinh noi địa ngục, 

Làm người ở chốn biên địa không nền văn minh hay ở noi 
thiếu vắng Pháp Phật 2 

Làm người ngu dại và câm ngọng, hoặc làm chư thiên thọ 
mạng lâu dài 

Là bị khổ não bởi một trong tám sai sót 3 , các điều kiện khiến 
không có thanh nhản. 

Sau khi ngưoi được thanh nhàn, tức là thoát khỏi các kiếp tái 
sinh kể trên, 

^556 Nt. : 63-64; P5682: 236.5.2-5. 

2 Trong bản Anh ngữ chỉ ghi là nơi biên địa thiếu văn minh nhưng theo 
cùng bài kệ do ngài Sopa trình bày thì có ghi rõ là cả nơi không có 
Phật Pháp. Steps on the Path to Enlightenment. P375. Lhundup 
Sopa. Vol2. VVisdom. 2005 

3 Tám sai sót hay khuyết điểm khiến người tu tập không tin tưởng hay 
tu tập theo chánh pháp được bao gồm: (1) kiêu mạn, (2) chấp 
ngã, (3) thiếu kiên nhẫn, (4) tham chấp, (5) các nhiều hoạt động 
không thiện đức, (6) lười biếng, (7) sân hận và (8) thiếu tinh tấn, 
không thấy lỗi mình. Eight Eau/ts. Kyabgon Phakchok Rinpoche. 
Guru Rinpóche day. Oct 2011. 

520 



Hãy nồ lực đế chấm dứt tái sinh. 

Không thế nào chấm dứt được tái sinh trong luân hồi nếu quý vị 
không có thời giờ. Cho nên một khi có được đời sống thanh 
nhàn và thuận duyên, quý vị phải chấm dứt tái sinh. [264] Tôi đã 
giải thích điều này. Đại hành giả du-già Chang-chup-rin-chen 
nói: 


Bây giờ là lúc chúng ta làm sao đế mình khác biệt với các 
loài gia súc. 

Cũng vậy, Bo-da-wa nói: 

Bao lâu trong quá khứ chúng ta đã lang thang trong luân hồi 
mà luân hồi đã không tự nó dừng lại. Xét như vậy, bây giờ 
luân hồi vẫn sẽ không tự nó dừng lại. Do đó, chúng ta phải 
dừng nó lại, và lúc đế làm như vậy là ngày hôm nay, khi 
chúng ta có được thanh nhàn và thuận duyên. 

Với những ai đã có được một đời sống nhàn nhã và thuận duyên, 
sống tại gia hiện diện nhiều trở ngại cho việc thực hành tôn giáo 
và có nhiều điều bất lợi. Dầu sao, đời sống của người từ bỏ thế 
tục, trái ngược với đời sống tại gia, là đời sống tốt nhất cho việc 
chấm dứt luân hồi. Do đó, người trí nên vui thích một đời sống 
như vậy. 

Liên tục quán chiếu về các khuyết điểm của người sống tại gia 
và những đức tính của người từ bỏ thế tục {xuất gia} sẽ khiến 
cho những ai đã xuất gia có được một thái độ kiên định, trong 
khi khiến cho những người chưa xuất gia phát triển được những 
khuynh hướng tốt [đế trở thành người xuất gia và tuông tự như 
vậy] và rồi hành động theo những khuynh hướng tốt này. Tôi sẽ 
giải thích việc này như thế nào. 

Người sống tại gia, nếu họ giàu có, phải chịu khố trong nồ lực 
bảo vệ những của cải đó, và, nếu nghèo túng, phải chịu khổ vì sự 
kiệt sức vốn gây ra bởi việc tìm kiếm của cải. Như vậy họ sống 


521 



một cuộc đời rối loạn không có gì vui thú, nhung họ lại tuởng 
tuợng cuộc sống của họ đầy vui thú. Quý vị hãy hiểu rằng quan 
niệm sai lầm này là kết quả của nghiệp xấu. Trong Bổn Sanh 
Kỉnh'} 

Đừng bao giờ coi đó là vui thú 
Đời sống gia đình, giống nhu ngục tù, 

Dầu giàu sang hay nghèo khó bần hàn, 

Kẻ tại gia phải chịu nhiều thống khố. 

Nguời phiền não vì giữ gìn của cải, 

Kẻ kiệt lực do phải kiếm tiền tài. 

Dầu giàu sang hay nghèo khó bần hàn, 

Họ nhu thế không bao giờ phúc hạnh. 

Mo hồ, vui thú kiếp sống tại gia 
Chỉ là kết quả của bao tội lồi. 

Cho nên giữ nhiều của cải và vần không hài lòng đi tìm kiếm 
thêm không phải là việc làm của nguời xuất gia. Neu đây là việc 
làm của nguời xuất gia thì họ cũng chang khác gì nguời tại gia. 
Hon nữa, bởi vì lối sống tại gia có nhiều điều trái nguợc với tôn 
giáo, nên khó mà thực hành tôn giáo tại gia. Cũng kinh văn này 
nói: 2 


Neu nguôi làm công việc tại gia, [265] 

Nói sai sự thật là điều không tránh đuợc, 

Và trừng phạt nguời làm điều sai trái 
Đó cũng là điều không tránh đuợc. 

Neu thực hành tôn giáo, nguời tại gia chạy theo khố đau; 


^557 Jm: 18.10-12; P5650: 29.3.5-7. 

2 BA558 Nt.: 18.13-15,18.20; P5650: 29.3.8-29.4.2,29.4.7-8. 

522 



Neu chăm lo nếp sống gia đình, sao có thế thực hành tôn 
giáo được? 

Hoạt động tôn giáo vốn an lành; 

Các mục tiêu tại gia tìm ra qua tàn nhẫn. 

Do đó, vì nhược điểm trái nghịch với tôn giáo, 

Ai mong tự giúp mình, lại muốn sống tại gia? 

Và lại nữa: 

Gia đình là 0 các rắn độc chang hạn như 
Kiêu ngạo, tự cao và mê lầm. 

Nó hủy diệt sự an tĩnh và phúc lạc, 

Và là noi nhiều đau khố khó kham. 

Ai muốn sống ở noi tựa 0 rắn? 


Không ngừng trầm tư về những thiếu sót của việc sống tại gia, 
và ước vọng đời sống của người xuất gia. về điểm này, người 
xuất gia bằng lòng với của bố thí, với áo tu đon sơ và bình bát 
khất thực. Ớ nơi cô tịch, họ tiêu trừ phiền não và ước nguyện trở 
thành đối tượng tôn kính của người khác. Như được trình bày 
trong Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện của ngài Guhyadatta {Mật 
Thí}: 


Thế bao giờ ta sẽ đến 
Để cạo bỏ tóc và râu, 
Mặc trang phục đã vất bỏ 
Và tìm kiếm nơi cô tịch? 


Nhìn phía trước không quá tầm của cái ách bò, 
Kh i nào chúng ta sẽ, không còn ai chê trách, 
Hai tay bưng bình bát gốm, 

Và, từ nhà này sang nhà khác, nhận khất thực? 
Không màng lợi lộc vật chất hoặc tôn thờ, 


^559 Sapta-kumarikavadana, P5419: 231.4.7-231.5.2. 


523 



Dọn sạch những đầm lầy đầy bụi gai của các khổ đau , 

Khi nào chúng ta sẽ trở thành 

Người thọ lãnh cúng dường của dân phố thị? 

Người xuất gia bằng lòng với đồ ăn thức uống đạm bạc, với 
trang phục nặng sương muối vì ngủ trên giường cỏ mà không có 
mái che. Họ ước muốn ngủ ở chỗ của mình trên cỏ mềm dưới 
một cội cây, được nuôi dưỡng bằng hạnh phúc và niềm vui của 
giáo pháp. Như được đề cập trong Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện'} 

Khi nào tôi sẽ chang tham luyến thân mình, 

Tỉnh dậy trên một mán cỏ, 

Trang phục nặng sương muối, 

Và chỉ dùng món ăn thức uống xoàng xĩnh? [266] 

Khi nào tôi sè đắp cỏ mềm - 

Có màu xanh giống như con vẹt - 

Nằm xuống dưới một cội cây 

Với bữa tiệc của những phúc lạc trên đời? 

Ngài Bo-da-wa nói: 

Ngay cái đêm sau khi tuyết rơi trên mái nhà, tôi thấy hạnh 
phúc bởi vì một điều gì đó tựa thế này đã xảy ra trong Thất 
Xử Nữ Khai Trí Truyện. Tôi không muốn gì hơn là được 
thực hành như vậy. 

Người xuất gia ước muốn được sống trên đồng cỏ hoặc bên bờ 
một dòng sông, trầm tư về sự tương tự giữa thân thế và đời sống 
mình với sự khởi sinh và hoại diệt của các con sóng vồ. Họ ước 
muốn vượt qua nồi ám ảnh của mình về những lạc thú của luân 
hồi, và trầm tư về thế giới sống động và bất động như là trò ảo 


^560 Nt., P5419: 231.5.2-3. 
524 



ảnh của nhà ảo thuật. Như được nói trong Thất Xử Nữ Khai Trí 
Truyện'} 

Khi tạm trú bên bờ sông hay trên đồng cỏ, 

Ta rồi thì sẽ thấy đi thấy lại 

Đợt sóng khai lên rồi chìm xuống 

Và sinh giới này có giống nhau không? 

Khi nào ta sẽ tự mình trừ được 
Tri kiến về các hoại uấn kia- 
Mẹ của tất cả mọi tà kiến - 
Và hết khát khao vui thú của luân hồi? 

Kh i nào chúng ta sẽ thấy biết 

Thế giới sinh động và bất động 

Tựa chiêm bao, ảo giác, huyễn thuật, mây bay, 

Hay như thành phố của Càn-thát-bà? 

Tất cả những người này sống đời xuất gia, đồng thời ước vọng 
đạt tới những thành tựu cao cả này. Như ngài Chay-ga-wa nói: 

Neu có ai sống như một hiền giả trong Thung lũng của các 
Nhà tu Khố hạnh, thì căn bản người cha đã dạy dồ con mình 
một cách tốt lảnh. 

Ngài Sha-ra-wa nói: 

Khi người tại gia rất bận bịu, thì các ngưoi, những vị tăng, 
nên ăn mặc đẹp đẽ và đến viếng thăm họ. Khi đó họ sè nghĩ: 
“Đời sống của người xuất gia thật là kỳ thú!” Điều này sẽ tạo 
ra trong họ một khuynh hướng tiềm ấn cho đời tưong lai đế 
trở thành người xuất gia. 


^561 Nt., P5419: 231.5.4-6. 


525 



Cũng vậy trong Cư Sĩ Ugra vấn Kỉnh {Tên dịch nghĩa là cư sĩ 
Hùng Mãnh} nói 1 rằng bậc Bồ-tát sống tại gia nên ước nguyện 
như thế này: [267] 

Bồ-tát tại gia nên nghĩ: “Khi nào ta sẽ bỏ đời sống tại gia, 
một nguồn gốc của khố đau, và sống đời của người xuất gia? 
Khi nào ta sẽ an nghỉ noi các hành động của tăng đoàn, hành 
động thanh tấy và nuôi dưỡng thệ nguyện, hành động cắt bỏ 
những giới hạn, và hành động tôn kính?” Bằng cách này họ 
nên hoan hỷ với ý nghĩ trở thành người xuất gia. 

Đoạn văn này nói rằng chủ yếu là những Bồ-tát đó nên ước 
nguyện được thọ cụ túc giới. 

Hon nữa, Trang nghiêm Đại thừa Kinh nói: 2 

Loại người xuất gia 
Có vô biên công hạnh. 

Cho nên, bậc Bồ-tát giữ giới nguyện 
Siêu phàm hon Bồ-tát tại gia. 

Như vậy, đời sống của người xuất gia được ca ngợi vì đạt được 
tự do tức là sự giải thoát khỏi luân hồi. Thêm vào đó, quý vị 
được dạy rằng đó là cuộc sống tốt nhất ngay cả cho việc thành 
tựu toàn trí bằng con đường của ba-la-mật-đa thừa và Chân ngôn 
thừa 3 . Hon nữa, trong ba loại giới nguyện, giới nguyện của 
người xuất gia chính là giới nguyện giải thoát cá nhản {Biệt giải 
thoát giới} . Do đó, quý vị nên tôn trọng giới nguyện giải thoát cá 
nhân, gốc rề của giáo pháp. 

ii) Loại đưòng đạo quý vị tu tập đế làm ngừng luân hồi 

1 BA562 Grha-paty-ugra-pariprcchã-sũtra, {cư Sĩ Hung Mãnh Cầu Vấn 
Kinh } P760: 265.4.6-8. 

2 BA563 MSA: 20.5; P5521: 18.3.4-5. 

3 Ba-la-mật-đa thừa ám chỉ Hiển thừa còn Chân ngôn thừa ám chỉ Mật 
thừa. 

526 



Giải thích này có ba phần: 


1 . Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập {tam vô lậu học} 

2. Việc quyết định thứ tự của ba tu tập 

3. Bản chất của ba tu tập (Chuơng 24) 

Tu tập đạo pháp là sự tu tập quý báu gồm ba phần. Trong Bằng 
Hữu Thư : 1 

Ví nhu đầu hoặc quần áo nguôi đột nhiên bén lửa, 

Nguơi vẫn nên bỏ chuyện dập lửa ra khỏi tâm tu 

Mà nồ lực đoạn trừ sinh tử - 

Không mục tiêu nào cao hon như vậy. 

Qua giới, định và huệ, 

Đạt tới niết-bàn, một trạng thái không cấu nhiễm, an bình và 
giới hạnh: 

Không già, không chết, không bao giờ cạn kiệt; 

Giải thoát khỏi đất, nước, gió, lửa, lần vầng dưong với ánh 
trăng. 

a’ Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập 

Điều này được giải thích dưới ba khía cạnh: (1) các giai đoạn 
điều phục tâm (2) những kết quả của các giai đoạn điều phục 
này, và (3) các đối tượng mà nó diệt trừ. 

1’ Các giai đoạn điều phục tâm 

Tam vô lậu học đem lại sự hoàn tất cho tất cả các phận sự của 
thiền giả như sau. Tu tập giới khiến cho tâm phân tán hết phân 
tán. [268] Tu tập định - hoặc tu tâm - làm cân bằng một tâm vốn 
không quân bình. Tu tập huệ giải phóng tâm vốn chưa được giải 
thoát. 


^564 Suhrl-lekha-. 104; P5682: 237.4.7-237.5.1. 


527 



2’ Kết quả của tam vô lậu học 1 

Ket quả của tu giới không bị suy thoái là hai loại tái sinh hạnh 
phúc ở cõi dục [làm nguời hoặc làm trời]. Ket quả của tu giới bị 
suy thoái là tái sinh trong các cõi khố não. Ket quả của tu tâm là 
hai loại tái sinh hạnh phúc ở những cõi cao hon [cõi sắc giới 
hoặc vô sắc giới của các vị trời]. Ket quả của việc tu huệ là giải 
thoát. Tóm lại, kết quả của ba tu tập là hai mục tiêu: vị thế cao 
[làm nguời hoặc làm một vị trời] và sự tốt lành chắc chắn [giải 
thoát hoặc toàn trí]. Bởi vì mục tiêu đầu gồm hai phần - tái sinh 
hạnh phúc trong các cảnh giới cao [của các vị trời] hoặc tái sinh 
hạnh phúc trong các cảnh giới thấp hon [tức là cõi dục] - các tu 
tập đế thành tựu các mục tiêu này gồm ba phần. Hai điều chắc 
chắn đầu tiên của liệt kê đuợc đề cập trong Du-già Hạnh Địa 
Luận. 

3’ Các đối tưọtig mà tam vô lậu học loại trừ 

Chu vị thầy tố xua khắng định rằng, về các đối tuợng mà nó loại 
trừ - các phiền não - các tu tập gồm ba phần, tùy theo chúng 
diệt trừ phiền não bằng cách (1) làm suy yếu các phiền não (2) 
ngăn chận các hình thức thị hiện của chúng, hoặc (3) tiêu trừ 
chủng tử của chúng. 

b’ Việc quyết định thứ tự của Tam vô lậu học 

Thứ tự của tam vô lậu học đuợc trình bày trong một đoạn văn rút 
từ Phạm Thiên vấn Kinh ( Brahmã-pariprcchã-sũtra ) đuợc trích 
dần trong Du-già Hạnh Địa Luận' 2 

Giới là gốc rễ rất vững chắc; 

Định là niềm vui noi trạng thái định của tâm; 


'Tam Vô Lậu Học là thuật ngữ chỉ toàn bộ các thực hành tu tập về 
giới, định và tuệ. 

2 BA565 Yogã-caryã-bhũmi (Sa'i dngos gzhi) P5536:309.3.3-4; cf. 
Arya-brahmã-pariprcchã-nãma-mahãyãna-sũtra, {Phạm Thiên Vấn 
Đại Thừa Kinh} P825. 

528 



Nơi huệ, tri kiến của bậc thánh và của kẻ tội đồ 
Được theo đó thủ đắc hay bỏ rớt. 

Trong số những tu tập này, giới là gốc rề bởi vì hai tu tập kia từ 
đó mà sinh ra. Định, rèn luyện thứ hai trong tam vô lậu học, tùy 
thuộc vào giới và mang lại hỷ lạc trong việc đặt tâm vào trạng 
thái cân bằng thiền. Tuệ, điều thứ ba của tam vô lậu học, phụ 
thuộc vào sự cân bằng thiền và xa lìa tri kiến của kẻ tội đồ trong 
khi thủ đắc tri kiến của bậc thánh đế thấy đúng thực tại. 


529 



530 



Chương 24: Tính Chất của Tam Vô Lậu Học 

Tính chất của ba tu tập được trình bày trong Phạm Thiên vẩn 
Kinh như sau: 1 

Giới có sáu chi; 

Định là bốn cảnh giới hỷ lạc; 

Bốn khía cạnh của Tứ Diệu Đe 

Luôn luôn là diệu trí huệ siêu phàm thanh khiết. [269] 

về điểm này, tu giới có sáu chi: 

1-2) Cả (1) nhận giới và (2) trì giữ giới giải thoát cá nhản 
minh chứng cho giới luật thanh tịnh vốn chắc chắn sẽ đưa tới 
giải thoát. 

3-4) Cả (3) các nghi lễ và (4) sự duy trì các loạt hồ trợ cho 
thấy giới luật thanh tịnh, không gì nghi ngờ được. 

5) Sợ hãi ngay cả với hành động sai trái nhỏ nhặt nhất cho 
thấy giới luật thanh tịnh không cấu nhiễm. 

6) Thọ nhận và hành trì chính xác những tu tập co bản cho 
thấy giới luật thanh tịnh, không khuyết điểm. 

“Bốn cảnh giới” của tâm chỉ bốn bậc ốn định thiền {bốn bậc 
định từ thiền trong sắc giới} . Đây có nghĩa là rèn luyện tâm, tâm 
này “hỷ lạc” bởi vì tâm an trú trong hỷ lạc trong kiếp sống này. 
Bốn đặc tính [do Phạm Thiên vẩn Kỉnh ghi “Bốn khía cạnh của 
bốn thứ”] là Tứ [Diệu] Đe. Bốn khía cạnh của Tứ Đe này là bốn 
khía cạnh của mỗi đế trong Tứ Đe: 

(1) Với Khổ Đế: vô thường, khổ, Không và vô ngã; 

(2) Với Tập Đế: nguyên nhân, nguồn gốc, khởi sinh và 
duyên; 


^566 Yoga-carya-bhumi (Sa'i dngos gzhi), P5536: 309.3.2-3. 


531 



(3) Với Diệt Đe: diệt, bình lặng, thắng diệu và tự tại; 

(4) Với Đạo Đe: đạo, chính xác, thành tựu và giải thoát. 


Muời sáu khía cạnh - sự am hiếu muời sáu khía cạnh này - tạo 
thành quá trình tu huệ. 

Neu ở đây tôi giải thích về con đuờng đạo của nguời có khả 
năng trung bình mà thôi, tôi sè phải đua ra giải thích dài dòng về 
ba tu tập. Tuy nhiên, đây không phải là truờng hợp nhu vậy, tôi 
sè giải thích tu tập về trí huệ (thấu suốt) và điều phục tâm (định 
từ thiền) trong mục nói về nguời có khả năng lớn và không bàn 
chi tiết vào lúc này. Nhu thế, ở đây tôi sẽ bàn luợc yếu về tu 
giới. 

Khởi đầu hãy thuờng xuyên quán chiếu về những lợi ích của 
giới và, , phát triển lòng nhiệt thành đối với giới từ sâu trong tâm 
khảm. Nhu Kỉnh Đại Bảt-nỉết-bàn nói: 1 

Giới là mức thang dần tới mọi đức hạnh. Nó là nền tảng của 
mọi đức hạnh, giống nhu đất là nền móng của cây cỏ và 
những thứ tuông tự. Giống nhu thuong chủ là nguời đứng 
đầu trong các thuong gia, cũng vậy giới đứng đầu trong mọi 
đức hạnh. [270] Giống nhu ngọn cờ duong cao của Đe 
Thích, giới là ngọn cờ của mọi giáo pháp. Nó chặt đứt mọi 
tội lồi và xóa bỏ những con đuờng dần tới các cảnh giới khố 
đau. Bởi vì nó chữa lành mọi căn bệnh của tội lỗi, nó giống 
nhu một cây thuốc. Giới là tu luong trên con đuờng luân hồi 
kinh hoàng. Nó là vũ khí tiêu diệt kẻ thù phiền não. Nó là 
thần chú tiêu diệt những con rắn độc phiền não. Nó là cầu 
nối để vuợt qua sông nuớc tội lồi. 

Đấng hộ trì Long Thọ cũng nói: 2 

Giới - nhu nền tảng nâng dở giới hữu tình và vô tình - 


^567 Maha-parinirvana-sutra, 787: 71.5.2-6. 
2 BA568 SuhrNekha-. 7cd; P5682:235.3.7. 

532 



Được coi là nền tảng của mọi phẩm hạnh cao quý. 

Đồng Tử Vấn Mật Điển nói: 1 

Giống như mọi vụ mùa thu hoạch lớn lên không sai chạy 
Do nưong nhờ vào đất, 

Cũng như vậy các phấm hạnh cao quý nhất đều tùy thuộc 
vào giới, 

Và tăng trưởng vì được thấm nhuần nước từ tâm. 

Quý vị nên quán chiếu về những lợi ích của việc trì giới theo 
những đoạn kinh văn được trích dần ở trên. 

Quý vị sẽ chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu quý vị thọ một 
giới rồi sau đó không giữ được giới này. Tỳ Kheo Trân Ai Kinh 
(. Bhỉkảu-prareju-sũtra ) nói rằng, một khi quý vị đã bước vào tu 
tập, việc tu tập đó sẽ tiến hành trong chiều hướng có lợi hoặc bất 
lợi: 2 

Giới của một số người dần tới hỷ lạc; 

Giới của người khác lại dần tới khố đau. 

Ai trì giới thì được hạnh phúc, 

Ai phá giới thì bị khố đau. 

Do đó quý vị cũng nên nghĩ về những bất lợi của việc không giữ 
giới và từ đó phát khởi lòng tôn trọng sâu xa đối với việc tu tập. 
Có bốn nguyên do vi phạm giới: không biết giới, bất cẩn, bất 
kính, và các thứ phiền não. Đe đối trị việc không biết giới, hãy 
lắng nghe và tìm hiểu giới. Để đối trị với bất cẩn, hãy tu tập 
những thái độ như giữ gìn chánh niệm không quên những mục 
tiêu nào cần thực hiện và những mục tiêu nào cần bỏ đi; cảnh 

^569 Subãhu-priprccha-tantra, P428:34.3.4-5. 

2 BA570 Bhiksu-prareju-sũtra-nãma là tựa đề nguyên thủy của dGe 
slong la rab tu gees pa'i mdo shes bya ba, P968:55.1.1. Trong 
danh mục, từ ngữ plareju (sic) đã được đổi thành prareju và rồi 
priya. 


533 



tỉnh, thái độ này tức thời xem xét ba cửa thân, khấu, ý và hiếu 
điều đúng hoặc sai mà quý vị đang can dự vào; xấu hố {quí}, 
thái độ này tránh những sai sót phạm phải đối với bản thân hoặc 
giáo pháp; biết nguợng {tàm}, thái độ tránh việc làm sai trái và 
nghĩ rằng: “Nguời khác sẽ chỉ trích ta”; [271] và lo sợ, thái độ 
này sợ hãi sự kết trái nghiệp quả trong tuông lai của các việc 
làm sai trái. Đe đối trị với bất kính, hãy kính trọng Thầy, các qui 
tắc của Thầy, và các bạn đồng tu. Đế đối trị với các thứ phiền 
não, hãy xét tâm mình và nồ lực áp dụng những phuong cách đế 
đối trị bất cứ phiền não nào nổi trội. 

Những ai không nồ lực trong chiều huớng này mà chỉ lỏng lẻo 
tuân theo giới luật nghĩ rằng dù họ đã vi phạm, nhung “đó chỉ là 
một sai sót nhỏ”, thì sẽ chuốc lấy kho đau mà thôi. Bởi vì, nhu 
Giới Luật Phân Biệt Luận nói: 1 

Những nguời coi nhẹ và vi phạm nhẹ 
Giáo pháp của đấng Đạo Su từ mần 
Do đó bị khổ đau khống chế - 

Tựa nhu nguời cắt bụi tre nhỏ mà làm hu hại cả vuờn xoài. 

Ớ đây, nguời vi phạm các tuyên phán của nhà vua 
Sẽ không bị trừng phạt vì vài vi phạm nhu vậy. 

Nhung nếu họ vi phạm không chính đáng mệnh lệnh của 
đấng Mâu-ni, 

Họ sẽ thành súc sinh, nhu rồng Elapatra vậy. 2 

Cho nên, hãy cố gắng đừng đế bị ô uế bởi các lỗi lầm và vi 
phạm. Tuy nhiên, nếu quý vị bị những thứ này làm ô uế, đừng 
coi thuờng những tội lỗi và những vi phạm nhu thế, mà hãy cố 


^571 Vinaya-vibhanga (Lung mam 'byed), P1032:149.5.3. 

2 BA572 Con rồng {skt. nãgã nói chung là rồng hay rắn} này có một 
cây nhỏ từ đầu mọc ra làm nó rất đau đớn mỗi khi có gió thối. Đây 
là nghiệp quả của một tiền thân làm nhà sư đã coi thường các giới 
nhỏ. 

534 



gắng chỉnh sửa theo lời dạy của Đức Phật. Như Phạm Thiên vấn 
Kỉnh nói: 1 

Hãy tựa nương vào bao tu tập; 

Từ tâm khảm, tha thiết thực hành. 

Hãy đừng từ bỏ về sau 
Hay phá giới dù nhằm giữ mạng 
Luôn cần mần trì giữ các tu tập này 
Và hành vi chiếu theo giới luật. 

Hơn nữa, như Đức Phật đã huấn lệnh trong Giới Luật Ket Hiệp 
Kinh ( Si la-samyuktã-s ũtra) sử dụng các lý lẽ, quý vị nên giữ giới 
luật, ngay cả khi có thể bị mất mạng 2 

Này các tì kheo, mất mạng và chết là điều rất tốt lành, nhưng 
làm hư hoại và đánh mất giới luật của mình không phải là 
điều tốt lành. Tại sao? Mất mạng và chết chỉ làm hết thọ 
mạng của kiếp tái sinh này, nhưng nếu các ông làm hư hoại 
và đánh mất giới luật, các ông sẽ gánh nhận một sa đọa lớn - 
bị lìa xa dòng tu tập của mình và mất hạnh phúc trong hơn 
mười triệu đời. [272] 

Quý vị nên nghĩ: “Neu đây không phải là điều cần thiết đế giữ 
giới luật bằng mọi giá, thì việc cạo đầu và mặc áo cà-sa của tôi 
không có ý nghĩa gì cả”. Bởi vì, như Định Vương Kinh nói: 3 

Sau khi đã xuất gia, nương theo Phật pháp, 

Ngươi vướng phải các hành vi tội lỗi, 

Và, lại tham luyến ngựa, bò, xe cộ 

Nghĩ rằng của cải và thóc lúa là những gì phải có. 

^573 ĐUỢc trích dẫn trong Yogã-caryã-bhũmi (Sa'i dngos gzhi), 
P5536: 309.4.6-7. 

2 BA574 Sila-samyukla-sũtra, {Bản Anh ngữ dịch là: Kinh về việc có 
giới luật nghiêm tịnh} P969: 55.2.3-6. 

3 BA575 SR: 16.15b-16; P795: 284.1.6-7. 


535 



Sao ngươi, kẻ không nồ lực tu tập điều chi 
Lại bỏ công cạo đầu như vậy? 

Quý vị, người tìm cách thoát khỏi luân hồi - cõi duyên họp - và 
đế đạt tới thành phố của giải thoát, {thì quý vị} sẽ không thành 
công nếu bước chân giới luật của quý vị không vững vàng. 
Không những thế, quý vị sẽ quay trở về luân hồi và sẽ bị khố 
đau hủy diệt. Đức Phật nói về điều này và đưa ra một thí dụ 
trong Định Vương Kinh : 1 

Khi có người bị bọn cướp tấn công, 

Vì muốn sống nên anh ta cố trốn. 

Nhưng lúc bắt đầu, chân không chạy nổi, 

Anh ta đành bị bắt bị bao vây. 

Cũng vậy, kẻ hồ đồ không giữ giới, 

Dau muốn thoát khỏi nơi duyên hợp này, 

Không trốn được vì giới kia bị gãy 
Và rồi đây bệnh, lão, tử hủy hoại. 

Cho nên, như kinh này nói : 2 


Ta đặt ra những tu tập 
Cho người tại gia mặc áo thế tục. 
Vào lúc đó những thầy tu này 
Cũng chưa có các tu tập đó. 


Đức Phật nói vào những lúc như vậy khi ngay cả thầy tu không 
giữ được toàn vẹn năm tu tập nền tảng mà Đức Phật dạy cho 
người thực hành tại gia, thì nồ lực trong việc tu tập còn có thành 
quả lớn hon nữa. Do đó, quý vị nên cố gắng giữ gìn tu tập. Cũng 
kinh này nói : 3 


^576 Nt.: 9.38-39; P795: 284.1.6-7. 
2 BA577 Nt.: 24.28; P795: 308.3.6-7. 
3 BA578 Nt.: 35.3-4; P795:15. 2.8-15.3.1. 

536 



Trong mười triệu kiếp lượng - nhiều như số cát sông Hằng - 
[ 273 ] 

Với tâm thanh tịnh ta phụng sự 
Món ăn và thức uống, lọng che, 

Tràng phan, và những pháp đăng cúng dường mười ngàn 
triệu triệu Phật. 

Công đức của hành giả còn cao hon thế 
Ngày lần đêm chỉ chuyên cần một tu tập 
Ớ thời kỳ giáo pháp siêu phàm đến chồ suy vong 
Và vào lúc lời dạy của Thế Tôn không giữ được. 

Hon nữa, quý vị có thế nghĩ rằng ngay cả khi mình mắc phải 
một vi phạm, thì sau đó quý vị có thế thú tội. Tuy nhiên, trong 
trường hợp này quý vị thiếu thái độ tự kiềm chế mình tránh tái 
phạm hành động đó. Cho nên mắc phải vi phạm này cũng giống 
như ăn món độc và tự bảo rằng sau đó mình luôn luôn có thế 
uống thuốc giải độc. Bởi vì, như Di-ỉặc Sư tử Hổng Kinh nói: 1 

Này Di-lặc, trong tưong lai, vào thời kỳ năm trăm năm sau 
cùng của giáo pháp, một số Bồ-tát xuất gia và tại gia sẽ cho 
rằng các nghiệp tội lồi được hoàn toàn diệt trừ qua việc thú 
tội. Họ sẽ công khai sự vi phạm, nói rằng: “Sau khi chúng ta 
đã vướng vào tội lồi, chúng ta sẽ thú tội”. Nhưng họ sẽ 
không tự kiềm chế mình đế tránh tái phạm chuyện đó. Ta nói 
với ông rằng họ mắc phải nghiệp chí tử. 

Khi ta nói chí tử thì điều này có ý nghĩa gì? Thí dụ, điều này 
giống như người nuốt chất độc. Họ tạo ra giờ chết của mình, 
và rồi kết thúc bằng cách lầm lạc roi vào cảnh giới kho não. 

Và lại nữa: 


^579 Arya-maítreya-maha-símha-nada-nama-mahayana-sutra, { Từ 
Thị Đại sư Tử Hong Đại Thừa Kinh } P760: 34. 1.2-3,34. 1.7-8. 


537 



Này Di-lặc, cái mà ta gọi là thuốc độc trong giáo pháp vi 
diệu về giới luật là vi phạm các tu tập nền tảng nhu ta đã qui 
định. Cho nên đừng ăn chất độc nhu thế. 

Nếu việc giữ giới nhu vậy đuợc áp dụng cho những ai đã thọ 
biệt giải thoát giới, thì việc giữ giới cũng tuông tự cho nguời 
thực hành Chân ngôn thừa. Bởi vì, Đồng Tử vẩn Mật Điển ghi 
rằng ngay cả những hành giả tại gia của Chân ngôn thừa phải 
hành xử theo các kinh văn nói về giới luật, ngoại trừ những vấn 
đề liên quan đến dấu hiệu [y tràng] của tu sĩ, các hoạt động nghi 
lễ, và một số yếu tố chỉ có tính cách thể thức mà thôi: 1 

Trong toàn thế giới luật mà ta, đấng Điều Ngự, đã dạy - 

Giới luật thanh tịnh về giải thoát cá nhân - 

Thì hành giả tại gia của Chân ngôn thừa nên bỏ qua 

Các biếu hiện và nghi thức, và phải nên thực hành phần còn 

lại. [274] 

Neu nhu vậy thì tất nhiên là hành giả tu sĩ của Chân ngôn thừa 
phải hành xử theo các kinh văn về giới luật. Giới luật cũng là 
gốc rễ của việc thực hành Chân ngôn thừa. Đồng Tử vẩn Mật 
Điển nói: 2 

Gốc rề của Chân ngôn thừa truớc tiên là giới luật. 

Từ đó mới đến tinh tấn, nhẫn nhục, 

Niềm tin noi đấng Điều Ngự, tâm Bồ-đề, 

Chân ngôn thừa, và không có giải đãi. 

Giống nhu bậc chúa tể có bảy thứ báu 3 


^580 Subahu-pariprccha-tantra, P428:34.3.5-6. 

2 BA581 Nt., P428: 41.5.8-42.1.1 

3 Đoạn kinh trên ám chỉ vị Chuyển Luân vương (skt. Cakkavatti) có 
bảy thứ quý là: xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và thứ bảy là binh tướng báu. Phẩm 26. Kinh Chuyển Luân 
538 



Điều phục tất cả chúng sinh mà không vỡ mộng, 

Cho nên người thực hành chân ngôn kiềm chế tội lồi 
Khi sở hữu bảy thứ báu này. 


Và Văn-thù-sư-lợi Căn Bản Mật Điên ( Maíyusri-mula-tantra ) 
nói : 1 


Neu những ai trì tụng chân ngôn mà lại phạm giới của mình, 
Sẽ đánh mất những thành tựu cao nhất, 

Mất cả những thành tựu trung bình, 

Và luôn cả những thành tựu nhỏ nhất. 

Bậc Thầy của chư Hiền Thánh không nói rằng 
Trì giới sai sót thành tựu nổi con đường Mật thừa. 

Phạm giới không phải là hoàn cảnh mà cũng không phải là 
mục tiêu 

Cho những người đi tới Niết-bàn. 

Đối với những đám trẻ khốn khố này, 

Đâu là sự thành tựu của con đường Mật thừa? 

Với những chúng sinh có giới luật lầm lồi, 

Đâu là các cõi hạnh phúc? 

Bởi vì họ sẽ không đạt được trạng thái cao 
Cũng không đạt được hỷ lạc tối hảo, 


vương sư Tử Hống. Trường Bộ Kinh. BuddhaSasana. Truy cập 
13/08/2011. 

<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh- 

truongbo/truong26.htm>. 

1 BA582 Ãrya-manjusri-mũla-tantra. { Văn-thù-sư-IỢi Căn Bản Mật 
Điển } Phần dịch ở đây theo bản dịch Tạng ngữ được Tsongkhapa 
sử dụng, nhưng đem so với Vaidya 1964: 85-88, thì Vaidya gỢi ý 
vidisa không nên được hiểu là "hướng" mà nên hiểu là một động 
từ với nghĩa "chỉ cho thấy". 


539 




cần gì nói tới việc đạt đến 

Tri kiến của Chân ngôn thừa như đấng Điều Ngự dạy? 
Kam-lung-ba nói: 

Khi nạn đói xảy ra, mọi thứ đều tùy thuộc vào lúa mạch. 
Cũng như vậy, trong việc thực hành giáo pháp mọi thứ đều 
xoay quanh giới luật. Cho nên hãy tự chuyên cần áp dụng 
như vậy! Những ai chưa nghĩ về nghiệp và nghiệp quả sẽ 
không đạt được giới luật thanh tịnh. Cho nên suy nghĩ về 
điều này là việc làm bắt buộc cho từng người. 

Và Sha-ra-wa nói: 

Nói chung, bất cứ điều gì xấu hay tốt xảy ra cho các ngưoi 
đều tùy thuộc vào đạo giáo. Hon nữa, trong tôn giáo, nếu 
nưong tựa vào kinh văn về giới luật, các ngưoi sẽ không phải 
làm đi làm lại điều này điều nọ; các ngưoi sẽ trong sạch, 
nhất quán, chắc chắn, và kiên định một cách đầy tự tin. [275] 

Geshe Drom-dỏn-ba nói: 

Một nhóm chủ trưong rằng khi nưong tựa vào giới, các 
ngưoi bỏ việc thực hành chân ngôn và khi nưong tựa vào 
Chân ngôn thừa, các ngưoi bỏ các qui tắc của giới luật. Giáo 
pháp dạy rằng giới là bạn đồng hành của Chân ngôn thừa và 
Chân ngôn thừa là bạn đồng hành của giới chỉ có trong dòng 
truyền thừa của bốn sư Atisa của ta mà thôi. 

Trưởng Lão cũng nói rằng: 

Khi những việc có tầm ý nghĩa quan trọng hoặc những biến 
cố bất ngờ xảy ra cho những người Ân Độ chúng tôi, các vị 
gìn giữ kinh tạng sẽ họp lại xác định xem có phải những điều 
này đã bị Tam tạng kinh điến cấm đoán hoặc mâu thuẫn với 


540 



Tam tạng kinh điến không. Chúng tôi dựa vào việc này đế 
đưa ra quyết định. Thêm vào đó, những ai trong chúng tôi 
thuộc Vikra-mãlãshila {tạm dịch: Hạnh Trì Trang Nghiêm 
Giới} quan tâm rằng không có những cấm đoán trong các 
hành vi của Bồ-tát và cũng không có mâu thuẫn gì với các 
hành động này. Tuy nhiên, những vị gìn giữ luật tạng đưa ra 
quyết định sau cùng. 

Hon nữa, về việc giữ gìn giới luật thanh tịnh như vậy, Neu-sur- 
ba nói: 

Ngay bây giờ, chỉ có cuộc chiến đấu bên trong với phiền não 
là quan trọng. Neu các ngưoi không đấu tranh với phiền não, 
các ngưoi sẽ không đạt được giới luật thanh tịnh, trong 
trường họp này, các ngưoi sẽ không đạt được định và tuệ mà 
vốn một cách tuông ứng {hai công hạnh này} sẽ lần lượt đè 
nén và nhố sạch phiền não. Do đó, như Đức Phật nói, các 
ngưoi sẽ phải lang thang không ngừng nghỉ trong luân hồi. 
Cho nên, như trước đây ta đã giải thích, một khi các ngưoi 
đã nhận diện được phiền não, hãy quán chiếu về những sai 
sót của phiền não và về những lợi ích khi xa lìa chúng, và 
cấy vào những tay gián điệp chính niệm và tỉnh giác, các 
ngưoi phải liên tục đấy lui bất cứ phiền não nào muốn cất 
đầu lên. 

Hon nữa, các ngưoi phải xem bất kỳ phiền não nào như là kẻ 
thù và tấn công nó ngay khi nó khởi lên trong tâm. Bằng 
không, nếu các ngưoi cứ đế mặc khi nó vừa mới xuất hiện, 
và rồi nuôi dưỡng nó với những ý nghĩ không chính đáng, 
các ngưoi sẽ không có cách nào đánh bại được nó, và cuối 
cùng nó sẽ chế ngự các ngưoi. 

Ngay cả khi quý vị không ngăn chận được phiền não qua những 
nỗ lực như vậy, quý vị cũng không được đế cho chúng nấn ná, 
mà phải tức thời xua đuối chúng như thế chúng là những bức 
họa trên nước. Đừng đế chúng giống như những bức họa trên đá. 


541 



Nhưng về các vấn đề tín ngưỡng, quý vị nên làm ngược lại, như 
ngài Long Thọ nói trong Bằng Hữu Thu 'I 1 [276] 

Tâm có thê tựa như là bức họa 
Vẽ trên nước, trên đất, hay trên đá. 

Khi phiền não khởi, tốt nhất vẽ bức họa đầu, 

Với khát khao tôn giáo, bức họa sau cùng là tốt nhất. 

Điều này cũng được nói tới trong Nhập Bồ-đề Hành Luận: 2 

Chúng ta cần bị những phiền não này ám ảnh. 

Vì bực tức chúng, chúng ta mới chiến đấu 

Trong khi chỉ giữ một ngoại lệ duy nhất với những phiền não 

nào 

Vốn là tác nhân tiêu diệt các phiền não khác 

Thà rằng bị đốt cháy hoặc bị giết chết 
Hoặc bị chặt đầu còn tốt hon 
Là cúi đầu 

Trước kẻ thù phiền não. 

Geshe Pu-chung-wa cũng nói: “Ngay cả khi ta bị chôn vùi dưới 
những phiền não, ta vẫn có thế nghiến răng ở bên dưới”. Kh i 
nghe lời này của Pu-chung-wa, ngài Bo-da-wa nói: “Neu ngưoi 
làm điều này, ngưoi sẽ tức thì ngăn chận được phiền não”. 

Khi quý vị đánh tan kẻ thù bình thường, chúng có thế chiếm một 
quốc gia khác, nắm quyền hành, và rồi quay trở lại thách thức 
quý vị. Phiền não không giống như vậy. Một khi quý vị đã hoàn 
toàn xua đuối chúng khỏi tâm trí, không còn xứ sở nào khác mà 
chúng có thế rút lui về; chúng cũng không thế quay trở lại. Tuy 


^583 Suhrl-lekha : 17; P5682:235.4.8. 
2 BA584 BCA: 4.43-44; P5272: 248.3.3-4. 
542 



nhiên, chúng ta không vượt thắng được phiền não vì chúng ta 
thiếu tinh tấn. Nhập Bồ-đề Hành Luận nói: 1 

Kẻ thù bình thường, bị xua tan khỏi một đất nước, 

Đen xứ sở khác và chiếm đất nước kia; 

Khôi phục lực lượng, chúng sẽ quay trở lại. 

Phiền não là một loại kẻ thù khác. 

Mắt tuệ diệt trừ các phiền não. 

Một khi chúng bị quét sạch khỏi tâm, chúng có thế đi đâu? 

Từ đâu chúng có thế nhóm họp lại và phản công? 

Với tâm yếu hèn, tôi không có một chút tinh tấn nào cả. 

Nyuk-rum-ba (bsNyug-rum-pa) nói: 

Khi một phiền não xuất hiện, đừng lười biếng, mà hãy ngay 
lập tức phản công lại bằng biện pháp đối trị nó. Neu ngưoi 
không thắng được phiền não ấy, hãy ngưng suy nghĩ về nó, 
lập một mandala và các thứ cúng dường khác, dâng những 
thứ này lên thầy bốn sư và chư thiên đã chọn, và cầu khấn 
chư vị đế vượt thắng được. Tập trung vào phiền não này và 
trì tụng chân ngôn của chư thiên phần nộ. Làm những điều 
này sẽ khiến cho phiền não biến mất. [277] 

Lang-ri-tang-pa (Glang-ri-thang-pa) nói: 

Thậm chí đối chồ ngồi hoặc chỉ quay đầu đi sẽ khiến cho 
phiền não của các ngưoi biến mất. 

Người ta nói Lang-ri-tang-pa đã phải chiến đấu với các phiền 
não của ông. 

Các phiền não biến mất như Lang-ri-tang-pa mô tả khi quý vị 
làm như Gõn-ba-wa nói: “Có cần chi phải làm, ngoại trừ việc 

^585 Nt.: 4.45-46; P5272: 248.3.4-6. 

543 



ngày đêm canh chừng tâm trí mình?” Hơn nữa, bất kế trong 
ngày Đại Trưởng Lão đã gặp một người nào đó bao nhiêu lần, 
ngài cũng vẫn luôn luôn hỏi: “Hiện giờ, tâm ông có được tốt 
lanh không?” 

Cách diệt trừ phiền não như sau, khởi đầu với sáu phiền não căn 
bản 1 . Trong số những phiền não lớn, si {vô minh} là ngoan 
cường nhất, và là cơ sở cho các phiền não khác. Do đó, như một 
biện pháp đối trị với phiền não, quý vị nên thiền quán thật nhiều 
về duyên khởi và có được sự hiếu biết về sự tiến triển và chấm 
dứt của luân hồi. Neu quý vị đã thường vun trồng thiền quán 
này, sẽ không có sự phát khởi của những tà kiến như năm tri 
kiến phiền não. 

Thù hận là kẻ thù mang lại khố đau trong cả đời này và các đời 
tương lai, và sẽ tiêu diệt các thiện căn đã tích lũy được. Như 
Nhập Bồ-đề Hành Luận nói: “Không có tội nào bằng thù hận ”. 2 
Cho nên không bao giờ đế thù hận có một cơ hội nào cả, và sử 
dụng mọi nồ lực để có được sự nhẫn nại. Neu thù hận không 
khởi lên, quý vị sẽ rát hạnh phúc, ngay cả trong đời này. Nhập 
Bồ-đề Hành Luận'} 

Những ai kiên trì vượt thắng được giận dữ, 

Sẽ có hạnh phúc trong đời này và các đời khác 

Tham luyến - tức là khát khao - củng cố thêm các điều thiện và 
bất thiện đã tích lũy từ trước và làm gia tăng sức mạnh của 
chúng để tạo thành luân hồi. Với những chúng sinh trong cõi 
dục, khao khát khởi lên từ các cảm giác có nguyên nhân bởi quá 


^áu phiền não căn bản (skt mũlaklesa) gồm (1) tham chấp (skt. 
rãga), (2) sân hận (skt. pratigha), (3) si hay hiểu sai lạc (skt. 
avidyã), (4) mạn hay kiêu ngạo (skt. mãna), (5) nghi ngờ (skt. 
vicikitsã), và (6) tà kiến hay ác kiến (skt. drsti). 

Five Wrong Vievvs. Rigpa Shedra. Truy cập 15/08/2011. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_types_of_belief>. 
2 BA586 Nt.: 6.2a; P5272: 250.4.1. 

3 BA587 Nt.: 6.6b; P5272: 250.4.5. 

544 



trình tương tác của tâm, quá trình này liên kết với các đối tượng 
giác quan. Do đó, quý vị nên thiền quán thật nhiều về những thứ 
làm cho khó chịu bên trong hoặc bên ngoài và về những sai sót 
của việc tham luyến những đối tượng mình ưa muốn, và từ đó 
vượt qua được lòng khao khát và tham luyến của mình. Đại sư 
Thế-Thân vĩ đại nói: 


Năm chúng sinh - nai, voi, bướm, 

Cá và ong - bị khuất phục bởi năm đối tượng ưa thích. [278] 
Neu chỉ một đối tượng ưa thích có thế áp đảo mỗi chúng sinh 
này, thì tại sao 

Tất cả năm thứ đó lại không tiêu diệt được kẻ {có tâm} 
thường xuyên nương nơi chúng? 

Hơn nữa, bốn thứ khao khát: đắc, dự, xưng, lạc và sự chán ghét 
bốn thứ đối nghịch 1 xảy ra nhanh và khó loại trừ. Nồ lực đối trị 
những thứ này, chấm dứt tám mối quan tâm thế tục bằng cách 
thiền quán về những khiếm khuyết của luân hồi nói chung và 
đặc biệt là bằng cách tu tập chánh niệm về cái chết. 

Loại trừ tánh cao ngạo bởi vì nó là chướng ngại chánh cho việc 
phát triển đường đạo trong đời này và khiến cho phải sinh làm 
đầy tớ và v.v... trong các kiếp tái sinh sau này. Phương cách thực 
hiện điều này được mô tả trong Bằng Hữu Thư: 2 


1 BA587 Nt.: 6.6b; P5272: 250.4.5. 

{Thuật ngữ thường dùng là bát phong tức là tám ngọn gió bao 
gồm các sự kiện xảy ra trong cuộc sống mà người tu tập phải xem 
nhẹ không dính mắc vào. Đó là bốn điều thuận lợi và bốn điều bất 
IỢÍ được xếp thành các cặp đối ngẫu bao gồm: (1) đắc. được IỢÍ ích 
cho bản thân - (2) suy. gặp suy hao, mất mát, tổn hại; (3) dự. 
được danh dự hay địa vị - (4) hủy. bị làm nhục, khinh rẻ; (5) 
xưng: được xưng tụng, khen ngỢi - (6) cơ. bị chỉ trích, chê bai; (7) 
lạc. được điều vui vẻ, vừa ý - (8) khố: gặp điều bất hạnh, trái ý.} 

2 BA588 Suhrl-lekha: 46; P5682: 236.3.3. 


545 



Neu ngươi quán chiếu đi quán chiếu lại: “Vì tôi chưa vượt 
qua được 

Bệnh, già, chết, và mất mát đi những điều vui thú, 

Nên nghiệp và nghiệp quả là những thứ do tôi tạo ra”. 

Ngươi sẽ vượt thắng được lòng kiêu mạn vì ngươi sẽ áp 
dụng biện pháp đối trị. 

Một khi quý vị đã vững tin nơi các chân lý, Tam Bảo, nghiệp và 
nghiệp quả, thì phiền não nghi ngờ sẽ không khởi lên. Các phiền 
não thứ yếu - những thứ gọi là ngủ, thờ ơ, khích động, lười 
biếng, bất cẩn, không xấu hổ, không biết thẹn, hay quên, và 
thiếu cảnh giác - xảy ra nhanh và ngăn trở việc tu tập các thiện 
pháp. Quý vị nên hiếu các lỗi lầm của chúng và huân tập việc 
làm suy giảm sức mạnh của chúng bằng cách tức thời áp dụng 
các biện pháp đối trị. về những lồi lầm của chúng, Bằng Hữu 
Thư nói : 1 

Kích động và hối tiếc, ác ý, thờ ơ và ngủ 
Khát khao những thứ ưa thích, nghi ngờ - 
Hãy hiểu rằng năm thứ ngăn che này 2 
Là kẻ cưóp mất sự giàu có về phước đức. 

Cũng vậy, Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kỉnh thảo luận kỹ về những lồi 
lầm này : 3 

Chất nhờn, gió và mật 
Có nhiều trong cơ thế 
Ai ham ngủ và thờ ơ; 


^589 Nt.: 44; P5682: 236.3.1-2. 

2 Năm trở ngại này còn được gọi là ngũ triền cái (panca nĩvaranãni). 
Còn được gọi là (1) tham dục hay bám chấp (kãmacchanda), (2) 
sân hận (vyãpãda), (3) hôn trầm hay thờ ơ (thĩna-middha), (4) 
trạo cử hay kích động (uddhacca-kukkucca), và (5) hoài nghi 
(vicikicchã). 

3 BA590 Ãryadhyãsaya-samcodana-sũtra, P760: 60.4.5-6. 

546 



Các thành phần của họ bị rối loạn. [279] 


Những ai hôn trầm và tham ngủ 

Bao tử của họ không sạch sẽ vì thực phấm xấu, 

Thân thế của họ nặng nề và màu da không lành mạnh, 
Ngay cả lời nói của họ cũng chang rõ ràng. 


Những ai ham ngủ và hôn trầm 

Bị lần lộn và ước nguyện về tôn giáo của họ bị phai mờ. 
Những con trẻ này mất tất cả phấm hạnh tốt lành, 

Đức hạnh suy thoái, và họ roi vào chỗ tối tăm. 

Diệu Pháp Chảnh Niệm Hiện Tại nói: 2 

Một nền tảng của tất cả các phiền não 
Là lười biếng. Những ai có tánh đó, 

Những ai chỉ chút nhác việc thôi, 

Sẽ không thực hành được gì cả. 

Vô Vẩn Tự Thuyết Phẩm nói: 3 

Những ai có tính bất cấn 

Là những người trẻ con làm hư hỏng tâm mình. 

Như chủ thưong nhân giữ gìn của cải, 

Cũng vậy thiện tri thức nên thận trọng. 

Bôn Sanh Kỉnh nói: 4 


^591 Nt.: P760: 5.5-6, được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 64. 
2 BA592 Sad-dharmãnusmrty-upasthãna, P953: 138.1.7. 

3 BA593 Ud: 5.10; P992: 91.2.1-2 

4 BA594 Jm: 12.19; P5650: 22.4.3-4. Đây là câu chuyện về một vị thầy 
thử học trò mình bằng cách bảo họ đi ăn trộm; đã trích dẫn khi 
trước (LRCM: 49ff) trong phần nói về sự nương tựa vào đạo sư. 

547 



Hỡi Hoàng tử của chư thiên, thay vì bỏ đi xấu hố của mình 
Và hành xử trong tâm sai với giáo pháp, 

Ngưoi sẽ tốt lành hơn khi mang một bình đất, khoác y phục 
nghèo nàn, 

Và bước tới nhà kẻ thù. 


Bằng Hữu Thư nói: 1 

Đại Vương, toàn tâm tới những gì trong thân, khấu và ý 
Được dạy là một con đường mà các Đức Như Lai đi qua. 
Hãy áp dụng điều này và giữ cho tốt; 

Mọi đức hạnh sẽ tiêu tan khi chánh niệm bị hoại suy. 

Nhập Bồ -để Hành Luận nói: 2 


Ngay cả những người tín tâm, bậc thiện tri, 

Và những người vui trong tinh tấn 
Sẽ bị các vi phạm làm ô nhiễm 
Qua lồi lầm của thiếu cảnh giác. 

Như thế cho dù quý vị chưa thế ngăn chận phiền não hoặc phiền 
não thứ cấp 3 , thì ngay bây giờ điều không thể thiếu được là xem 


^595 Suhrl-lekha-. 54; P5682: 236:4.2-3. 

2 BA596 BCA: 5.26; P5272: 249.1.3-4. 

3 Hay còn gọi là tùy phiền não tâm sỏXskt. upaklesa). Theo tâm lý học 
Phật giáo, bên cạnh 6 phiền não căn bản, có 20 loại phiền não thứ 
cấp trong số 51 trạng thái của tâm (hay tâm sở) bao gồm: (1) 
phẫn nộ (skt. krodha), (2) hận thù (Skt. upanãha), (3) não hay 
phiền bực (skt. pradãsa), (4) ác (skt. vihirpsã), (5) ganh tị (skt. 
ĩrsya), (6) cuống hay gian lận lừa lọc (skt. sãthya), (7) Xiểm hay 
giả dối (skt. mãyã), (8) vô tàm hay không biết thẹn (skt. ãhrĩkya), 
(9) vô quý hay không biết sợ hậu quả (skt. anapatatrãpya), (10) 
phú hay đạo đức giả, che giấu sự thật (skt. mraksa), (11) xan hay 
tham lam (skt. mãtsarya), (12) kiêu mạn (skt. mada), (13) bất tín 
548 



chúng như kẻ thù, không được đế chúng mạnh lên hoặc theo phe 
với chúng. Do đó, hãy về phe với những biện pháp đối trị và nồ 
lực vượt thắng phiền não. Một khi quý vị đã thành tựu điều này, 
hãy giữ thanh tịnh hoàn toàn bất cứ giới luật nào mà quý vị đã 
thọ nhận. Như ngài Gõn-ba-wa vinh quang, đệ tử của Đại 
Trưởng Lão, nói với ngài Neu-sur-ba [280]: 

Này Ye-shay-bar (Ye-[shes]-‘bar), nếu, ngày mai hoặc ngày 
mốt, có ai hỏi tất cả đệ tử của ông: “Điều gì mà các ngưoi 
đang thực hành được xem là cốt lõi trong các lời biệt huấn cá 
nhân {giáo huấn cá nhân} của mình?” Họ sẽ trả lời đó là 
việc đạt tới trí siêu việt hoặc việc soi quán thấy vị bốn tôn 
lựa chọn của họ. Tuy nhiên, họ nên trả lời: “Chính là việc soi 
thấy ngày càng rõ ràng về các nguyên nhân và hậu quả về 
nghiệp và, hậu quả là, việc giữ gìn trong sạch bất cứ giới 
nguyện nào mà chúng tôi đã thọ nhận”. 

Cho nên quý vị nên hiếu điều này cho thấy là cụm từ “những 
thành tựu là kết quả do thiền” đế chỉ việc thành tựu về sự tiêu 
giảm của các phiền não chang hạn như vô minh. 

Khi người ta đánh nhau với kẻ khác - một việc làm chỉ mang lại 
tội lỗi và đau kho cả trong đời này lần các đời khác - họ chịu 
mọi dạng khố đau chừng nào việc đánh nhau còn, ngay cả việc 
phải bị mất mạng. Rồi họ khoe những vết sẹo từ các vết thưong, 
v.v... và khoác lác: “Tôi bị vết sẹo này vào lúc đó”. Điều này có 


hay không có lòng tin (skt. asraddhyaị), (14) giải đãi hay biếng 
nhác (skt. kausĩdya), (15) phóng dật hay bất cẩn (skt. pramãda), 
(16) thất niệm hay dễ quên (skt. musitasmrtitã), (17) bất chính tri 
hay hiểu biết sai lạc (skt. asarpprajanya), (18) hôn trầm hay thờ ơ 
(skt. styãna), (19) trạo cữ hay khích động (skt. auddhatya), và 
(20) tán tâm hay phân tán (skt. viksepa). 

Twenty_subsidiary_destructive_emotions. Rigpa Shedra. Truy cập 
15/08/2011. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Twenty_subsidiary_des 

tructive_emotions> 


549 




nghĩa là, thật càng thích đáng hơn cho chúng ta chịu đựng các 
nỗi khố nhọc đã trải qua trong khi tinh tấn với việc tiêu trừ các 
phiền não. Nhập Bồ-đề Hành Luận : 1 


Bởi vì ngay cả một vết sẹo do kẻ thù vô cớ gây nên 
Đuợc mang như thê huy chương của thân mình, 

Tại sao đau kho lại làm phiền ta, 

Trong khi ta thật sự nồ lực đế đạt một mục đích lớn lao? 

Như thế người nào chiến đấu chống lại kẻ thù phiền não và đánh 
bại được chúng mới nên được gọi là anh hùng thật sự, trong khi 
người chiến đấu với kẻ thù bình thường chỉ giết một xác chết, 
bởi vì những kẻ thù này dẫu sao thì cũng sẽ chết một cách tự 
nhiên ngay cả khi họ không bị ai giết chăng nữa. Nhập Bồ-đề 
Hành Luận : 2 


Họ là những anh hùng chinh phục 

Khinh thường mọi khố đau 

Và đánh bại những quân thù như hận thù; 

Những người còn lại chỉ là kẻ giết những xác chết. 

Do đó, cũng luận trên nói : 3 

Khi sống giữa đám giặc phiền não, 

Ta phải chận chúng lại bằng cả một nghìn cách; 

Cũng giống như chồn cáo và những loài tương tự không thế 
hại được sư tử, 

Cho nên đám phiền não kia sẽ không làm tốn thương ta. 


^597 Nt.: 4.39; P5272: 248.2.8-248.3.1. 
2 BA598 Nt.: 4.20; P5272: 250.5.7-8. 
3 BA599 Nt.: 8.60; P5272: 254.2.8-254.3.1. 
550 



Như thế, đừng đế các yếu tố không tương hợp với đường đạo 
làm hại quý vị, và quý vị hãy chinh phục tất cả các yếu tố không 
tương hợp này. 

Tới đây là chấm dứt phần giải thích về giai trình đạo pháp dành 
cho những người có khả năng trung bình. 


551 



